1963 


THIỆN PHÚC 


PHẬT HỌC TỪ ĐIỂN 
BUDDHIST DICTIONARY 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 
VOLUME THREE (O-TO) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA,CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


1961 


1965 


O 


Oa: 

1) Cái nổi: A pan. 

2) Đôi vớ hay bí tất—Socks or stockings. 

Oa Đầu: Vị Tăng lo việc nấu nướng trong tự 
viện—The one who attends to the cooking- 
SfOV©, ©fC., in a monastery. 

Oai Nghỉ: Majestic or demeanors—See Ba 
Ngàn Oai Nghi, and Tứ Chủng Oai Nghi. 

Oai Quyền: Power—Authority. 

Oan: To oppress—Wrong—Enmity. 

Oan Thân: Sự thù hằn và thân hữu—Enmity 
and friendshIp. 

Oan Thân Bình Đẳng Tâm: Tâm bình 
đẳng không phân biệt thù bạn—A mind that 
knows neither enmiy nor friendship, no 
discrimination of persons. 

Oan Uổng: Injustice. 

Oan Ức: Being the obJect of inJustice. 

Oán: Resentment—Grievance—Hatred. 

Oán Địch: Oán gia—An enemy. 

Oán Gia: See Oán Địch. 

Oán Hận: Hatrcd. 

Oán Kết: The knot of hatred. 

Oán Linh: An avenging spirit or ghost. 
Oán Tặc: Vicious thieves—The 
hatred, hurtfull to life and good. 

Oán Tắng Hội Khổ: Một trong bát khổ, khổ 
vì phải luôn gặp gỡ người mình không thích 
hay người không thích mình—One of the eight 
sufferings, suffering of confact with those 
whom we dislike or those who dislike us, or 


robber 


meeting with the uncongenial (to have to meet 
the hateful). 

Oán Thân: Sự oán ghét và sự yêu thương là 
hai thái cực đối nghịch nhau—Hate and 
affection. 

Oản: Moi móc—To scoop out. 

Oảán Đăng: Xẻ thân móc mở làm dầu đốt 
đèn, đó là nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
trong một tiền kiếp, vì muốn bố thí ánh sáng 
nên đã móc thân làm đèn——To scoop out one”s 
body and turn it into a lamp, attributed to 
SakyamunI In a former Incarnation. 

Oang Oang: To speak loudly 

Óc Cạnh Tranh: Competitive spirit 

Óc Châm Biếm: Dry humour. 

Óc Đảng Phái: Party (sect) spirit. 

Óc Thiên Vị: Favoritism. 

Om Mani Padme Hum: Án ma ni bát di 
hồng, một nghi thức trì nệm của trường phái 
Lạt Ma. Mỗi chữ trong sáu chữ có uy lực cứu 
rỗi những chúng sanh trong các đường dữ—A 
formula of LamaiIstic branch. Each of the six 
syllables having is own mystic power of 
salvation the lower paths of transmigration. 
Om Sòm: Noisy. 

Ỏm Tỏi: To be nOISY. 


Ô 

Ô: 

l) Cái ụ hay bờ đất: A bank, a wall, dock, 
enfrenchmer. 

2) Con quạ: The crow. 

3) Đen: Black. 

4)_ Bất Tịnh: Impure—Filthy. 


1966 


5) Có nghĩa là nước đọng, dơ dái, nhưng ở 
đây nó được giải thích là dòng thác vô 
thường—Sfagnant water, Impure; but 1t 1s 
explained as a torrent, impermanent. 

6)_ Tiếng hót của loài chim: A note of a bird. 

Ô Ba: Sec Upadana in  SanskriI/Pali- 


Vietnamese Section. 

Ô Ba Để: Upadhi (sk)—Có giới hạn— 
Limited or peculiarConditioned. 

Ô Ba Cúc Đa: Upagupta (sk)—See Hai 
Mươi Tám Tổ Ấn Độ (4). 

Ô Ba Đề Niết Bàn: Hữu khổ niết bàn hay 
niết bàn khổ đau của ngoại đạo (loại niết bàn 
chưa thoát khỏi tam khổ)—The upadhi-nirvana 
1s the suffering or wretched condition of 
heretics. 

Ô Ba Đệ Thước: Upadesa (sk)—See Ưu Ba 
Đề Xá. 

Ô Ba Nan Đà: Upananda (skt). 


I)_ Một đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: 
A disciple of SakyamunI. 
2) Một trong tám vị Long Vương trong Thai 


Tạng Giới: One of the eight Naga-kings In 
the Garbhadhatu. 
Ô Ba Sách Ca: Upasaka (sk)—Ưu Bà Tắc— 
Ưu Ba Sa Ca—Cư sĩ nam tại gia trì giớ—Lay 
male disceiples who remain at home and 
observe the moral commandments. 
#**. For more Information, please see Upasaka 
in Sanskri/Pali-Vietnamese Section, and 
Ưu Bà Tắtin Vietnamese-English Section. 
Ô Ba Tư Ca: See Upasika in Sanskri/Pali- 
Vietnamese Section and Ưu Bà Di 
Vietnamese-English Section. 
Ô Bà Đà Da: Upadhyaya (sk)—See Ưu Bà 
Đà Da. 
Ô Bà Kế Thiết Ni: Upakesini (sk)—Một 
trong những sứ giả của Ngài Văn Thù Sư 
Lợi—One of the messengers of ManJusr1. 
Ô Bô Sa Tha: Upavasatha (sk)——Uposatha 
(p)— Trai Nhật —Nguyên thủy là ngày chuẩn 
bị của ngày tế lửa Hộ Ma của Bà La Môn; 
trong Phật giáo có sáu ngày trai nhật—A fast 


1n 


day, originally 1n preparation for the 
brahminical soma sacrifice; in Buddhism, there 
are sIx fast days In the month. 
#* For more Information, please see Lục Trai 
Nhật. 
Ô Chẩm Nam: Udana (sk)—Vô Vấn Tự 
Thuyết, đối lại với Vấn Đáp Thuyết— 
Breathing upwards a solemn utterance, or 
song of. Joy, unsolicied voluntary 
Statements, i.e. by the Buddha, In contrast with 
replies fo questions. 
** EFor more Information, please see Thập Nhị 
Đại Thừa Kinh. 
Ô Đà Diển Na: Udayana (skt—Vua của xứ 
Kausambi, người đồng thời với Đức Phật Thích 
Ca Mâu NÑI—A king of Vatsa, or Kausambi, 
contemporary of sakyamuni, of whom he 1s 
said to have had the first statue made. 
Ô Đạc Ca Hán Trà: Utabhanda or 
Udakhanda (skt——Một thành phố cổ nằm trên 
bờ bắc sông Ấn Hà, được coi như là thành phố 
Ohind. Trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Eitel cho rằng đây là thành Attok——An ancient 
city of Gandhara, on the northern bank of the 
Indus, identfied with Ohind. Eitel, in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist terms, 
ØIves 1t as the modern Atfok. 
Ô Đạo Sa Môn: Vị Sa Môn không biết tàm 
quí làm ô nhiễm đạo——A shameless monk who 
defiles his religion. 
Ô Địa Đa: According to Eitel in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this is the king of an unknown country In 
Northern India who patronized Hsuan-Tsang 
on his journey to the Western Lands—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Ô 
Địa Đa là tên của một vị vua của một nước 
không rõ tên, phía bắc của Ấn Độ, người đã 
tiếp đãi Huyền Trang trong chuyến Tây Du 
của ông. 
Ô Đồ: Uda, Udradesa, Odra, or Odivisa 
(sk)— Theo Ngài Huyển Trang trong Tây 
Phương Du Ký, U Đồ là tên của một vương 





Or 








1967 


quốc cổ, nằm về phía đông Ấn Độ, có hải 

cảng bận rộn Triết Lợi Đát La, có lẽ bây giờ 

là tỉnh Orissa—According to Hsuan-Tsang in 

his Records of the Western Lands, Uda was an 

ancient country of eastern India with a busy 

port called Charitrapura, probably the province 

of Orissa. 

Ô Gia: Làm ô uế người thế tục bằng cách (vị 

Tỳ Kheo) đem của cải tặng cho người thế tục 

làm cho người nhận nảy lên ý nghĩ biết ơn 

hoặc không vừa ý với những quà tặng hoặc 

làm cho người nhận mang ơn, còn người không 

nhận không vui (làm tổn hại đến pháp bố thí 

bình đẳng trong nhà Phật —To defile a 

household by deeming 1t ungrateful or being 

dissatisfled with 1s øIfts. 

Ô Hợp: Disordered——Unruly. 

Ô Hồ: Tiếng kêu tán thán—Allas! 

Ô Khu Sa Ma Minh Vương: See Bất Tịnh 

Phẫn Nộ. 

Ô Lạc: Ulak or Ulag (sk)——Ngựa——Horse. 

Ô Lạc Ca: Uraga (sk)—Ô La Già—Đi bằng 

bụng như loài rắn—Going on the belly, a 

S€Tp€TI. 

Ô Lạc Ca Chiên Đần: Uraga (sara)- 

candana (skt—Xà Chiên Đàn, tên của một 

loại gỗ thơm—Serpent-sandal, a kind of sandal 

wood, used as a febrifuse. 

Ô Lạt Thỉ: Urasi or Urasa (skQ—Ca Thấp Di 

La, một vương quốc cổ, bây giờ là vùng tây 

nam Serinagur—An anclent kingdom 1n 

Kashmrr, the region south-west of Serinagur. 

Ô Lật Đà: Hrd or Hrdaya (skt—Tâm—The 

heart, mind, soul. 

Ô Ma: Unmada (skt)——Ưu Ma Đà. 

1) Lồng tham: Covetness—Desrre. 

2) Tên của một loài quỷ điên cuồng: A 

demon of crazIness. 

3) Thân say: God of intoxication. 

Ô Ma Phi: Uma (skt)— Bà hậu phi của trời 

Ma Hê Thủ La—Wife of Mahesvala. 

** For more Information, please see Ma Hê 
Thủ La Thiên Vương. 


Ô Ngư: Đánh vào mộc ngư (con cá bằng cây) 
để thông báo giờ cơm trong tự viện——To sound 
the wooden fish to announce a meal time. 

Ô Nhiễm: To pollute——T0 taint. 

Ô Nhiễm Môi Trường: Environmental 
pollution. 

Ô  Nhục: 
Shameful. 

Ô Sa Tư: Usas (skÐ). 

1) Bình Minh; The dawn. 

2) Sao Thái bạch: The Venus (planet). 

Ô Sắt: Usnisa (skt)——See Ô Sắc Nhị Sa. 

Ô Sắt Nhị Sa: Usnisa (sk)——Ôn Sắt Ni Sa— 
Uất Sắt Ni Sa—Uất Ni Sa—Ổ Sắt Nhị Sa. 

1) Phật đỉnh nhục kế hay bướu thịt nổi trên 
đầu Đức Phật A turban, diadem, 
distinguishing mark; Interpreted as the 
fleshly tuft or crown of the Buddha”s head. 
Trên đỉnh đầu Đức Phật nhô lên thành 
hình búi tóc, một trong 32 hảo tướng của 
Đức Phật: A turban or coïf, one of the 
thirty-two laksanami of a Buddha. 

Ô Sô Sắt Ma: Ucchusma (skÙ—Ô Khu Sa 
Ma—Ô Khu Sắt Ma—Ô Sô Sa Ma—Ô Sô Sáp 
Ma—Ô Tố Sa Ma—Tên của Minh Vương Hỏa 
Đầu Bất Tịnh Khiết (Uế Tích Hỏa Đắc). 
Người có khả năng chuyển từ bất tịnh sang 
thanh tịnh vì thế người ta hay tế vị Minh 
Vương nầy trong nhà xí (Kinh Lăng Nghiêm: 
“Ô Sô sắt Ma đến trước Đức Như Lai chắp tay 
dâng lễ đặt dưới đôi chân Đức Phật, rồi bạch 
với Phật rằng “Tôi thường nhớ tới kiếp xa xưa, 
thuở trước tính hay tham muốn, có vị Phật ra 
đời tên là Không Vương Như Lai giảng thuyết 
cho nhiều kẻ dâm nhân biến lòng dâm tụ 
thành khối lửa lớn, dạy tôi quán khắp các khí 
nóng lạnh của trăm thứ xương cốt, khiến thần 
quang ngưng tụ, biến lòng dâm thành lửa trí 
tuệ. Từ đó chư Phật đều cho triệu tới, gọi là 
Hỏa Đầu, vì tôi có hỏa quang tam muội lực. 


Disgraceful—Dishonoured— 


2) 


Khi thành vị A La hán, tôi phát nguyện rằng 
khi chư Phật thành đạo tôi sẽ là lực sĩ, đích 
thân hàng phục ma quân)—One of the Ming- 


1968 


Wang; he presides over the cesspool and 1s 
described both as “unclean” and as “fire- 
head;” he ¡is credited with purifying the 
unclean. 

Ô Tích: Cây thiếc trượng khi lắc dùng để 
cảnh báo những hương linh—A rattling staff 
shaken to warn the spIrIts. 

Ô Trược: Defilement—Grecd, ¡ill-will, and 
Ignorance cause defilement—Impure— 
Corrupt—Filthy (a) 

Ô Trượng Na: Udyana (sk)—Ô Trưởng—Ô 
Đổ —Ô Tôn—Ô Nhĩ Dã Nang. 


I1) Công Viên: A park or a garden. 

2) Công viên của vua A Dục: The park of 
Asoka. 

3) Một vương quốc cổ nằm về phía tây bắc 


Ấn Độ (nơi dân chúng rất mộ Phật 
pháp)—An anclent kingdom 1n the north- 
west of India, the country along the 
Subhavasfu. 

Ô Xà Diễn Na: 

1) Ujjaymi, Ujjan, or Oujein (skÙ—Một 

trong bảy thành phố thiêng liêng của vùng 

Ấn Hà. Thành phố mới Ujjain bây giờ 

cách thành phố cổ khoảng một dậm về 

hướng nam—Name of one of the seven 

sacred cities of the Hindus. The modern 

Ujjain 1s about a mile south of the ancient 

CIfy. 

Udayana (skt—Tên của một vị vua xứ 

Kausambi—Name of a king of Kausambi. 

Ỗ: To hate—Hatred. 

Ồ At: To move impetuously. 

Ốc: 

1) Ướt: Wet. 

2) Rữa: To wash. 

3) Nhuận ốc: To enrich. 

4) Phòng ốc: A room——A house. 

Ốc Khỏa Nhân: 

1) Gia chủ: The master of the house. 

2) Nội tâm: the mind within. 

3) Nội trợ: A wiffe. 


2) 


^Z 


Ốc Tiêu Hải: Biển chứa Ốc Tiêu Thạch— 
The ocean which confains the rock or mounfain 
of Patala. 

Ốc Tiêu Sơn: See Ốc Tiêu Thạch. 

Ốc Tiêu Thạch: Núi đá dưới đáy biển, bên 
trên địa ngục nóng, hút nước và giữ cho lưu 
lượng nước không tăng cũng như không tràn 
ngập lên bờ —The rock or mountain, Patala, on 
the bottom of the ocean, just above the hot 
purgatory, which absorbs the water and thus 





keeps the sea fom ¡ncreasing and 

overflowing. 

Ôm Đồm: To Ørasp at too mụch. 

Ôn: 

I_ Ấm áp—Warm—Mild—Gentle—To 
warm. 

2) Tầng hắng: To clear the throat. 


Ôn Bát La: Utpala (sk0. 

l1) Bông sen xanh: The blue lotus. 

2) Tên của địa ngục thứ sáu trong Bát Hàn 
Địa Ngục: Name of the sixth in the eipht 
cold hells. 

Ôn Dịch: Epidemic. 

Ôn Đát La: Uttara (sk)—Còn gọi là Uất Đát 


La. 

1) Nổi bậc, thượng: Sup€rlor— 
Predominant—Above all. 

2) Một vị Tăng bắc Thiên Trúc, tên Uất Đát 


La, người có nhiều thần thông được Đề Bà 
Đạt Đa hay đề cập tới: Name of a monk in 
northern Inda who had a lot of 
supernatural powers  which always 
mentioned by Devedatta. 
Ôn Đát La Át Sa Đô: Uttarasadha (skt)— 
Tháng Ôn Đát La Át Sa Đồ là tháng tương 
đương với khoảng từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 
âm lịch, tháng nầy cũng là tháng mà Hoàng 
Hậu Ma Da thụ thai Thái tử Tất Đạt Đa—The 
naksatra presiding over the second half of the 
the 4” month, the month in which Sakyamuni 
was conceived. 


1969 


Ôn Đát La Cự Lỗ: See Utarakuru in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Tứ 
Châu in Vietnamese-English Section. 

Ôn Đát La Tể Na: Uttarasena (sk)—Vua 
của nước Udyana, người đã nhận một phần xá 
lợi của Đức Phật để xây tháp thờ—A king of 
Udyana who obtained part of Sakyamuni”s 
relics. 

Ôn Hòa: Peacefully. 

Ôn Khuất Trúc Ca: Utkutukasana (skt)— 
Còn gọi là Ôn Câu, nghĩa là ngôi chỗm hổm 
hay ngồi xổm——To squad on the heels—To sit 
on one”s haunches. 

Ôn Sắc Ni Sa: Usnisa (sk)——Một trong 32 
hảo tướng, khối thịt u tròn trên đỉnh đầu của 
Đức Phật—One of the thirty-two good marks, 
the protuberance on the Buddhaˆs head—See 
Tam Thập Nhị Hảo Tướng Của Phật (32). 

Ôn Tăng Già: Utsanga (skt)—Một trăm triệu 
tỷ—100,000 trillions (one trillion ¡s equivalent 
to 1,000 billions). 

Ôn Thần: Spirit of the epidemic. 

Ôn Thất: Phòng tắm của chư Tăng trong tự 
viện—Bath-house or bathroom 1n a monasfery. 
Ôn Thi La: Usira (skt)—Rễ thơm của một 
loài cây có họ xương rổng—Fragrant root of 
Andropogon muricafus. 

Ôn Túc: Tên một xứ ở vùng Tân Cương (Tây 
Vực), bên bờ sông Aksu—Name of a district In 
Sin-Chiang, on the river Aksu. 

Ôn Ào: ÑoIsy—Clamorous. 

Ông Mẹk: Tên một ngôi chùa thuộc Phật 
Giáo Nguyên Thủy, nằm trong thị xã Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh, Nam Việt Nam. Đây là 
một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của 
người Khờ Me được xây dựng từ năm 1349, và 
được trùng tu nhiều lần—Name of an ancient 
temple of Theravada Buddhism, located In Tra 
Vinh Town, Trà Vinh province. This 1s one of 
the most famous ancient Khmer temple, which 
was built in 1349 and has been rebuilt many 
times. 


Ống Xăm: Auger. 


Ở Ẩn: To live 1n retiremett. 

Ỡ Chung: To live together. 

Ở Không: To be idle. 

Ở Lành: To be honest— To be upripht 

Ở Lì: To stay In the same place and Ignore all 
warning. 

Ởm Ờ: To pretend not to know. 

Ơn: Favour. 

Ơn Dầy: Great favor. 

Ơn Đức: Gratitude. 

Ơn Huệ: Favor. 

Ơn Chư Bồ Tát: The favour of Bodhisattvas. 
Ơn Nghĩa: Favour—Benefit. 

Ơn Riêng: Special favour. 

Ơn Trên: Ngoại đạo tin rằng có một thứ gọi 
là “Ơn trên”—Externalists believe that there 
exIsfs a so-called The favour of God. 


PH 


Pha Lẫn: To mingle—To mix. 

Pha Lê: 

1) Phả Lê—Đá trong như pha lê, một trong 
bảy của báu: Sphatika (skt—Rock crystal, 


1970 


or a green Indestructible gem, one of the 
seven precious things—See Thất Bảo. 

2) Tên một ngọn núi gần Varanasi: Name of 
a mountain near Varanasl. 

Pha Trò: To Jest—To Joke——To speak in jest. 

Phá: 

1) Đả phá: To disprove—To refute—To 
negate——To cause schism. 

2) Phá đám: To break——To disrupt. 

3) Phá hoại: Phá hủy—To destroy—To 
demolish. 

Phá Ám Mãn Nguyện: Phá tan vô minh tối 

ám và làm tròn lời nguyện, như Đức Phật A Di 

Đà ——To destroy darkness or Iignorance and 

fulfil the Buddha”s vow, 1.e. that of Amitabha. 


Phá Bồ Đề: Upasani (sk)—Calm— 
Tranquility. 


Phá Chánh: Phá bỏ chân lý —To deny the 

truth, e.g. heresy. 

Phá Chánh Hiển Tà: To deny the truth and 

support the evIl. 

Phá Chánh Mệnh: Cuộc sống không theo 

đúng theo chánh mệnh——An Incorrect or wrong 

form of livelihood—See Bát Chánh Đạo (5). 

Phá Chấp: 

I1) Phá bỏ hay phản bác những mê chấp tà 
kiến: To refute tenets. 

2) Phản bác niềm tin nơi thực ngã hay thực 
pháp, nghĩa là sự có thật của một cái ngã 
và chư pháp: To refute the belief in the 
realify of the ego and thinøs. 

Phá Chấp Nhị Biền: To sever dualistc 

attfachments. 

Phá Địa Ngục: Phá vở cửa địa ngục bằng 

cách tụng đọc kinh kệ giải thoát cho người quá 

vãng—To break open the gates of hells by 

chants or Iincanfatons for the release of a 

departed spirit. 

Phá Gia: To ruin one°s family. 

Phá Giới: 

l) Người đã thọ giới lại tự mình hay do sự 
xúi dục mà phá giới: Theo sách Thập 
Luân, vị Tỳ Kheo phá giới, tuy đã chết 


2) 


3) 


a) 


b) 


nhưng dư lực của giới ấy vẫn còn bảo 
đường cho nhân thiên, ví như hương của 
ngưu hoàng xạ. Phật do đó mà thuyết bài 
kệ: “Thiệm bạc hoa tuy ny, thắng ư nhứt 
thiết hoa, phá giới chư Tỳ Kheo, do thắng 
chư ngoại đạo,” nghĩa là hoa thiệm bạc 
tuy héo vẫn thơm hơn các thứ hoa khác, 
các Tỳ Kheo tuy phá giới nhưng vẫn còn 
hơn hết thấy ngoại đạo) —To violate 
(break) religIous commandmenis. 

Trong Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới 48 
giới khinh điều thứ 36, Đức Phật dạy: 
“Thà rót nước đồng sôi vào miệng, 
nguyện không để miệng nầy phá giới khi 
hãy còn thọ dụng của cúng dường của đàn 
na tín thí. Thà dùng lưới sắt quấn thân 
nầy, nguyện không để thân phá giới nầy 
tiếp tục thọ nhận những y phục của tín 
tâm đàn việt.”—The Buddha taught in the 
thirty-sixth of the forty-eight secondary 
precepts In the Brahma-Net Sutra: "Ï vow 
that I would rather pour boiling metal in 
my mouth than allow such a mouth ever to 
break the precepts and still partake the 
food and drink offered by followers. Ï 
would rather wrap my body 1n a red hot 
metal net than allow such a body to break 
the precepts and still wear the clothing 
offered by the followers.” 

Những lời Phật dạy về Phá Giới trong 
Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 
“Breakmg Precepts”ổ ¡in the 
Dharmapada Sutra: 

Sự phá giới làm hại mình như dây mang-la 
bao quanh cây Ta-la làm cho cây nây khô 
héo. Người phá giới chỉ là người làm điều 
mà kể thù muốn làm cho mình—Breaking 
commandmenfs is so harmful as a creeper 
IS sfranpling a sala tree. A man who 
breaks commandmen(s does to himself 
what an enemy would wish for him 
(Dharmapada 162). 

Phá giới chẳng tu hành, thà nuốt hườn sắt 
nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ 


on 


C) 


) 


©) 


8) 


h) 


1971 


lãnh của tín thí —It is better to swallow a 
red-hot iron ball than to be an immoral and 
unconfrolled monk feeding on the alms 
ofered by good people (Dharmapada 
308). 

Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc 
bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, 
bị chê là vô luân, đọa địa ngục—Four 
misfortunes occur to a careless man who 
commits adultery: acquisition of demerit, 
restlessness, moral blame and downward 
path (Dharmapada 309). 

Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, 
quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả 
của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến— 
There 1s acquisition of demerit as well as 
evil destiny. No Joy of the frightened man. 
The king Iimposes a heavy punishment. 
Therefore, man should never commit 
adultery (Dharmapada 310). 

Cũng như vụng nắm cỏ cô-sa (cổ thơm) thì 
bị đứt tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì 
bị đọa địa ngục——]ust as kusa grass cufs 
the hand of those who wrongly grasped. 
Even so the monk who wrongly practised 
asceismn leads to a 
(Dharmapada 31 1). 
Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài 
nghi việc tu phạm hạnh, sẽ không làm sao 
chứng thành quả lớn—An act carelessly 
performed, a broken vow, and a wavering 
obedience to religious discipline, 
reward can come from such a life 
(Dharmapada 312). 

Việc đáng làm hãy làm cho hết sức! 
Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm 
trần dục mà thôi—Thing should be done, 
lets strive to do 1t vigorously, or do 1t with 
all your heart. A debauched ascetic only 
scatters the  dust widely 
(Dharmapada 3 13). 

Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác 
nhứt định thọ khổ; làm các thiện nghiệp là 
hơn, vì làm lành nhứt định thọ vui—An 


woefUl  sfate 


nO 


TOF€ 


evil deed ¡s better not done, a misdeed 
wIll bring future suffering. A good deed 1s 
better done now, for affter doing 1t one 
does not grieve (Dharmapada 314). 

Như thành quách được phòng hộ thế nào, 
tự thân các ngươi cũng phải nên phòng hộ 
như thế. Một giây lát cũng chớ buông 
lung. Hễ một giây lát buông lung là một 
giây lát sa đọa địa ngục—LIke a frontier 
fortress is well guarded, so guard yourself, 
Iinside and outside. Do not let a second sÏip 
away, for each wasted second makes the 
downward path (Dharmapada 315). 

Phá Hạ: Phá hoại an cư kiết hạ, nghĩa là 

không tuân thủ theo những cấm túc của ba 

tháng an cư——To neglect the summer retreat. 

Phá Hại: To ruin—To ravage. 

Phá Hòa Hợp Tăng: Sanghabheda—Phá vỡ 

sự hòa hợp trong cộng đồng Tăng Ni và gây ra 

xáo trộn bởi những ý kiến tà vạy——To disrupt 
the harmony of the community of monks to 
cause schism by heretical opInions. 

Phá Hoại: To sabotage——To destroy. 

Phá Hoại Thiện: 

1) Hủy hoại thiện nghiệp: To destroy good. 

2) Tên của một loài ma vương: Name of a 
Mara. 

Phá Hoại Thiện Ma Vương: Mara who 

destroys of good. 

Phá Hủy: To destroy——To demolish. 

Phá Hư: To disable. 

Phá Hữu: 

I1) Phá bỏ sự tin tưởng cho rằng vạn hữu là 
có thật: To refute the belief in the reality 
of things. 

2) Đức Như Lai thị hiện để phá bỏ sự sinh tử 
trong ba cõi: To break the power of 
transmigration as does the Buddha. 

Phá Kỷ Lục: To break (beat) the record. 

Phá Lập: Còn gọi là Già Chiếu, nghĩa là phá 

bỏ cái lý đặc thù để hiển hiện cái lý phổ quát, 

hay ngược lại. Phá vạn pháp để hiển hiện cái 
lý chân không gọi là phá; bàn về lẽ duyên 





1972 


khởi của vạn pháp để hiển hiện cái nghĩa của 
diệu hữu gọi là lập (Phá Lập là học thuyết của 
hai phái “Không Môn tông Tam Luận” và 
“Hữu Môn tông Pháp Tướng.” Tông Tam Luận 
dựa vào Không Môn mà phá chư pháp, tông 
Pháp Tướng dựa vào Hữu Môn mà lập chư 
pháp) —Refuting and establishing; by refuting 
to prove, or to esfablish, I.e. in refuting the 
particular to prove the universal, and vice 
V€TSA. 

Phá Ma: Phá diệt ác ma—To overcome the 
maras Or eXorcise demOons. 

Phá Môn: Rời bỏ tông môn—To leave a sect, 
to break the door. 

Phá Nát: To destroy completely. 

Phá Ngục: To break open a prison. 

Phá Nhan Vi Tiếu: Phá lên cười, tướng giác 
ngộ của Ngài Ca Diếp, khi Đức Phật tuyên bố 
rằng pháp của Ngài là tâm truyền tâm. Đây 
chính là chỉ giáo của Thiển Tông—To break 
no a smile, the mark of Kasyapa”s 
enliphtenment when Buddha announced on 
Vulture Peak that he had a teaching which was 
propagated from mind to mind, a speech taken 
as authoritative by the Intuitional School. 

Phá Pháp: Hủy bỏ chánh pháp bằng cách 
dùng tà kiến để phá bỏ chánh pháp của Như 
Lai (chẳng tu theo kinh luật, chẳng nghe lời 
khuyên bảo của các bậc tôn túc, mà ngược lại 
đui tu mù luyện theo thói của tà kiến ngoại 
đạo, để đi đến phạm giới và thích theo thế 
tục)—To break the Buddha law, e.g. by the 
adoption of heresy. 

Phá Quấy: To disturb. 

Phá Sản: To go bankrupt. 

Phá Sập: To pull down. 

Phá Tà Hiển Chánh: Phá bỏ tà chấp tà kiến 
tức là làm rõ chánh đạo chánh kiến——To break 
or disprove the false and make manifest the 
righ—Theo Tam Luận Tông, học thuyết Tam 
Luận Tông có ba khía cạnh chính, khía cạnh 
đầu tiên là “phá tà hiển chánh.' Phá tà là cần 
thiết để cứu độ chúng sanh đang đắm chìm 


trong biển chấp trước, còn hiển chánh cũng là 
cần thiết vì để xiển dương Phật pháp— 
According to the Madhyamika School, the 
doctrine of the school has three main aspects, 
the first aspect is the “refufation Ifself of a 
wWrong view, at the same time, the elusidation 
of a right view.” Refufation is necessary fo 
save all sentlent beings who are drowned in 
the sea of attachment while elucidation 1s also 
1mporfant In order to propagate the teaching of 
the Buddha. 

l) Phá Tà -Refutaton of all wrong views: 
Phá tà là phủ nhận tất cả những quan 
điểm y cứ trên sự chấp trước. Như thế 
những quan điểm như thuyết về “Ngã' của 
các triết gia Bà La Môn, thuyết “Đa 
Nguyên Luận" của các luận sư A Tỳ Đàm 
và Câu Xá, cũng như những nguyên tắc 
độc đoán của các luận sư Đại Thừa, 
không bao giờ được thông qua mà không 
bị bài bác chi ly. “Hữu' hay tất cả đều có, 
cũng như “không' hay tất cả đều không 
đều bị chỉ trích —-Refutaton means to 





refute all views based on attachment. Also 
views such as the “self' or atman, the 
theory of Brahmanic philosophers. The 
pluralistc doctines of the Buddhist 
Abhidharma schools (Vaibhasika, Kosa, 
etc) and the dogmatic princIiples of 
Mahayana teachers are never passed 
without a  detailed The 
Realistic or all exists, and the Nihilistic or 
nothing exIsts are equally condemned. 

Hiển Chánh —-Elucidation of a right 
view—lheo Giáo Sư Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, Tam 
Luận Tông luận rằng chân lý chỉ có thể 
đạt được bằng cách phủ định hay bài bác 
các tà kiến bên trong và bên ngoài Phật 
giáo, cũng như những sai lầm của Đại 
thừa và Tiểu thừa. Khi ôm giữ tà kiến sai 
lầm, con người sẽ mù quáng trong phán 
đoán. Làm sao mà một người mù có thể 
có được cái thấy đúng, và nếu không có 


refufation. 


2) 


1973 


nó thì không bao giờ tránh được hai cực 
đoan. Cứu cánh vọng ngôn tuyệt lự là 
buổi bình minh của trung đạo. Phá tà và 
chỉ có phá tà mới dẫn đến cứu cánh chân 
lý. Con đường giữa hay con đường xa ha 
danh và tướng là con đường hiển chánh— 
According to Prof. Takakusu im The 
Essentials of Buddhist Phiosophy, the 
Madhyamika School strongly believed 
that the truth can be attained only by 
negation or refutaton of wrong views 
withn and without Buddhism, and of 
errors of both the Great and Smaill 
Vehicles. When retaining wrong vIeWws Or 
error, one will be blind to reason. How can 
a blind man get a right view without which 
the two extremes can never be avoided? 
The end of verbal refufation 1s the dawn of 
the Middle Path. Refutation and refutation 
only, can lead to the ultimate truth. The 
Middel Path, which 1s devoid of name and 
character 1s really the way of elucidation 
Of a ripht view. 

Phá Tà Tức Hiển Chánh: See Phá Tà Hiển 

Chánh. 

Phá Quỷ: To overcome all the maras. 

Phá Táo Đọa: Theo Thiền Luận, Tập II của 

Thiền sư D.T. Suzuki, Phá Táo Đọa là cái tên 

mà Thiển sư Huệ An đặt cho một đệ tử của 

mình ở Tung Nhạc. Nghĩa đen là bếp hư đổ, 
chỉ cho biến cố trong đời sống của một Thiền 

sư không tên tuổi, nhờ đấy mà được chú ý— 

The Pˆo-Tsao-To 1s the name given by Zen 

master Hui-An to one of his disciples at Tsung- 

'Yueh. It literally means, “a broken range falen 

to pieces,` which Illustrates an incident in the 

le of a nameless Zen master, whereby he 
became famous. 

e - Tại một làng vùng núi Tung Nhạc, có một 
cái miếu bên trong điện có để một bếp 
lửa. Dân ở gần xa đến tế tự bếp lửa nầy 
không ngớt, họ luộc rất nhiều thú vật để 
cúng. Một hôm có nhà sư vô danh dẫn các 
Tăng hầu vào miếu. Sư lấy gậy gõ vào 


bếp ba lần, và bảo: “Chặc! Bếp ơi là bếp! 
Mi há không phải chỉ là bùn gạch hiệp 
thành sao? Thánh linh đâu nơi mi vậy? 
Sao mi đòi luộc nhiều mạng thú vật để 
cúng như thế?” Nói xong, ông lại gõ vào 
bếp ba lần nữa. Bếp liền nghiêng đổ 
xuống đất vỡ ra từng mảnh—There was a 
shrine In one of the Tsung-Yueh villages 
where a lonely range was kept. This was 
the obJect of worship for the country 
people far and near, who here roasted 
alive many animals for sacrifice. One day 
a nameless monk appeared In the shrine 
accompanied by his attendants. He struck 
the range three times with his staff, and 
said: “Tut! O you an old range, are you not 
a mere composie of brick and clay? 
Whence your holiness? Whence your 
spirituality? And yet you demand so many 
animals roasted alive for sacrifice!” So 
sayIng, the master struck the range for 
another three times. The range then tipped 
by 1tself, and falling on the ground broke 
1n pIeces. 

Chốc lát, có một người đến gần sư cúi đầu 
lạy. Sư hỏi ông là ai. Y đáp: “Tôi là Táo 
thần của miếu nầy. Tôi ở đây rất lâu do 
nghiệp báo đời trước của mình. Nay nhờ 
nghe “pháp vô sinh” của thầy mà thoát 
khỏi ràng buộc và được thác sinh lên trời. 
Nay tôi đến đây để bái tạ Thầy.” Sư bảo: 
“Vô sinh là bản tánh của ngươi, chẳng 
phải nhờ ta thuyết pháp.” Thần bếp lạy và 
biến mất —After a while there suddenly 
appeared a man, and approaching the 
master bowed reverentially to him. The 
master asked wo he was, and he 
answercd: “[ am the spirit of the range 
enshrined here. [ have been here for a 
long time owing to my previous karma. 
But listening to your sermon on the 
doctrine of no-birth, [ am now released 
from the bondage and born in the heavens. 
To offer my special thanks to you I have 


1974 


come.” Said the master: “No-birth 1s the 
oripinal natire of your being. No 
sermornizing of mine was needed.” The 
heavenly being bowed again and 
vanished. 

Sau đó, các Tăng hầu và các người khác 
hỏi sư: “Chúng con theo hầu thầy rất lâu, 
nhưng chưa hề được nghe chính ngài giảng 
pháp. Táo thần được ngài dạy cho pháp gì 
mà có thể thác sinh ngay trên trời?”— 
Later on the attendant-monks and others 
asked the master: “We have been with 
you for ever so ong, but we have never 
been permifted to listen to your personal 
discourses on the Dharma. What effective 
teaching did the range-spirit get from you 
which enabled him to be born Iimmediately 
1n the heavens?” 

Sư nói: “Ta chỉ bảo nó là nó, do bùn gạch 
hiệp thành, chứ chẳng có đạo lý gì khác 
dạy riêng cho nó. —The master said: 
“What I told him was simply that he was a 
composite of brick and clay; I had no 
further teaching specially meant for him.” 

Các tăng hầu và những người khác đứng 
im không nói. Sư lên tiếng: “Hiểu 
không” The attendantmonks and 
others stood quietly without a saying a 
word. The master remarked, “Do you 
understand?” 

Vị chủ sự thưa: “Bẩm, chúng con không 
hiểu” The chief secretary of the 
monastery said: “No, we do not.” 

Sư tiếp lời: “Tánh bản hữu của hết thẩy 
các pháp. Tại sao các ông không hiểu?”— 
The master contnued: “he original 
natire of all beings, why do you not 
understand 1t?” 

Các thây Tăng bèn lạy, sư liền bảo: “Đổ 
rồi! Đổ rồi! Vỡ rồi! Vỡ rồi!—The monks 
all made bows to the master, whereupon 
exclaimed the master: “Is fallen, 1ts 
fallen. Its broken to pIeces, 1t s broken to 
pIeces!” 


Năm và nơi sư thị tịch không ai rõ—His 
whereabout and when he passed away were 
unknown. 

Phá Tăng: 

I1) Phá Pháp Luân Tăng: Phá rối sự thiển 
định của vị Tăng, hay đưa ra một pháp để 
đối lập với Phật pháp (như trường hợp Đề 
Bà Đạt Đa)—To break, destroy or disrupt 
a monk”s meditation or preaching, as In 
the case of Devadatta. 

Phá Yết Ma Tăng: Sanghabheda (sktU)— 
Phá hòa hợp Tăng, cùng trong một giới 
mà đưa ra ý kiến ngoại đạo hay lập ra loại 
yết ma khác để phá vở sự hòa hợp của yết 
ma Tăng —Disrupt the harmony of the 
community of monks, to cause schism, e.g. 
by heretical opinions. 

Phá Thai: Abortion—Terminating life of a 
fetus—According to  Buddhist 
abortion 1s a grave offence. 

Phá Trai: Ngã mặn—Phá luật trai giới của 
tịnh xá, hoặc ăn sái giờ, hình phạt cho sự phá 
giới nầy là địa ngục hoặc trở thành ngạ quỷ, 
những con ngạ quỷ cổ nhỏ như cây kim, bụng 
ỏng như cái trống chầu, hoặc có thể tái sanh 
làm súc sanh (Phật tử tại gia không bắt buộc 
trường chay; tuy nhiên, khi đã thọ bát quan trai 
giới trong một ngày một đêm thì phải trì giữ 
cho tròn. Nếu đã thọ mà phạm thì phải tội 


2) 


SCrIpfures, 


cũng như trên)—To break the monastic rule of 

the regulation food, or tne for meals, for 

which the punishment 1s hell, or to become a 

hungry ghost like with throats small as needles 

and distended bellies, or become an animail. 

Phá Tướng Tông: Tông phái phá bỏ sự chấp 

tướng —The sect held the unreality of all 

things. 

I1) Tông phái Phá Tướng đầu tiên sáng lập 
bởi ngài Vĩnh Minh, phá bỏ sự chấp 
tướng: The first sect founded by Yung 
Ming (Vĩnh Minh) whiích held the 
unreality of all thinøs. 


1975 


2) Tông Phá Tướng thứ hai do ngài Tịnh Ảnh 
sáng lập: The second sect founded by 
Ching-Ying. 

3) Tông Phá Tướng thứ ba do ngài Huệ Viễn 
sáng lập: The third sect founded by Hui- 
Yuan. 

Phà: 


I) Chiếc phà: Ferry-boat. 

2) Phà khói: To puff out (exhale) smoke. 
Phả: Kha khá 
Partial. 

Phả La: Phala (skt)—Quả——Frui—Produce— 
Progeny—Prof. 

Phả La Đọa: Bharadvaja (skt). 





Quite——Very——Somewhat— 


1) Còn gọi là Phả La Trá, dòng dõi của một 
trong sáu họ Bà La Môn: Descendant of 
the anclent sage Bharadvaja, Interpreted 
as one of the six Brahmin surnames. 

2) Lợi căn hay thông minh: Also has the 


meaning of keen mind, or clever. 
Phả Lê: Rock crystal—See Pha Lê. 
Phả Ni Đa: Phanita (sk)—Đường mía—The 
1nSpIssated Juice of the suøar can, Or raW Suỹar. 
Phác Họa: To outline——To sketch. 


Phách: 
1) Rọc ra hay tách ra: To split—To tear—To 
rend. 


2) Vuông khăn—Kerchief—Vell. 

3) Vỗ: To clap (hands). 

Phách Chưởng: Phách Thủ, lệ vỗ tay lúc bắt 
đầu và lúc chấm dứt cuộc lễ của phái Chân 
NÑgôn—Clapping of hands at the beginning and 
end of worship, a Shingon custom. 

Phách Lối: To be haughty 

Phách Tiễn Cấp: Nhanh như tên lướt gió 
hay chẻ gió—Rapid as an arrow cleaving the 
a1. 

Phai Mờ: To fade. 

Phái: 

1) Đề cử: To delegate—To detach. 

2) Môn phái: School—Sect (môn phá!). 

Phái Đoàn: Delegation—Mission. 


Phải: 

I1) Bên phải: Right. 

2) Cần phải: To have to——Must—Should 
Ouplht to. 

3) Đúng: Ripht. 

Phải Chăng: Reasonable. 

Phải Quấy: Right or wrong. 

Phải Trái: Right or lef—Right or wrong. 





Phàm: Common—Ordinary—Everybody. 
Phàm Chúng: Common seed—Ordinary 
people. 

Phàm Dân: Common people. 

Phàm Lệ: Foreword. 

Phàm Lự: The anxieties of common or 
unconverted men. 
Phàm Ngu: 
unconverted men. 
Phàm Phu: 

(Œ) Nghĩa của Phàm Phu—The meanings of 
ordinary people: 

Người phàm hay người thường: Sinner——A 
sane man—Ordinary man—Worldly 
man—The sinner—Secular people— 
Common people—The unenlightened—A 
common fellow. 

Đệ tử Phàm phu: Đệ tử chưa chứng ngộ— 
Unenlightened disciples—There are tfwo 
kinds of ordinary disciples: 

Nội Phàm: Đang trên đường giải thoát— 
The Inner or higher ranks of ordinary 
disciples who are on the road of liberation. 
Ngoại Phàm: Chưa được tự tạ—Lower 
grades who are not on the road of 
liberation yet. 

Những lời Phật dạy về Phàm Phu trong 
Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 
on ordinary people In the Dharmapada 
Suftra: 

Đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường 
rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, 
vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ 
ngu sĩ không minh đạt chánh pháp—Long 
1s the night to the wakeful; long 1s the road 


Common, ignorant, or 


l) 


2) 


a) 


b) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


+) 


3) 


6) 


1976 


to him who 1s tired; long 1s samsara to the 
foolish who do not know true Law 
(Dharmapada 60). 

Không được kết bạn với kẻ hơn mình, 
không được kết bạn với kẻ ngang mình, 
thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn 
với người ngu muội—Tf a traveler does not 
meet a companion who 1s better or at leasf 
cqual, let him firmly pursue his solitary 
career, rather than being in fellowship 
with the foolish (Dharmapada 61). 

“Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ 
phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng 
chẳng biết chính ta còn không thiệt có, 
huống là con ta hay tài sản ta?—These 
are my sons; this is my wealth; with such 
thoupht a fool 1s tormented. Verily, he 1s 
not even the owner of himself. Whence 
sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). 
Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự 
xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu——A 
foolish man who knows that he 1s a fool, 
for that very reason a wise man; the fool 
who think himself wise, he ¡1s indeed a 
real fool (Dharmapada 63). 

Người ngu suốt đời gần gũi người trí vẫn 
chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái 
muỗng múc canh luôn mà chẳng bao giờ 
biết được mùi vị của canh—lf a fool 
associates with a wise man even all his 
life, he will understand the Dharma as litle 
as a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64). 

Người trí dù chỉ gần gủi người trí trong 
khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh 
pháp, chẳng khác gì cái lưỡi dù mới tiếp 
xúc với canh trong khoảnh khắc, đã biết 
ngay được mùi vị canh—An 
Iintelligent person assoclates with a wiIse 


2 
cua 


man, even for a moment, he will quickly 
understand the Dharma, as the tongue 
tastes the flavour of soup (Dharmapada 
65). 


7y Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi 


8) 


9) 


10 


II 


12 


=< 


` 


` 


chung với cừu địch một đường. Cũng thế, 
những người tạo ác nghiệp nhất định phải 
cùng ác nghiệp đi đến khổ báo—A fool 
with litle wit, goes through life with the 
very self as his own gøreatest enemy. In the 
same manner, evil doers do evil deeds, 
the fruit of which Is bitter (Dharmapada 
66). 

Những người gây điều bất thiện, làm xong 
ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm để, vì biết 
mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai— 
The deed 1s not well done of which a man 
must repent, and the reward of which he 
receives, weeping, with tearful face; one 
reaps the fruit thereof (Dharmapada 67). 
Những người tạo các thiện nghiệp, làm 
xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng 
hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo 
tương la —The deed ¡is well done when, 
after having done it, one repenfs not, and 
when, with Joy and pleasure, one reaps the 
fruit thereof (Dharmapada 68). 

Khi ác nghiệp chưa thành thục, người ngu 
tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp 
đã thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ 
đắng cay—As long as the evil deed done 
does not bear fruit, the fool thinks 1t 1S as 
sweet as honey; but when 1t ripens, then 
he comes to grief (Dharmapada 69). 

Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn 
bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người 
ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc 
làm ấy không có giá trị bằng một phần 
mười sáu của người tư duy Chánh pháp— 
Let a fool, month after month, eats only as 
much food as can be picked up on the tip 
of a kusa blade; but he ¡is not worth a 
sixteenth part of 
comprehended the truth (Dharmapada 70). 
Người cất sửa bò, không phải chỉ sáng 
chiều đã thành ra vị để hồ được. Cũng 
thế, kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng 
cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn 


theẩm who have 


1977 


âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro 
than—An evil deed committed may not 
1mmediately bear fruit, Just as newl drawn 
milk does not turn sour at once. In the 
same manner, smouldering, 1t follows the 
fool lHke fire 

(Dharmapada 71). 

Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí 

thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, 

nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng 
tiêu tan—The knowledge and fame that 
the fool gains , so far from benefiting; they 
destroy his bright lot and cleave his head 

(Dharmapada 72). 

Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng 

mà mình không xứng: chỗ ngồi cao trong 

Tăng chúng, oai quyển trong Tăng lữ, 

danh vọng giữa các gia tộc khác —The 

fool always desire for an undue reputation 
or undeserved honour, precedence among 
the monks, authority In the monasteries, 
honour among 

(Dharmapada 73). 

Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng 

“sự nầy do ta làm, trong mọi việc lớn hay 

nhỏ đều do nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ 

tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam 
ngạo mạn tăng hoài—Let both monks and 
laymen think, “by myself was this done; in 
every work, øreat or small, let them refer 
to me.” Such ¡is the ambition of the fool; 
hs desres and pride 

(Dharmapada 74). 

16) Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa 
tới Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, 
hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi 
lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải 
thoát—One 1s the path that leads to 
worldly gain, and another 1s the path leads 
(O nirvana. Once understand this, the 
monks and the lay disciples of the Buddha, 
should not rejolce 1n the praise and 
worldly favours, but cultivate detachment 
(Dharmapada 75). 


covered with ashes 


13 


` 


14) 


other families 


15 


` 


1ncrease 


Phàm Phu Kiều Ngạo: Boastful secular 
people. 

Phàm Phu Tánh: The common underlying 
nature of all men. 

Phàm Phúc: Phước báo nhơn thiên —The 
ordinary blessedness of devas and men as 
compared with that of the converted. 

Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư 
Vọng. Nhược Kiến Chư Tướng Phi 
Tướng, Tức Kiến Như Lai: Theo Kinh Kim 
Cang, Đức Phật dạy: “Bất cứ vật gì hễ có hình 
tướng đều là giả dối. Nếu thấy các tướng 
không phải hình tướng, như thế mới tạm gọi là 
thấy được Như Lai.”—In the Diamond Sutra, 
the Buddha taught: “All forms and phenomena 
are Illusive. lf one can see beyond forms, one 
sees the Tathagata.” 

Phàm Sư: VỊ sư chưa giác ngộ chân lý mà 
Phật đã giảng dạy -Ordinary or worldly 
teachers who are unenlightened by Buddhist 
truth. 

Phàm Tánh: Common nature of all men. 
Phàm Tăng: Phàm Tăng ngược lại với Thánh 
Tăng (những vị Tăng đã có công đức sâu dầy, 
đạo cao đức trọng)—The ordinary practicing 
monk, as confrasted with the holy monk 
(Thánh Tăng) who has achieved higher merit. 
Phàm Thánh: Sinners and Saints. 

Phàm Thánh Bất Nhị: Phàm Thánh đều 
cùng có bổn tánh như nhau: Phật tánh— 
Sinners and sainfs are of the same fundamental 
nature: Buddha-nature. 

Phàm Thánh Đông Cư Địa: Thế giới nầy 
nơi mà Thánh phàm đồng cư—This world, 
where saints and sinners dwell together. 
Phàm Thánh Nhứt Như: Phàm Thánh bất 
nh —Sinmners and Saints are of the same 
fundamental nature—See Phàm Thánh Bất 
Nhị and Sinh Phật Nhứt Như. 

Phàm Thân: The common mortal body——The 
ordinary individual. 

Phàm Thức: Ordinary knowledge. 





1978 


Phàm Tập: The practices, good and evil, of 

common or unconverted men. 

Phàm Tình: Desires or passions of the 

unconverted. 

Phàm Tục: Thói thường tốt hay xấu của 

phàm nhân—Mundane——Earthly—Ordinary—— 

Common—The practices, good or evil, of 

common or unconverted men. 

Phạm: 

l) Phạm Thiên: Brahman (skt)—Supreme 
Being regarded as Impersonal. 





a) Thanh Tịnh: Celibate and pure. 

b)_ Ly Dục: Giving up desires. 

2) Phạm Tội: To violate—To commit—To 
offend agaIinst—To break the law. 

3) Phạm trù: Khuôn phép——Pattern—Rule 
Method. 

Phạm Âm: 

l1) Brahma voice, one of the thirty-two marks 
of a Buddha: 

a) Tiếng nói trong trẻo: The voice ¡s clear. 

b) Tiếng nói hòa nhã: The voice ¡is 
melodious. 

c) Tiếng nói thanh tịnh (chính trực): The 
VOIC€ 1S DUFe. 

d) Tiếng nói sang sảng: The voice is deep. 

e) Tiếng nói ấy ngân vang, ở nơi xa cũng 
nghe thấy: The voice is far-reaching. 

2) Tiếng ca hay tụng tán thán Phật: Singing 
1n praise of Buddha. 

+ 


For more information, please see Âm 
Thanh Của Đức Như Lai. 

Phạm Bổn: Những bộ kinh bằng tiếng Phạn 
(Ấn Độ)—Sutras In the Indian language. 
Phạm Ca Di: Brahma-kayikas (skt—Tên 
của chư Thiên ở cõi sơ thiển sắc giới—The 
Brahma-devas In the first dhyana in the realm 
of form. 

Phạm Chí: 

I1) Brahmacarin (skt: Người xuất gia học 
Thánh điển và tu hành phạm hạnh— 
Studyng sacred learning; pracfising 
confinence or chasIty. 


Brahamacari (skt: Người trẻ Bà La Môn 
tu tập giai đoạn đầu trong bốn giai đoạn đi 
vào Phạm Thiên—Young Brahman In his 
first sarama or period of life; ther are four 
sụch periods. 
Người Phật tử xuất gia tu đời thanh tịnh: A 
Buddhist ascetic with his wIll set on pur1ty. 
Phạm Chung: Đại Hồng Chung của tự 
viện—The temple or monastery bell. 
Phạm Chúng: Chư Tăng N—Monks and 
nuns. 
Phạm Chúng Thiên: Brahmaparisadya or 
Parsadya (skt)—Các vị chư Thiên ở cõi trời sơ 
thiển thuộc sắc giới (Phạm Thiên giới được 
chia làm ba cấp, các vị chư thiên ở hạ cấp thì 
được gọi là Phạm Chúng Thiên)—The 
assembly of Brahmadevas, belonging to the 
retinue of Brahma; the first Brahmaloka; the 
first regIon of the first dhyana heaven of form. 
** For more Information, please see Phạm 
Thiên (B). 
Phạm Chương: Brahmavastu (skt—Sách 
học vẫn Phạn ngữ gồm 12 chương—A Sanskrit 
syllabary in twelve parfs. 


3) 


Phạm Cung: 

1) Cung điện của Phạm Thiên: Brahma's 
palace. 

2) Chùa: Buddhist temple. 


3) Phạm Giới, cõi thiển thứ nhất trong cõi 
trời sắc giới: The realm of Brahma; the 
first dhyana heaven of the realm of form. 
Phạm Diên: Phạm Thiên và Trời Na La 
Diên—Brahma and Narayana. 

Phạm Diễn Na: Bayana (sk)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Phạm 
Diễn Na, một vương quốc cổ trong vùng 
Bokhara, bây giờ là Bamian, nổi tiếng với 
những tượng Phật Nhập Niết Bàn khổng lô, 
đài tới 1.000 bộ Anh—According to Eitel In 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Bayana, an ancient kingdom and city In 
Bokhara (modern Bamian), famous for a 


1979 


colossal statue of Buddha (entering Nirvana) 
believed to be 1,000 feet long. 

Phạm Diện Phật: Đức Phật có gương mặt 
giống như Phạm Thiên, người ta nói vị ấy sống 
tới 23.000 năm—A Buddha with Brahma”s 
face (said to be 23.000 years old). 

Phạm Đàn: Brahmadanda (skt)—Phép trị tội 
Phạm Đàn. Khi vị sư nào phạm tội thì được 
đưa đếm “Phạm Đàn” để cách ly, cấm không 
cho nói chuyện với ai—Brahma-staff—The 


Brahma (religIous) punishment; the 
explanaion is to send to Coventry a 
recalcirant monk, the forbidding of any 


conversation with him, or exclusion to silence. 
Phạm Đạo: Thanh tịnh đạo—The way of 
purIty, or celibacy; the brahman way. 

Phạm Điển: Kinh điển Phật — The Buddhist 
sufras, or books. 

Phạm Độ: Brahman-Land—Ấn Độ-—India. 
Phạm Đức: Năng lực hay phước đức của 
Phạm Thiên—The power, or bliss of Brahma. 
Phạm Giáp: Kinh điển làm bằng lá cây đa la 
(một loại cây kè có lá giống như lá thốt nốt) 
Palm-leaf scriptures. 

Phạm Giới: Phá phạm giới luật mà Đức Phật 
đã đặt ra—To the 
precepts—To offend against or break the 
moral or ceremonial laws of Buddhism. 

Phạm Hành: Noble action—High conduct. 
Phạm Hạnh: Pure living. 

(Œ) Nghĩa của “Phạm Hạnh”—The meanings 
of “Pure living”— Cuộc sống thanh tịnh 
hay giới pháp giúp hành giả cắt đứt dâm 
dục, sống đời độc thân để được sanh về 
cõi trời sắc giới Phạm Thiên hay cao 
hơn—Pưe living; action; the 
discipline of celbacy which ensures 
rebirth in the Brahmaloka, or in the realms 
beyond form. 

Những lời Phật dạy về “Phạm Hạnh” 
trong Kinh Pháp Cú The Buddha”s 
teachngs on “Pure living” ¡in the 
Dharmapada Sutra: 


tun one°s back on 


noble 


qI) 


I) Sống trăm tuổi mà phá giới và buông 
lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì 
giới, tu thiền định —To live a hundred 
years, Immoral and uncontrolled, 1s no 
better than a single-day life of being moral 
and meditative (Dharmapada I 10). 

Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu 
thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
đủ trí, tu thiển định—To live a hundred 
years without wisdom and control, 1s no 
better than a single-day life of being wise 
and meditative (Dharmapada I I1). 

Sống trăm tuổi mà giải đãi không tỉnh tấn, 
chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng 
hái tỉnh cần—To live a hundred years, 
Idle and Inactive, is no better than a 
singleday lHíe of effort 
(Dharmapada 112). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô 
thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô 
thường—To live a hundred years without 
comprehending how all things rise and 
p4SS away, Is no better than a single-day 
le of seeing beginning and end of all 
things (Dharmapada 113). 

Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch 
tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày 
mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi—To live 
a hundred years without seeing the 
1mmortal state, is no better than a single- 
day life of one who sees the deathless 
state (mrvana) (Dharmapada I1 14). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối 
thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
được thấy pháp tối thượng —To live a 
hundred years without seeing the Supreme 
Truth, 1s no better than a single-day life of 
the highest 


2) 


3) 


1ntense 


4) 


5) 


6) 


someone who see law 
(Dharmapada 115). 

Phạm Hoàng: 

1) Vua của Ấn Độ: The Indian Emperor. 

2) Đức Phật: Buddha. 


Phạm Học: 


1980 


1) Nghiên cứu về Bà La Môn: The study of 
Brahmanism. 

2) Nghiên cứu về Phật Giáo: The study of 
Buddhism. 

Phạm Hưởng: Âm thanh của Đức Phật—The 

sound of Buddhas  volce (Buddha's 

preaching). 

Phạm Luân: 

I1) Bánh xe chuyển pháp của Đức Phật: The 
Brahma-wheel—The wheel of the law, or 
pure preaching of the Buddha. 

2) Bài pháp đầu tiên mà Phạm Thiên Vương 
thỉnh Phật quay bánh xe pháp: The first 
sermon at the request of Brahma. 

3) Giáo thuyết của Phạm Thiên: The 
doctrine or preaching of the Brahmans. 
Phạm Luật: To offend against the law——Khi 
Đức Thế Tôn còn tại thế, có hai vị Tỳ Kheo 
phạm luật hạnh, lấy làm hổ thẹn, không dám 
hỏi Phật, đến hỏi Ưu Ba L¡ rằng: “Dạ thưa 
ngài Ưu Ba Li! Chúng tôi phạm luật thật lấy 
làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, mong nhờ 
ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi được 
khỏi tội ấy.” Ưu Ba Li liền y theo pháp, giải 
nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến 
nói với Ưu Ba Li—At the time of the Buddha, 
there were two bhiksus who broke the 
prohibitions, and being shameful of their sins 
they dared not call on the Buddha. They came 
to ask Dpali and said to him: “Upali, we have 
broken the commandments and are ashamed of 
Our Sins, so we dare not ask the Buddha about 
this and come to you. Please teach us the rules 
Of repenfance so as to wipe out our sins.” Upali 
then taugpht them the rules of repenfance. At 

that time, Vimalakirti came to Upali and said: 

e “Thưa ngài Ưu Ba Li, ngài chớ kết thêm 
tội cho hai vị Tỳ Kheo nầy, phải trừ dứt 
ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì 
tội tánh kia không ở trong, không ở ngoài, 
không ở khoảng giữa. Như lời Phật đã 
dạy: “Tâm nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm 
sạch nên chúng sanh sạch.” Tâm cũng 
không ở trong, không ở ngoài, không ở 


khoảng giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu 
cũng như thế ấy. Các pháp cũng thế, 
không ra ngoài chơn như. Như ngài Ưu Ba 
Lï, khi tâm tướng được giải thoát thì có tội 
cấu chăng?”—“Upali, do not aggravate 
their sins which you should wipe out at 
once without further disturbing therr 
minds. Why? Because the nature of sin 1s 
neither within nor without, nor in between. 
As the Buddha has said, 'living beings are 
impure because their mỉnd are impure; 
if their mỉnds are pure they are all pure.” 
And mind also 1s neither withn nor 
without, nor ¡in between. Their minds 
being such, so are therr sins. Likewise all 
things do not go beyond (their ) suchness. 
Upali, when your mind 1s liberated, 1s 
there any remaining Impurity?” 

Ưu Ba Lï đáp: 'Không.”—Upali replied: 
“There wIll be no more.” 

Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả chúng sanh 
tâm tướng không nhơ cũng như thế! Thưa 
ngài Ưu Ba L¡! Vọng tưởng là nhơ, không 
vọng tưởng là sạch; điên đảo là nhơ, 
không điên đảo là sạch; chấp ngã là nhơ, 
không chấp ngã là sạch. Ngài Ưu Ba Li! 
Tất cả pháp sanh diệt không dừng, như 
huyễn, như chớp; các Pháp không chờ 
nhau cho đến một niệm không dừng; các 
Pháp đều là vọng kiến, như chiêm bao, 
như nắng dợn, như trăng dưới nước, như 
bóng trong gương, do vọng tưởng sanh ra. 
Người nào biết nghĩa nầy gọi là giữ luật, 
người nào rõ nghĩa nầy gọi là khéo 
hiểu.—Vimalakirti said: “Likewise, the 
minds of all living beings are free from 
Iimpuriles. pali, false thoughts are 
Impure and the absence of false thought 1s 
purIty. Inverted (ideas) are impure and the 
absence of ¡inverted (ideas) IS purIty. 
Clinging to ego 1s Impure and non-clinging 
to ego 1s purity. Dpali, all phenomena rise 
and fall without stayIing (for an Instanf) 
lke an 1luson and liphtming. AlII 


1961 


phenomena do not walt for one another 

and do not stay for the time of a thought. 

They all derive from false views and are 

like a dream and a flame, the moon In 

water, and an Image in a mirror for they 

are born from wrong thinking. He who 

undersfands this is called a keeper of the 

rules of discipline and he who knows If 1s 

called a skilful ¡nterpreter (of the 
precepts).” 

e Lúc đó hai vị Tỳ Kheo khen rằng: “Thật 
là bực thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy 
không thể sánh kịp. Ngài là bực giữ luật 
hơn hết mà không nói được.”—At that 
“time, the two bhiksus declared: “What a 
supreme wisdom which ¡is beyond the 
reach of Upali who cannot expound the 
hiphest primnciple of discipline 
morality?” 

e - Ưu Ba Li đáp rằng: “Trừ Đức Như Lai ra, 
chưa có bực Thanh Văn và Bồ Tát nào có 
thể chế phục được chỗ nhạo thuyết biện 
tài của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ ông 
thông suốt không lường ”—Upali said: 
“Since I left the Buddha I have not met a 
sravaka or a Bodhisattva who can surpass 


and 


hi rhetoric for his great wisdom and 
perfect enlightenment have reached such 
a hiph degree.. 

e© - Khi ấy, hai vị Tỳ Kheo dứt hết nghi hối, 
phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác và phát nguyện rằng: “Nguyện làm 
cho tất cả chúng sanh đều được biện tài 
như vậy.”—Thereupon, the two bhiksus 
got rid of their doubfs and repenfance, set 
ther mind on the quest of supreme 
enlightenment and took the vow that make 
all living beings acquire the same power 
of speech. 

Phạm Ma: 

l) Phạm Thiên và Ma La Vương —Brahma 
or Brahman and Mara. 


Phạm Thiên là vị chủ ở các cõi trời sắc 

giới: Brahma is the lord of the realm of 

form. 

Ma là chủ Lục Dục Thiên hay cõi Tha 

Hóa Tự Tại —Mara is the lord of desire or 

passion. 

2) Phạm Thiên: Brahma—See Phạm Thiên. 

Phạm Ma Đạt: Brahmadatta (skt). 

I1) Tên vị vua của xứ Kanyakubja: A king of 
KanyakubJa. 

2) Tên vua xứ Varanasi, cha của Ca Diếp: A 
king of Varanasli, father of Kasyapa. 

Phạm Ma La: See Phạm Ma (1). 


Phạm Ma Ni: Brahma-mani (skt). 

l1) Tịnh Châu: Tên một loại ngọc báu —Pure 
pearl. 

2) Ngọc báu như ý của Phạm Thiên: The 
maglc pearl of Brahma. 

Phạm Ma Tam Bát: Brahma-sahampati or 

Mahabrahma-sahampati (sk—Phạm Thiên, là 

vị chủ của thế giới —Brahma, lord of the 

world. 

Phạm Nan: Sự khó khăn trong việc duy trì 

đời sống phạm hạnh—-The difeulty of 

mainftaining celibacy, or pur1ty. 

Phạm Ngữ: Ngôn ngữ của Phạm Thiên—The 

language came from Brahma. 

l) Ngôn ngữ Phạn: Brahma 

(Sanskrit). 

Mẫu tự Phạn: The Sanskrit alphabet. 

Ngôn ngữ của Ấn Độ: The language of 

India. 

Phạm Nữ: 

1) Con gái của Phạm Chí: A noble woman. 

2) Người con gái phạm hạnh: A woman of 
high character. 

Phạm Pháp: To break the law. 

Phạm Phú Lâu: Brahmapurohita (skt). 

l) Những vị cận thần hay phụ tá của Phạm 
Thiên: The ministers, or assistants of 


a) 


b) 


language 


2) 
3) 


Brahma. 


1982 


2) Tên cõi trời sơ thiển thứ hai thuộc sắc 
giới: The second Brahmaloka; the second 
region of the first dhyana heaven of form. 

Phạm Phụ Thiên: The Brahmapurohitas, or 

the etinue of Brahma—See Phạm Phú Lâu (2). 

Phạm Phục: Kasaya (skÐ. 

I1) Y phục của Phạm Thiên: Brahma's robe. 

2) Áo cà sa: Monk”s robe. 

3) Y phục của người tu phạm hạnh: The 
garment of celibacy. 

Phạm Sát: Brahmaksetra (skt). 

1) Cõi Phật: Buddha-land. 

2) Tên gọi tự viện như là nơi thanh tịnh: A 
name for a Buddhist monastery, I.e. a 
place of purity. 

Phạm Tăng: 

l) VỊ Tăng Ấn Độ thời xưa. Vào thời đó 

Tăng sĩ Ấn Độ mặc áo trịch (để lộ) vai 

phải: A monk from India: Brahman monk 

1s a Buddhist Master of ancient India. 

During those days, Buddhist monks wore 

rope, Buddhist roped 

exposing thet ripht shoulders. 

VỊ Tăng gìn giữ tịnh hạnh: A monk who 

maintains his pur1ty. 

Phạm Tâm: Tâm tu theo phạm hạnh hay 

thanh cao và tỉnh khiết mà người thực tập sẽ 

được sanh về cõi trời vô sắc —The noble or 
pure mind (which practises the discipline that 


monks  wore 


2) 


ensures rebirth in the realm without form). 
Phạm Thanh: Tiếng của Đức Phật—The 
voice of Buddha 


Phạm Thân: 
l) Thân tâm thanh tịnh: The pure spiritual 
body. 


2) Pháp thân của Phật: Dharmakaya of the 
Buddha. 

Phạm Thân Thiên: Quyến thuộc của Phạm 

Thiên (Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, 

và Đại Phạm Thiên)—The Brahmakayika, or 

retinue of Brahma. 

** For more Information, please see Phạm 
Thiên (Bì). 


Phạm Thất: Nơi Tăng đoàn trú ngụ và tu tập, 

chùa hay tự viện—A dwelling where the 

sangha 1s practicing Buddhist laws—A 

dwelling where celibate discipline 1s practised, 

a monastery, temple. 

Phạm Thế Giới: Brahmaloka (sk)—Phạm 

Thế Thiên—Các cõi trời thuộc sắc giới—The 

Brahmaloka of the realm of form. 

Phạm Thế Thiên: Brahmaloka (sk)—See 

Phạm Thế Giới. 

Phạm Thích: Trời Phạm Thiên và trời Đế 

Thích —Brahma and Sakra: 

I1) Trời Phạm Thiên, chủ cung trời sắc giới: 
Brahma, the lord of the form-realm. 

2) Trời Đế Thích, chủ của trời dục giới: 
Sakra, the lord of the desire-realm. 

Phạm Thích Tứ Thiên: Trời Phạm Thiên, 

Đế Thích, và Tứ Thiên Vương——Brahma, 

sakra, and the four Maharajas. 

Phạm Thiên: Brahmas (skt). 

(A) Nghĩa của Phạm Thiên—The meanings of 
Brahma: 

I1) Vị thần chính của Ấn giáo, thường được 

diễn tả như ngưới sáng tạo hệ thống thế 

giớ—A  chief of Hindu gods offten 

described as the creator of world system. 

Chủ của cung trời sắc giới. Ngài làm chúa 

tể của chúng sanh, được Phật giáo thừa 

nhận là chư Thiên, nhưng thấp hơn Phật 

hay người đã giác ngộ—Lord of the 

heavens of form. The father of all living 

beinøs; the first person of the Brahmanical 

Trimur, Brahma, Visnu, and Siva, 

recognized by Buddhism as devas but as 

1nferior to a Buddha, or enlightened man. 

Các chư Thiên trong cõi trời sắc giới: 

Devas In the realm of form. 

Ba loại Phạm Thiên —Three kinds of 

Brahmas: 

lI) Phạm Chúng Thiên: The assembly of 

brahmadevas, I.e. Brahmakayika. 

Phạm Phụ Thiên: Brahmapurohitas, or 

retinue of Brahma. 








2) 


1983 


3) Đại Phạm Thiên: Phạm Thiên Vương— 
Mahabrahman, or Brahman himself. 
** For more information, please see Thế Chủ. 
Phạm Thiên Giới: The realm of Brahma. 
Phạm Thiên Hậu: Hậu phi của Phạm Thiên 
(Phạm Thiên trong Phật giáo không có hậu 
phi, tuy nhiên, dân gian Ấn Độ tôn sùng và 
cho rằng ngài có ba bà hậu phi)—The queen 
or wife of Braham. 
Phạm Thiên Ngoại Đạo: Brahmadeva- 
heretics—Bà La Môn cho rằng Phạm Thiên là 
Đấng Tạo Hóa, nhưng với Phật giáo điều nầy 
trái với chân lý —The Brahmans consider 
Brahma to be the Creator of al things and the 
Supreme Being, which 1s heresy with Budhism. 
Phạm Thiên Vương: See Phạm Thiên (B) 
(3). 
Phạm Thừa: Brahmayana (sk)—Phạm 
Thiên Thừa hay Bồ Tát Thừa—The noblest of 
the vehicles, that of the bodhisattva. 
Phạm Thượng: To be 
SUD€TIOTS. 


Impertnent to 
Phạm Tội: To commit a crime—To commit 
offences. 

Phạm Trọng: Vi phạm giới trọng hay những 
giới chính—To break the weightier laws. 
Phạm Tự: 

1) Chữ Phạn—Brahma letters—samskrtam—— 
SanskrIt. 

Bắc Phạn: Sanskrit. 

Nam Phạn: Tiếng Phạn Pali được vài học 
giả Trung Hoa cho rằng cổ hơn tiếng Phạn 
Sanskrit về cả tiếng nói lẫn chữ viết— 
Pali, considered more anclent by some 
Chinese writers than Sanskrit both as a 
wriffen and spoken language. 

Phạm Thư: Văn Tự cổ của Ấn Độ, phân 
biệt với tiếng nói bình dân Prakrit. Chỉ vài 
ngoại lệ kinh điển Trung Quốc được dịch 
từ tiếng Phạn Pali (Nam Phạn), còn thì đa 
phần được dịch sang từ tiếng Phạn 
Sanskrit (Bắc Phạn) The classical 
Aryan language of  India, 1n 


a) 
b) 


2) 


confradistinction to Prakrit, representing 
the language as ordinarily spoken. With 
the exception of a few ancient translations 
probably from Pali versions, most of the 
Ooriginal texfs used in China were SanskrIt. 

Phạm Tướng: Brahmadhvaja (sk)—Một 

trong những người con trai của Mahabhijna, 

trong cõi Phật ở về phía tây nam vũ trụ của 
chúng ta—One of the sons of Mahabhijna; his 

Buddha domain 1s south-west of our unIverse. 

Phạm UyỂn: Tự viện, nơi các vị xuất gia 

sống đời độc thân tu tập——A monastery or any 

place where celibate discipline 1s practised. 

Phạm Vi: 

1) Phạm trù: Domain—Field. 

2) Khuôn khổ hay nguyên tắc: Rule and 

restraint—To guard by proper means. 

Phạm Võng: Brahmajala (sk)—Brahma-net. 

Phạm Võng Giới: See Phạm Võng Giới 

Bổn. 

Phạm Võng Giới Bổn: Bồ Tát Giới Kinh 

hay phần sau của Kinh Phạm Võng—The 

latter part of the Brahma-sutra. 

*% For more information, please see Bốn Mươi 
Tám Giới Khinh, and Mười Giới Trọng của 
chư Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng. 

Phạm Võng Giới Phẩm: Tên của Kinh 

Phạm Võng (Kinh Phạm Võng ngày nay chỉ 

còn lại một phẩm Bồ Tát Tâm Địa Giới trong 

bộ Kinh Phạm Võng nên gọi là Phạm Võng 

Giới Phẩm)—A name for the Brahma-sutra. 

Phạm Võng Kinh: Tên gọi tắt của Phạm 

Võng Kinh Lư Xá Na, Phật Thuyết Bồ Tát 

Tâm Địa Giới Phẩm Đệ Thập Phạm Võng 

Kinh, được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang 

Hoa ngữ khoảng năm 406 sau Tây Lịch. Lấy 

tên Phạm Võng là vì pháp giới vô biên, như 

những mắt lưới của vua Trời Đế Thích (giao 
nhau mà không hể vướng víu trở ngại), cũng 
giống như giáo pháp của của chư Phật cũng 
tầng tầng vô tận, trang nghiêm pháp thân cũng 
không hể có chướng ngại—Brahmajala-sutra, 
translated Into Chinese by Kumarajiva around 


1984 


406 A.D., the infinitude of worlds being as the 

eyes or holes In Indra's net, which 1s all- 

embracing, like the Buddha”s teaching. There 

are many treafises on 1t. 

** For More information, please see Kinh 
Phạm Võng, Mười Giới Trọng của chư Bồ 
Tát trong Kinh Phạm Võng, and Bốn Mươi 
Tám Giới Khinh. 

Phạm Vống Tông: Luật Tông được mang 

vào hoằng hóa tại Nhật Bản bởi một nhà sư 

Trung Hoa tên Giám Chân vào khoảng năm 

754 sau Tây Lịch —The sect of Ritsu, brought 

1nto Japan by the Chinese monk Chien-Chen In 

754 A.D. 

Phạm Vũ: Chùa hay tự viện—A sacred 

house, 1.e. a Buddhist monastery, or temple. 

Phạm Vương: See Phạm thiên. 

Phạm Vương Cung: Cung điện của Phạm 

Thiên—The palace of Brahma. 

Phan: 

l) Cờ phướn: Pataka (skt—Ba Đa Ca—Lá 

cờ hay phướn treo tại chùa trong các ngày 

lễ (vật trang nghiêm biểu tượng cho uy 

đức của Đức Phật) —Flag—Banner 

Streamer——Pemnant. 

Leo lên: To climb. 

Nắm lấy: To grasp——To detain. 








2) 
3) 
Phan Duyên: Duyên—Tâm nương vịn vào 
cảnh sở mà khởi lên, giống như người già vịn 
vào cây gậy mà đứng lên (tâm thay đổi lúc thế 
nầy lúc thế khác, tùy theo sự vật của thế giới 
bên ngoài, giống như con vượn chuyển cây, 
hay con ngựa vô cương)—Something to lay 
hold of, a realify, cause, basis, similar to an old 
man relies on his cane (the mind likea 
monkey, the thought like a horse). 

** For more Information, please see Duyên in 

Vietnamese-English Section. 

Phan Giác: Nắm lấy và hiểu biết những cái 
cạn cợt bên ngoài, như con vượn chuyền hết 
cành nầy qua cành khác—Seizing and 
perceiving, like a monkey jumping from 


branch to branch, I1.e. attracted by external 
unsfable. 

Phán: 

1) Phán lệnh: To order. 

2) Phán Quyết: To judge——To try. 
3) Phán định: To decide. 

4) Phán xét: To examine and Judge. 
Phán Đoán: Phán quyết —To judge. 
Phán Lự Tư: Phân biệt tư 
Discriminating thought. 

Phán Quyết: Determination—Decision. 
Phán Giáo: Phân chia hay phân tích giáo 
pháp hay giáo tướng một đời của Đức Phật— 
Division of the Buddha”s teaching. 

1) Phán Giáo Thiên Thai Ngũ Thời Bát 
Giáo: Division of T”ien-T”ai, Iinto the five 
periods and eight teachings—See Thiên 
Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 

Phán Giáo Hoa nghiêm Ngũ Giáo: 
Division of Hua-Yen info five teachings— 
See Hoa nghiêm Thời and Ngũ Giáo. 
Phán Thích: Phán đoán ý chỉ của kinh luận, 
và giải thích ý nghĩa của nó. Phê phán phân 
tích giáo lý mà Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết 


tưởng— 


2) 


giảng—To divide and explain sutras; to 
arrange ¡1n order, analyse the Buddha's 
teaching. 


Phàn Nàn: To blame——To complain. 
Phản: 
I)_ Chiếc phản: Camp-bed—Plank bed. 


2) Chống lại: Anti—Counter. 

3) Làm phản: To rebel. 

4) Ngược lại: Contrary. 

5)_ Phản bội: To betray. 

6)_ Trở về: Turn over—Trun or send back. 


Phần Ảnh: To reflect 

Phản Chiếu: Paribimbaya (skt)—Phản ánh— 
To reflect. 

Phần Đạo Đức: Immoral. 

Phản Đối: To oppose——To object. 

Phản Quang: Reflected light. 


1985 


Phản Quang Tự Kỷ: Hỏi quang tự kỷ—Hồi 
quang biến chiếu —To turn the spotlight to 
ourselves——To turn back and reflect ourselves. 

Phản Xoa Hợp Chưởng: Một trong mười 

hai cách chấp tay, đan bện những ngón tay vào 

nhau—One of the twelve forms of folded 
hands, with interlocking fingers. 

Phản Suất Sanh Tử: 

1) Một trong bảy loại sanh tử—One of the 
seven kinds of mortalIty. 

2) Thoát vòng sanh tử để đi vào Niết Bàn— 
Escape from mortality Into nirvana. 

Phần Tỉnh: A turning about. 

Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp: Trong Kinh Giáo 

Giới La Hầu La ở Rừng Am Bà La trong Trung 

Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La về 

"Phản Tỉnh Khẩu Nghiệp——The Buddha 

taught Venerable Rahula about “Action With 

the Speech” in the Ambalatthikarahulovada 

Sutta in the Middle Length Discourses of the 

Buddha: 

1) Này La Hầu La, khi ông muốn làm một 
khẩu nghiệp gì, hãy phản tỉnh khẩu nghiệp 
ấy như sau: “Khẩu nghiệp nầy của ta có 
thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời 
khẩu nghiệp nây là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Rahula, 
when you wish to do an con by speech 
(please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp I, just 
substitutng “speech” for “body”). 

a)_ Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết:°Khẩu nghiệp nầy ta muốn làm. 
Khẩu nghiệp nầy của ta có thể đưa đến tự 
hại, có thể đưa đến hại nguời, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ.” Một khẩu nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, nhất định chớ có làm 
(please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp la, 
Just substituting “speech” for “body”). 

b)_ Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta muốn làm. 
Khẩu nghiệp nầy của ta không có thể đưa 


2) 


a) 


b) 


3) 


đến tự hại, không có thể đưa đến hại 
người; không có thể đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp nầy là thiện, đưa đến an 
lạc, đem đến quả báo an lạc.” Một khẩu 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông nên 
làm (please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 
1b, Just substituting “speech” for “body”). 
Này La Hầu La, khi ông đang làm một 
khẩu nghiệp, ông cần phải phản tỉnh khẩu 
nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta 
đang làm. Khẩu nghiệp nầy của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.” Rahula, when you are doing an 
action by speech (please see Phản Tỉnh 
Thân Nghiệp 2, just substituting “speech” 
for “body”). 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết: “Khẩu nghiệp nầy ta đang làm. 
Khẩu nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
thời khẩu nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này 
La Hầu La, ông hãy từ bỏ một khẩu 
nghiệp như vậy (Please see Phản Tỉnh 
Thân Nghiệp 2a, Just substituting “speech” 
for “body”). 

Nhưng nếu này La Hầu La, khi phản tỉnh, 
ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta 
đang làm. Khẩu nghiệp nầy của ta không 
đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp nây là thiện, đưa đến an lạc, đem 
đến quả báo an lạc.” Khẩu nghiệp như 
vậy, nầy La Hầu La, ông cần phải tiếp tục 
làm (please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 
2b, just substituting “speech” for “body”). 
Sau khi ông làm xong một khẩu nghiệp, 
này La Hầu La, ông cần phải phản tỉnh 
khẩu nghiệp ấy như sau: “Khẩu nghiệp 
nầy ta đã làm. Khẩu nghiệp nây của ta 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là 


a) 


b) 


1986 


bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo khổ.”——Rahula, after you have done 
an action by speech (please see Phản Tỉnh 
Thân Nghiệp 3, Just substituting “speech” 
for “body”). 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, 
ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta đã 
làm. Khẩu nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
khẩu nghiệp nây là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một 
khẩu nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông 
cần phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước vị Đạo Sư, hay trước các vị 
đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa 
lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ 
trong tương lai (please see Phản Tỉnh 
Thân Nghiệp 3a, Jjust substituting “speech” 
for “body”). 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, 
ông biết như sau: “Khẩu nghiệp nầy ta đã 
làm. Khẩu nghiệp nầy không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa 
đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc.” Do vậy, này La Hầu La, ông phải an 
trú trong niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu 
học ngày đêm trong các thiện pháp 
(please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 3b, 
Just substituting “speech” for “body”). 


Phản Tỉnh Thân Nghiệp: Trong Kinh Giáo 
Giới La Hâu La Ở Rừng Am Bà La trong 
Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy La Hầu La 
về “Phản Tỉnh Thân Nghiệp—The Buddha 
taught Venerable Rahula about “Action With 
the Body" In the Ambalatthikarahulovada Sutta 
1n the Middle Length Dicourses of the Buddha: 


]) 


“Này La Hầu La, khi ông muốn làm một 
thân nghiệp gì, hãy phản tỉnh thân nghiệp 
ấy như sau: “Thân nghiệp nầy của ta có 
thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thể đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.”—Rahula, 


a) 


b) 


2) 


when you wish to do an action with the 
body, you should reflect upon that same 
bodily action thus: “Would this action that 
I wish to do with the body lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or 
(to the afflicion of both? Is 1 
unwholesome bodily action with painful 
consequences, with painful results?” 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh 
ông biết: “Thân nghiệp nầy ta muốn làm. 
Thân nghiệp nầy của ta có thể đưa tự hại, 
có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
hại cả hai; thời thân nghiệp nầy là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ.” Một thân nghiệp như vậy, này 
La Hầu La, ông nhất định chớ có làm— 
When you reflect, If you know: “This 
action that I wish to do with the body 
would lead to my own affliction, or to the 
affliction of others, or to the affliction of 


an 


both; 1t is an unwholesome bodily action 
with painful consequences, with painful 
results,” then you definitely should not do 
suụch an action with the body. 

Này La Hầu La, khi ông muốn làm một 
thân nghiệp, nếu sau khi phản tỉnh ông 
biết: “Thân nghiệp nầy ta muốn làm. 
Thân nghiệp nầy của ta không có thể đưa 
đến tự hại, không có thể đưa đến hại 
người, , không thể đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, 
đưa đến quả báo an lạc.” Một thân nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, ông nên làm— 
When you reflect, If you know: “[his 
action that I wish to do with the body 
would not lead to my own affliction, or to 
the affliction of others, or to the affliction 
of both; it 1s a wholesome bodily actlon 
with pleasant consequences, with pleasant 
results,” then you may do such an action 
with the body. 

Này La Hầu La, khi ông đang làm một 
thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân 
nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nây ta 


a) 


b) 


1987 


đang làm. Thân nghiệp nầy của ta đưa 3) Này La Hầu La, sau khi làm xong một 


đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại 
cả hai; thời thân nghiệp nây là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ." —Rahula, while you are doing an 
action with the body, you should reflect 
upon that same bodily action thus: “Does 
this action that I am doing with the body 
lead to my own affliction, or to the 
affliction of others, or to the affliction of 
both? Is it an unwholesome bodily action 
with painful consequences, with painful 
results?” 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết: “Thân nghiệp nầy ta đang làm. 
Thân nghiệp nây của ta đưa đến tự hại, 
đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; 
thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến 
đau khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Này 
La Hầu La, ông hãy từ bỏ một thân 
nghiệp như vậy —Rahula, when you 
reflect, If you know: “This action that I 
am doing with the body leads to my own 
affliction, or to the affliction of others, or 
to the affliction of both; ít 1s an 
unwholesome bodily action with painful 
consequences, with painful results,” then 
you should suspend such a bodily action. 
Nhưng nếu, này La Hầu La, trong khi 
phần tỉnh, ông biết như sau: “Thân nghiệp 
nầy ta đang làm. Thân nghiệp nầy của ta 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nây là thiện, đưa đến an lạc, 
đem đến quả báo an lạc.” Thân nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, ông cần phải 
tiếp tục làm —But when you reflect, ¡f 
you know: “This action that [ am doïng 
with the body does not lead to my own 
affliction, or to the affliction of others, or 
to the affliction of both; it 1s a wholesome 
bodily action with pleasant consequences, 
with pleasant results” then you may 
confinue In such a bodily action. 


a) 


b) 


thân nghiệp, ông cần phải phản tỉnh thân 
nghiệp ấy như sau: “Thân nghiệp nầy ta 
đã làm, thân nghiệp nầy của ta đưa đến tự 
hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp nầy là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.” —Rahula, after you have done an 
action with the body, you should reflect 
upon that same bodily action thus: “Does 
this action that I have done with the body 
lead to my own affliction, or to the 
affliction of others, or to the affliction of 
both? Was 1t an unwholesome bodily 
action with painful consequences, with 
paInful results?” 

Nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu La, 
ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã 
làm. Thân nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời 
thân nghiệp nầy là bất thiện đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ.” Một thân 
nghiệp như vậy, này La Hầu La, ông cần 
phải thưa lên, cần phải tỏ lộ, cần phải 
trình bày trước các vị Đạo Sư, hay trước 
các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi đã 
thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng 
hộ trong tương lai—When you reflect, 1f 
you know: “This action that I have done 
with the body leads to my own affliction, 
or to the affliction of others, or to the 
affliction of both; it was an unwholesome 
bodily action with painful consequences, 
with painful results,” then you should 
confess such a bodily action, reveal it, and 
lay 1t open to the Teacher or to your WIse 
companions 1n the holy le. Having 
confessed it, revealed it, and laid It open, 
you should undertake restraint for the 
futire. 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết như sau: “Thân nghiệp nầy ta đã 
làm. Thân nghiệp nầy không đưa đến tự 
hại, không đưa đến hại người, không đưa 


1988 


đến hại cả hai; thời thân nghiệp nầy thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc.” 
Do vậy, này La Hầu La, ông phải an trú 
trong niềm hoan hỷ tự mình tiếp tục tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp.—Rahula, 
but when you reflect, 1ƒ you know: “This 
action that I have done with the body does 
not lead to my own affliction, or to the 
affliction of others, or to the afflictlon of 
both; 1t was a wholesome bodily action 
with pleasant consequences, with pleasant 
results," you”can abide happy and glad, 
traning day and night in wholesome 
sfates. 

Phản Tỉnh Ý Nghiệp: Đức Phật đã dạy Đại 

Đức La Hầu La về “Phản Tỉnh Ý Nghiệp' 

trong Kinh Giáo Giới La Hâu La Ở Rừng Am 

Bà La—The Buddha taught Venerable about 

“Acion  Wih the  Mind” m the 

Ambalatthikarahulovada Sutta in the Middle 

Length Discourses of the Buddha: 

1) Này La Hầu La, như ông muốn làm một ý 
nghiệp gì, hãy phản tỉnh ý nghiệp ấy như 
sau: “Ý nghiệp nây của ta có thể đưa đến 
tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là 
bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ.”—Rahula, when you wish to 
do an action by mind (please see Phản 
Tỉnh Thân Nghiệp l, just substituting 
“mind” for “body”). 

a)_ Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 

ông biết: “Ý nghiệp nầy ta muốn làm. Ý 

nghiệp nây của ta có thể đưa đến tự hại, 

có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến 
hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là bất thiện, 
đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau 
khổ.” Một ý nghiệp như vậy, này La Hầu 

La, ông nhất định chớ có làm (please see 

Phản Tỉnh Thân Nghiệp la, just 

subsfituting “mind” for “body”). 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 

ông biết: “Ý nghiệp nầy ta muốn làm. Ý 

nghiệp nầy của ta không có thể đưa đến tự 


b) 


2) 


a) 


b) 


3) 


hại, không có thể đưa đến hại người, 
không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nầy là thiện, đưa đến an lạc, đem 
đến quả báo an lạc.” Ý nghiệp như vậy, 
này La Hầu La, ông nên làm (please see 
Phản Tỉnh Thân Nghiệp Ilb, just 
subsfituting “mind” for “body”). 

Này La Hầu La, khi ông đang làm một ý 
nghiệp, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp 
ấy như sau: “Ý nghiệp nây ta đang làm. Ý 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” Rahula, while 
you are doing an action by mind (please 
see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 2, just 
subsfituting “mind” for “body”). 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết: “Ý nghiệp nầy ta đang làm. Ý 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” Này La Hầu 
La, ông hãy từ bỏ một ý nghiệp như vậy 
(please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 2a, 
Just substituting “mind” for “body”). 
Nhưng nếu, này La Hầu La, khi phản tỉnh 
ông biết như sau: “Ý nghiệp nầy ta đang 
làm. Ý nghiệp nây của ta không đưa đến 
tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp nầy là 
thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc.” Ý nghiệp như vậy, này La Hầu La, 
ông phải tiếp tục làm (please see Phản 
Tỉnh Thân Nghiệp 2b, just substituting 
“mind” for “body”). 

Sau khi làm xong một ý nghiệp, này La 
Hầu La, ông cần phải phản tỉnh ý nghiệp 
ấy như sau: “Ý nghiệp nây ta đã làm. Ý 
nghiệp nầy của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.”—Rahula, 
after you have done an action by mind 


1989 


(please see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 3, just 
substituting “mind” for “body”). 

Này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh, 
ông biết như sau: “Ý nghiệp nầy ta đã 
làm. Ý nghiệp nầy đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp nầy là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ.” Một ý nghiệp 
như vậy, này La Hầu La, ông cần phải lo 
âu, cần phải tàm quý, cần phải nhàm 
chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, 
cần phải phòng hộ trong tương lai (please 
see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 2a, just 
substituting “mind” for “body”). 

Còn nếu trong khi phản tỉnh, này La Hầu 
La, ông biết: “Ý nghiệp này ta đã làm. Ý 
nghiệp nầy không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai; thời ý nghiệp nầy là thiện, đưa đến an 
lạc, đem đến quả báo an lạc.” Do vậy, 
này La Hầu La, ông phải an trú trong 
niềm hoan hỷ, tự mình tiếp tục tu học 
ngày đêm trong các thiện pháp (please 
see Phản Tỉnh Thân Nghiệp 3b, just 
substituting “mind” for “body”). 

Phần Trắc: Unreliable—Dishonest. 

Phản Ứng: Reaction. 

Phản Xuất Sanh Tử: See Phản Suất Sanh 
TỬ. 

Phạn: 

I1) Ăn cơm: To eat a meal. 

2) Cơm: Rice. 

3) Thức ăn: Food. 

Phạn Âm: Buddha's voice—See Phạm Âm 
and Âm Thanh của Đức Như Lai. 

Phạn Đái TỬ: Cái túi đựng gạo, ví với Tỳ 
Kheo vô dụng, chỉ biết có ăn uống ngủ nghỉ— 
A rice-bag fellow, a useless monk who only 
devoted to his food, drinking, sleeping, and 
resting. 

Phạn Đầu: Vị Tăng coi về việc nấu nướng 
trong chùa—A monk who Is responsible for the 
cooking (kitchen) In a monastery. 


a) 


b) 


Phạn Khánh: Chiếc khánh nhỏ dùng để 
đánh báo giờ cơm——The dinner-gong. 

Phạn Na: Vana (skt—Một chòm cây—A 
wood—A grove. 

Phạn Ngữ: Sanskrit (skt)—See Phạm Ngữ. 
Phẳng Phất: Vaguely—Dimly—Faintly 
Phanh Phui: To speak out the truth. 

Phao Ngôn: To spread a rumour. 

Phao Vu: To slander——To calumniate. 

Phân Biệt: Distinction. 

Phân Biệt Giai Cấp: Distinction of class and 
Casfe. 

Phân Chỉa: Division-Separation. 

Phân Tách: Analyst. 

Phẩn Nộ: Anger—Fierce; 

Phẩn Nộ Minh Vương: Maharajas as 
opponenfts of evil and guardian of Buddhism. 
Pháp: (p -Dharma  (skt)— 
Doctrine—Law—Method—Phenomena—— 
Thing—Truth—Pháp là một danh từ rắc rối, 
khó xử dụng cho đúng nghĩa; tuy vậy, pháp là 
một trong những thuật ngữ quan trọng và thiết 
yếu nhất trong Phật Giáo. Pháp có nhiều 
nghĩa—Dharma 1s a very troublesome word to 
handle properly and yet at the same timeif 1s 
one of the most important and essential 
technical terms in Buddhism. Dharma has 
many meaninøs: 

1) Luật lệ: Rule—Law. 

2) Theo Phạn ngữ, chữ “Pháp” phát xuất từ 
căn ngữ “Dhri” có nghĩa là cầm nắm, 
mang, hiện hữu, hình như luôn luôn có 
một cái gì đó thuộc ý tưởng “tổn tại” đi 
kèm với nó—Etymologically, 1t comes 
from the Sanskrit root “Dhri” means to 
hold, to bear, or to exist; there seems 
always to be something of the Idea of 
enduring also going along with It. 

Ý nghĩa thông thường và quan trọng nhất 
của “Pháp” trong Phật giáo là chân lý— 
The most common and most Imporftant 


Dhamma 


a) 


b) 


C) 


) 


3) 


4) 


5) 
6) 


1990 


meanng of “Dharma” in Buddhism 1s 
“truth,” “law,” or “religion.” 

Thứ hai, pháp được dùng với nghĩa “hiện 
hữu,” hay “hữu thể,” “đối tượng,” hay “sự 
vật.”Secondly, 1t is used in the sense of 
“existence,” “being,” “object,” or “thing.” 
Thứ ba, pháp đồng nghĩa với “đức hạnh,” 
“công chánh,” “chuẩn tắc,” về cả đạo đức 
và tri thức—Thirdly, It is synonymous with 
“virtue,” “riphteousness,” or “norm,” not 
only im the ethical sense, but in the 
1ntellectual one also. 

Thứ tư, có khi pháp được dùng theo cách 
bao hàm nhất, gồm tất cả những nghĩa lý 
vừa kể, nên chúng ta không thể dịch ra 
được. Trong trường hợp nầy cách tốt nhất 
là cứ để nguyên gốc chứ không dịch ra 
ngoại ngữ —Fourthly, It 1s occasionally 
used In a most comprehaensive wWay, 
including all the senses mentioned above. 
In this case, we”d better leave the original 
unfranslated rather than to seek for an 
equivalent In a foreign language. 

Luật vũ trụ hay trật tự mà thế giới chúng 
ta phải phục tòng. Theo đạo Phật, đây là 
luật “Luân Hồi Nhân Quả”—The cosmic 
law which 1s underlyng our world. 
According to Buddhism, this is the law of 
karmically determined rebirth. 

Hiện Tượng: Phenomenon—Mọi 
tượng, sự vật và biểu hiện của hiện thực. 
Mọi hiện tượng đều chịu chung luật nhân 
quả, bao gồm cả cốt tủy giáo pháp Phật 
giáoồ—AII phenomena, things and 
manifestaton of reality. All phenomena 
are subJect to the law of causation, and 
this fundamenftal truth comprises the core 
of the Buddhaˆs teaching. 

Chân Lý: Ultimate truth. 

Dharma (skt)—Đạt Ma—Đàm Ma—Đàm 
Vô—Giáo pháp của Phật hay những lời 
Phật dạy —Con đường hiểu và thương mà 
Đức Phật đã dạy —Phật dạy: “Những ai 
thấy được pháp là thấy được Phật.” Vạn 


hiện 








7) 


8) 


a) 


b) 


C) 


vật được chia làm hai loại: vật chất và tỉnh 
thân; chất liệu là vật chất, không phải vật 
chất là tinh thần, là tâm——The teaching of 
the Buddha (Understanding and Loving)— 
Law—Doctrine—Things—Events— 
Phenomena—The way of understanding 
and love taught by the Buddha—The 
Buddha says: “He who sees the Dharma 
sees me.”. All things are divided Into two 
classes: physical and mental; that which 
has substance and resistance 1s physical, 
that which ¡1s devoid of these 1s mental (the 
root of all phenomena 1s mind). 

Toàn bộ giáo thuyết Phật giáo, các quy 
tắc đạo đức bao gồm kinh, luật, giới: The 
doctrines of Buddhism, norms of behavior 
and ethical rules including pitaka, vinaya 
and sila. 

Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, chữ 
năm nghĩa như 
According to Prof. Junjro Takakusu In 
The Essentials of Buddhist Philosophy, the 
word “Dharma” has five meanings: 
Dharma là cái được nắm giữ hay lý tưởng 
nếu chúng ta giới hạn ý nghĩa của nó 
trong những tác vụ tâm lý mà thôi. Trình 
độ của lý tưởng nầy sẽ sai biệt tùy theo sự 
tiếp nhận của mỗi cá thể khác nhau. Ở 
Đức Phật, nó là sự toàn giác hay viên mãn 
trí (Bodhi): Dharma would mean “that 
which ¡is held to,” or “the ideal” 1f we limit 
1s meaning to mental affairs only. This 
Ideal wIll be different in scope as 
conceived by different Individuals. In the 
case of the Buddha 1t will be Perfect 
Enliphtenment or Perfect Wisdom (Bodh]). 
Thứ đến, lý tưởng diễn tả trong ngôn từ sẽ 
là giáo thuyết, giáo lý, hay giáo pháp của 
Ngài: Secondly, the ideal as expressed In 
words will be his Sermon, Dialogue, 
Teaching, Doctrine. 

Thứ ba, lý tưởng để ra cho các đệ tử của 
Ngài là luật nghi, giới cấm, giới điều, đức 


Dharma có Ssau— 


q) 


©) 


9) 


10 


`=< 


TỶ) 


a) 


1991 


lý: Thirdly, the ideal as set forth for his 
pupils Is the Rule, Discipline, Precept, 
Morality. 

Thứ tư, lý tưởng là để chứng ngộ sẽ là 
nguyên lý, thuyết lý, chân lý, lý tính, bản 
tính, luật tắc, điều kiện: Fourthly, the 
1deal to be realized will be the Principle, 
Theory, Truth, Reason, Nature, Law, 
Condition. 

Thứ năm, lý tưởng thể hiện trong một ý 
nghĩa tổng quát sẽ là thực tại, sự kiện, sự 
thể, yếu tố (bị tạo hay không bị tạo), tâm 
và vật, ý thể và hiện tượng: Fifthly, the 
1deal as realized In a general sense will be 
Reality, Fact, Thing, Element (created and 
not created), Mind-and-Matter, Idea-and- 
Phenomenon. 

Những phản ánh của các hiện tượng vào 
tâm con người, nội dung tâm thần, ý 
tưởng: Reflection of a thing in the human 
mind, mental content, object of thougpht or 
1dea. 

Những nhân tố tổn tại mà trường phái 
Tiểu thừa cho đó là nền tảng của nhân 
cách kinh nghiệm: Factors of existence 
which the Hinayana considers as bases of 
the empirical personality. 

Theo phái Trung Quán, chữ Pháp trong 
Phật Giáo có nhiều ý nghĩa. Nghĩa rộng 
nhất thì nó là năng lực tinh thần, phi nhân 
cách bên trong và đằng sau tất cả mọi sự 
vật. Trong đạo Phật và triết học Phật giáo, 
chữ Pháp gồm có bốn nghĩa—According 
to the Madhyamakas, Dharma 1s a protean 
word In Buddhism. In the broadest sense 1t 
means an ¡impersonal spiritual energy 
behind and in everything. There are four 
Important senses in which this word has 
been used in Buddhist philosophy and 
relIg1on: 

Pháp có nghĩa là thực tại tối hậu. Nó vừa 
siêu việt vừa ở bên trong thế giới, và cũng 
là luật chi phối thế giới: Dharma ¡in the 
sense of one ultimate Reality. It 1s both 


transcendent and immanent to the world, 
and also the governing law within It. 

Pháp theo ý nghĩa kinh điển, giáo nghĩa, 
tôn giáo pháp, như Phật Pháp: Dharma In 
the sense of scripture, doctrine, religlon, 
as the Buddhist Dharma. 


b) 


c)_ Pháp có nghĩa là sự ngay thẳng, đức hạnh, 
lòng thành khẩn: Dharma ¡n the sense of 
righteousness, virtue, and pIety. 

d)_ Pháp có nghĩa là thành tố của sự sinh tổn. 


Khi dùng theo nghĩa nầy thì thường được 
dùng cho số nhiều: Dharma in the sense of 
“elements of existence.” In this sense, It Is 
generally used in plural. 

Pháp A Dục: Dharmasoka (sk)—Pháp danh 

vua A Dục trong ngày vị vua này qui-y Phật— 

Name given to Asoka on his conversion. 

** For more Information, please see A Dục 
Vương In Vietnamese-English Section and 
Asoka 1n Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Pháp Ái: Tình yều trong phạm trù tôn giáo— 

Tình yêu của những vị Bổ tát muốn cứu độ 

chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu 

phàm tục —Religious love—Bodhisattva love 
with desire to save all creafures, In contrast 
with ordinary love (Dục ái). 

I) Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa—Hinayana 

and Mahayana Dharma-love: 

Pháp Ái Tiểu Thừa: Lòng yêu niết bàn 

của kẻ căn cơ thấp kém—Hinayana 

Dharma-love as desire for nirvana. 

Pháp Ái Đại Thừa: Lòng ái thiện của bậc 

Bồ Tát Đại Thừa—Mahayana Dharma- 

love or Bodhisattva attachment to 1llusory 

things 

Cả hai thứ pháp ái nầy đều cần phải loại 

bỏ—Both of which are to be eradicated. 

Pháp Ái Như Lai: Tâm Đại Bi của Như 

Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh chân 

chánh vô thượng—Tathagata-love, which 

øoes out to all beings for salvation. 

Pháp Âm: Âm thanh thuyết pháp hay của 

chân lý —The sound of the Truth, or of 

preaching. 


a) 


b) 


+ 





2) 


1992 


Pháp Ân: Ân Tam Bảo—Dharma-grace, ie. 2) Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Đệ Tử, khi 


the grace of Triratna. 

Pháp Ân: 

I1) Dấu ấn của diệu pháp, diệu pháp chân 
thực, không chuyển động hay biến đổi nên 
gọi là “Ấn.”—The seal of Buddha-truth, 
expressing 1s reality and immutability. 

2) Dấu hiệu chứng ngộ mà chư Phật hay chư 
Tổ trao truyền tâm pháp cho nhau—Its 
universality and Ifs authentic transmission 
from one Buddha or patriarch to another. 

Pháp Ba La Mật: Một trong bốn vị Bồ Tát 

Ba La Mật trong Kim Cương Giới —One of the 

four Paramita Bodhisattvas In the Diamond 

realm. 

Pháp Báo Hóa Tam Thân: The trikaya 

(sk)—See Tam Thân Phật. 

Pháp Bảo: Dharmaratna (skt). 

l) Kho tàng Phật Pháp hay diệu pháp mà 
Đức Phật đã thuyết giáo, được trân quý 
như của báu của người thế tục, ngôi hai 
trong Tam Bảo—Dharma-treasure—The 

Buddha-truth, the 
personmfication in the Triratna. 

2) Những vật cá nhân của một vị Tăng hay 
NÑi như Y Bát, vân vân: The personal 
articles of a monk or nun, 1e. robe, 
almsbowl], etc. 

** For more information, please see Tam Bảo. 

Pháp Bảo Đàn Kinh: The Platform Sutra— 

See Kinh Pháp Bảo Đàn. 

Pháp Bảo Tạng: Nơi tổn trữ kinh điển Phật 

Pháp ——The storehouse of all law and truth, I.e. 

the sutras. 

Pháp Bích: Similes or illustrations of the 

dharma. 

Pháp Bình Đẳng: Dharmasamata (skt). 

l) Sự bình đẳng về chân lý đã được chư 
Phật dạy, một trong tứ bình đẳng—The 
sameness of truth as taught by all the 
Buddhas, one of the fourfold sameness—— 
See Tứ Bình Đẳng (4). 


Law  Or second 


Đức Phật bảo Tu Bồ Đề đi đến thăm bệnh 
ông Duy Ma Cật dùm Ngài. Tu Bồ Đề 
bèn bạch Phật như sau—According to The 
Vimalakrti Sutra, Chapter Three, the 
Disciples, when the Buddha asked Subhuti 
to go fo visit Vimalakiri on his behalf, 
Subhuti said to the Buddha as follows: 

Tu Bồ Để bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. 
Vì sao? Nhớ lại thuở trước, con vào khất 
thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả Duy 
Ma Cật lấy cái bát của con đựng đầy cơm 
rồi nói với con rằng “Thưa ngài Tu Bồ Đề! 
Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp cũng 
bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới 
nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không 
trừ dâm nộ si, cũng không chung cùng với 
nó, không hoại thân mà theo một hình 
tướng, không dứt sĩ ái sanh ra giải thoát, ở 
tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, 
không mở cũng không buộc, không thấy tứ 
đế cũng không phải không đắc quả, không 
phải phàm phu cũng không phải rời phàm 
phu, không phải Thánh nhơn, không phải 
không Thánh nhơn, tuy làm nên tất cả các 
Pháp mà rời tướng các Pháp, thế mới nên 
lấy món ăn. Như Tu Bồ Để không thấy 
Phật, không nghe Pháp, bọn lục sư ngoại 
đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà 
Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La Chi 
Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La 
Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiền Đà Nhã 
Đề Tử là thầy của ngài. Ngài theo bọn kia 
xuất gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng 
đọa theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề! 
Nếu ngài vào nơi tà kiến, không đến bờ 
giác, ở nơi tám nạn, đồng với phiền não, 
ha Pháp thanh tịnh, ngài được vô tránh 
tam muội, tất cả chúng sanh cũng được 
tam muội ấy, những người thí cho ngài 
chẳng gọi phước điển, những kẻ cúng 
dường cho ngài đọa vào ba đường ác, ngài 


1993 


cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, 
ngài cùng với các ma và các trần lao như 
nhau không khác, đối với tất cả chúng 
sanh mà có lòng oán hận, khinh báng 
Phật, chê bai Pháp, không vào số chúng 
Tăng, hoàn toàn không được diệt độ, nếu 
ngài được như thế mới nên lấy món ăn— 
Subhuti said: “World Honoured One, I am 
not qualified to call on him and enquire 
after his health. The reason 1s that once 
when I went to his house begging for food, 
he took my bowl and filled it with rice, 
saying: “Subhuti, IŸ your mind set on 
ceatng 1s in the same stat€ as when 
confronting all (other) things, and If this 
uniformity as regards all things equally 
applies to (the act of) eating, you can then 
beg for food and eat it. Subhuui, 1Ý without 
cutting off carnality, anger and stupidity 
you can keep from these (three) evils: If 
you do not wait for the death of your body 
to achieve the oneness of all things; If you 
do not wIpe out stupidify and love 1n your 
quest of enliphtenment and liberation; If 
you can look Into (the underlying nature 
of) the five deadly sins to win liberation, 
with at the same time no Idea of either 
bondage or freedom; If you gØIve rise fo 
neither the four noble truths nor their 
Oopposttes; 1ƒ you do not hold both the 
concept of winning and not winning the 
holy fruif; If you do not regard yourself as 
a worldly or unworldly man, as a Saint or 
not as a saint; If you perfect all Dharmas 
while keeping away from the concept of 
Dharmas, then can you receive and eat the 
food. Subhutl, If you neither see the 
Buddha nor hear the Dharma; 1f the six 
heterodox teachers, Purana-kasyapa, 
Maskari-gosaliputra, YanJaya-vairatiputra, 
Ajiita-kesakambala, Kakuda-katyayana 
and Nrrgrantha-jnatputra are regarded 
1mpartially as your own teachers and 1Í, 
when they induce leavers of home 1nto 


heterodoxy, you also fall with the latter; 
then you can take away the food and eat 
1t. Tf you are (unprejudiced about) falling 
into heresy and regard yourself as not 
reaching the other shore (of 
enlightenmen†); If you (are unprejudiced 
about) the eight sad conditions and regard 
yourself as not free from them; If you (are 
unprejudiced about)ẹ defilements and 
relinquish the concept of pure living; If 
when you realize samadhi in which there 
1s absence of debate or disputation, all 
living beings also achieve 1f; IÝ your 
donors of food are not regarded (with 
partality) as (cultivating) the field of 
blessedness; 1f those making offerings to 
you (are partially looked on as also) 
falling ¡mmto the three evil realms of 
existence; If you (mpartally regard 
demons as your companions without 
differentiating between them as well as 
between other forms of defilement; If you 
are discontented with all living beings, 
defame the Buddha, break the law 
(Dharma), do not atfain the holy rank, and 
fail to win liberation; then you can take 
away the food and eat 1t. 

Bạch Thế Tôn! Lúc đó con nghe những lời 
ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì, cũng 
không biết lấy lời chi đáp, con liền để bát 
lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông Duy Ma 
Cật nói “Thưa ngài Tu Bồ Để! Ngài lấy 
bát chớ sợ! Ý ngài nghĩ sao? Như Phật 
biến ra một ngàn người huyễn hóa và nếu 
người huyễn hóa đó đem việc nầy hỏi 
Ngài, chừng ấy Ngài có sợ chăng?” Con 
đáp: “Không sợ!” Trưởng giả Duy Ma Cật 
lại nói: “Tất cả các Pháp như tướng huyễn 
hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì 
sao? Vì tất cả lời nói năng không ha tướng 
huyễn hóa, chí như người trí không chấp 
vào văn tự, nên không sợ. Vì sao thế? 
Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó 
là giải thoát. Tướng giải thoát đó là các 


1994 


Pháp vậy —“World Honoured One, I was 
dumbfounded when I heard his words 
which were beyond my reach and to which 
I found no answer. Then [ left the bowl of 
rice and intended to leave his house but 
Vimalakirti said: “Hey, SubhutI, take the 
bowl of rice without fear  Are you 
frightened when the Tathagata makes an 
1llusory man ask you questions? Ireplied: 
“No.” He then continued: “All things are 
1llusory and you should not fear anything. 
Why? Because words and speech are 
1llusory. So all wise men do not cling to 
words and speech, and this is why they 
fear nothing. Why? Because words and 
speech have no independent nature of 
their own, and when they are no more, 
you are liberated. Thỉis liberaton will 
free you from all bondage.' 
Pháp Bố Thí: The almsgiving of the Buddha- 
truth—See Pháp Thí and Tam Bố Thí. 
Pháp Bổn: Bhutatathata (sk)—Chân như 
hay tính yếu của vạn pháp The root or 
essence of al thinøs. 
Pháp Chấp: Chấp vào ý niệm chư pháp hay 
hiện tượng là có thật. Đây là một ảo tưởng— 
Holding (bonding) on the concept that of the 
realty of dharma, things or phenomena 
(holding to things as realitles or false tenet that 
things are real). This holding 1s an ¡illusion. 
Pháp Châu: Thuyền Phật pháp có thể chở 
người ta ra khỏi biển sanh tử luân hồi để đến 
cõi Niết Bàn—The barque of the Buddha-truth 
which ferries men out from the sea of mortality 
and reincarnation to nirvana. 
Pháp Chế: Law. 
Pháp Chiếu: Sự chiếu sáng của Phật pháp— 
Dharma-shinning. 
Pháp Chiếu Đại Sư: Tên của vị Tổ thứ tư 
của Liên Tông, vào đời nhà Đường, khoảng 
năm 767 sau Tây Lịch. Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam 
Tổ, Quê ngài ở Lô Sơn, một hôm nhập định, 


thần thức dạo chơi nơi miền Cực Lạc, lễ cẩn 
Đức Phật A Di Đà, thì thấy đứng kể bên Đức 
Phật có một vị Tăng mặc áo rách nát đứng 
hầu. Đức Phật A Di Đà chỉ vị Tăng ấy mà bảo 
rằng: “Ngươi có biết chăng, người nầy là Sa 
Môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy!” Sau khi 
xuất định Pháp Chiếu liền đến Hoành Sơn để 
tìm, lúc gặp Thừa Viễn, nhìn kỹ thì quả đúng 
là vị Tăng mà ngài đã thấy, liền cúi lạy xin 
theo làm đệ tử. Chưa ai rõ ngài Pháp Chiếu là 
người bậc như thế nào. Trong năm Đại Lịch 
thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục mới được 
biết đến ngài khi ngài ở chùa Vân Phong tại 
đất Hoành Châu, ngày đêm chuyên cần tu tập. 
Tương truyền vào một buổi sáng, vào lúc 
thanh trai nơi Tăng đường, ngài thấy trong bát 
cháo hiện ra bóng mây ngũ sắc, trong mây Ấy 
hiện rõ một cảnh sơn tự, phía đông bắc của 
sơn tự ấy có một dãy núi, dưới chân núi có khe 
suối, phía bắc khe suối ấy có một cửa ngõ 
bằng đá, trong cửa ngõ ấy lại có một ngôi 
chùa to, biển treo trước chùa để tên “Đại 
Thánh Trúc Lâm Tự.” Mấy hôm sau, ngài lại 
thấy nơi bát cháo hiện ra cảnh chùa lớn ấy. 
Trong chùa gồm có vườn cây, ao nước, lâu đài 
tráng lệ nguy nga. Chùa lại có một vạn vị Bồ 
Tát đang ở trong đó. Thấy thế, ngài bèn đem 
cảnh tượng ấy hỏi nơi các bậc tri thức. Có một 
vị cao Tăng bảo rằng: “Sự biến hiện của chư 
Thánh khó có thể nghĩ bàn, nhưng nếu luận 
riêng về địa thế, non sông, thì đây đích thực là 
cảnh Ngũ Đài Sơn vậy.” Sau khi nghe lời ấy, 
ngài có ý muốn đến viếng cảnh Ngũ Đài để 
thử xem sự thật như thế nào? Hai năm sau, đại 
sư mở “Đạo Tràng Niệm Phật” tại chùa Hồ 
Đông. Ngày khai mở hội cảm được mây ngũ 
sắc giăng che trên chốn đạo tràng, trong mây 
hiện ra cung điện, lầu các, Phật A Di Đà cùng 
hai vị Quán Âm, Thế Chí hiện thân vàng sáng 
chói khắp cả hư không. Tại thành Hoành 
Châu, bá tánh trông thấy, thấy đều đặt bàn 
hương án, đốt nhang đảnh lễ. Do điểm lành 
nầy mà có vô số người phát tâm tinh tấn niệm 
Phật. Đạo tràng khai mở liên tiếp được năm 


1995 


hội. Một hôm, đại sư gặp một cụ già đến bảo 
rằng: “Ông đã từng có ý niệm muốn đến Kim 
Sác Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Đức 
Bồ Tát Văn Thù, vì sao đến nay mà vẫn chưa 
chịu thực hành ý nguyện?” Nói xong liền biến 
mất. Biết là thần nhân nhắc nhở nên ngài sửa 
soạn hành trang, cùng thêm với mấy pháp hữu 
nữa, đồng nhau đến viếng cảnh núi Đài Sơn. 
Năm Đại Lịch thứ năm, vào ngày mồng 6 
tháng 4, đại sư cùng đồng bạn mới đến được 
chùa Phật Quang ở huyện Ngũ Đài. Đêm ấy 
vào khoảng canh tư, ngài thấy có ánh sáng lạ 
từ xa chiếu đến thân mình, ngài liền nhắm 
chừng theo tia sáng ấy mà theo dõi. Đi được 
50 dặm thì đến một dãy núi, dưới chân núi có 
khe suối, phía bắc khe suối có cửa bằng đá, 
nơi cửa có hai vị đồng tử đứng đón chờ, một vị 
xưng là Nan Đà, một vị tự xưng là Thiện Tài. 
Ngài theo chân hai vị đồng tử dẫn đường đến 
một ngôi chùa cực kỳ nguy nga lộng lẫy, có 
biển đề “Đại Thánh Trúc Lâm Tự.” Nơi đây 
đất vàng, cây báu, ao sen, lầu các thẩy đều kỳ 
diễm, trang nghiêm. Cảnh giới quả đúng như 
ảnh tượng mà ngài đã thấy trong bát cháo khi 
trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy 
Đức Văn Thù Bồ Tát ở phía bên Tây, Đức Phổ 
Hiển Bồ Tát ở phía bên Đông. Hai vị đều ngồi 
trên tòa sư tử báu cao đẹp, đang thuyết pháp 
cho một vạn vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ 
lắng nghe. Đại sư Pháp Chiếu bước đến chí 
thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng: “Kính 
bạch Đại Thánh, hàng phàm phu đời mạt pháp, 
cách Phật đã xa, lại thêm bị chướng nghiệp 
nặng sâu, trí thức kém cõi. Tuy là có Phật tánh 
mà không biết làm sao hiển lộ, giáo pháp của 
Phật thì quá rộng rãi mênh mông. Chưa rõ 
pháp môn nào thiết yếu để tu hành cho mau 
được giải thoát?” Đức Văn Thù Bồ Tát bảo: 
“Thời kỳ nầy chính là đúng vào lúc các ngươi 
nên niệm Phật. Trong tất cả các hành môn thì 
không chi hơn là niệm Phật và gồm tu phước 
huệ. Thuở đời quá khứ, ta nhờ quán Phật, 
niệm Phật, cúng dường Tam Bảo mà chứng 
được Nhất Thiết Chủng Trí. Tất cả các pháp 


như Bát Nhã Ba La Mật, những môn Thiển 
Định rộng sâu, cho đến chư Phật cũng từ nơi 
niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết Niệm Phật 
là Vua trong các Pháp Môn.” Ngài Pháp Chiếu 
lại hỏi rằng: “Kính bạch Đại Thánh, nên niệm 
như thế nào?” Đức Văn Thù Bồ Tát dạy: “Về 
phương Tây của thế giới nầy có Phật A Di Đà 
là giáo chủ cõi nước Cực Lạc, Đức Thế Tôn 
ấy có nguyện lực lớn không thể nghĩ bàn. 
Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài 
nối tiếp nhau không gián đoạn, khi mạng 
chung quyết định được vãng sanh, chẳng còn 
bị thối chuyển nữa.” Nói xong hai vị Bồ Tát 
đồng đưa tay vàng xoa đầu ngài Pháp Chiếu 
và bảo rằng: “Do nơi ngươi niệm Phật nên 
không bao lâu nữa sẽ chứng được quả Vô 
Thượng Bồ Đề. Nếu có thiện nam tín nữ nào 
muốn được thành Phật, thì không còn chi hơn 
là niệm Phật. Kẻ ấy nhứt định sẽ mau lên ngôi 
Chánh Đẳng Chánh Giác.” Được hai vị Đại 
Thánh thọ ký xong, ngài Pháp Chiếu vui mừng 
đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử khi nãy 
theo sau đưa tiển. Vừa ra khỏi cổng chùa, quay 
nhìn lại thì cả người và cảnh đều biến mất. 
Ngài liền dựng đá đánh dấu chỗ ấy rồi trở về 
chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Đại sư 
Pháp Chiếu cùng hơn 50 vị Tăng nữa đồng đến 
hang Kim Cang, thành tâm đẳnh lễ hồng danh 
35 Đức Phật. Vừa lạy được 10 lượt, ngài bỗng 
thấy hang Kim Cang hiện ra, rộng lớn, thanh 
tịnh trang nghiêm, hai vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ 
Hiển đều đồng ngự ở trong đó. Hôm khác, 
ngài lại một mình đi riêng đến hang Kim 
Cang, gieo mình đảnh lễ, nguyện thấy Đại 
Thánh. Đang khi cúi lạy xuống và vừa ngước 
lên, đại sư bỗng thấy có một vị Phạm Tăng tự 
xưng tên là Phật Đà Ba Ly. Vị nầy đưa ngài 
vào trong một đại điện trang nghiêm, biển để 
tên “Kim Cang Bát Nhã Tự.” Toàn diện do 
nhiều thứ báu lạ, đẹp, sắc màu trang nghiêm, 
ánh sáng lấp lánh chiếu tỏa cùng khắp. Dù đã 
nhiều lần thấy được các sự linh dị như thế, 
nhưng đại sư vẫn chưa tường thuật lại với một 
ai hết cả. Thánh chạp năm ấy, ngài nhập đạo 


1996 


tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định 
kỳ tuyệt thực, tu hành nguyện được vãng sanh 
về Cực Lạc Tịnh Độ. Đến đầu hôm của ngày 
thứ bảy, đang lúc niệm Phật, đại sư bỗng thấy 
có một vị Phạm Tăng bước vào bảo: “Ông đã 
từng thấy cảnh giới Ngũ Đài Sơn, sao không 
truyền thuật lại cho người đời cùng biết?” Nói 
xong vị ấy liền ẩn mất. Hôm sau, trong lúc 
niệm Phật vị Tăng ấy lại hiện ra, bảo y như 
hôm trước. Ngài đáp rằng: “Không phải tôi 
dám dấu kín Thánh tích, nhưng chỉ sợ nói ra 
người đời không tin rồi sanh ra sự chê bai mà 
thôi.” Phạm Tăng bảo: “Chính Đức Đại Thánh 
Văn Thù hiện tại ở núi nầy mà còn bị người 
đời hủy báng, thì ông còn lo ngại làm chi. Hãy 
đem những cảnh giới mà ông đã được thấy 
truyền thuật lại cho chúng sanh, hầu làm 
duyên cho các kẻ nghe biết để họ phát khởi 
tâm Vô Thượng Bồ Đề.” Ngài tuân lời, nhớ kỹ 
lại những sự việc đã thấy rổi ghi chép ra 
truyền lại cho mọi người. Năm sau có sư Huệ 
Tùy ở Giang Đông cùng với chư Tăng chùa 
Hoa Nghiêm theo đại sư Pháp Chiếu đến hang 
Kim Cang lễ Phật. Kế đó lại đến chỗ dựng bia 
đá lúc trước để chiêm ngưỡng Thánh tích. 
Trong lúc đại chúng còn đang ngậm ngùi 
ngưỡng vọng, bỗng nghe tiếng hồng chung từ 
trong vách đá vang ra, giọng chuông thanh 
thoát ngân nga, nhặt khoan rành rẽ. Ai nấy 
thảy đều kinh lạ, đồng công nhận những lời 
của Pháp Chiếu đại sư tường thuật là đúng sự 
thật. Vì muốn cho mọi người viếng cảnh đều 
được phát khởi đạo tâm, nên Tăng chúng nhân 
cơ duyên ấy, cho khắc lại những sự việc của 
ngài nghe thấy vào trong vách đá để lưu 
truyền cho các đời mai hậu. Về sau, ngay ở tại 
nơi đó, một cảnh chùa trang nghiêm được xây 
dựng lên, cũng lấy hiệu là “Trúc Lâm Tự” để 
lưu niệm. Triều vua Đường Đức Tông, đại sư 
Pháp Chiếu mở đạo tràng niệm Phật tại miền 
Tinh Châu, cũng liên tiếp được năm hội. Mỗi 
đêm vua và các người trong hoàng cung đều 
nghe có tiếng niệm Phật rất thanh thoát từ xa 
đưa vắng lại. Sau cho người dò tìm, được biết 


đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng Tịnh Độ tại 
Tinh Châu. Vua liền phái sứ giả mang lễ vật 
đến thỉnh ngài vào triều. Ngài mở đạo tràng 
niệm Phật tại hoàng cung, cũng gồm đủ năm 
hội. Vì thế người đương thời gọi ngài là Ngũ 
Hội Pháp Sư. Từ đó đại sư tinh tấn tu hành, 
ngày đêm không biếng trễ. Một hôm, ngài 
thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly 
hiện đến bảo rằng: “Hoa sen công đức của ông 
nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc đã được thành 
tựu. Ba năm sau là đúng thời kỳ hoa nở. Ông 
nên chuẩn bị” Đến kỳ hạn, đại sư cho gọi 
Tăng chúng đến căn dặn rằng: “Ta nay về Cực 
Lạc, mọi người ở lại phải cố gắng tinh tu.” Nói 
xong, ngài ngôi ngay ngắn, chắp tay lặng yên 
mà thoát hóa—Name of the fourth patriarch of 
the Chinese Lotus Sect or Pureland Buddhism, 
during the Tang dynasty, around 767 A.D. 
According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, Great Master Fa-Chao, a native of 
Mount Lu region. One day while entering 
samadhi, his spirit came to the Ulimate Bliss 
World. As he prostrated to Amitabha Buddha, 
he saw a Bhikshu wearing a completely worn 
out robe attending the Buddha. Amitabha 
Buddha pointed at that Bhikshu and told Fa- 
Chao the following: “Do you know him? This 
good man 1s Sheng-Y1en Bhikshu living In the 
region of Hung-Shan.” After coming out of the 
samadhi, Great Master Fa-Chao Immediately 
went to Hung-Shan Mount to seek out the 
Bhikshu he had seen ¡n his spiritual vision. 
Upon meeting and observing carefully the 
Great Venerable Sheng-Y1Ien, he realized the 
Great Master was the Bhikshu he had seen 1n 
the Uluimate World. He Immediately 
prostrated himself to the Great Master and 
asked to become a disciple. The Great 
Venerable Master Fa-Chao's true Identity 
remains unclear. In the second year of the Đại 
Lịch reign period of the Tang Dynasty, 
Buddhists began hearing about him. He lived 
at Wind Cloud Temple at Hoành Châu region, 


1997 


day and night always cultivating and practicing 
the Way. One morning, during breakfast at the 
Bhiksu during area, he saw In his bowl of rice 
soup a cloud of five colors. In this cloud clearly 
emerged a scene of a mounfainous temple; on 
the Northeast side of the temple was a 
mountain range. Toward the bottom of the 
mourfain lay a creek and in the North of that 
creek was a stone door. Inside the small door 
was another large temple. The sign In front of 
the temple read: “Great Saints Bamboo Grove 
Temple.” Several days later, once again, he 
saw the great temple appearing in his bowl of 
rice-soup. In this temple were a garden, a 
pond, laree and magnificent castles 
palaces, which were occupied by ten thousand 
Bodhisattvas at that time. After having these 
visions, the Great Master Inquired about them 
to some of the great knowledgeable advisors. 
A hiphly virtuous master told hìim: “The 
appearance of the 
Enlightened Saints are difficult to Imagine, but 
I we are Just referring to the landscape and 
general region, then what you saw has to be 
the Wu-Tai-Shan Mountaimns. Taking the 
advice he received, the Great Master wanted 
to visit Wu-Tai-Shan to seek the truth. Two 
years later, he opened a “Buddha Recifation 
Congregation” at Hu-Tung Temple in Hung- 
Chou. His opening of the congregation caused 
the cloud of five colors to appear and cover the 
area. Within the cloud appeared many castles 
and palaces, the Amitabha Buddha as well as 
Avalokitesvara and Mahasthamaprapta Maha- 
Bodhisattvas" golden bodies 
1lluminated the entire sky. In the Hung-Chou 
City, witnessing this miracle, the people made 
shines to liph( ¡incense and prostrated 
themselves to this siphting. This miraculous 
appearance remained for several minutes 
disappearing. of this 
magnificently virtuous event, countless people 
developed faith to practice Buddha Recitation 
diligendly. In turn, the Great Master opened 


and 


and transformation 


shone and 


before Because 


fñive congregatons to practice Pureland 
Reciaton. One day, 
elderly woman who told him: “You have had 
the thought of going to the Golden World at 
the Wu-Tai-Shan Mountains to pay homage to 
the Manjusri Maha-Bodhisattva, but up to this 
time, why have you not carried out your 
intentions?” After speaking, the elderly 
woman Iimmediately vanished. Knowing this 
was a reminder by a guardian angel, or 
Dharma protector, the Great Master made 
preparatons to travel with several fellow 
Dharma friends to vist Wu-Tai-Shan 
Mountain. It was not until June 4° of the fifth 
year of the Tai-LI reign period before the 
Great Master and his fellow cultivators 
reached the Buddha”s Light Temple of the 
Wu-Tai-Shan regIon. That nipht, 
approximately at four In the morning, the 
Great Master saw a mysterious light from afar 
shinng toward him; he Iimmediately followed 
the light to Iinvestigate. After traveling about 
fifty miles, he came to a mounfain range. At 
the bottom of the mountain, there was a creek 
and In the North of the creek was a stone gate, 
at the gate, there were two young children who 
awaited his arrival. One of them Introduced 
himself as Nanda and the other as Tien-Tsai. 
The Grat Master followed the two children to a 
marvelously enchanting temple; the sign read 
“Great Saints Bamboo Grove Temple.” In this 
land, the ground was made of gold. The trees 
were made of Jewels; the lotus pond, palaces, 
and castles were all extremely beautiful and 
enchanting. This world was the exact duplicafe 
of the vision he had seen years ago In his rice- 
soup. As the Great Master entered the temple 
and came to the large hall where the Dharma 
taueght he saw ManJusi Maha- 
Bodhisattva 1n the West (represents Wisdom) 
and Samantabhadra Maha-Bodhisattva In the 
East (represents wholesome conducts). Both 
Maha-Bodhisattvas were sitting on beautiful 
preclous thrones hiph above, preaching the 


he encountered an 


WaS 


1998 


Dharma to ten thousand Bodhisattvas as they 
sat silently below to listen. Great Master Fa- 
Chao stepped forward to prostrate himself 
sincerely to the Maha-Bodhisattvas. He then 
knelt down and asked the following: “Dear the 
Great Saints, all unenlightened beings and I of 
this Dharma Ending Age have been separated 
from the Buddha for a long time now, We are 
bound by heavy and deep-rooted karma as 
well as lacking wisdom; thus even though 
having the Buddha Nature within us, we do not 
know how to reveal 1t. The Buddha Dharma 1s 
too vast and great making 1t very difficult to be 
certain which Dharma Door is essential to 
cultivate to gain enlightenment quickly?” 
Manjusri Maha-Bodhisattva told him: “This 
perlod is truly the proper time for you to 
practice Buddha Recitation . In all the Ways or 
Dharma Doors of cultivation, nothing surpasses 
the pracice of Buddha 
accumulate merits and wisdom. In the past, 
relying on the practice of  envisioning 
Buddha, reciting Buddha, and making offerings 
to the Triple Jewels, Ï was able to achieve the 
Great Perfect Wisdom or Maha-Prajna 
Wisdom. All the other Dharmas such as Maha- 
Prajna Paramita, the various deep and vast 
doors of Zen Meditation, including all the 
Buddhas themselves originated and came 
about by reciting Buddha. Therefore, you mustf 
know “Buddha Recitation Is the King of all 
Great Maste Fa-Chao 
continued to ask: “Dear the Great saint, how 
should I recite?” Manjusri Maha-Bodhisattva 
taught: “lo the West of this world, there exIsfs 
a Buddha named Amitabha who rules over the 
Ultuimate Bliss World. That Lokanatha has an 
unimaginably great vow power. You should 
and diligently His 
confinuously without Interruption; once death 
ârrIV€S, you are guaran(eed to gain rebirth and 
wil no longer regress from atfaining 
Buddhahood.” After speaking, the two Maha- 
Bodhisattvas simultaneously used their golden 


Recitaion to 


Dharma  Doors.”” 


often T€CIt© Name 


hands to rub the Great Master Fa-Chaoˆs head, 
saying: “Through your practice of Buddha 
Recitation, It will not be much longer before 
you will attain the Ultimate Enlightenment of 
Buddhahood. If any good man or faithful 
woman wishes to become a Buddha, there Is 
nothing that surpasses cultivating Buddha 
Recitation. Such an individual 1s guaranteed to 
achieve the sfate of “Ulũmate and Perfect 
Enliphtenment of Buddhahood.” After 
receiving this prophecy from the two Great 
Saints, Great Master Fa-Chao felt contented. 
He then prostrated himself to them and then 
withdrew slowly from the assembly. The two 
young people from before followed behind to 
escort him out. As soon as he stepped outside 
the temple gate, when he turned around, both 
people and the landscape had vanished 
completely. He quickly assembled a rock to 
make a reference of the area and then 
returned to the Buddha's Light Temple. Ôn 
Aprl thiteenth, he and over fify other 
Bhiksus came to the “Diamond Cave” 
tO”prostrate sincerely the virtuous names of 
thrty-five past Buddhas  They had Just 
completed ten prostrations when suddenly they 
saw the Diamond Cave transformed 1nto 1s full 
appearance. The cave was large, tranquil, and 
enchantingl were  Manjusri and 
Samantabhadra Maha-Bodhisattvas. On 
another occasion, he came to the Diamond 
Cave alone, prostrated himself to the ground as 
he prayed to witness the Great Saints. As he 
líted his head from the ground after a 
prostration, he suddenly saw a Brahman Monk 
who introduced himself as Buddhabhallika. 
This Buddhist Master escorted the Great 
Master into a great and anchanting temple; the 
sien read: “Vajra Prajna Temple.” The Inside 
was formed entirely of Vvarious rare, precIous 
gems and Jewels. The light reflecting from 
these priceless treasures reflected on one 
another and brilliantly radiated throughout. 
Despite many WIfnessing 


1n 1 


times these 


1999 


miraculous and metaphysical worlds, he did 
not once mention 1t to anyone. In December of 
that year, at the Avatamsaka Temple, he 
retreated and went on a fast for a pre- 
determined period in order to practice Buddha 
Recitaion vowing to gain rebinth to the 
Ultimate Bliss Pureland. In the morning of the 
seventh day, deeply engaged ¡in Buddha 
Recitation, suddenly he saw a Brahman Monk 
who said as he came In: “You have seen the 
greatly enlightened world within Wu-Tai-Shan 
Mountain, why have you not recounted what 
you saw so others wIll also know of 1t?” After 
speaking, the Brahman Monk disappeared. 
The next day, while reciting Buddha”s name, 
the same Saintly Master once again made his 
appearance saying exactly what he had said 
previously. Great Master Fa-Chao replied: “lt 
1s not that I dare to hide the living areas of the 
enlightened saints, but Ï am Just afraid 1f I tell 
of it, people will not believe but crificize and 
ridicule me.” The Brahman Monk said: “Even 
the Great Saint ManJjusrI currently living In this 
mounfain ¡1s offen degraded by people, what 
reason do you have to worry? You should 
recount the worlds you have witnessed to 
senfient beings so they will lay a foundation 
for those who hear and know of these worlds; 
perhaps 1t wIll help them develop their minds 
to want fo attain the Ultimate Enlightenment of 
Buddhahood.” Great Master Fa-Chao followed 
these Instructions as he tried to remember 
carefully all the details of what he had seen 
and then wrote them down to pass out fo 
everyone fo read. In the next year, a Buddhist 
Master named Hui-Tsuy of Jiang-Tung reglon 
as well as the Sangha of the Avatamsaka 
Temple followed Great Master Fa-Chao to the 
Diamond Cave to prostrate to the Buddha. 
Thereafter, they came to the rock formation 
the Great Master had built earlier to admire 
the sipht. They prayed for a miracle, but felt 
sad because nothing happened. But then 
suddenly they heard sounds of bells resonating 


from the mountain walls. The ringing sounds 
were peaceful, enchanting, and harmonious. 
Everyone was overwhelmed with joy and all 
accepted what the Great Master Fa-Chao had 
said before was true. Because they wanted for 
everyone who visited this sipht to develop a 
faithful m¡nd, they used this opportumty to 
1nscribe on the mounfain wall the events the 
Great Master had seen and heard to pass down 
to future generations. Eventually, a beautiful 
temple was bullt at this site as a memorlal, 
also using the tile “Bamboo Grove Temple.” 
During the reign of Emperor T”ang-Te-Tsung, 
Great Master  Fa-Chao opened 
consecutive Budha Recitation Congregations 
at the Tinh-Chou region. For this reason, 
people of the day called him “Five Buddha 
Recitations Dharma Master.” From then on, 
the Great Master cultivated with vigor, day 
and nipht he was never lazy or late In getting 
to his practice. Then one day, he once again 
saw the Brahman Monk, as Buddhabhallika 
Master appeared to tell him: “Your lotus 
flower of virtues and merits In the lake of 
seven Jewels of the Ultimate Bliss World 1s 
now complete. Three years Írom now_ your 
flower will blossom, prepare yourself." ”When 
that time arrived, Great Master Fa-Chao 
gathered his disciples as he advised and 
1nstructed them: “I will now go to the Ultimate 
Bliss World, those remaining behind must be 
dilipent in their cultivation.” After speaking, 
the great master sat up perfectly, put his palms 
together, and peacefully entered Nirvana. 
Pháp Chủ: Buddha—Dharma-lord. 

Pháp Chúng: Tăng lữ Phật Giáo hay một 
chúng hội Tăng hoặc Ni—The Buddhist 
monkhood; an assembly of monks or nuns. 
Pháp Cổ: Tiếng trống thúc quân được đem ví 
với tiếng Phật thuyết pháp khuyên răn đại 
chúng tiến lên làm việc công đức—The drum 
of the law which stiring all to advance In 
Vvirfue. 


five 


2000 


Pháp Cú: Dharmapada (sk)—See Kinh Pháp ® 

Cú. 

Pháp Cú Kinh: Dharmapada (skt)—See 

Kinh Pháp Cú. 

Pháp Cúng Dường: Dharmapuja (skt). 

I) Pháp cúng dường bằng cách tin pháp, 
giảng pháp, bảo vệ pháp, tu tập tinh thần 
và hộ trì Phật giáo—Serving the dharma 
by believing 1t, explaining 1t, obeying 1t, 
keeping 1t, protecting it, cultivating the 
spritual natuire and assising the 
Buddhism. 

2) Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười ba, 
phẩm Pháp Cúng Dường, do oai thần của 
Phật, một vị trời từ trên hư không nói với 
chúng Bồ Tát: “Nây thiện nam tử! Pháp 
cúng dường là hơn hết trong các việc cúng 
dường.”—According to the Vimalakirti 
Sutra, chapter thirteen, the Offering of 
Dharma, under the ¡infiuence of the 
Buddha”s transcendental power a deva in 
the sky said to the Bodhisattvas: “Virtuous 
man, the offering of Dharma surpasses all 
other forms of offering.” 

e Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi là Pháp 
cúng dường?—Lunar Canopy asked: 
“What is this offering of Dharma?” 

e Vị trời đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược 
Vương Như Lai, Ngài sẽ nói rõ thế nào là 
Pháp cúng dường.”—The deva replied: 
“Go to the Tathagata Bhaisajya who will 
explann It fully.' 

e Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến chỗ 
Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới chân 
Phật, rồi đứng qua một bên bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, 
pháp cúng dường là hơn hết. Thế nào gọi 
là Pháp cúng dường?”——Thereupon, Lunar 
Canopy came to the Tathagata Bhaisajya, 
bowed his head at his feet and stood at his 
side, asking: “World Honoured One, (I 
have heard that) the offering of Dharma 
surpasses all other forms of offering; what 
1s the offering of Dharma?” 


Phật dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng 
đường là kinh thâm diệu của chư Phật nói 
ra, tất cả trong đời khó tin khó nhận, 
nhiệm mầu khó thấy, thanh tịnh không 
nhiễm, không phải lấy suy nghĩ phân biệt 
mà biết được. Kinh nây nhiếp về pháp 
tạng của Bồ Tát, ấn đà la ni, ấn đó cho 
đến bất thối chuyển, thành tựu lục độ, 
khéo phân biệt các nghĩa, thuận pháp Bồ 
Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bị, la 
các việc ma và các tà kiến, thuận pháp 
nhân duyên, không ngã, không nhơn, 
không chúng sanh, không thọ mạng, 
không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho 
chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển 
pháp luân, chư Thiên, Long thần, Càn thát 
bà thẩy đều ngợi khen, đưa chúng sanh 
vào pháp tạng của Phật, nhiếp tất cả trí 
tuệ của Hiển Thánh, diễn nói cách tu 
hành của Bồ Tát, nương theo nghĩa thực 
tướng của các pháp, tuyên bày các pháp 
vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt, 
cứu độ chúng sanh hủy phá giới cấm, làm 
cho tà ma ngoại đạo và người tham lam 
chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiển, 
Thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh tử, 
chỉ cái vui Niết Bàn, chư Phật ba đời ở 
trong mười phương đều nói ra, nếu người 
nghe những kinh như thế mà tin hiểu, thọ 
trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân 
biệt giải nói, chỉ bày rành rẽ cho chúng 
sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là Pháp 
cúng dường ”—“The Tathagata replied: 
“Virtuous one, the offering of Dharma 1s 
preached by all Buddhas in profound 
sutras but 1t is hard for worldly men to 
believe and accept It{ as Ifs meaning 1s 
subtle and not easily detected, for 1t 1s 
spotless 1n is purifty and cleanness. Ít is 
beyond the reach of thinking and 
discriminating; 1t contains the treasury of 
the Bodhi-sattva's Dharma store and 1s 
sealed by the Dharani-symbol; 1t never 
backslides for 1t achieves the six 


2001 


perfections (paramitas), discerns the 
difference beftween varlous meanings, 1s 
1n line with the bodhi Dharma, 1s at the top 
of all sutras, helps people to enfer upon 
great kindness and great compassion, to 
keep from demons and perverse views, 
and to conform with the law of causality 
and the teaching on the unreality of an 
ego, a man, a living being and life and on 
voidness, formlessness, non-creating and 
non-uprising. It enables living beings to 
sit in a bodhimandala to turn the wheel of 
the law. If is praised and honoured by 
heavenly dragons, gandharvas, etc. lt can 
help living beings to reach the Buddha”s 
Dharma store and gather all knowledge 
(sarvajna realized by) saints and sages, 
pteach the path followed by all 
Bodhisattvas, rely on the  reality 
underlyng all things, proclam the 
(doctine of) Impermanence, suffering, 
voidness and absence of ego and nirvana. 
lt can save all living beings who have 
broken the precepts and keep in awe all 
demons, heretics and greedy people. It 1s 
praised by the Buddhas, sainfs and sages 
for I(t wipes out suffering from bĩírth and 
death, proclaims the Joy in nirvana as 
preached by past, future and present 
Buddhas in the ten directions. 

“If a listener after hearing about this 
sutra, believes, understands, receIves, 
upholds, reads and recites It and uses 
appropriate methods (upaya) to preach 1t 
clearly to others, this upholding of the 
Dharma 1s called the offering of Dharma. 
Lại theo các pháp đúng như lời nói tu 
hành, tùy thuận 12 nhơn duyên, lìa tà 
kiến, được vô sanh nhẫn, quyết định 
không có ngã, không có chúng sanh, mà 


kinh không liễu nghĩa, y theo pháp không 
y theo người, thuận theo pháp tướng, 
không chỗ vào, không chỗ về, vô minh 
diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến 
sanh diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, 
quán như thế thì 12 nhơn duyên không có 
tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là 
Pháp cúng dường hơn hết.”—“Further, the 
practice of all Dharmas as preached, to 
keep in line with the doctrine of the 
twelve links in the chain of existence, to 
wiIpe out all heterodox views, to achieve 
the patlent endurance of the uncreate 
(anutpatti-dharma-ksani) (as beyond 
creafon), to setle once for all the 
unreality of the ego and the non-exIstence 
of living beings, and to forsake all 
dualiles of ego and its obJects without 
deviaton from and contradiction to the 
law of causality and retribution for good 
and evil; by trusting to the meaning rather 
than the Iletter, to wisdom rather than 
CONnSCIOUSness, fO sutras revealing the 
whole truth rather than those of partial 
revelation; and to the Dharma instead of 
the man (¡ie. the preacher); to conform 
with the twelve links in the chain of 
existence (nidanas) that have neither 
whence to come nor wither (o g0, 
beginning from ignorance (avidya) which 
IsÃễ fundamentally non-existent, and 
concepton (samskara) which 1s  also 
basically unreal, down to birth (Jati) which 
1s fundamentally non-existent and old age 
and death (Jaramarana) which are equally 
unreal. “Thus contemplated, the twelve 
lnks in the chain of existence are 
inexhaustible, thereby putting an end to 
the (wrong) view of annihilation. This 1s 
the unsurpassed offering of Dharma.” 


đối với quả báo nhơn duyên không trái Pháp (Cự: Đuốc pháp -The torch of 
không cãi, ha các ngã sở, y theo nghĩa Buddhism. 

không y theo lời, y theo trí không y theo Pháp Danh: 

thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo 


2002 


1) Pháp Danh: Tên trong đạo hay tên mà vị 
thầy đặt cho—Religious name—Buddha 
name which named by the master on the 
ordination. 

Giới Danh: Từ được dùng bởi Chân 
Tông—The term chiefly used by the Shin 
Sect. 

Pháp Diễn Thiền Sư: Fa-Yan (1024 
1104)— Thiền Sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ sanh 
năm 1024, đệ tử của Thiển Sư Bạch Vân Thủ 
Đoan. Khởi đầu sư học triết lý Bách Pháp 
Luận của phái Duy Thức, ông đọc thấy câu 
nầy “Khi Bồ Tát vào chỗ thấy đạo thì trí hay ý 
thức suy luận và lý hay tâm thể trực giác ngầm 
hợp nhau, cảnh hay ngoại giới và thần hay nội 
tâm gặp nhau, không còn phân biệt có chủ thể 
hay năng chứng và khách thể hay sở chứng 
nữa. Giới ngoại đạo Ấn Độ từng vấn nạn phái 
Duy Thức rằng đã không phân biệt năng 
chứng sở chứng thì làm sao có chứng. Các nhà 
Duy Thức không đáp được lời công kích ấy. 
Pháp sư Tam Tạng Huyễn Trang lúc ấy đang ở 
Ấn Độ, đến cứu nguy phái Duy Thức bằng câu 
nói “Như người uống nước, nóng lạnh tự biết.” 
Đọc câu ấy Pháp Diễn tự hỏi “Nóng lạnh có 
thể biết được, vậy cái gì khiến ta tự biết.` Sư 
mang nỗi thắc mắc ấy đến hỏi các pháp sư 
thông thái của phái Duy Thức, nhưng không ai 
đáp được. Có người đáp: “Ông muốn rõ ý ấy 
hãy sang phương nam gõ cửa phái Thiển 
truyền Tâm ấn Phật.” Thế là rốt cùng Pháp 
Diễn đi đến với Thiển tông—Zen master was 
born in 1024, was a disciple of Bai-Yun-Shou- 
Tuan. He first studied the Yogacara school of 
Buddhist philosophy and came across the 
following passage, “When the Bodhisattva 
enters on the path of knowledge, he finds that 
the discriminating ¡ntellect ¡is identified with 
Reason, and that the objective world 1s fused 
with Intelligence, and there 1s no distinction to 
be made between the knowing and the 
known. The ant-Yogacarlans refuted this 
statement, saying that If the knowing is not 
distinguishing from the known, how_ 1s 


2) 


knowledge at all possible? The Yogacarians 

could not answer this criticism, when Hsuan- 

chang, who was at the time 1n India, interposed 
and saved his fellow-monks in the Yogacara. 

His answer was: “Ít is like drinking wafter; one 

knows by oneself whether 1t 1s cold or not.” 

'When Fa-Yan read this answer, he questioned 

himself “What 1s this that makes one know thus 

by oneself.” This was the way he sfarted on his 

Zen tour, for his Yogacara friends, being 

philosophers, could not enlighten him, and he 

finally came to a Zen master for Instruction. 

e Khi gặp Bạch Vân, Pháp Diễn hỏi Thủ 
Đoan về câu chuyện của Thiển Sư Nam 
Tuyển và Châu Ma Ni. Khi vừa dứt câu 
hỏi thì sư Bạch Vân Thủ Đoan liền nạt, 
ngang đây sư lãnh ngộ, bèn dâng bài kệ 
lên thầy 
“Sơn tiền nhất phiến nhàn điển địa 
Xoa thủ đinh ninh vân tổ tông 
Kỷ độ mãi lai hoàn tự mại 
Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong.” 

(Trước núi một mảnh đất thong dong 

Tay chấp tận tình hỏi tổ tông 

Mấy thuở bán ra rồi mua lại 

Vui thay tùng trúc quyện thanh phong). 
—Upon meeting Bai-Yun, Fa-Yan 
inquired to him about a story concerning 
Nan-Xan and the Mani Jewel. Just when 
he finished asking this question, Bai- 
Yun-Shou-T°uan shouted Fa-Yan, 
causing (O  I1nstanly  attain 
enlightenment. Fa-Yan then thanked Bai- 
Yun-Shou-T”*an by offering the following 
V€TS€: 

“Before the mounfain quietly lies a patch 
of farm. 

Repeatedly, with folded hands before my 
chest, [ asked the elders. 

How often have you sold it and bought 1t 
back by yourself? 

I like the pines and bamboos that bring 
forth the cloudless wind. 


at 
him 


2003 


Theo Pháp Diễn, Thiền là hành chứ không 
phải là lý luận hay nói. Do đó, ngài ít khi 
nói về Thiển trong các bài giảng của ngài. 
Một hôm sau khi nghe Viên Ngộ thuyết 
về Thiển, Pháp Diễn bèn quở nhẹ đệ tử là 
Phật Quả Viên Ngộ. Pháp Diễn nói: 
“Được lắm, nhưng có chút chưa ổn.” Viên 
Ngộ gạn hỏi hai ba lần về chút ấy là chút 
gì, rốt cùng Pháp Diễn mới nói: “Ông nói 
đến Thiển nhiều quá.” Viên Ngộ phản 
ứng lại: “Sao vậy? Học Thiền thì tự nhiên 
phải nói Thiển, sư phụ ghét là sao?” Ngũ 
Tổ Pháp Diễn nói: “Nếu ông nói như một 
cuộc nói chuyện thường ngày vậy là tốt 
hơn.” Một vị Tăng có mặt lúc ấy hỏi: “Tại 
sao Hòa Thượng lại ghét người ta nói đến 
Thiền chứ?” Pháp Diễn trả lời: “Vì nó làm 
cho ta bợn dạ.”—According to Fa-Yan, 
Zen 1s practical, not reasoning or talking. 
Thus, In all his preaching, he seldom 
talked about Zen. One day, after hearing 
Yuan-Wu, one of his disciples, taught 
about Zen, he told Yuan Wu: “You are all 
ripht, but you have a litle fault.” Yuan- 
Wu asked two or three times what that 
fault was. The master said: “You have 
altogether too mụch of Zen.” Yuan-Wu 
protested: “If one 1s studying Zen at all, 
don't you think 1t the most natural thing for 
one to be talking of 1t? Why do you dislike 
1?” Fa-Yan replied: “When 1t is like an 
ordinary everyday conversaflon, 1í 1s 
somewhat better.” A monk happened to be 
there with them, asked: “Why do you 
specially hate talking about Zen?” Fa-Yan 
said: “Because 1t turns one”s stomach.” 
Ngày 25 tháng 6 năm I104, sư thượng 
đường nói lời từ biệt với Tăng chúng: 
“Hòa Thượng Triệu Châu có lời cuối, các 
ông có nhớ không? Nói thử xem!” Khi 
không có ai trả lời, sư bèn nói: 
“Giàu hiểm ngàn miệng ít 
Nghèo hận một thân nhiều.” 


Nói xong sư nhắn mọi người: “Trân 
trọng!” Tối đêm đó sư thị tịch 

_—-On the twenty-fifth day of the sixth 
month of 1104, Fa-Yan entered the hal 
and  bade the monks farewell, saying: 
“Zhao-Chou had some final words. Do you 
remember them? Lets see If you can 
recite them!” When no one responded, Fa- 
Yan then recited Zhao-Chou”s words: 
“Fortune few among the thousand 

But one has countless pains and sorrows.” 

Fa-Yan then said: “Take carel!” Later that 

nipht Fa-Yan died. 

Pháp Diệt: Sự tận diệt của Phật pháp, sau 

thời kỳ thứ ba của ba thời kỳ Chánh Tượng 

Mạt—The extinction of the Law, or Buddhism, 

after the third of the three stages. 

#* For more Informaton, please Chánh Pháp, 

Tượng Pháp, and Mạt Pháp. 

Pháp Dung Thiền Sư: Zen Master Pháp 

Dung. 

I1) Một trong những thiển sư sớm nhất của 
Trung Quốc, còn được gọi là Ngưu Đầu, 
lấy tên từ ngọn núi nơi ông sống. Pháp 
Dung là đệ tử của Tứ Tổ Đạo Tín; tuy 
nhiên, ông không được kế thừa Pháp. Do 
đó phái của ông không được thừa nhận— 
Fa-Yung (594-657), one of the earliest 
Chinese Zen masters. Fa-Yung 1s also 
caled Niu-Tou, named after the 
mountain on which he lived, founded the 
Nu-T?ou school. He was a student of 
Tao-Hsin, the fourth patriarch of Chinese 
Chˆan; however, he was not confirmed as 
a dharma successor. Thus Niu-T”ou school 
was not among the acknowledged Ch'an 
schools. 

e Thời niên thiếu, Pháp Dung là một nhà 
Khổng học uyên bác, nhưng ông bị Phật 
giáo lôi cuốn và tập luyện thiển định. 
Cuối cùng ông lui về ngụ trong động trên 
núi Ngưu Đầu-—ln his younger years, he 
was a Confucian scholar. Nevertheless, he 
was atfracted to Buddhism, and underwent 


2004 


Buddhist meditative training. Eventually 
he withdrew into a cave on Mount Nu- 
T”ou. 

Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Đạo 
Tín linh cảm thấy một vị Thánh có sức 
mạnh tâm linh đang ngụ trên núi Ngưu 
Đâu, ngày ngày muôn chim đều mang hoa 
đến cúng dường, bèn quyết định đến 
thăm. Sau mấy hôm tìm kiếm, Đạo Tín 
tìm thấy Pháp Dung đang ngồi thiển định 
trên một tảng đá. Sau khi tự giới thiệu, 
Đạo Tín bỗng giựt mình khi nghe tiếng hổ 
gầm ở sườn núi. “Ta xem người vẫn chưa 
được giải thoát,” Pháp Dung nói, cố để 
cho Đạo Tín biết rằng mình vẫn còn 
những dấu vết ràng buộc với cái tôi. Một 
lát sau, khi Pháp Dung đứng lên từ chỗ 
tầng đá, Đạo Tín bèn viết chữ “Phật.” Khi 
Pháp Dung trở lại chỗ ngồi ấy, ông lùi lại 
chớ không dám ngồi lên chữ “Phật” nầy. 
Đạo Tín vừa nói vừa mỉm cười, “Ta xem 
người vẫn chưa được giải thoát.” Pháp 
Dung phản ứng một cách bối rối vì vướng 
phải những quan niệm Phật giáo chính 
thống. Ngài bèn yêu cầu Đạo Tín chỉ dạy 
cho mình, và Đạo Tín đã làm điều đó— 
According to the Ching-Te-Ch?uan-Teng- 
Lu, Tao-Hsin sensed that there was a 
holy man of great power living on Mount 
NÑiu-T”ou, and birds brought all kinds of 
flowers to offer to him, so Tao-Hsin 
decided to go there to look for him. After 
searching for a few days, he found Fa- 
Yung on a clíff absorbed in meditation. 
Then suddenly T”ao-Hsin seemed to hear 
the roaring of a tiger reverberating from 
the cHíff face, which startled him. “I see 
youre not rd of 1t yet” Fa-Yung 
remarked, by which he cerfainly meant 
that T”ao-Hsin still showed traces of ego. 
A moment later, when Fa-Yung got up 
from his meditation, T”ao-Hsin inscribed 
the Chinese character for “Buddha” on the 
spot where he had been sitting. When Fa- 


2) 


Yung came back to take his place again, 
he In his turn was sfartled and unwilling to 
sit down on the sacred name. “Ï see you re 
not rid of 1t yet,” said T”ao-Hsin, smiling. 
Fa-Yung, who as shown by his reaction 
was still caupht In orthodox Buddhist 
conceptions and did not understand this 
comment on the part of the fourth 
patriarch, asked him to Instruct him 1n 1fS 
deep meaning, which T”ao Hsin then did. 
Người ta nói khi Đạo Tín đi khỏi đó, thì 
chim không còn mang hoa về cho Pháp 
Dung nữa, đó là dấu hiệu chứng tổ ngài 
đã đạt tới đại giác sâu đến mức không còn 
để lại một dấu vết nào nữa—Tt is said that 
after T”ao-Hsin lef( Fa-Yung, no more 
birds brought (offered) flowers to Fa- 
Yung, a siegn that his enliphtenment now 
left no “traces.” 

Về sau các môn đồ tụ tập lại quanh Pháp 
Dung, ông trình bày cho họ nghe về Phật 
Pháp theo lối hiểu của mình, do đó tạo 
thành trường phái Ngưu Đầu. Một nhà sư 
Nhật Bản tên Saichô đã đưa học thuyết 
nầy về Nhật, nhưng phái Ngưu Đầu không 
phát triển cả tại Trung Quốc lẫn Nhật 
Bản. Sau đó vài thế hệ thì tàn lụi—Later, 
disciples gathered around Fa-Yung and he 
taught them the Buddha-dharma ¡in his 
style, thus founded the Niu-T”ou school of 
Ch'an. The teachings of this school were 
broupht to Japan by the Japanese monk 
named Saichô. However, these teachings 
never became of maJor Importance for the 
development of the Ch°an tradition either 
1n China or Japan and died out after a few 
Øenerations. 

Zen Master Pháp Dung (?-1174)— Thiền 
sư Việt Nam, quê ở Bối Lý, Bắc Việt. 
Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiển sư 
Khánh Hỷ. Sau khi trở thành pháp tử đời 
thứ 15 của dòng Thiển Tỳ Ni Đa Lưu Chi, 
ngài làm du Tăng đi hoằng hóa. Sau đó 
ngài trụ lại tại chùa Khai Giác trên núi 


2005 


Thứu Phong, rồi dời về núi Ma Ni ở Thanh 
Hóa khai sơn chùa Hương Nghiêm và trụ 
tại đây để hoằng pháp cho đến khi ngài 
thị tịch vào năm 1174—A Vietnamese 
Zen master from Bối Lý, North Vietnam. 
He left home and became a discIple of 
Zen master Khánh Hỷ. After becoming 
the dharma heir of the fifteenth generation 
of the Vinitaruci Zen Sect, he became a 
wanderng monk to the 
country to expand Buddhism. Later he 
stayed at Khai Giác Temple on Mount 
Thứu Phong, then moved to Mount Ma NÑi 
in Thanh Hóa to build Hương Nghiêm 
temple and stayed there to revive and 
expand Buddhism until he passed away in 
1174. 


Pháp Duyên: 


travel along 


1) Nhân duyên trở thành một Phật tử: To 
become a Buddhist. 
2) Từ Bi Pháp Duyên: Bi mẫn bố thí vì hiểu 


rố pháp duyên (nhân tướng và ngã 
tướng)—Dharma-caused, 1.e. the sense of 
universal alfrulsm giving to pity and 
m€TCy. 
Pháp Duyên Khởi: Dharmadhatu—Duyên 
khởi của mọi hiện tượng—Mọi vật đều tùy 
thuộc vào vật khác, do đó một trong tất cả và 
tất cả trong một—The environmental cause of 
all phenomena——Everthing 1s being dependent 
on everything else; therefore, one 1s in all and 
all 1s In one. 
Pháp Duyệt: Pháp hỷ hay sự vui mừng khi 
nghe được pháp hay tự mình tư duy về pháp— 
Joy from hearing and meditating on the Law. 
Pháp Dược: Diệu pháp có thể chữa lành 
phiển não cho chúng sanh—The medicine of 
the law (capable of healing all misery). 
Pháp Đà La Nỉ: Dharma-dharani (skt— 
Nghe giáo pháp của Phật mà thụ trì không 
quên, đây là một trong ba pháp Đà La ÑI— 
Holding firmly to the truth one has heard, one 
of the three kinds of dharanI. 
** For more Information, please see Tam Đà 


La NI. 
Pháp Đạo: Buddhism. 
Pháp Đăng: Ngọn đèn Phật Pháp xua tan 
bóng tối vô minh—The lamp of Dharma which 
dispels the darkness of Ignorance. 
Pháp Đăng Thiền Sư: Zen master—Pháp 
Đăng Thiễn sư là một trong những vị Tăng nổi 
tiếng đời nhà Đường—Zen master Fa-T"eng 
was one of the noted monks during the Tang 
dynasty. 

e Một hôm Pháp Đăng hỏi một vị Thiển 
Sư: “Đầu sào trăm trượng làm sao tiến 
được?” Vị Thiền sư trả lời: “Câm!” Ngài 
cứ khán câu đó hoài trong ba năm. Một 
hôm ngài cưỡi ngựa đi qua cây cầu ván, 
ván mục, ngựa sụp chân tế nhào, quăng 
ngài rơi xuống cầu. Vừa rơi xuống ngài 
liền ngộ và làm bài kệ: 

“Ngã hữu minh châu nhất khỏa 

Cửu bị trần lao quang tỏa 

Kim triêu trần tận quang sanh 

Chiếu phá sơn hà vạn đóa.” 

(Ta có một viên minh châu 

Đã lâu bị bụi vùi sâu 

Hôm nay bụi sạch phát sáng 

Soi thấu núi sông muôn vật) 
One day he asked a famous Zen masfer: 
“The top of the pole 1s a hundred yards 
tall; how can you reach 1t?” The Zen 
master replied: “Just keep silent.” He then 
meditated on that statement for over three 
years. One day, he rode a hose across a 
wooden bridge. The bridge was so old that 
1t collapsed right after the horse trod on. 
Both he and the horse were thrown off the 


bridge. At that moment he was 
enliphtened and composed the following 
V€TS€: 


“J've gotf a precIous gem 

lt was buried deep for a long time 
Today, being completely clean, It 
regains 1fs brightness, 

lIIluminates rIvers, mounfains all over 
the world.” 


2006 


Pháp Đế: Phật được ví như một vị Pháp 
Vương (Vua Pháp)—Dharma emperor, 1.e. the 
Buddha. 

Pháp Đệ: Phật giáo đồ (tín đồ Phật giáo)—A 

Buddhist disciple. 

Pháp Điển: 

I) Kinh điển Phật giáo— The scriptures of 
Buddhism. 

2) Tiếng chớp của chân lý, chỉ Phật pháp— 
The lightnng of the truth, or Buddha- 
teaching. 

Pháp Điện: 

l) Chánh điện trong tự viện—The temple or 
hall of 
monastery——The lightening of the truth. 

2) Quan Âm Điện: The Kuan-Yin Hall. 

Pháp Định: 

1) Pháp thiển định: Meditation dharma. 

2) Phật Tánh: Inherent dharma—Buddha- 
nature. 

Pháp Độ: Luật lệ, hay giới luật và phương 

tu hành —Rules, or disciplines 

methods. 

Pháp Đường: Pháp đường hay giảng 

đường—The chief hal-Dharma Hall— 

Lecture Haill. 

Pháp Gia: Buddhism—See Pháp Môn. 

Pháp Giáo: Buddhism—See Phật Giáo ¡in 

Vietnamese-English Section and Buddhism 1n 

English-Vietnamese Section. 

Pháp Giới: Dharmadhatu or Dharmaksetra 

(sk)—Đạt Ma Đà Đô— Pháp Tính—Thực 

Tướng—Dharma 

Dharma element—Cosmos——Billion-world 

unIverse—UnIverse. 

I1) Tên của sự vật khi nói chung cả lý lẫn sự: 
A name for “things” in general, noumenal 
or phenomenal; for physical universe, or 
any portion or phase of It. 

2) Chân lý tuyệt đối hay chân như pháp tính 
là nhân, nương dựa vào đó mà vạn pháp 
sanh ra. Đây là một trong 18§ pháp giới— 
The unifying underlying spiritual reality 


law-The main hall of a 


cách and 


realm—-Dharma  factor— 


3) 


4) 


5) 


6) 


a) 
b) 


bộ, 


regarded as the ground or cause of all 
things, the 
proceeds. It is one of the eighteen dhatus. 
Pháp Giới trong Mật giáo bao gồm Thai 
Tạng Giới (vật chất) và Kim Cang Giới 
(bất hoại: In the Tantric school, 
Dharmadhatu includes  Garbhadhatu 
(material) and Vajradhatu (ndestructible). 
Pháp giới còn có nghĩa là xá lợi Phật: A 
relic of the Buddha. 

Trong pháp giới hay thế giới hiện tượng, 
có ba thế giới là dục, sắc và tâm. Hết thầy 
các loài tạo vật, cả Thánh lẫn phàm, nhân 
và quả, đều ở trong pháp giới đó. Chỉ có 
Phật là ở ngoài pháp giới In the 
phenomenal world (dharmadhatu), there 
are three worlds of desire, form and mind. 
All created things or beings, both noble 
and ignoble, both cause and effect, are 
withm the dharmadhatu. The idea ¡in this 
practically the 
diagram given above. 

Pháp Giới có đến hai nghĩa—The Realm 
of Principle (Dharma-dhatu) has a double 
meaning: 

Vũ trụ hiện thực: The actual universe. 
Thế giới không hạn định hay Niết Bàn. 
Nó chính là Chân Như của Phật. Niết Bàn 
tịch diệt vừa có nghĩa là sự diệt vọng của 
thể xác con người (theo nghĩa tiêu cực), 
và vừa là sự diệt tận của các điều kiện 
tử (theo nghĩa tích cực): The 
indeterminate world or Nirvana. It 1s 
1dentical with the Thusness of the Buddha. 
Nirvana or flamelessness means, on the 
one hand, the death of a human body and, 
on the other hand, the total extinction of 
life conditions (negatively) or the perfect 
freedom of will and action (positively). 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, pháp 
giới trong ý nghĩa là cảnh giới của lý tắc 
và vừa là sự tướng của tất cả sự tướng, 
đồng nghĩa với Như Lai Tạng và cũng 


absolute from which all 


(©Xf 1S Identical with 


sinh 


8) 


+ 


2007 


đồng nghĩa với vũ trụ hay thế giới hiện I) Từ ngữ “Pháp giới” (Dharmadhatu) đôi 


thực, nghĩa là cảnh giới của tất cả sự 
tướng—Accordng to Prof lunjro 
Takakusu In the Essentials of Buddhist 
Philosophy, Dharmadhatu, In is double 
meanng as Realm of Principle and 
Element of all Elements, Is a synonym 
with Matrix of the Thus-come (Tathagata- 
garbha) and also with the universe or the 
actual world, the 
elements—See Lý Tắc Duyên Khởi. 

Theo triết học Trung Quán, Pháp Giới 
cũng có nghĩa là Chân Như hoặc Thực Tại 
hay Niết Bàn. Ở đây chữ “Giới” có nghĩa 
là bản chất thâm sâu nhất, hay bản chất 
tối hậu. Pháp Giới và Chân Như đều là 
siêu việt và nội tổn. Nó là siêu việt như 
Thực Tại tối hậu, nhưng nó hiện hữu trong 
mỗi người như là cơ sở và bản chất thâm 
sâu nhất của họ—According to the 


1©., realm of all 


Madhyamaka philosophy, the word 
“Dharmadhatu' is also called “[athata” or 
Realty, or Nưrvana. Here the word 


“Dhatu” means the ¡inmost nature, the 
ultimate essence. Dharmadhatu or Tathata 
1S both transcendent and immaneIt. lt 1s 
transcendent as ultimate Reality, but It 1s 
present in every one as his inmost ground 
and essence. 

For more Information, please see Ngũ 
Pháp Giới, Thập Pháp Giới, Thập Bát 
Giới, and Bốn Cách Nhìn Về Pháp Giới. 


Pháp Giới Cung: Kim Cương Pháp Giới 
Cung hay cung điện của Đức Đại Nhật Như 


Lai 


trong Thai tạng Giới —Dharmadhatu 


palace, 1e. the shrine of Vairocana 1n the 
Garbhadhatu. 

Pháp Giới Duy Tâm: Theo Kinh Lăng Già 
và Kinh Hoa Nghiêm thì vạn hữu trong vũ trụ 
chỉ do tâm tạo—According to the Lankavatara 
Sufra and the Hua-Yen sutra, the universe 1s 
mind only. 

Pháp Giới Duyên Khởi: The Principle of 
Universal Causation. 


2) 


3) 


khi được dùng đồng nghĩa với chân lý. 
Việt ngữ dịch là “Pháp thể của Vạn 
Pháp.” Tuy nhiên, đôi lúc nó lại có nghĩa 
là “Vũ trụ,” hay “cảnh giới của tất cả các 
pháp.” Cả hai nghĩa vũ trụ và nguyên lý 
phổ biến, luôn luôn phải được in sâu trong 
tâm trí chúng ta mỗi khi từ ngữ nầy được 
dùng đến. Nghĩa nào cũng dùng được cho 
danh hiệu của thuyết “Duyên Khởi.”— 
The term “Dharmadhatu” 1s sometimes 
used as a synonym of the ultimate truth. 
Therefore, the translation “the Element of 
the Element” 1s quite fitting. But at other 
times it means the universe, “the Realm of 
AlI Elements.” The double meaning, the 
universe and the universal principle must 
always be borne In mind whenever we use 
the term. Either meaning will serve as the 
name of the causation theory. 

Trong pháp giới duyên khởi, mọi hiện 
tượng đều tùy thuộc lẫn nhau, cái nầy tùy 
thuộc cái kia, do đó một trong tất cả và tất 
cả trong một —The Dharmadhatu as the 
environmental cause of all phenomena 
(everythng 1s being dependent on 
everything else, therefore one 1s in all and 
all is in one). 

Theo nguyên lý pháp giới duyên khởi nầy, 
không một sự hữu nào hiện hữu bởi chính 
nó và hiện hữu cho cái khác, nhưng toàn 
thể thế giới sẽ vận động và hành sự trong 
nhất trí, cơ hồ toàn thể được đặt dưới tổ 
chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như 
thế được gọi là “Nhất chân pháp giới” hay 
“Liên Hoa tạng ”—According to the 
pñnciple of universal causation, no one 
being will exist by 1fself and for itself, but 
the whole world will move and act In 
unison as If the whole were under general 
Organization. Such an idea world 1s called 
“the World One-and-True” or “the Lotus- 
S(Ore.. 


2008 


4) Nguyên lý nây căn cứ trên pháp giới 
duyên khởi của cảnh vực lý tánh 
(Dharmadhatu) mà chúng ta có thể coi như 
là sự tự tạo của chính vũ trụ. Đừng quên 
rằng đó chỉ là duyên khởi do cộng nghiệp 
của tất cả mọi loài, và nguyên lý nầy 
cũng dựa trên thuyết vô ngã. Trong thuật 
ngữ Phật giáo, nguyên lý viên dung được 
gọi là “Hoa Nghiêm” (Avatamsaka): The 
principle of universal causation is based 
upon the universal causation of the Realm 
of Principle (Dharmadhatu) which we may 
regard as the self-creation of the unIverse 
1(self. One should not forget that It 1s 
nothing but a causation byt the common 
action-influence of all brings, and that the 
principle 1s also based on the theory of 
selflessness. In the Buddhist terminolosy, 
the prineiple of totalty ¡is called “the 
Avatamsaka'" (Wreath). 

For more Information, please see Duyên 
Khởi (HD (4) and Tứ Duyên Sanh, Tứ 
Chủng Vũ Trụ, and Tứ Pháp Giới. 

Pháp Giới Đẳng Lưu: Phật Pháp—The 
universe outflow of the spiritual body of the 
Buddha (Buddha's teaching). 

Pháp Giới Định: Hai bộ Đại Nhật đều lấy 
lục đại pháp giới (đất, nước, lửa, gió, hư 
không, thức) làm để mục quán chiếu Thiển 
định—Dharmadhatu meditation (earth, water, 
fire, alr, space, consciousness), a term for 
Vairocana In both mandalas. 

Pháp Giới Gia Trì: Chúng sanh gia trì lẫn 
nhau hay sự tùy thuộc và giúp đở lẫn nhau của 
vạn hữu trong vũ trụ —Mutual dependence and 
aid of all beings In a unIverse. 

Pháp Giới Nhất Tướng: Nhất tướng nhất vị 
hay sự vô ngại Pháp giới —The essential unit 
of the phenomenal realm. 

Pháp Giới Phật: The Dharmadhatu Buddha 
(sk)—Pháp Giới Phật hay Phổ Phật, chỉ những 
bậc đã thành Phật, đã chứng được tuệ nhất 
chân pháp giới đại trí, có đại quang minh phổ 
chiếu chúng sanh—The universal Buddha— 


+ 


The Buddha of a Buddha-realm, I.e. 
dharmakaya. 

Pháp Giới Tạng: Pháp giới tạng là nơi trữ 
chứa mọi hiện tượng hay chân lý —The 
treasury or storehouse or source of all 
phenomerna or truth. 

Pháp Giới Thân: Dahrmakaya (sk)—Pháp 
giới là Pháp thân của Phật. Pháp thân của Phật 
là Phật thân cảm ứng với hết thảy chúng sanh 
ở khắp pháp giớ—The Dharmakaya which 
mamfess 1ftself in all  beings—The 
Dharmadhatu as the Buddhakaya, all things 
being Buddha. 

Pháp Giới Thể Tánh Trí: Thánh Trí siêu 
việt (vô cùng vô tận) của Đức Đại Nhật Như 
Lai (trí thông minh như là tánh chất căn bản 
của vũ trụ), một trong năm trí của chư Phật 
được dùng bởi Mật giáo—Vairocana's 
Iimmeasurable cosmic energy and wisdom 
1nterpenetrating all elements of the universe— 
Intelligence as the fundamental nature of the 
universe, one of the five kinds of wisdom of 
the Buddha used by the esofteric sects. 

** For more Information, please see Ngũ Trí. 
Pháp Giới Thực Tướng: Pháp giới và thực 
tướng, cùng một thể mà khác tên. Thực tướng 
là lý của Biệt giáo, pháp giới là lý của Viên 
giáo—Dharmadhatu reality, or Dharmadhatu 1s 
reality, different names but one idea. The 
“Realify” 1s used for noumenon by the 
Different Teaching, while “Dharmadhatu” 1s 
used for noumenon by the Perfect Teaching. 
Pháp Giới Tính: See Pháp Giới. 

Pháp Giới Viên Dung: Các pháp thuộc 
pháp giới, mỗi sự việc đều đan bện và thâm 
nhập vào nhau (đây là thuyết “vô ngại” của 
tông Hoa Nghiêm và là thuyết “tính cụ” của 
tông Thiên Thai)—The perfect 
1ntercommunion or blending of all things In the 
Dharmadhatu (this 1s the doctrine of without 
obstacles (apratihata) of the Hua-Yen sect and 
T1en-T”a1 sect). 


the 


2009 


Pháp Giới Vô Biên Trí: Trí hiểu biết vô 
biên về Phật pháp giới. Đây là trí vô biên và 
siêu việt của chư Phật về pháp giới— 
Unlimted or infinite understanding of the 
Buddha realm—Unimpeded 
unlimied knowledge or omnisclence of a 
Buddha In regard to all beings and things In his 
realm. 
Pháp Giới Vô Ngại: Vạn hữu đan bện thẩm 
thấu hay pha trộn vào nhau trong pháp giới— 
The perfect Intercommunion or blending of all 
things in the Dharmadhatu. 
Pháp Giới Vô Ngại Trí: Trí tuệ chứng ngộ 
được pháp giới vô ngại lý (thấu triệt toàn thể 
Phật Giới)—Unimpeded undersfanding of the 
whole Buddha-realm. 
#* For more Information, please see Pháp Giới 
Vô Biên Trí. 
Pháp Hà: Chân lý Phật pháp như sông sâu, 
có khả năng rữa sạch mọi uế nhiễm của phiền 
não—Buddha-truth likened to a deep river 
able to wash away the stains of ilusion. 
Pháp Hạ: Số năm tuổi của Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni tính từ sau khi thọ cụ túc giới— 
Dharma summer——The year or age of a monk 
or a nun after ordination. 
Pháp Hải: Chân lý Phật pháp như biển cả 
sâu rộng, có khả năng rữa sạch mọi uế nhiễm 
của phiền não—Buddha-truth likened to a vast 
deep ocean able to wash away the stains of 
1llusion. 
Pháp Hành: Hành động xãy ra do sự hiểu 
biết và thực tập Phật pháp——Dharma action— 
Action resulting from direct apprehension of 
the doctrine (for those of mentally acute 
ability)—Practice based on the teaching of 
Dharma. 
Pháp Hiền: Fa-Hsien (2-626)—Sư quê ở Chu 
Diên tỉnh Sơn Tây. Khi mới xuất gia, sư theo 
học thiền và thọ giới với Đại Sư Quán Duyên 
ở chùa Pháp Vân. Đến lúc Tổ Tỳ Ni Đa Lưu 
Chi sang Việt Nam, sư theo Tổ học thiển và 
tôn Tổ làm Thầy. Khi Tổ thị tịch, sư vào núi 


whole Or 


tiếp tục tu thiển định. Sau đó người đến tu học 
với sư ngày càng đông. Sau đó ít lâu sư mới 
lập chùa và nhận đồ đệ. Sư thị tịch năm 626 
sau Tây Lịch—He was a native of Sơn Tây 
Province. When he left home, he studied 
medifaton and received precepts with Great 
Master Quán Duyên at Pháp Vân Temple. 
When Patriarch Vinituraci came to Vietname, 
he joined Vinituraci Zen Sect and honored 
Vinitaruci as his master. When the Patriarch 
passed away, he went to the montain to 
confnue to practice mediaton. Later his 
reputation spread and more and more people 
came fo study meditaton with him. Sometine 
later, he built temple and received discIples. 
He passed away In 626 AD. 

Pháp Hiển: Fa-Hsien 337-422—Pháp Hiển, 
một nhà sư và nhà hành hương nổi tiếng người 
Trung Hoa. Năm 399 sau Tây Lịch, sư Pháp 
Hiển cùng một số bạn đồng tu rời Trường An, 
đi đường bộ qua Ấn Độ bằng ngả Đôn Hoàng, 
Khotan, và Hy Mã Lạp Sơn. Ngài lưu lại Ấn 
Độ sáu năm học giới luật. Sau đó năm 4l4, sư 
theo đường biển trở về Trung Quốc. Ngài đã 
viết quyển Phật Quốc Ký và dịch bộ Tăng Chi 
Luật. Pháp Hiển mở ra một phương thức mà 
sau đó nhiều người hành hương Trung Quốc đã 
noi theo. Tầm quan trọng đặc biệt của ông đối 
với Phật giáo là ở chỗ ông là người đầu tiên 
thật sự đến Ấn Độ, sưu tâm các văn bản, 
nghiên cứu những thuyết giảng từ những vị 
thầy khác nhau, rồi mới trở về Trung Quốc. 
Cùng với bốn nhà sư khác, ông đi từ Tràng An 
tới những trung tâm lớn của Phật giáo Ấn Độ 
bao gồm Ba La Nại, Kiện Đà La, Bồ Đề Đạo 
Tràng, Ma Kiệt Đà, và Patna, bằng con đường 
phía nam, rồi tới Tích Lan, Sumatra và Java. 
Ông đã viếng thăm trên 30 nước khác nhau. 
Khi ở Pataliputra, ông đã phát hiện và mang 
về Trung Quốc bộ Luật Tạng của phái Đại 
Chúng Bộ, cũng như một bản in của Kinh Đại 
Bát Niết Bàn— Fa-Hsien, the famous Chinese 
monk and pilgrimm who with fellow-monks left 
Ch'ang-An 399 A.D., overland for India, via 


2010 


Tun-Huang, Khotan, and Himalayas, finally 
reached it, remained alone for six years, and 
spent three years on the refurn Journey, 
arriving by sea In 414. In India he gathered 
Buddhist  scriptures, particularly 
versions of the Vinaya-pitaka. His records of 
the Buddhist Kingdoms were made, on his 
information, by Buddhabhadra, an Indian monk 
1n China. His own chief translation 1s the work 
on monastc discipline. Fa-Hsien set a 
precedent that many other Chinese pilgrims 
were to follow. His particular Importance lies 
in the facts that he was the first actually to 
reach India, to collect scriptures, to study the 
teaching under various masfers, and returned 
to China. His Jjourney, begun together with four 
other monks, led him from Ch'ang-An by the 
southern route to the centers of India 
Buddhism, ¡including Benares, Gandhara, 
Bodhigaya, Magadha, and Patna, to Ceylon, 
where he spent two years; and finally to 
Sumatra and Java. Altogether he visited thirty 
different countries. In Pataliputra, he found 
and brought back to China the Vinaya-pitaka 
of the mahasanghikas and the Sarvastivadas as 
well as an edition of the Mahaparinirvana- 
sufra. 

e Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, Pháp Hiển là 
người đầu tiên trong ba vị khách Trung 
Hoa đến Ấn Độ. Pháp Hiển đã ghi chép 
lại các chuyến đi của mình. Pháp Hiển đã 
cùng bốn vị sư khác khởi hành từ Trường 
An và qua nhiều chặn đường, họ đã đến 
Đôn Hoàng. Quan cai trị ở đây cấp cho họ 
mọi thứ cần thiết để họ có thể vượt qua sa 
mạc Gô Bi. Ông gần như đi bộ trong suốt 
đoạn đường từ miền trung Trung Hoa băng 
ngang sa mạc Gô Bi, vượt qua dãy núi 
Hindu Kush, băng qua miền Bắc Ấn để 
đến hải cảng Tamralipti ở Bengal. Đến 
đây, ông lên thuyền đi Tích Lan rồi trở về 
Trung Quốc bằng đường biển sau một 
cuộc hành trình đầy phiêu lưu. Ông đã 


Various 


mang về Trung Quốc những gì mà ông đã 
qua Ấn Độ để tm kiếm: các kinh sách 
Phật giáo cùng những tượng Phật. Khi 
băng qua sa mạc Gô Bi, Pháp Hiển đã ghi 
lại như sau: “Trong sa mạc nầy có rất 
nhiều ma quái và gió nóng, sức người 
không chịu nổi. Trên trời chẳng có chim, 
dưới đất chẳng có thú. Đưa mắt nhìn thật 
xa, mọi hướng để tìm một dấu vết đường 
đi, nhưng chẳng thấy gì ngoài mấy bộ 
xương khô của những khách bộ hành xấu 
số, nhờ đó mà biết đường đi” Ông ghi 
nhận ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Ấn 
Độ tại những nước ông đến ở miễn Trung 
Á. Những nước ông đi qua đều học kinh 
sách Ấn Độ và ngôn ngữ được dùng tại 
Ấn Độ. Pháp Hiển đã viết về Kashgar như 
sau: “Nước nầy có một cái ống nhổ của 
Đức Phật, ống nhổ nầy làm bằng đá và có 
cùng màu với bát khất thực của Ngài. Tại 
đây người ta xây lên một ngôi tháp để thờ 
xá lợi những chiếc răng của Phật.” Đáng 
chú ý nhất là đoạn đường cực kỳ nguy 
hiểm dọc theo dãy núi Bolor-Tagh và việc 
Vượt qua sông Ấn Hà, trong đó ông mô tả 
như sau: “Bám theo dãy núi, đoàn chúng 
tôi tiếp tục cuộc hành trình về hướng Tây 
Nam trong mười lăm ngày trên một con 
đường gay go dốc đứng và hiểm nghèo, vì 
sườn núi giống như một bức tường đá cao 
hơn mười ngàn bộ. Khi lên đến gần sống 
núi thì mắt đã mờ và khi muốn bước tới 
thì cũng không có chỗ để đặt bàn chân 
nữa. Dưới kia là con sông Ấn Hà. Những 
người đến trước đục đá làm đường đi và 
phải đặt thang vào sườn đá. Tất cả có đến 
mấy trăm bậc đá. Khi đã vượt qua hết 
những bậc đá và những cây thang nầy thì 
chúng tôi phải qua sông bằng cầu treo làm 
bằng dây thừng. Hai bên bờ sông cách xa 
nhau gần tám mươi bước.” Sau khi trải qua 
mùa hè tại Udyana, khi ấy là một trung 
tâm Phật giáo phồn thịnh, Pháp Hiển đi bộ 
theo hướng Nam để đến Gandhara và 


2011 


Taksasila, nơi mà Đức Phật đã tiên đoán 
vua Ca Ni Sắc Ca sẽ cho xây một ngôi 
chùa ở Peshawar. Pháp Hiển đã viết: 
“Trong số các đển chùa mà đoàn hành 
hương được thấy thì không nơi nào có thể 
sánh được với chùa nầy về mặt vĩ đại và 
uy nghi, truyền thuyết cũng nói rằng trong 
số các ngôi chùa trên thế giới thì ngôi 
chùa nầy được xếp vào hạng nhất.” Từ 
Peshawar, Pháp Hiển một mình đi đến 
Nagarahara (Hadda) vì những người cùng 
đi đã rời bỏ ông. Thành phố nầy có một 
đến thờ, trong có thờ xương sọ của Phật. 
Xá lợi nầy được niêm phong hằng đêm 
bằng tám con dấu, mỗi con dấu do một 
nhân vật lãnh đạo thành phố trông coi. 
Mỗi buổi sáng, nhà vua đều đến dâng lễ 
vật và cúng xá lợi. Cách một nửa do tuần 
(khoảng 10 km) về phía Nam thành phố, 
Pháp Hiển nhìn thấy hang mà Đức Phật 
đã lưu lại dấu vết. Ông nói rõ: “Vua các 
nước láng giểng xung quanh đã phái nhiều 
nghệ sĩ tài giỏi đến để vẽ lại hang nầy mà 
họ không làm nổi.” Tại A Phú Hãn, nơi 
Pháp Hiển đến được sau khi băng qua 
Safed Koh, có ba ngàn tu sĩ Đại Thừa và 
Tiểu Thừa. Ở Bannu cũng có số tu sĩ đông 
như vậy, nhưng tất cả đều thuộc về Tiểu 
Thừa. Băng qua Punjab, Pháp Hiển đến 
nước Mathura sau khi đi qua nhiều tu viện 
với số tu sĩ lên đến mười ngàn người. Ở 
vùng Mathura có rất nhiều người theo đạo 
Phật, các tu sĩ ở đây rất được dân chúng 
và triều thần tôn vinh. Sau đó Pháp Hiển 
đến vương quốc Trung Bộ, trái tim của đế 
quốc Gupta. Ông đã mô tả như sau: “Nước 
nầy có khí hậu ôn hòa, không có sương 
hay tuyết. Dân cư sung túc và an lạc, 
không phải đăng ký øì cả, cũng không có 
những hạn chế của chính quyển. Chỉ 
những người cày đất của vua là phải trả 
phần lợi tức thu hoạch khá nặng. Ai muốn 
bỏ đi thì bổ đi, ai muốn ở lại thì ở. Trong 
việc cai trị, nhà vua không dùng đến cực 


hình. Người phạm tội chỉ bị phạt tiền tùy 
theo mức độ nặng nhẹ. Cả đến tội phản 
loạn lần thứ hai cũng chỉ bị chặt một bàn 
tay phải. Những người cận vệ của vua 
được trả lương cố định. Cả nước chẳng có 
một ai giết hại mạng sống, cũng không ai 
uống rượu. Trong nước nây, người ta 
không nuôi heo hay gà, không có chuyện 
buôn bán gia súc, không có lò mổ hay 
tiệm rượu ngoài chợ. Các tu sĩ thường trú 
hay lưu trú được cấp giường, nệm, thực 
phẩm, y áo một cách chu đáo. — 
According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 
Fa-Hslenwas the first of the three Chinese 
pilgrims, has recorded his own travels. 
Together with four other monks, Fa-Hsien 
started from Chang-An and travelled stage 
by stage. They first reached Tun-Huang; 
the governor there gave them all that was 
required to enable them to cross the Gobi 
desert. He practically walked all the way 
from Central China across the Gobi desert, 
over the Hindu Kush and across Northern 
India to the seaport of Tamralipt In 
Bengal. There he embarked for Ceylon 
and returned to China by sea after an 
adventurous voyage. He brought back with 
him what he had gone to seek in India: 
sacred books of Buddhism and Images of 
Buddhist deites. In his accounts, he 
recorded: “There are a great many evil 
spirifs and also hot winds that men cannot 
stand. There are neither birds above nor 
beasts below. Gazing on all sides as far as 
eye can reach In order to mark the track, 
no guidance 1s to be obtained, except the 
rotting bones of death travellers, which 
point the way.” He notices the prevalence 
of Indian culture in the States he visited in 
Central Asia. They study Indian books and 
the Indian spoken language. Fa-HsIen says 
of Kashgar as follows: “This country has a 
spittoon which belonged to the Buddha; 1t 


2012 


1S made of stone and 1s of the same color 
as his alms bowl. There 1s also a relic of 
the Buddha's tecth, for which people 
rased a pagoda to worshp” A 
significantly dangerous section of his route 
along the Bolor-Tagh range and the first 
crossing of the Indus as described by Fa- 
Hsien are worth relating: “Keeping to the 
range, the party Jjourneyed on 1n a south- 
western direction for fifteen days over a 
difficult and dangerous road, the side of 
the mountain being like a stone wall ten 
thousand feet high. Ôn nearing the edge, 
the eye becomes confused; and wishing to 
advance, the foot finds no resting place. 
Below, there Is a river named Indus. The 
men of former times had cut away the 
rock to make a way down, and had placed 
ladders on the side of the rock. There are 
several hundred rock-steps In all; and after 
passing all the ladders and rock-steps, the 
TIV€T 1S crossed by a suspension bridge of 
ropes. The two banks of the river are 
somewhat less than eighty paces apart. 
After spending the summer In refreat in 
Udyana, then a flourishing center of 
Buddhism, Fa-Hsien marched South to 
Gandhara and Taksasila, where the 
Buddha prophesled that king Kaniska 
would raise a pagoda in Peshawar. Fa- 
Hsilen writes: “Of all the pagodas and 
temples seen by the pilprims, not one 
could compare with this in grandeur and 
dipgnity, and tradiion says that of the 
Varlous pagodas in the inhabited world this 
one takes the highest rank.” From 
Peshawar, Fa-Hsilen proceeded alone to 
Nagarahara (Hadda) for his companions 
had already left him. That city had a 
shrine containing the Buddha'”s skull bone. 
lt was sealed with eipht seals every night 
for safety, each In the custody of one of 
the leading men ¡n the city. Fa-Hsien 
records: “Every morning the king makes 


offerings and worships the relic.” Half a 
yojana to the south of the city, Fa-Hsien 
notes the the cave Inside which the 
Buddha left his shadow: “The kings of the 
Varlous counfries around have sent artists 
to sketch it, but they have not ben able to 
do so.” In Afghanistan, which he entered 
after crossing the Safed Koh, there were 
three thousand monks belonging to both 
the Greater and Lesser Vehicles. There 
were the same number in Bannu, but all 
belonging to the Lesser Vehicle. Crossing 
the Punjab, he reached the Mathura 
country affer passing many monasferles 
where there were nearly ten thousand 
monks. Buddhism was very popular ¡in the 
Mathura region and 1fs monks were 
honored by the people and the officials of 
the Court. Then Fa-Hsien reached the 
Middle Kingdom, the heart of the Gupta 
Empire. He noted: “The Mathura country 
has a temperate climate, without frost or 
snow; and the people are prosperous and 
happy, without registration or official 
restrictions. Only those who till the king”s 
land have to pay so much on the profit 
they make. Those who want to go away 
may go; those who want to stay may sfay. 
The king and his administration has no 
corporal punishments; crimimals are 
merely fined according to the gravify of 
their offences. Even for a second attempt 
at rebellion the punishment 1s only the loss 
of the right hand. The men of the king”s 
body-guard have all fixed salaries. 
Throughout the counfry, no one kills any 
living thíng, nor drinks wine. In this 
country, they do not ralse plgs or fowls; 
there are no dealngs ¡in cattle, no 
butchers" shops or distilerles 1n therr 
market place. In this country, Buddhist 
monks are venerated and well respected. 
Rooms with beds and matresses, food and 
clothes are provided for resident and 


2013 


travelling monks without fail, and this 1s 
the same ïn all places.” 

Sau đó, Pháp Hiển lần lượt đến thăm 
Sankasya (Kapitha), Kanyakubja (Kanau]) 
hay thành phố của những thiếu nữ lưng gù 
ShakI, Saketa hoặc Ayodhya, Xá Vệ với 
vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, Ca Tỳ La 
Vệ, thành phố của vua Tịnh Phạn, phụ 
vương của Đức Phật, lúc đó như một vùng 
hoang dã ngoại trừ một số tu sĩ và vài 
chục gia đình, thành Tỳ Xá Ly, nước Ma 
Kiệt Đà với Hoa Thị thành (Pataliputra), 
tại đây ông được thấy cung điện tuyệt vời 
của vua A Dục. Ông đã hết lời ca ngợi Ma 
Kiệt Đà như sau: “Trong tất cả các nước 
vùng Trung Ấn, thì Ma Kiệt Đà có những 
đô thị, thành phố rộng lớn nhất. Dân 
chúng giàu có, thịnh vượng và đua nhau 
làm việc thiện, giúp đỡ láng giểng.” Ông 
cũng nói đến các bệnh viện miễn phí ở 
các thành phố với vẻ rất khâm phục. Từ 
đây ông đi đến Na Lan Đà, Vương Xá, và 
Bồ Để Đạo Tràng. Ông nói: “Một cảnh 
hoang dã hoàn toàn bên trong những bức 
tường,” nhưng chung quanh là những dấu 
tích thiêng liêng, tất cả đều được Pháp 
Hiển ghi nhận đầy đủ, kể cả Ba La Nại, 
vườn Nai ở Sarnath, nơi Đức Phật có bài 
thuyết pháp đầu tiên, và cuối cùng là 
Kausambi với khu vường Ghociranava, 
ngày nay mới được tìm thấy với tên 
Ghositarama. Tại nơi đây, ông đã ghi lại 
những gì ông được nghe nói về tu viện 
Paravata ở Deccan. Từ Ba La Nại, Pháp 
Hiển quay trở lại Hoa Thị thành. Những gì 
ông ghi lại về các nỗ lực của mình để có 
được các bản viết tay về kinh điển Phật 
giáo khá lý thú. Thường thì các kinh sách 
nầy chỉ được truyền miệng từ thế hệ nầy 
sang thế hệ khác, và chỉ ở điện Kỳ Viên 
trong một tu viện Đại Thừa ông mới kiếm 
được một bản sao phù hợp với kinh sách 
đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp nhận 
và đã được các vị sư khắp nơi hành trì 


trong khi Đức Phật còn tại thế—Fa-Hsien 
then visted 1n successon Sankasya 
(Kapttha); KanyakubJa (Kanau)), the city 
of hump-back maidens; Shaki, Saketa or 
Ayodhya; Sravasti with 1s shrine of the 
Garden of Gold; Kapilavastu, the city of 
Suddhodana, the Buddha's father, then 
Just like a wilderness, except for monks 
and some tens of families; Valsall 
(Beshar); and the country of Magadha and 
the city of Pataliputra where he saw the 
marvelous palace of Asoka. He has high 
pralse for Magadha: “Of all the countries 
of Central India, this has the largest cItes 
and towns. Ïfs people are rich and thriving 
{o practise charifty to their neiphbor.” He 
also mentioned the free hospitals in the 
ciles with much admiration. From there 
he went to Nalanda (Bargaon), RaJagrha 
and Gaya, then a complete waste within 
IsÃễ wWalls, but surrounded by many 
hallowed spots, all duly noted by Fa- 
Hsien. Banares, including the Deer Park at 
Sarnath where the Buddha preached his 
fñirst sermon, and lastly Kausambi with Its 
garden of Ghociravana, the Ghositarama 
of recent discovery. AT this point he 
records what he heard of the Paravata 
monasfery In the Deccan. From Banares, 
Fa-HsiIen returned to Pataliputra. What he 
records of his efforts to gaIn wriften fexfs 
of Buddhism 1s Interesting. Usually, they 
were transmitted orally from generation to 
øeneration, and only at the shrine of the 
Garden of Gold In Sravasti In a monastery 
of the Greater Vehicle he obtained a copy 
according to the text accep(ed at the Eirst 
Council and practised by monks generally 
while the Buddha was still alive. 

Sau đó ông đến Tích Lan trên đường trở 
về Trung Hoa. Tại Tích Lan, ông dành ra 
hai năm để thu thập và sao chép các kinh 
sách bằng tiếng Phạn chưa từng có tại 
Trung Hoa. Từ Tích Lan, Pháp Hiển lên 


2014 


một thương thuyễn lớn đi Java. Pháp Hiển 
lưu lại Java năm tháng. Tại đây, ông thấy 
đạo Bà La Môn phát triển mạnh, trong khi 
niềm tin đạo Phật rất yếu ớt. Từ Java 
Pháp Hiển đáp tàu về Quảng Châu. Ông 
lưu lại Quảng Châu trong mùa đông trước 
khi lên đường về Nam Kinh. Khi đến Nam 
Kinh, ông trao lại cho Giáo Hội tất cả 
những Kinh Luật mà ông đã thu thập 
được —He then arrived in Ceylon on his 
way back to China. In Ceylon, he spent 
two years to collect and copy SanskrI 
texts unknown 1n China. From Ceylon, Fa- 
Hsien sailed in a big merchant vessel to 
Java. He stayed In Java for five months. 
There he found Brahmanism flourishing 
while the faith of the Buddha was very 
weak. From Java, 
another merchant vessel to Kuang-Chou. 
He spent a winter in Kuang-Chou before 
going south to the capital, Nan-Ching, 
where he handed over to the Order all the 
Suras and the Disciplnes he had 
collected. 

Phần kết của tập ký sự ông viết rất xúc 
động: “Pháp Hiển đã mất sáu năm để đi 
từ Trường An đến Trung Ấn, ở lại đây 
sáu năm, và mất thêm ba năm nữa mới về 
Quảng Châu. Bần đạo đã đi qua tất cả gần 
30 nước. Trong cuộc hành trình dài với 
biết bao khó khăn nguy hiểm, Pháp Hiển 
chẳng nghĩ gì đến thân mạng tự nghĩ là 
không quan trọng của mình. Rất may là 
nhờ có sự hộ trì che chở của Tam Bảo, 
bần đạo đã bình an trở về được đến quê 
nhà. Thế nên, Pháp Hiển đã ghi lại trên 
các thể tre và bản lụa câu chuyện chuyến 
đi để mong chia sẻ cùng các độc giả tại 
Trung Quốc về những điều ít ai được biết 
đến nây.”—The conclusion of his account 
1S very touching, he says: “Fa-Hsien spent 
SIX years In travelling from Chang-An to 
Central India; he stayed there for six 
years, and 1t took him three more years to 


Fa-Hsien sailed ¡In 


get back to Kuang-Chou. He passed 
through thirty countries from the sandy 
desert westwards all the way to India. In 
the long journey with tremendous 
difficulies and dangers, Fa-Hsilen had 
gIiven no thought to his own unimportant 
le. Happlly, owing to the protection of 
the Precious Trimity, he returned home 
safely. Therefore, he wrote down on 
bamboo tablets and silk accounts of what 
he had been through, desiring to share 
with the readers im China this rare 
1nformaton.” 


Pháp Hiệu: Tên đạo của một vị sư khi được 
làm lễ thọ giới —The name received by a 
monk on ordination. 

Pháp Hoa: 


l) 


2) 


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—The Dharma- 
flower, ¡.e. the Lotus Sutra. 

Tên của một ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc 
trong quận Phú Nhuận, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa 
Thượng Đạo Thanh xây năm 1928 và 
trùng tu năm 1932. Trong Chánh điện có 
tượng Phật tạc 150 năm về trước từ 
nguyên khối đá cẩm thạch của núi Ngũ 
Hành Sơn Đà Nẵng. Trên tường bên hông 
Chánh điện có bản “Công Cứ Niệm Phật” 
bằng gỗ, được Hòa Thượng Khánh Anh 
khắc năm 1920. Giữa là một bao lam khắc 
Tam Thánh, Cửu Phẩm Liên Hoa và 
Thánh chúng bên dướ—Name of a 
famous pagoda located ¡in Phú Nhuận 
district, Saigon City, South Vietnam. The 
pagoda was built in 1928 and rebullt In 
1932. In the Main Haill, the statue of 
Sakyamuni Buddha is worshipped. The 
statue is made of a block of marble stone, 
and was cast 150 years ago from Mount 
Ngũ Hành ¡in Đà Nẵng province. On the 
wall of the Main Hall, there 1s the “Công 
Cứ Niệm Phật” board, carved in wood by 
Most Venerable Khánh Anh ¡in 1920. In 
the middle of the board 1s the bas-relief of 


2015 


the Three Amitabha Noble Ones, the 
Lotus of NÑine Stages and Sages are placed 
at the bottom. 

Pháp Hoa Kinh: Saddharma-pundarika-sutra 

(skÐ—The Lotus Sutra. 

** For more Information, please see Kinh 

Diệu Pháp Liên Hoa. 

Pháp Hoa Nhứt Thực: Toàn Thừa Pháp 

Hoa—The one perfect Vehicle of the Lotus 

Sutra. 

Pháp Hoa Tam Bộ Kinh: The Threefold 

Lotus Sutra. 

Pháp Hoa Tam giáo: Theo Kinh Pháp Hoa 

thì Phật pháp chia làm ba phương pháp——The 

three of Sakyamunis teaching 
according to the Lotus Sutra: 

1) Đốn giáo: Giáo pháp chỉ thẳng và tức thì 
khai ngộ hành giả—Direct, or sudden, or 
Immediate teaching, by which the learner 
1s taught the whole truth at once. 


modes 


2) Tiệm giáo: Giáo pháp khai ngộ từ từ— 
The gradual teaching. 

3) Viên giáo: Giáo pháp khai ngộ hoàn 
toàn——The perfect teaching. 

Pháp Hoa Tam Muội: Saddharma- 


pundarika-samadhi (skÙ)—Pháp nhất thực của 

lý tam đế viên dung, ví như một bông sen 

(thâu hết các phép mà quy về thực tướng)— 

The contemplation of the Lotus, the samadhi 

which sees Info the three dogmas. 

I) Không Đế: Lý “Không tướng ”—The 
dogma of unreality or the noumenal. 


2) Giả Đế: Lý “Giả tướng”—The dogma of 
dependent realifty or phenomenal. 
3) Trung Đế: Lý “Thực tướng”—The dogma 


of transcendence or the absolute which 

unites both noumenal and phenomenal. 
Pháp Hoa Tông: Pháp Hoa Tông nguyên là 
tên gọi của tông Thiên Thai vì tông nây lấy 
Kinh Pháp Hoa làm kinh căn bản—The Lotus 
sect, I.e. that of TPien-l”ai, which had this 
sutra for I1fs basis. There are many treafises 
with this as part of the title. 


Pháp Hóa: Chuyển hóa bằng Phật pháp (sự 
giáo hóa của chánh pháp)——Transformation by 
Buddha-truth (teaching 1n or by 1t). 

Pháp Hóa Sinh Thân: The nirmanakaya or 
corporeal of the sprriual 
Buddha. 

Pháp Hộ: See Dhammapala in Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Pháp Hội: 

1) Cuộc đại hội để hành lễ hay nghe thuyết 
pháp—EAn assembly for worship or 
preaching. 

Tên của một ngôi chùa nổi tiếng nằm 
trong quận 10, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa do Hòa Thượng Đạt 
Bình, dòng Thiền Thiên Thai, khởi công 
xây dựng từ năm 1945. Chùa được trùng tu 
năm 1960. Từ năm 1954, chùa được chọn 
làm Phật Học Đường của Giáo Hội Tăng 
Già Việt Nam, mỗi năm đều mở hai khóa 
Hạ và Đông để đào tạo Tăng tài. Chùa có 
nhiều pho tượng bằng gỗ được tạc vào 
khoảng thập niên 60, như tượng của Phật 
A Di Đà, tượng Phật Thích Ca Đản Sanh, 
tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí 
Bồ Tát, tượng Diệm Ma Vương, tượng Hộ 
Pháp—Name of a famous pagoda located 
in the tenth district, Salgon City, South 
Vietnam. It was built m 1945 by Most 
Venerable Đạt Bình from the T”ien-T?ai 
Meditaton Sect. It was rebuilt in 1960. 
Since 195141, the pagoda has been chosen 
as the School of Buddhist Studles of 
Vietnam Buddhist Sangha Assoclation. 
The course has been opened per annum in 
Summer and Winter to trainn monks and 
nuns as Heads as well as Buddhist Dharma 
propagators. The pagoda has kept lots of 
woođen sftatues of Amitabha Buddha, Lord 
Buddhas Holy Birth, Avalokitesvara 
Bodhisattva, Mahasthama Bodhisattva, 
Yama of Hell, and Dharma Guardians. All 
of these sfatues were created in the 19605. 
Pháp Hội Xã: Tự viện—A monastery. 


manifestation 


2) 


2016 


Pháp Hữu: Tà kiến Tiểu Thừa cho rằng vạn 
hữu, hay những yếu tố tạo thành vạn hữu là có 
thật—The false view of Hinayana that things, 
or elements of which they are made, are real. 
Pháp Hữu Ngã Vô Tông: Phái Thuyết Nhất 
Thiết Hữu Bộ chủ trương pháp thì có, nhưng 
cái ta thì không (thể của các pháp do nhân 
duyên sinh ra có thực thể, còn cái ta là do sự 
hòa hợp của giả tạm của các pháp, là hư 
vọng —TlThe Sarvastivadns who  while 
disclaiming the reality of personality claimed 
the reality of things. 
Pháp Hữu Lậu: Pháp còn nằm trong phạm 
trù điều kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng 
ta hướng ngoại cầu hình thay vì hướng nội cầu 
lấy tâm  Phật—Outflows—Conditioned 
dharmas—Leaking—Anything which serves to 
divert beinss away from ¡inherent Budha- 
nature. Outflows are so called because they 
are turning of energy and attention outward 
rather than Inward. 

Pháp Hỷ: 

I) Vui mừng khi nghe hay nếm được vị 
pháp loy of the Law—The Joy of 
hearing or tasting dharma. 

2) Tên của vị Tỳ Kheo Pháp Hỷ: A monk 
with the name of Dharmanandl. 

3) Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ Tát, Ma 
Vương giả làm Trời Đế Thích, đem hiến 
một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát 
Trì Thế—According to the Vimalakirt 
Sutra, Chapter Bodhisattvas, a demon 
pretended to be Indra, offered twelve 
thousand goddesses (devakanya) to the 
Bodhisattva Ruler of the World. 

e Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa Chánh 
sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn 
Thiên nữ nầy để dùng hầu hạ quét 
tước.”—The demon said to the Ruler of 
the World Bodhisattva: “Bodhisattva, 
please take these twelve thousand 
øoddesses who wiÏll serve you.” 

e _ Trì Thế nói rằng: “Nây Kiểu Thi Ca! Ông 
đừng cho vật phi pháp nầy, tôi là kẻ Sa 


Môn Thích tử, việc ấy không phải việc 
của tôi” —The Ruler of the World 
Bodhisattva replied: “Sakra, please do not 
make to a monk this unclean offering 
which does not suit me.” 

Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật 
đến nói với Trì Thế: “Đây chẳng phải là 
Đế Thích, mà là Ma đến khuấy nhiễu ông 
đấy!” Ông lại bảo ma rằng: “Các vị Thiên 
nữ nầy nên đem cho ta, như ta đây mới 
nên thọ “Even before the Ruler of the 
World Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakiri came and said: “He 1s not 
Sakra; he is a demon who comes to đisturb 
you.” He then said to the demon: “You can 
øIve me these girls and I will keep them.” 
Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có lẽ ông Duy Ma 
Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn ẩn 
hình mà không thể ẩn, rán hết thần lực, 
cũng không đi được. Liền nghe giữa hư 
không có tiếng rằng: “Nây Ba Tuần! Hãy 
đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì 
mới đi được. Ma vì sợ hãi, nên miễn 
cưởng cho—The demon was friphtened, 
and being afraid that Vimalakrrti mipht 
gIve him trouble, he tried to make himself 
Iinvisible but failed, and in spite of his use 
of supernatural powers he could not øo 
away. Suddenly a volce was heard in the 
air, saying: “Demon, give him the girls 
and then you can go.` Being scared, he 
gave the girls.” 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ 
rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta tôi, 
nay các ngươi đều phải phát tâm Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Rồi ông 
theo căn cơ của Thiên nữ mà nói Pháp để 
cho phát ý đạo, và bảo rằng các ngươi đã 
phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui chớ nên 
vui theo ngũ dục nữa.”—At that time, 
Vimalakirti said to them: “The demon has 
øIven you to me. You can now develop a 
mínd set on the quest of supreme 
enlightenment.” Vimalakrrtl then 


2017 


expounded the Dharma to them urging 
them to seek the truth. He declared: “You 
have now set your minds on the quest for 
the truth and can experilence joy 1n the 
Dharma ¡Instead of in the five worldly 
pleasures (arising from the obJects of the 
five senses).” 

Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp vui?”— 
The goddesses asked him: “What 1s this 
Joy In the Dharma?” 

Ông đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn 
nghe pháp; vui cúng dường Tăng: vui la 
ngũ dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; vui 
quán thân tứ đại như rắn độc; vui quán nội 
nhập (sáu căn) như không; vui gìn giữ đạo 
ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung kính 
cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn nhục 
nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui 
thiển định chẳng loạn; vui rời cấu nhiễm 
đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm 
Bồ Đề; vui hàng phục các ma; vui đoạn 
phiền não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; 
vui thành tựu các tướng tốt mà tu các công 
đức; vui trang nghiêm đạo tràng; vui nghe 
pháp thâm diệu mà không sợ; vui ba môn 
giải thoát mà không vui phi thời; vui gần 
bạn đồng học; vui ở chung với người 
không phải đồng học mà lòng thương 
không chướng ngại; vui giúp đỡ ác tri 
thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm hoan 
hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo 
phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát —He 
replied: “Joy ¡in having faith ¡in the 
Buddha, Joy in listening to the Dharma, 
Joy In making offerings to the Sangha, and 
Joy In forsaking the five worldly pleasures; 
Joy In finding out that the five aggregaftes 
are like deadly enemies, that the four 
elements (that make the body) are like 
polsonous snakes, and that the sense 
organs and their objJects are empty like 
space; Joy In following and upholding the 
truth; JjJoy In being beneficial to living 
beings; Joy 1m revering and making 


offerings to your masfers; jJoy in spreading 
the practice of charity (dana); Joy 1n firmly 
keeping the rules of discipline (sila); Joy in 
forbearance (ksanti); Joy 1n unflinching 
zcal (virya) to sow all excellent roots; Joy 
in unperturbed serenity (dhyana); Joy In 
wiping out all defilement that screens 
clear wisdom (prajna); Joy In expanding 
the enlightened (bodhi) mind; Joy ïn 
overcoming all demons; Joy 1n eradicating 
all troubles (klesa); Joy In purifying the 
Buddha land; Joy in winning merifs from 
excellent physical marks jJoy In 
embellishing the bodhimandala (the holy 
sit©); Joy 1n fearlessness to hear (and 
understand ) the profound Dharma; Joy In 
the three perfect doors fo nirvana (I.e. 
voidness, formlessness and inacfIvity) as 
contased with ther incomplete 
counterparts (which still cling to the notion 
of objective realization); Joy of being with 
those studying the same Dharma and joy 
in the freedom from hindrance when 
amongst those who do not study 1(; Joy to 
guide and convert evil men and to be with 
men of good counsel; Joy In thestat of 
purity and cleanness; Joy in the practice of 
countless condilons contributory to 
enlightenment. All this 1s the Bodhisattva 
Joy In the Dharma.” 

Pháp Hỷ Thực: Lấy pháp hỷ làm thức ăn— 

The food of joy In the Law. 

Pháp Khí: 

lI) Những nhạc khí dùng trong thờ phượng: 
Implements used In worshIp. 

2) Những người có thể tu hành theo đạo 
Phật: One who obeys the Buddha. 

Pháp Không: Tánh không hay sự không thật 

của chư pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, 

chứ không có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi 

vật khác—The emptiness or unreality of all 

thngs—Everything ¡is being dependent on 

somethng else and having no ¡individual 

existence apart from other things; hence the 


2018 


1llusory nature of all things as being composed 

of elements and not possessing reality—The 

non-reality of things—Things are unreal. 

** For more information, please see Nhị 
Không and Tam Không. 

Pháp Không Chân Như: Chân như được 

hiểu như vô ngã và vô tướng của vạn hữu— 

The Bhutatathata as understood when this non- 

1ndividuality unrealty of things 1s 

perceived. 

Pháp Không Quán: Một trong hai Nhị 

Không Quán; quan niệm cho rằng các pháp 

sắc tâm đều do nhân duyên sinh ra, chứ không 

có tự tánh hay thực thể—Meditative insight 

1nto the unrealify of all things, one of the two 

kinds of meditative 1nsight. 

** For more Information, please see Nhị 
Không (©). 

Pháp Kiếm: Lưỡi kiếm chân lý chặt đứt hết 

sự hoạt động của phiển não—The sword of 

Buddha-truth, which ¡1s able to cut off the 

functioning of illusion. 

Pháp Kiên Na La Vương: Druma (skt)— 

Vua Kiên Na La—K¡ing of the Kinnaras. 

Pháp Kiến: Đầu óc thô thiển hẹp hòi hay mê 

chấp vào một pháp; cho pháp đó là đúng, còn 

các pháp khác là sa —Maintaining one tenet 

and considering others wrong: narrow-minded; 

bigoted. 

Pháp Kiều: 


OT 


l1) Dân Pháp: The FErench people. 
2) Cầu Chân Lý Phật Pháp có khả năng giúp 


cho chúng sanh đáo bỉ ngạn niết bàn: The 
bridge of Buddha-truth, which 1s able to 
carry all across to nirvana. 
Pháp Kim Cang: Dharmaraja (skQ—See 
Kmm Cang. 
Pháp Kính: Pháp kính phản chiếu trí huệ 
Phật-The Dharma mirror, reflecting the 
Buddha-wisdom. 
Pháp Lạc: Niềm vui tôn giáo—Vui khi nghe 
hay nếm được hương vị của pháp, khi thờ kính 
Phật tổ, khi tạo lập công đức, cúng dường hay 


tụng niệm (dùng mùi vị của pháp để làm cho 
tâm thần vui thú)---Religious joy—loy of 
hearing or tasting the dharma, worshipping 
Buddha, laying up merit, making offerinss, 
repeating sufras. 

Pháp Lan: Gobharana (skt)—Pháp Lan cùng 
Sư Matanga là những vị Tỳ Kheo Ấn Độ đầu 
tiên tới Trung Quốc, vào khoảng giữa thế kỷ 
thứ nhất Tây Lịch —Gobharana, 
companion of Matanga, being the first Indian 
monk said to have come to China, in the 
middle of the first centurey A.D. 

Pháp Lãng: Fa-Lang 507-581I—Sư Pháp 
Lãng là một đại diện quan trọng của phái Tam 
Luận thuộc Phật giáo Trung Quốc. Ông gia 
nhập giáo đoàn năm 528. Trước tiên ông tu tập 
thiển định và nghiên cứu Luật Tạng. Sau đó 
ông sang qua nghiên cứu tu tập về những trước 
tác của phái Tam Luận. Năm 558, ông đến 
Nam Kinh (kinh đô Trung Quốc thời bấy giờ), 
nơi có hàng ngàn Tăng chúng tu tập quanh 
ông. Ông đã góp phần to lớn trong việc truyền 
bá Tam Luận. Một đệ tử của ông là Cát Tạng 
đã tiếp tục truyền thống Tam Luận sau khi ông 
thị tịch —Fa-Lang, an important represenfafIve 
of the San-Lun school of Chinese Buddhism. In 
528, he entered the Buddhist order and 
devoted himself iniially to the practce of 
meditation and the study of Vinaya texts. Later 
he occupied himself with the writings of the 
San-Lun school. In 558, he went to Nanking 
(captal of China at that time), where he 
gathered thousands of students around him, 
thus bringing the San-Lun school great 
popularity. After he passed away, Chi-Tsang, 
one of his disciples, carried on the tradition. 
Pháp Lạp: 

1)_ Một năm của Phật Giáo: A Buddhist year. 


sau 


2)_ Cuối kỳ tu tập ba tháng an cư kiết hạ của 
một vị Tăng: The end of the monk”s year 
after the summer retreat. 

3) Số năm Tỳ Kheo đã an cư kiết hạ sau khi 


thọ giới hay tuổi hạ lạp của Tỳ Kheo: the 
number of summer refreat or discipline 


2019 


years Iindicating the years since a monk”s 

ordination. 
** For more Information, please see Hạ Lạp. 
Pháp Linh: Chuông pháp hay âm thanh thanh 
thoát dễ chịu khi trì tụng kinh điển— The 
dharma-bell; the pleasing sound of intoning the 
SUr4S. 
Pháp Loa: Dharma-sankha (skt Loa Phật 
Pháp, ý ám chỉ tiếng Đức Phật thuyết pháp 
như tiếng loa thổi của vỏ ốc vang rất xa (thế 
tục dùng tù và để thổi ra hiệu ba quân, tiếng 
thuyết pháp của Đức Phật có sức mạnh hàng 
phục ma quỷ)—Conch of the Law, a symbol of 
the universality, power, or command of the 
Buddha”s teaching. 
Pháp Lợi: Phúc lợi mà Phật pháp mang lại 
cho chúng sanh —The blessing or benefits of 
Buddhism. 
Pháp Lôi: Tiếng sấm của pháp, làm thức tĩnh 
sự u mê nơi con người và làm tăng trưởng công 
đức—The thunder of dharma, awakening man 
from stupidiy and stimulate the growth of 
virfue, the awful voice of buddha-truth. 
Pháp Luân: Dharma-cakra (skt)—The wheel 
of law—Bánh xe pháp hay chân lý Phật pháp 
có khả năng nghiên nát những ác quấy, đối lập 
và ảo vọng. Lời thuyết pháp của Đức phật phá 
vỡ mọi não phiển nghiệp hoặc, lời ấy không 
ngừng nghỉ ở một người nào, một chỗ nào, mà 
nó xoay chuyển mãi từ thế hệ nầy qua thế hệ 
khác The Wheel of Law, or Buddha truth 
which 1s able to crush all evil and all 
oppostion—The preaching of a Buddha— 
Dharma wheel 1s likened a wheel because 1t 
crushed all illusions, evil and on opposition, 
like Indra”s wheel, which rolls from man to 
man, place to place, aøe to aøe. 
Pháp Luật: Giới luật và những nguyên tắc lễ 
nghi trong Phật giáo—Laws or rules. 
Pháp Lữ: Người tu hành —A companion of 
the Dharma——A disciple. 
Pháp Lực: Năng lực của chân lý Phật pháp 
có khả năng loại bổ họa hoạn và trấn áp tà 


vạy—The power of Buddha-truth—Able to do 
away with calamity and subdue evIl. 

Pháp Ma: Ảo tưởng nhìn thấy vạn hữu là có 
thật—The 1llusion that things are real and not 
merely seeming. 

Pháp Mật: Dharmagupta (sk)—VỊ sáng lập 
tông phái Pháp Mật tại Tích Lan, một trong 
bẩy phái của Nhất Thiết Hữu Bộ—Founder of 
the school of this name in Ceylon, one of the 
seven divisions of the Sarvastivadah. 


**  JFor more ¡Information, please see 
Sarvastivadah In Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 


Pháp Mệnh: 
1) Tuệ mệnh của Pháp thân: The wisdom- 
life of the Dharmakaya. 
2) Tuổi thọ của một vị Tăng: The age or 
lifetime of a monk. 
Pháp Minh: Dharmaprabhasa (skt)—Pháp 
Minh Như Lai, vị Phật sẽ xuất hiện trong vũ 
trụ của chúng ta trong Bảo Minh Kiếp trong 
thế giới Thiện Tịnh, khi ấy không còn sự khác 
biệt về giới tính, sự sanh sản chỉ bằng chuyển 
hóa—Brightness of the law, a Buddha who wIll 
appear in our universe In the Ratnavabhasa- 
kalpa In a realm called Suvisuddha, when 
there will be no sexual difference, birth taking 
place by transformation. 
Pháp Minh Đạo: Tâm trí thanh tịnh soi sáng 
đường mà chư Phật đã tu hành —The wisdom 
of the pure heart which illumines the Way of 
all Buddhas. 
Pháp Minh Môn: Giáo pháp tỏa ra ánh sáng 
trên vạn hữu, giúp cho chúng sanh có thể biện 
biệt và giải thích vạn hữu—The teaching 
which sheds light on everything, differentiating 
and explaining them. 
Pháp Môn: Dharmaparyaya (skt—Pháp trí 
của Phật là cửa ngõ giác ngộ—Giáo pháp của 
Phật hay Phật pháp được coi như là cửa ngõ 
(những lời nói nầy làm chuẩn tắc cho đời) vì 
qua đó chúng sanh đạt được giác ngộ. Chúng 
sanh có 8 vạn 4 ngàn phiển não, thì Đức Phật 


2020 


cũng đưa ra 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. 
Vì biết rằng căn tánh của chúng sanh hoàn 
toàn khác biệt nên Đức Phật chia ra nhiều 
pháp môn nhằm giúp họ tùy theo căn cơ của 
chính mình mà chọn lựa một pháp môn thích 
hợp để tu hành. Một người có thể tu nhiều 
pháp môn tùy theo khả năng sức khỏe và thời 
gian của mình. Tất cả các pháp môn đều có 
liên hệ mật thiết với nhau. Tu tập những giáo 
pháp của Phật đòi hỏi liên tục, thường xuyên, 
có lòng tin, có mục đích và sự cả quyết. Trây 
lười và vội vã là những dấu hiệu của thất bại. 
Con đường đi đến giác ngộ Bồ Đề chỉ có một 
không hai, nhưng vì con người khác nhau về 
sức khỏe, điều kiện vật chất, tính thông minh, 
bản chất và lòng tin, nên Đức Phật dạy về 
những quả vị Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ 
Tát Đạo, cũng như những con đường của kẻ 
xuất gia hay người tại gia. Tất cả những con 
đường nầy đều là Phật đạo. Không ai có thể 
không đi mà đến. Đạo không thể nào không 
học, không hiểu, không hành mà có thể đạt 
được giác ngộ —The Dharma Door—The 
doctrine or wisdom of Buddha regarded as the 
door (method) to enlightenment—The teaching 
of the Buddha. The meaning 1s that the dharma 
1s something like a gate, because through 1t 
senfient beings atfain the enliphtenment. As 
the living have 84,000 delusions, so the 
Buddha provides 84,000 methods of dealing 
with them. Knowing that the spiritual level of 
senfient beings 1s tofally different from one 
another, the Buddha had allowed his disciples 
to choose any suitable Dharma they like to 
practice. A person can practice one or many 
dharmas, depending on his physical conditions, 
his free time, since all the dharmas are closely 
related. Practicing Buddhist Dharma requires 
contnuity, regulariy, faith, purpose 
determination. Laziness and hurriedness are 
siens of failure. There 1s only one path leading 
to Enliphtenment, but, since people differ 
øreatly In terms of health, material conditions, 
Iintelligence, character and faith, the Buddha 


and 


taupht more than one path leading to different 

Sfages Of attainment such as stage of Hearers, 

that of Pratyeka-buddhas, that of Bodhisattvas, 

that of laymen, and that of monks and nuns. 

AlI of these ways are ways to the Buddhahood. 

Nobody can reach final attainment without 

following a path, and no enlightenment can be 

reached without studying, understanding and 
practicing. 

Pháp Môn Bất Nhị: Non-Dual Dharma 

Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ chín, Pháp 

Môn Không Hai, cư sĩ Duy Ma Cật họp bàn 

cùng các Bồ Tát về pháp môn Không Hai như 

sau—According to the Vimalakmrti Suữra, 
chapter nine, Initiaton ¡into the Non-Dual 

Dharma, Upasaka Vimalakiri discussed with 

other Bodhisatvas about the Non-Dual 

Dharma as follows: Bấy giờ ông Duy Ma Cật 

bảo các vị Bồ Tát rằng: “Các nhân giả! Theo 

chỗ các ngài hiểu thì thế nào là Bồ Tát vào 
pháp môn không hai —At that time, 

Vimalakiri said to the Bodhisattvas present: 

“Virtuous (Ones, each of you please say 

something about the non-dual Dharma as you 

undersfand 1t.” 

a) Trong Pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự 
Tại nói: “Các nhân giả! Sanh Diệt là hai. 
Pháp vốn không sanh, cũng không diệt, 
đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp 
môn không hai” —ln the meeting a 
Bodhisatva called “Comfort the 
Dharma” said: “Virtuous Ones, birth and 
death are a duality but nothing 1s created 
and nothing 1s destroyed. Realization of 
ths patent endurance leading to the 
uncreate 1s Iniiatlon Into the non-dual 





in 


Dharma.” 

Bồ Tát Đức Thủ nói: “Ngã và Ngã Sở là 
hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu 
không có ngã thời không có ngã sở, đó là 
vào pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva called “Guardian of the Three 
Virtues” said: “Subject and obJect are a 
duality for where there 1s ego there 1s also 


b) 


C) 


) 


©) 


2021 


(is) object, but since fundamentally there 
1S no ©øo, 1s object does not arise; this 1s 
1nitiation info the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Bất Thuấn nói: “Thọ và Không 
Thọ là hai. Nếu các pháp không thọ thời 
không có “được,'` vì không có “được,'` nên 
không thủ xả, không gây không làm đó là 


vào pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva “Never Winking” said: 
“Responsiveness (vedana, the second 


aggregate) and unresponsiVeness are a 
dualty. If there Is no response tO 
phenomena, the latter cannot be found 
anywhere; 
accepting nor reJecting (of anything), and 
neither karmic activity nor discrimination; 
the 


hence there is neither 


ths 1s Initlialon Imto non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Đức Đảnh nói: “Nhơ và Sạch là 
hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, 
thời không có tướng sạch, thuận theo 
tướng diệt, đó là vào pháp môn không 
hai.” —The Bodhisattvva “Highest virtue” 
said: “lmpurity and purity are a duality. 
When the underlying nature of ImpurIfy 1s 
clearly perceived, even puriIty ceases fO 
arise. Hence this cessation (of the idea of 
purfy) Is Iniiaton Into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Túc nói: “Động và Niệm là 
hai. Không động thời không niệm, không 
niệm thời không phân biệt; thông suốt lý 
ấy là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisatva “Winner of Samadhi by 
Looking at the Star” said: “(External) 
disturbance and (mner) thinking are a 
duality; subsides, 
thinking comes fo an end and the absence 
of thought leads to non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Nhãn nói: “Một Tướng và 
Không Tướng là hai. Nếu biết một tướng 
tức là không tướng, cũng không chấp 
không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 


when  disturbance 


8) 


h) 


) 


}) 


“§klful Eye” said: “Monistic form and 
formlessness are a duality. lÝ monistic 


form 1s realized as (fundamenfally) 
formless, with relnquishment of 
formlessnes 1n order to achieve 


1mpartiality, this 1s Initiation Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Diệu Tý nói: “Tâm Bồ Tát và 
Tâm Thanh Văn là hai. Quán tướng của 
tâm vốn không, như huyễn như hóa, thời 
không có tâm Bồ Tát cũng không có tâm 
Thanh Văn, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva “Wonderful Arm” 
said: “The Bodhisatva mind and the 
Sravaka mind are a duality. If the mind 1s 
looked Into as void and i1llusory, there 1s 
neither Bodhisatva mind nor Sravaka 
mind; this Is initiation Iinto the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Phất Sa nói: “Thiện và Bất Thiện 
là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện, 
vào gốc không tướng mà thông suốt được, 
đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva Pusya said: “Good and evil 
are a duality; If neither good nor evil 
arises so that formlessness 1s realized to 
attain Reality, this is Initiation Into the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Sư Tử nói: “Tội và Phước là hai. 
Nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội 
cùng phước không khác, dùng tuệ kim 
cang quyết liễu tướng ấy, không buộc 
không mở, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva Simha (Lion) said: 
“Weal and woe are a dualiy; If the 
underlying nature of woe 1s understood, 
woe does not differ from weal. If the 
điamond (indestructible) wisdom is used to 
look mmto this with neither bondage nor 
liberaion (coming 1nto play), 
1nitiation into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Sư Tử Ý nói: “Hữu Lậu và Vô Lậu 
là hai. Nếu chứng được các pháp bình 
đẳng thời không có tướng hữu lậu và vô 


this 1s 


k) 


D 


2022 


lậu, không chấp có tướng cũng không 
chấp vô tướng, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva 
Fearlessness” said: 
supra-mundane are a duality. If all things 
are looked Into Iimpartially, neither the 
mundane nor the supra-mundane will 
wih no differentiation between 


“Lion”s 
“The mundane and 


ATIS©, 
form and formlessness, this Is Initiation 
1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Tịnh Giải nói: “Hữu Vi và Vô Vi 
là hai. Nếu lìa tất cả số thời tâm như hư 
không, dùng tuệ thanh tịnh không có 
chướng ngại, đó là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva 
Interpretation” said: “Activity (u weI) and 
non-actfivify (wu wel) are a duality, but If 
the mind 1s kept from all menftal conditions 
1t will be (void) like space and pure and 
clean wisdom will be free from all 


“Pure 


obstructions. This 1S Initiation into the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Na La Diên nói: “Thế Gian và 
Xuất Thế Gian là hai. Tánh thế gian 
không tức là xuất thế gian, trong đó không 
vào không ra, không đầy không vơi, đó là 
vào pháp môn không hail”—The 
Bodhisatva  Narayana “The 
mundane and the supra-mundane are a 
duality but the underlying nature of the 
mundane is void (or immaterial) and is but 
the supra-mundane which can be neither 
entered nor left and neither overflows 
(like the stream of transmigration) nor 
scatters (like smoke). 
1nfo the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Ý nói: “Sanh Tử và Niết 
Bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử 
thời không có sanh tử, không buộc không 
mở, không sinh không diệt, hiểu như thế 
đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisatva “Skillful Mind” said: 
“Samsara and nirvana are a duality. If the 
underlying nafure of samsara is perceived 


said: 


This 1s initiation 


n) 


0) 


P) 


there exists neither birth nor death, neither 
bondage nor liberation, and neither rise 
nor fall. Such an understanding 1s 
1nitiation into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Hiện Kiến nói: “Tận và Không 
Tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận 
hoặc không tận đều là tướng Vô Tận tức 
là Không, không thời không có tướng tận 
và không tận, được như thế đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Direct Insighf” said: “The exhaustible 
and the Inexhaustible are a duality. Tf all 
things are looked Into exhaustively, both 
the exhaustble and the Inexhaustible 
be exhausted; the 
inexhaustible ¡is identical with the void 
which is beyond both the exhaustible and 
the inexhaustible. Such an Interpretation 
1S Initiation info the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Phổ Thủ nói: “Ngã và Vô Ngã là 
hai. Ngã còn không có, thời Phi Ngã đâu 
có được. Thấy được thực tánh của Ngã 
không còn có hai tướng, đó là vào pháp 
không hai” —The Bodhisattva 
“Upholder of Ủniversality” said: “The ego 
and non-ego are a duality. Since the ego 
cannot be found, where can the non-egøo 
be found? He who perceives the real 
nature of the ego will not give rise fO 
dualities; this 1s Initiation into the non-dual 


cannot and 


môn 


Dharma.” 

Bồ Tát Điển Thiên nói: “Minh và Vô 
Minh là hai. Thực tánh của vô minh là 
minh, minh cũng không thể nhận lấy, lìa 
tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là 
pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva “Lightning Perception” said: 
“Enlightenment and unenlightenment are 
a dualiy, but the underlying nature of 
unenlightenment Is enlightenment which 
should also be cast away; 1f all relatIvities 
are discarded and replaced by non-dual 
1mpartiality, this 1s Initiation 1nto the non- 
dual Dharma.” 


vào 


2023 


q_ Bồ Tát Hỷ Kiến nói: “Sắc và Không là 


S) 


hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt 
rồi mới không, tánh sắc tự không; thọ, 
tưởng, hành, thức cũng thế. Thức và 
Không là hai. Thức tức là không, chẳng 
phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự 
không. Thông hiểu lý đó là vào pháp môn 
không hai.”—The Bodhisattva 
Priyadarsana said: “Form (rupa) and 
voldness are a dualiy, (but) form 1s 
Identical with voidness, which does not 
mean that form wipes out voidness, for the 
underlying nature of form is void of 1tself. 
So are (the other ageregates) 
reception (vedana), conception (sanjna), 
điscrimination (samskara) and 
COnSCIOUSness (vijnana- 
voidness). “Consciousness and  voidness 
are a dualfy (yet  COnSCIOUSn€SS IS 
Identical with voidness, which does not 
that WID€S 
voildness for the underlying nature of 
voldness 1s void of itself A thorough 
undersfanding of this 1s Initiation Into the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Minh Tướng nói: “Tứ Đại và 
Không Đại là hai. Tánh tứ đại tức là tánh 
không đại, như lớp trước lớp sau không, 
thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được 
thực tánh các đại thời đó là vào pháp môn 
không hai.”—The Bodhisattva 
“Understanding the Four Elements” said: 
“The four elements (earth, water, fire and 
air) and theIr voidness are a dualify (buf) 
the underlying nature of the four elements 
1s Identical with that of voidness. Like the 
past (before the four elements came Into 
being) and the future (when they scatfer 
away) which are both void, the present 
(when they appear) 1s also void. Identical 
undersfanding of the underlying nature of 
all four elemenfs 1s Initiation 1nto the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Diệu Ý nói: “Con Mắt và Sắc 


four 


In relaton to 


mean COTSCIOusness out 


Ụ 


Trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt 
thời đối với sắc không tham, không sân, 
không sỉ, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, 
mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý 
với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh 
của ý thời đối với pháp không tham, 
không sân, không sĩ, tức là tịch diệt. Nhận 
như thế đó là vào pháp môn không hai.”— 
The Bodhisatva “Deep Thoughf” said: 
“Eyes and form are a dualifty (but) If the 
underlying nature of the eye 1s known with 
neither desire nor anger nor sfupidity In 
relaton to things seen, this 1s nirvana. 
“Likewise, the ear and sound, the nose 
and smell, the tongue and taste, the body 
and touch, and the mind and ideation are 
dualities (buÐ !1f the underlying nature of 
the mind ¡is known with neither desire, 
anger and stupidity In relation to things 
(heard, smelt, tasted, 
thouphÐ), this 1s nirvana. Resting 1n this 
state (Of nirvana) 1s Initiation info the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Vô Tận Ý nói: “Bố Thí và Hồi 
Hướng Nhứt Thiết Trí là hai. Tánh bố thí 
tức là tánh hồi hướng nhứt thiết trí. Trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí tuệ 
và hồi hướng nhứt thiết trí lại cũng là hai. 
Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhứt 
thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Inexhaustble Mind” “Charity- 
perfection (dana-paramita) the 
dedicaton (parinamana) of Its  merIts 
towards  realizing the all-knowledge 
(sarvajna) are a dualfy, (bu) the 
underlying nature of charify 1s dedication 
towards the All-knowledge. “LikewIse, 
discipine perfection (sila-paramita), 
patIence-perfection, (Ksanti-paramita), 
zeal-perfection (virya-paramita), 
meditation-perfection (dhyana-paramita) 
and wisdom-perfection (prajna-paramita), 
with dedication to the All-knowledge, are 


touched and 


said: 
and 


u) 


w) 


2024 


(ve) dualiies, but their underlying 
natures are but dedicaton to the All- 
knowledge, 
Oneness is ¡initiaton ¡nto the non-dual 


while realizaton of their 


Dharma.” 

Bồ Tát Thâm Tuệ nói: “Không Vô Tướng 
và Vô Tác là hai. Không tức là vô tướng, 
vô tướng tức là vô tác. Nếu không vô 
tướng, vô tác thời không có tâm, ý thức. 
Một món giải thoát là ba món giải thoát, 
đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisatva “Profound Wisdom” said: 
“Voidness, formlessness and non-activIty 
are (three different gates to liberation, and 
when each 1s compared to the other two 
there are) three dualities, (but) voidness 1s 
formless and formlessness Is non-acfIve. 
For when voidness, formlessness and non- 
acfivity obtain, there 1s neither mind, nor 
1ntellect nor consciousness, and liberation 
throuph either one of these three gates 1s 
Identical with liberation through all the 
three. This 1s Initiation Into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Tịnh Căn nói: “Phật, Pháp, và 
chúng Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp 
tức là chúng Tăng. Ba ngôi báu ấy đều là 
tướng vô vi, cũng như hư không. Tất cả 
pháp cũng vậy, theo được hạnh ấy là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Unstirred Sense Organs” said: “Buddha, 
Dharma and Sangha are three different 
treasures and when each 1s compared to 
the other two there are three dualities 
(bu) Buddha ¡is ¡identical with Dharma, 
and Dharma 1s Identical with Sangha. For 
the three treasures are non-active (wu 
wei) and are equal to space, with the same 
equality for all things. The realization of 
this (equality) 1s Initiation into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: “Thân và Thân 
Diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? 
Thấy thực tướng của thân thời không thấy 


X) 


y) 


thân và thân diệt. Thân và thân diệt không 
hai, không khác, theo đó chẳng kinh chẳng 
sợ là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisatva “Unimpeded Mind” said: 
“Body and 1ts eradication (In nirvana) are 
a dualty but body 1s Identical with 
nirvana. Why? Because 1f the underlying 
nature of body 1s perceived, no conception 
of (existing) body 
condition 


nIrvanc 
ArISe, both 
fundamenfally non-dual, not being tfwo 
different things. "The absence of alarm 
and dread when confronting this ultimate 
Sfaf€ 1S 


and Its 


wil for are 


Intaion ¡into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Thượng Thiện nói: “Thân Thiện, 
Khẩu Thiện và Ý Thiện là hai. Ba nghiệp 
này là tướng vô tác. Tướng vô tác của 
thân tức là tướng vô tác của khẩu, tướng 
vô tác của khẩu tức là tướng vô tác của ý. 
Tướng vô tác của ba nghiệp nầy tức là 
tướng vô tác của tất cả các pháp. Tùy 
thuận trí tuệ vô tác như thế là vào pháp 
không hai” —The Bodhisattva 
“Superior Virtue” said: “The three karmas 
(produced by) body, mouth and mind (are 
different when each ¡is compared to the 
other two and make three) dualities (but) 
their underlying nature 1s non-actIVe; so 
non-active body 1s Identical with non- 
active mouth, which ¡1s Identical with non- 
active mind. These three karmas being 
non-active, all things are also non-actIve. 
Likewise, If wisdom (prajna) 1s also non- 
active, this 1s Initiation into the non-dual 


môn 


Dharma.” 

Bồ Tát Phước Điển nói: “Làm Phước, 
Làm Tội, Làm Bất Động là hai. Thực tánh 
của ba việc làm tức là Không, không thời 
không làm phước, không làm tội, không 
làm bất động. Ở ba việc nầy mà không 
khởi là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva “Field of Blessedness” said: 
“Good  conduct, and 


evill  conduct 


Z) 


aa 


bb 


) 


` 


2025 


mofionlessness are (different and when 
each 1s compared to the other two make 
three) dualities (but) the underlying nature 
of all three 1s voidness which 1s free from 
good, evil and motionlessness. The non- 
rising of these three 1s Initiation In(o the 
non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: “Do Ngã mà 
Khởi ra là hai. Thấy được thực tướng của 
ngã thời không khởi ra hai pháp. Nếu 
không trụ hai pháp thời không có thức. 
Không có thức là vào pháp môn không 
hai.”—The Bodhisattva “MaJestic 
Blossom” said: “The ego and 1s objJectIve 
are a duality, (but) 1f the underlying nafure 
of the ego ¡is looked Into, this duality 
vanishes. If duality 1s cast away there will 
be no consciousness, and freedom from 
CONSCIOusness 1S Inifiatlon Into the non- 
dual Dharma.” 

Bồ Tát Đức Tạng nói: “Có tướng Sở Đắc 
là hai. Nếu không có sở đắc thời không có 
lấy bỏ. Không lấy bỏ là vào pháp môn 
không hai.” —The Bodhisattva “Treasure 
of Threefold Potency” said: “Realization 
Iimplies subject and object which are a 
duality, but If nothig ¡is regarded as 
realization, there wIll be neither grasping 
nor rejecting, and freedom from grasping 
and rejecting 1s Initiation Into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: “Tối và Sáng 
là hai. Không tối, không sáng thời không 
có hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ 
tưởng thời không có tối, không có sáng. 
Tất cả pháp tướng cũng như thế; bình 
đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không 
hai.—The Bodhisatva “Moon mm 
Midheaven” said: “Darkness and light are 
a duality. Where there 1s neither darkness 
nor lipht, this duality 1s no more. Why? 
Because ¡n the state of samadhi resulting 
from the complete extincfion of sensation 
and thought there 1s neither darkness nor 


cc 


dd 


ee 


`~ 


` 


` 


A 
1S 


lght whie all disappear. 
disinterested  entry this 
1nitation Into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Ấn Thủ nói: “Ưa Niết Bàn, Không 
Ưa Thế Gian là hai. Nếu không ưa Niết 
Bàn, không chán thế gian thời không có 
hai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu 
không có buộc thì nào có cầu mở. Không 
buộc, không mở, thời không ưa, không 
chán, đó là vào pháp môn không hai.”— 
The Bodhisattva Ratna Mudra( (Precious 
Symbol) said: Joy in nirvana and sadness 
1n samsara are a duality which vanishes 
when there 1s no longer Joy and sadness. 
Why? Because where there Is bondage, 
there 1s also (desire for) liberation, but 1Ÿ 
fundamentally there ¡1s no bondage nor 
liberation, there will be neither joy nor 
sadness; this 1s 1nifiation into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: “Chánh 
Đạo và Tà Đạo là hai. Ở chánh đạo thời 
không phân biệt thế nào là tà, thế nào là 
chánh. Lầa hai món phân biệt đó là vào 
pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Gem on the Head” said: “Orthodoxy and 
heterodoxy are a duality, (but) he who 
dwells in (1.e. realizes) orthodoxy does not 
discriminate orthodoxy and 
heterodoxy. Keeping from these two 
©xtremes 1s Initiation Into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Nhạo Thật nói: “Thực và Không 
Thực là hai. Thực thấy còn không thấy 
thực, huống là không thực thấy. Vì sao? 
Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có 
mắt tuệ mới thấy được. Nhưng mắt tuệ 
không thấy mà chỗ nào cũng thấy cả, đó 
là vào pháp môn không hai ”—The 
Bodhisattva “Joy in Reality” said: “Reality 
and unreality are a duality, (but) he who 
realizes realify does not even perceIve If, 
sữll less unreality. Why? Because reality 
1S Invisible to the ordinary eyes and 


things 


1nto state 


between 


#) 


CS) 


hh 


ñ) 


JI) 


` 


` 


2026 


appears only to the eye of wisdom. Thus 
(realization of) the eye of wisdom, which 
1s neither observant nor unobservant, 1s 
1nitlation info the non-dual Dharma.” 

Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi ngài Văn 
Thù Sư Lợi thế nào là Bồ Tát vào pháp 
môn không hai—After the Bodhisattva 
had spoken, they asked ManJusri for his 
opinion on the non-dual Dharma. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Như ý tôi đối 
với tất cả các pháp không nói, không rằng, 
không chỉ, không biết, xa ha các vấn đáp, 
đó là vào pháp môn không hai ”— 
ManJusri said: “In my opinion, when all 
things are no longer within the province of 
eiher word or speech, and of either 
indication or knowledge, and are beyond 
questions and answers, this is Inifiation 
1nto the non-dual Dharma.” 

Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy 
Ma Cật rằng: “Chúng tôi ai ai cũng nói 
rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ 
Tát vào pháp môn không hai?”—At that 
time, Manjusri asked Vimalakrrti: “All of 
us have spoken; please tell us what 1s the 
Bodhisattva”s initiation Into the non-dual 
Dharma.” 

Ông Duy Ma Cật im lặng không nói một 
lời. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi khen 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Cho đến 
không có văn tự ngữ ngôn, đó mới thật là 
vào pháp môn không hai.”——Vimalakrrti 
kept silent without saying a word. At that, 
ManJusrI exclaimed: “Excellent, 
excellent; can there be true Initiation Into 
the non-dual Dharma until words and 
speech are no longer written or spoken? 
Sau khi nói phẩm pháp môn không hai 
nầy, trong chúng có năm ngàn Bồ Tát đều 
vào pháp môn không hai, chứng Vô Sanh 
Pháp Nhẫn—After this initiation into the 
non-dual Dharma had been expounded, fie 
thousand Bodhisattvas at the meeting 
were Inifiated Into 1t thereby realizing the 


patent endurance of the uncreate. 
Pháp Môn Hải: Pháp môn đối trị phiền não 
của Phật nhiều như biển cả—The ocean of 
Buddhaˆs methods. 
Pháp Môn Không Hai: 
Dharma—See Pháp Môn Bất Nhị. 
Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã: Theo 
Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Veludvara, Đức 
Phật đã dạy về Pháp Môn Đưa Đến Bảy Điều 
Lợi Ích Cho Tự Ngã. Vị nào thành tựu bẩy 
điều lợi ích này, nếu muốn có thể tuyên bố: 
“Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh 
vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi nøạ quỷ, 
đoạn tận các ác sanh, ác thú, đọa xứ, được các 
bậc Thánh ái kính, không bị phá hoại, không 
bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị chấp thủ. Vị nầy đã đạt quả “Dị 
Lưu—According to The Connected Discourses 
of the Buddha, Chapter Veludvara, the Buddha 
taught about the Dharma exposition applicable 
to oneself. Those who possess these below 
mentioned good qualities. 
(A) Thân Hành Thanh Tịnh —Purified bodily 
conduct: 
Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Ta 
muốn sống, không muốn chết; muốn lạc, 
không muốn khổ. Nếu có ai đến đoạt 
mạng sống của ta, một người muốn sống, 
không muốn chết, muốn lạc, không muốn 
khổ, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý đối với ta. Nhưng nếu ta đoạt 
mạng sống của một người muốn sống 
sống, không muốn chết, muốn lạc, không 
muốn khổ, như vậy cũng là một việc 
không khả ái, không khả ý đối với người 
ấy. Một pháp không khả ái, không khả ý 
cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, 
không khả ý cho người khác. Và một pháp 
này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho một người 
khác? Do suy tư như vậy, vị ấy từ bỏ sát 
sanh, khuyến khích người khác từ bổ sát 
sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như 


Non-Dual 


l) 


2) 


2027 


vậy về thân hành, vị ấy hoàn toàn thanh 
tịnh—A noble disciple reflects thus: “I am 
one who wishes to live, who does not wish 
to die; I[ desire happIness and am averse to 
suffering. Since Ï am one who wish to live, 
who do not wish to die; 1Ÿ someone were 
to take my life, that would not be pleasing 
and agreeable to me. Now If Ï were to 
take the life of another, of one who wishes 
to live, who does not wish to die, who 
desires  happiness 
suffering; that would not be pleasing and 
agreeable to the other either. What Is 
displeasing and disagreeable to me 1s 
displeasing and disagreeable to other too. 
How can I Inflict upon another what 1s 
displeasing and disapreeable to me?” 
Having reflected thus, he himself abstains 
from the destruction of life, exhorts others 
to abstain from the destruction of life, and 
speaks 1n prailse of abstinence from 
destrucion of le. Thus this bodily 
conduct of his 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai 
lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, 
như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không 
cho của người khác, gọi là ăn trộm, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả 
ý cho người ấy. Một pháp này không khả 
ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng 
không khả ái và không khả ý cho người 
khác. Và một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời sao lại đem cột 
pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như 
vậy, vị ấy từ bỏ lấy của không cho, 
khuyến khích người khác từ bỏ lấy của 
không cho, nói lời tán thán từ bỏ lấy của 
không cho. Như vậy về thân hành, vị ấy 
được hoàn toàn thanh tịnh—A noble 
disciple reflects thus: “Ï]f someone were to 
take from me what I have not gIven, that 
1S, ftO commit theft, that would not be 
pleasing and agreeable to me. Noe If ] 


and 1s averse tO 


3) 


were fo take from another what he has not 
given, that Is, to commit theft, that would 
not be pleasing and agreeable to the other 
either NWhat is displeasing and 
disasreeable to me displeasing 
disasreeable to me 1s displeasing and 
disapreeable to the other too. How can l 
inflict upon another what 1s displeasing 
and disagreable to me?” Having reflected 
thus, he imself abstains from taking what 
1s not øiven, exhorts others to abstain from 
taking what Is not given. Thus this bodily 
conduct of his 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu ai 
có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một 
việc không khả ái, không khả ý cho ta. 
Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người 
khác, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Một pháp này 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
pháp này không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả 
ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư 
như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, khuyến khích người khác từ bổ 
tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ 
bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy về 
thân, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A 
noble disciple reflects thus: “lf someone 
were fo commit adultery with my wÍffe, 
that would not be pleasing and agreeable 
to me. Now If Ï were to commit adultery 
with the wives of another, that would not 
be pleasing and agreeable to the other 
either. What 1s displeasing and disageable 
to me 1s displeasing and disagreeable to 
the other too. How can I mmflict upon 
another displeasing 
disasreeable to me?” Having reflected 
thus, he himself abstains from sexual 
misconduct, exhorts others to abstain from 
sexual Thus this bodily 
conduct of his 1s purified. 


and 


what 1s and 


misconduct. 


2028 


(B) Khẩu Hành Thanh Tịnh —Purified verbal 


5 


2) 


conduct: 

Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu có 
ai làm tổn hại lợi ích của ta với lời nói láo, 
như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn 
hại lợi ích của người khác với lời nói láo, 
như vậy cũng là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Một pháp này 
không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
pháp này không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và một pháp này không khả 
ái, không khả ý cho ta, thời sao lại đem 
cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư 
như vậy, vị ấy tự mình bỏ nói láo, khuyến 
khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán 
thán từ bỏ nói láo. Như vậy về khẩu hành, 
vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble 
disciple reflects thus: “Ï]f someone were to 
damage my welfare with false speech, 
that would not be pleasing and agreeable 
to me. Now If Ï were to damage the 
welfare of another with false speech, that 
would not be pleasing and agreeable to 
the other either. What Is displeasing and 
disapreeable to me 1s displeasing and 
disapreeable to the other too. How can Ï 
inflict upon another what is displeasing 
and disagreeable to me?” Having 
reflected thus, he himself abstains from 
false speech, exhorts others to abstain 
from false speech, and speaks In praise of 
abstinence from false speech. Thus this 
verbal conduct of his 1s purified. 

Một vị Thánh đệ tử suy tư như vầy: “Nếu 
có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai 
lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rẽ 
bạn bè người khác bằng lời nói hai lưỡi, 
như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho người ấy...” (phần còn lại giống 
như #4). Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình 
từ bổ nói hai lưỡi, khuyến khích người 
khác từ bổ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ 


3) 


4) 


bỏ nói hai lưỡi. Như vậy, về khẩu hành, vị 
ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble 
disciple reflects thus: “If someone were to 
divde me from my friends by divisive 
specch, that would not be pleasing and 
agreeable to me. Now 1f Ï were to divide 
another from his friends by divisive 
specch, that would not be pleasing and 
agreeable to the other either...” (the rest 
remains the same as in #4). Thus this 
verbal conduct of his 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như vầy: “Nếu có 
ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy 
là một việc không khả ái, không khả ý 
cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với 
người khác bằng thô ác ngữ, như vậy cũng 
là một việc không khả ái, không khả ý 
cho người ấy. Và một pháp không khả 
ái... đem cột pháp ấy vào cho một người 
khác?” (phần còn lại cũng giống như phần 
còn lại của #4). Do suy tư như vậy, tự ấy 
tự mình từ bỏ thô ác ngữ, khuyến khích 
người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán 
thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về khẩu 
hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A 
noble disciple reflects thus: “lf someone 
were to address me with some harsh 
speech, that would not be pleasing and 
agreeable to me. NÑow 1f Ï were to address 
another with harsh speech, that would not 
be pleasing and agreeable to the other 
either...” (the rest remains the same as in 
#4). Thus this verbal conduct 1s purified. 
Vị Thánh đệ tử suy tư như vầy: “Nếu có ai 
đối xử với ta bằng lời tạp ngữ phù phiếm, 
như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử 
với người khác lời tạp ngữ phù phiếm, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả 
ý cho người ấy. Và một pháp không khả 
ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng 
không khả ái, không khả ý cho người 
khác... đem cột pháp ấy cho người khác?” 
Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ lời 


2029 


nói phù phiếm, khuyến khích người khác 
từ bỏ lời nói phù phiếm, tán thán từ bỏ lời 
nói phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị 
ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble 
disciple reflects thus: “ÏIf someone were to 
address me with frivolous speech and idle 
chatter, that would not be pleasing and 
agreeable to me. Now If I were to address 
another with frivolous speech and idle 
chatter, that would not be pleasing and 
agreeable to the other either. What Is 
displeasing and disagreeable to me 1s 
displeasing and disapreeable to the other 
too. How_ can Ï inflict upon another what 
1s displeasing and disagreeable to me?” 
Having reflected thus, he himself abstains 
from idle chatter, exhorts others to abstain 
from idle chatter, and speak in praise of 
abstinence from idle chatter. Thus this 
verbal conduct of his 1s purified. 
Pháp Môn Nhẫn Nhục: Dharma gate of 
Patience—Trong sáu pháp Ba La Mật, nhẫn 
nhục vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu tập 
toàn thiện pháp môn nhẫn nhục, chúng ta sẽ 
chắc chắn hoàn thành đạo quả—Dharma door 
of patlence—Among the six paramitas, the 
Dharma door of patilence is very Important. If 
we cultivate the Dharma door of patlence to 
perfecion, we will surely reach an 
accomplishment—Thực tập pháp môn nhẫn 
nhục, chúng ta chẳng những không nóng tánh 
mà còn kham nhẫn mọi việc—To practice the 
Dharma door of patlence, one must not only be 
hot tempered, but one should also endure 
everything. 
Pháp Môn Niệm Phật: Dharma Door of 
Buddha Recitation—Dù pháp môn Niệm Phật 
giản dị, nhưng rất thâm sâu. Điều tối cần là 
phải niệm một cách chí thành tha thiết thì tư 
tưởng của mình mới giao cảm được với tư 
tưởng Phật, và từ đó lợi ích mới có được trong 
hiện đời. Nếu bạn trây lười lơ đểnh và không 
có nghị lực hăng hái, thì bạn có thể gieo nhân 
giải thoát, nhưng ác nghiệp khinh lờn Phật 





pháp là kết quả không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên 
nhờ vào phước đức của sự niệm Phật, bạn có 
thể thoát khỏi tam đổ ác đạo mà sanh vào cõi 
người hay cõi trời, nhưng còn lâu lắm mới có 
đủ phước đức để câu hội Liên Trì —Although 
Buddha recitation is simple, It is very deep and 
encompassing. However, It Is most Important 
to be ufferly sincere and earnest, for only then 
will your thouphts merge with those of 
Amitabha Buddha's and can you reap true 
benefits in this very life. If you are lazy and 
careless or lack of zealous energy, you may 
stll sow the seeds of future liberation, but evil 
karma as a result of disrespect the Buddha 
teachings 1s Iinconceivable. However, thanks 
to the residual meri(s of reciting the name of 
Amitabha, you escape the three evil paths and 
are reborn in the human or celestial realms, 
but you wIll find 1t is very difficult to Join the 
Ocean-Wide Lotus Assembly. 

Pháp Môn Thân: 

I1) Tông Thiên Thai lập thuyết tam thân của 
thân Phật—A T”ien-T”ai definition of the 
Dharmakaya of the Trinity: 

Sắc Thân: The powers of the dharmakaya. 
Pháp Môn Thân: The methods of the 
Buddha. 


a) 
b) 


c) Thực Tướng Thân: The reality or real 
qualities of the Buddha. 

2) Biểu thị vô số hình tượng chư Phật và chư 
Bồ Tát trong Mạn Đà La: The various 
representaions of the perspective 
characterIstIcs of Buddhas and 


Bodhisattvas In the mandalas. 

Pháp Môn Tịnh Độ Bao Quát Mà Thực 
Hành Quá Giản Dị: The Pure Land teaching 
1s all-embracing, yet 1s practice Is extremely 
simple. 

Pháp Môn Tịnh Độ Dễ Dàng Cho Mọi 
Căn Cơ: The Pure Land method is easy for 
people of all capacities. 

Pháp Ngã: Pháp chấp hay khái niệm giả tạo 
cho rằng vạn hữu có tự tánh (các pháp sắc tâm 


2030 


thực có thể tính), cá nhân hay độc lập, chứ 
không phải được thành lập bởi nhiều yếu tố 
khác biệt nhau—The false notion of anything 
beng a thíng 1mm 1tself, 
independent, and not merely composed of 
elements to be disintegrated. 

Pháp Ngã Kiến: Tà kiến pháp chấp cho rằng 
sự vật hiện hữu với một bản chất độc lập— 
The erroneous (false) view that anything exIsfs 
with an independent nature. 

**For more Information, please see Pháp Ngã. 
Pháp Ngã Tướng: Dharmatmyalakshana 
(sk)—Sự tin rằng có một cái gì đó thuộc về 
bản chất đằng sau những øì hiện ra cho người 
ta thấy — The belief that there ¡is something 
substantial behind what 1s presented to one”s 


Iindividual or 


VI©W. 
Pháp Ngữ: 
1) Lời Phật thuyết pháp—A word or a phrase 


of the Buddhaˆs preaching. 

Bài thuyết pháp (có thể là của một bậc 

thầy): Buddhist preaching—Dharma- 

words, relig1ous điscourses. 

Pháp Nha: Mầm non trong Phật Giáo—The 

sprout or bud of Buddhism. 

Pháp Nhãn: 

I1) Pháp nhãn có thể thấu suốt vạn hữu, có 

thể thấy rõ sự thật—The (Bodhisattva) 

Dharma-eye which is able to penetrate all 

things—To see clearly or purely the truth. 

Tên của Thiển sư Văn Ích (885-958), 

người sáng lập ra Pháp Nhãn Tông, một 

trong năm tông phái Thiền Trung Hoa— 

Name of Zen master Wen-Yi, the founder 

of the Fa-Yen sect, one of the five Zen 

(Ch°an) schools in China. 

For more information, please see Văn Ích 

Thiển Sư. 

Pháp Nhãn Tịnh: Thấy được chân đế một 

cách rõ ràng —To see clearly or purely the 

truth. 

1l) Pháp Nhãn Tịnh Tiểu Thừa: Sơ quả kiến 
“Tứ Đế” pháp (thấy được chân lý Tứ Diệu 


2) 


2) 


+ 


Đế)—In Hinayana, to see the truth of the 
four dogmas or four Noble Truths. 
Pháp Nhãn Tịnh Đại Thừa: Sơ địa đắc 
chân vô sanh pháp (thấy chân lý giải thoát 
luân hồi sanh tử)—In Mahayana, to see 
the truth  which 
T€Incarnation. 
Pháp Nhãn Tông: Dòng Thiền được sáng 
lập bởi ngài Văn Ích Thiển Sư— The Fa-Yen 
Sect, established by Wen-Y1 Zen Master—See 
Pháp Nhãn (2) and Văn Ích Thiền Sư. 
Pháp Nhãn Văn Ích: Fa-Yen-Wen-Yi—See 
Văn Ích Thiển Sư. 
Pháp Nhẫn: Dharmakshanti (skÐ). 
I1) Pháp nhẫn là chấp nhận sự khẳng định 
rằng tất cả các sự vật là đúng như chính 
chúng, không phải chịu luật sinh diệt là 
luật chỉ được thù thắng trong thế giới hiện 
tượng tạo ra do phân biệt sai lầm: 
Dharmakshanti means acceptance of the 
statement that all things are as they are, 
not being subject to the law of birth and 
death, which prevalls only the 
phenomenal world created by our wrong 
đdiscrimination. 
Pháp Nhẫn là sự nhẫn nại đạt được qua tu 
tập Phật pháp có khả năng giúp ta vượt 
thoát ảo vọng. Cũng là khả năng kham 
nhẫn những khó khăn bên ngoài— 
Patence attaned through dharma 
overcome ¡llusion. Also, ability to bear 
pattently external hardships. 
Pháp Nhập: Pháp Xứ—Cảnh giới mà ý thức 
nương vịnh hay duyên vào đó, một trong thập 
nhị nhập —The sense-data of direct mental 
perception, one of the twelve entrances or 
places (dvadasayatanani). 
#* For more Information, please see Thập Nhị 
Nhập. 
Pháp Nhĩ: See Pháp Nhiên. 
Pháp Nhiên: Luật lệ tự nhiên—According to 
the rule, naturally. 


2) 


releases from 


in 


2) 


{O 


2031 


Pháp Nhũ: Lấy pháp làm thức ăn để nuôi 
dưỡng pháp thân—The milk of the Dharma 
which nourishes the spiritual nature 
Pháp Ni: Tỳ Kheo Ni—A nun. 
Pháp Niệm Xứ: The position of insight into 
the truth that nothing has reality In Itself. 
** For more Information, please see Tứ Niệm 
Xứ. 
Pháp Phi Pháp: Dharmadharma (skt——Real 
and unreal—Thing and nothine—Being and 
non-being. 
Pháp Phục: Kasaya (skt)—Pháp Y hay áo cà 
sa của Tăng Ni—Dharma garment, the robe— 
The religIous dress, general name of monastic 
garments. 
Pháp Phược: See Pháp Chấp. 
Pháp Quang Định: Đèn chân lý—Bồ Tát sơ 
địa chứng đắc phép nầy thì có thể phóng ra tuệ 
quang (pháp quang định) —Samadhi the light 
of Truth, that of the bodhisattva in the first 
sfage. 
Pháp Sa: Kashgar (sk Theo Eitel trong 
Trung Anh Tự Điển, Kashgar từng là một 
vương quốc cổ ở trung Á—According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms 
composed by Professor Soothill, Kashgar was 
an ancient Buddhistic kingdom In Central Asia. 
Pháp Sơn: Núi chân lý Phật Pháp—Buddha- 
truth mountain, 1.e. the exalted dharma. 
Pháp Số: Phạm trù hay số của các pháp môn 
như tam giới, ngũ uẩn, ngũ vị, tứ đế, lục đạo, 
mười hai nhân duyên, ba mươi bẩy phẩm trợ 
đạo, vân vân —The categorles of Buddhism 
such as the three realms, five skandhas, five 
four dogmas, six paths, twelve 
and thirty-seven Aids 


regIons, 

nidanas, 

Enlightenment, etc. 

Pháp Sư: Dharma-bhanaka (skt)—Expounder 

of the Law. 

l) Bậc tu hành tính thông Phật pháp, xứng 
đáng làm thầy của người khác—A 
Buddhist teacher—Master of the Law—— 


{O 


Teacher of the Law—-Dharma teacher 

(master). 

Nhà sư chuyên giảng pháp—Có năm loại: 

A Buddhist monk who preaches the 

Buddha-truth. There are five different 

kinds: 

J) Thụ Trì Pháp Sư: A custodian of the 

SufrAS. 

Đọc Kinh Pháp Sư: Reader. 

Tụng Kinh Pháp Sư: Intoner. 

iv) Giải Thuyết Pháp Sư: Expounder. 

v) Thư Tả Pháp Sư: Copier. 

Pháp Sự: Phật Sự Dharma work——Religious 

affa1rs. 

Pháp Tài: Pháp nầy cũng có thể đem lại lợi 

nhuận cho mọi người như tiền tài đem lai niềm 

vui hạnh phúc cho người thế tục—The riches 

of the Law, or the law as wealth. 

Pháp Tàng: Chân lý Phật Pháp là dấu hiệu 

tiêu biểu cho sức mạnh chế ngự ma quân— 

The standard of Buddha-truth as an emblem of 

power over the hosts of Mara. 

Pháp Tạng: Dharmakara (skÙ)—Phật Pháp 

Tạng—Như Lai Tạng. 

1) Lý của pháp tính hay pháp tính hàm chứa 
vô lượng đức tánh trong vũ trụ —Dharma- 
store which contains Iinnumerable dharma- 


2) 


ñ) 


ii) 


nature In the unIverse. 

Chân lý tuyệt đối hàm chứa nơi vạn pháp 
trong vũ trụ, cũng là nguồn gốc căn bản 
của vạn pháp: The absolute, unitary 
s(orehouse of the universe, the primal 
source of all thinøs. 

Kho Pháp Bảo kinh điển, chứa những kim 
ngôn ngọc ngữ của Phật: The treasury of 
Buddha'”s teaching, the sutras, efc. 

Thư viện Phật Giáo: Any Buddhist library. 
Pháp Tạng Tỳ Kheo, một trong những tiền 
thân của Đức Phật A Di Đà: Dharmakara, 
mine of the Law; one of the Iincarnations 
of Amitabha. 

Hiền Thủ Pháp Tạng, tên người sáng lập 
ra tông Hoa Nghiêm: Hslen-Shou-Fa- 


2) 


3) 


4) 


6) 


2032 


Tsang, name of the founder of the Hua- 

'Yen Schol. 
Pháp Tạng Bộ: Dharmaguptikas (skt)——Pháp 
Tạng Bộ tách rời ra khỏi Hóa Địa Bộ do sự 
khác biệt về điểm nên cúng dường Phật hay 
cúng dường Tăng Bảo. Bộ phái nầy chú trọng 
việc cúng dường Phật và rất tôn kính các bảo 
tháp thờ Phật như được ghi rõ trong Luật Tạng 
của họ. Giống như Hóa Địa Bộ, họ tin là các A 
La Hán đã đoạn trừ hết dục vọng, và những 
người ngoại đạo không thể có được những 
quyền lực siêu nhiên. Trường phái nầy một 
thời phổ biến ở Trung Á và Trung Hoa. Họ có 
Kinh, Luật, và Luận Tạng riêng. Các tu viện ở 
Trung Hoa đều theo các cấm giới của họ— 
The Dharmaguptikas broke away from the 
Mahisasakas with whom they differed on 
points dealing with gifts to the Buddha or to 
the Sangha. This school believed in offering 
gifts to the Buddha and greatly revered the 
stupas of the Buddha as 1s clear from their 
rules (Vinaya). Like the Mahisasakas, they 
believed that an Arhat was free from passlon 
and that heretics could not gain supernatural 
powers. This school was once popular in 
Central Asia and China. They had their own 
Sutra, Vinaya, and Abhidharma literature. The 
rules of their distinctive Pratimoksa were 
followed in the monasteries of China. 


Pháp Tánh: Tathagata-garbha or Dharmata 
(skt——Chơn tánh tuyệt đối của vạn hữu là bất 
biến, bất chuyển và vượt ra ngoài mọi khái 
niệm phân biệt—Dharma-nature—The nature 
underlying all things—Thusness—True 
Suchness—The absolute, the true nature of all 
thngs which 1s Iimmutable, Iimmovable and 
beyond all concepts and distinctions. Dharmata 
(pháp tánh) or Dharma-nature, or the nature 
underlying all things has numerous alternatIve 
forms: 

l) Pháp định: Inherent dharma or Buddha- 

nature. 
2) Pháp trụ: Abiding dharma-nature. 


3) Pháp giới Dharmaksera—Realm of 
dharma. 

4 Pháp thân: Dharmakaya—Embodiment of 
dharma. 

5) Thực tế: Region of reality. 

6) Thực tướng: Reality. 

7) Không tánh: Nature of the Void— 
Immaterial nature. 

8) Phật tánh: Buddha-nature. 

9) Vô tướng: Appearance of nothingness-- 


Immateriality. 
10) Chân như: Bhutatathata. 
11) Như Lai tạng: Tathagatagarbha. 
12) Bình đẳng tánh: Universal nature. 
13) Ly sanh tánh: Immortal nature. 
14) Vô ngã tánh: Impersonal nature. 
15) Hư định giới: Realm of abstraction. 
16) Bất biến dị tánh: Immutable nature. 
17) Bất tư nghì giới: Realm beyond thoughi. 
18) Tự tánh thanh tịnh tâm: Mind of absolute 
pur1ty, or unsulliedness. 
Pháp Tánh Chân Như: Pháp tánh và chân 
như (khác tên nhưng tự thể giống nhau)— 
Dharma-nature and bhutatathata. 
Pháp Tánh Độ: The ksetra (sk)—Tánh Độ 
hay cõi mà pháp tánh thân (chơn như) an trụ— 
Region of the dharma-nature, the 
bhutatathata. 
Pháp Tánh Hải: Pháp tánh sâu rộng, không 
thể đo lường được, ví như biển cả bao la—The 
of the dharma-nature, vast, 
unfathomable. 
Pháp Tánh Phật: Dharmatabuddha (skt)— 
Đức Phật của chính bản thể, từ Pháp Thân 
Phật trong khía cạnh tuyệt đối của nó—The 
Buddha as Essence Ifself, I.e., the Dharmakaya 
1n Ifs absolute aspect. 
Pháp Tánh Sở Lưu Phật: 
Dharmatanishyanda-buddha (skt—Đức Phật 
được quan niệm như là phát xuất từ bản thể tối 
hậu của các sự vật, tức là, một hình tướng của 
tuyệt đối được ra—The Buddha 
conceived as flowing out of the ultimate 


1©. 


Ocean 





hiện 


2033 


essence of things, that 1s, a manifested form of 
the Absolute. 

Pháp Tánh Sơn: Pháp tánh như núi, cố định, 
không lay chuyển được—The dharma-nature 
as a mounfain, I.e. fixed, immovable. 

Pháp Tánh Tam Muội: Samadhi as the 
Dharma-nature. 

Pháp Tánh Thân: See Pháp Thân. 

Pháp Tánh Thủy: Nước pháp cam lồ của 
Pháp Tánh (thanh tịnh) —The “sweet-dew” 
water of the dharma-nature (pure). 

Pháp Tánh Thường Lạc: Pháp tánh (một 
tên khác của niết bàn) nên có đầy đủ tứ tánh 
thường lạc ngã tịnh—The eternify and bliss of 
the dharma-nature. 

Pháp Tánh Tông: Trường phái (Hoa 
Nghiêm, Thiên Thai, Chân Ngôn) cho rằng 
vạn hữu đều xuất phát từ thật tánh chân như— 
Secfs (Hua-Yen, T”ien-T”ai, Shingnon) which 
hold that all things proceed from the 
bhutatathata (all phenomena are of the same 
essence as the noumena). 

Pháp Tánh Tùy Duyên: Pháp tánh tùy 
duyên hay chân như tùy duyên. Thể của pháp 
tánh tùy theo nhiễm duyên mà sanh ra, có thể 
là tĩnh hay động; khi động thì hoàn cảnh bên 
ngoài trở nên ô nhiễm, mà gây nên phiền não; 
khi tĩnh là không ô nhiễm hay niết bàn. Khi 
tĩnh như tánh của nước, khi động như tánh của 
sóng—The dharma-nature In the sphere of 
1llusion. Dharma-nature, or bhutatathata, In I(s 
phenomenal character; the dharma-nature may 
be static or dynamic; when dynamic it may by 
environment either become sullied, producing 
the world of illusion, or remain unsullied, 
resulting In nirvana. Static, It 1s like a smooth 
sea; dynamIc, fO 1ts Waves. 

Pháp Tánh Tùy Vọng: See Pháp Tánh Tùy 
Duyên. 

Pháp Tập: See Pháp Hội. 

Pháp Thanh Tịnh: Dharmaviraja (skÙ— 
Chân lý thanh tịnh——Truth Immaculate. 


Pháp Thành: Phật pháp là kinh thành ngăn 
giữ không cho tà ngụy xâm nhập; kinh điển là 
thành trì bảo hộ chân lý —Dharma as a citadel 
against the false; the secure nirvana abode— 
The sutras as the guardian of truth. 

Pháp Thành Tựu: Siddhi (sk)—Sự thành 
tựu của giáo pháp là không thể nghĩ bàn—The 
success of the law 1s unconceivable. 

Pháp Thân: Dharmakaya (skÐ. 

(A) Nghĩa của Pháp thân—The meanings of 
Dharmakaya: 

Pháp thân là cái thân của Pháp, theo đó 
Dharma có nghĩa là phép tắc, tổ chức, cơ 
cấu, hoặc nguyên lý điều hành. Nhưng 
chữ Dharma còn có nhiều nghĩa sâu xa 
hơn, nhất là khi ghép với chữ Kaya thành 
Dharmakaya. Nó gợi lên một cá thể, một 
tánh cách người. Chân lý tối cao của đạo 
Phật không phải chỉ là một khái niệm trừu 
tượng như vậy, trái lại nó sống động với 
tất cả ý nghĩa, thông suốt, và minh mẫn, 
và nhất là với tình thương thuần túy, gột 
sạch tất cả bệnh tật và bợn nhơ của con 
người: Dharmakaya 1s usually rendered 
“Law-body” where Dharma 1s understood 


]) 


in the sense of of “law,” “organization,” 
“systemafization,” Or “regulatIve 
pínciple” But really ¡in Buddhism, 
Dharma has a very much more 


comprehensive meaning. Especially when 
Dharma ¡1s  coupled with Kaya. 
Dharmakaya ¡Implies the noton of 
personality. The hiphest reality Is not a 
mere abstraction, It is very much alive 


wih sense and awareness and 
Iintelligence, and, above all, with love 
purged of human Immfrmiies and 
defilements. 


2) Pháp thân hay chân thân của Phật, thân 
thứ nhất trong tam thân Phật —Dharma 
body—Embodiment of truth and Law—— 
The spiritual of body—— 
Nưrmanakaya—The transformation Body 


of the Buddha—The Body-of-form of all 


true 


3) 


4) 


5) 


2034 


Buddhas which 1s manifested for the sake 
of men who cannot yet approach the 
Dharmakaya—The formless true body of 
Buddhahood. The first of the Trikaya. 
Pháp thân là một quan niệm hệ trọng 
trong giáo lý Phật giáo, chỉ vào thực tại 
của muôn vật hoặc pháp: Dharmakaya or 
the law body 1s an Iimporfant conception in 
Buddhist doctrine of reality, or thinøs. 
Theo Thiên Sư D.T. Suzuki trong Cốt Tủy 
Đạo Phật, Pháp Thân không có trí và bị. 
Pháp thân tự nó là trí hoặc là bị, tùy lúc ta 
cần nhấn mạnh ở mặt nầy hay mặt khác. 
Nếu ta hình dung Pháp thân như hình ảnh 
hoặc phản ảnh của chính ta sẵn có về con 
người là chúng ta lầm. Pháp thân không 
hề có thứ thân nào mường tượng như vậy. 
Pháp Thân là Tâm, là miếng đất của hành 
động, tại đó bi và trí hòa đồng trong nhau, 
chuyển hóa cái nây thành cái kia, và gây 
thành nguồn năng lực kích động thế giới 
giác quan và tri thức: According to Zen 
Master D.T. Suzuki in the Essence of 
Buddhism, the Dharmakaya 1s not the 
owner of wisdom and compassion, he 1s 
the Wisdom or the Compassion, as either 
phase of his being 1s emphasized for some 
special reason. We shall miss the point 
entirely If we take him as somewhat 
resemblng or reflecting the human 
conception of man. He has no body In the 
sense we have a human body. He Is spIrIt, 
he 1s the field of action, 1ƒ we can use this 
form of expression, where wisdom and 
compassion fused together, 
transformed Into each other, and become 
the principle of vitality in the world of 
sense-intellect. 

Theo triết học Trung Quán, Pháp là bản 
chất của vật tổn hữu, là thực tại chung 
cực, là Tuyệt đối. Pháp thân là tánh chất 
căn bản của Đức Phật. Đức Phật dùng 
Pháp thân để thể nghiệm sự đồng nhất 
của Ngài với Pháp hoặc Tuyệt Đối, và thể 


are are 


(B) 
Ù 
a) 
b) 


2) 


a) 


nghiệm sự thống nhất của Ngài với tất cả 
chúng sanh. Pháp thân là một loại tổn hữu 
hiểu biết, từ bi, là đầu nguồn vô tận của 
tình yêu thương và lòng từ bi. Khi một đệ 
tử của Phật là Bát Ca La sắp tịch diệt, đã 
bày tỏ một cách nhiệt thành sự mong 
muốn được trông thấy Đức Phật tận mắt. 
Đức Phật bảo Bát Ca Lê rằng: “Nếu ngươi 
thấy Pháp thì đó chính là thấy ta, ngươi 
thấy Ta cũng chính là thấy Pháp. ”— 
According the Madhyamaka 
philosophy, Dharma 1s the essence of 
being, the ultimate Reality, the Absolute. 
The Dharmakaya 1s the esential nature of 
the Buddha. As Dharmakaya, the Buddha 
experiences his identity with Dharma or 
the Absolute and his unity with all beings. 
The Dharmakaya 1s a knowing and loving, 
an inexhaustible fountain head of love and 
compassion. When the Buddha”s disciple, 
Vakkall, was on his death, he addressed 
his desire to see the Buddha In person. On 
that occasion, the Buddha remarked: “He 


{O 


who sees the Dharma sees Me. He who 
sees Me sees the Dharma.” 

Phân loại Pháp Thân —Categorles of 
Dharmakaya: 

Hai Pháp Thân—TIwo kinds of 
Dharmakaya: 

Tổng Tướng Pháp Thân: The unity of 
dharmakaya. 

Biệt Tướng Pháp Thân: The diversity of 
dharmakaya. 

Hai loại Pháp thân khác—Other two kinds 
of Dharmakaya: Theo Giáo Sư lJunjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, có hai loại Pháp Thân là bản 
thân giáo pháp và bản thân lý thể— 
According to Prof. Junjro Takakusu 1n 
The Essentials of Buddhist Philosophy, 
Dharmakaya has two senses: 

Bản thân giáo pháp: Scripture-body—Chỉ 
cho giáo điển tổn tại làm biểu tượng cho 
bản thân của Phật sau khi ngài khuất 


loại 


2035 


bóng—Scripturebody means that the 

teaching remains as represenfative of the 

body after the Buddha”s demise. 

Bản thân lý thể: Ideal-body—Chỉ cho giác 

ngộ như là bản thân Vô tướng —The 

Ideal-body means the Enlightenment as a 

Formless-body. 

** For more information, please see Nhị Pháp 
Thân, Tam Pháp Thân, and Tam Thân 
Phật. 

Pháp Thân Bồ Tát: See Pháp Thân Đại Sĩ. 

Pháp Thân Đại Sĩ: Pháp Thân Bồ Tát— 

Theo tông Thiên Thai, đây là bậc Bồ Tát mới 

ha bỏ được một phần của vô minh mà hiển 

hiện được một phần pháp tính (Bồ Tát từ sơ 
địa trở lên)—According to the T”ien-T?ai sect, 
the Dharmakaya Mahasattva 1s one who has 
partally freed himself from illusion and 
partially attained the six spiritual powers (Lục 


b) 


thông). He 1s above the Initial staøe. 

Pháp Thân Hóa Sanh: The dharmakaya, or 
spiritual body, born or formed on a disciple”s 
COnV€TSIOn. 

Pháp Thân Huệ Mệnh: See Pháp mệnh. 
Pháp Thân Kệ: Dharmakaya-gatha (skt— 
See Duyên Khởi Kệ and Pháp Thân Xá Lợi. 
Pháp Thân Lưu Chuyển: Chân Như là thể 
của pháp thân. Chân Như có hai nghĩa bất biến 
và tùy duyên. Theo nghĩa tùy duyên mà bị 
ràng buộc với các duyên nhiễm và tịnh để 
biến sanh ra y báo và chánh báo trong thập 
giới (pháp thân trôi chảy trong dòng chúng 
sanh)—Dharmakaya 1š phenomenal 
character, conceived becoming,  as 
expressing Ifself 1n the stream of being. 

Pháp Thân Như Lai: The Dharmakaya 
Tathagata (sk)—Pháp thân tuy không đến 
không đi, nhưng dựa vào ẩn mật của Như Lai 
Tạng mà hiển hiện làm pháp thân—The 
Buddha who reveals the spiritual body. 

Pháp Thân Phật: Thể của pháp tính (có cái 
đức giác tr) gọi là Pháp Thân Phật The 
Dharmakaya Buddha. 


in 
aS 


Pháp Thân Quán: Mcditaation on (insight 
1nto) the Dharmakaya. 

Pháp Thân Tạng: Pháp thân tạng là nơi tổn 
trữ pháp thân, là tinh yếu của Phật quả, bằng 
quán chiếu (thiển quán) mà bậc Thánh đạt 
được —The storehouse of the Dharmakaya—— 
The essence of Buddhahood by contemplating 
which the holy man attains fo 1t. 

Pháp Thân Thanh Tịnh: The pure 
dharmabody. 

Pháp Thân Tháp: Tháp có đặt xá lợi Phật. 
Mật giáo lấy chữ “Tông” trong tiếng Phạn là 
Pháp Thân (vì chữ “Tông” là hạt giống pháp 
giới, hình dáng như tháp tròn)—The pagoda 
where abides a spiritual relic of Buddha; the 
esofteric sect uses the letter “Isung” as such an 
abode of the dharmakaya. 

Pháp Thân Thể Tánh: Thể tánh của pháp 
thân—The embodiment or totalify, or nafure of 
the Dharmakaya. 

I) Tiểu Thừa Pháp Thân Thể Tánh: Trong 
Tiểu Thừa, Phật tánh là cái gì tuyệt đối, 
không thể nghĩ bàn, không thể nói về lý 
tánh, mà chỉ nói về ngũ phần pháp thân 
hay ngũ phần công đức của giới, định, tuệ, 
giải thoát, và giải thoát tri kiến—In 
Hinayana the Buddha-nature 
absolute side 1s described as not discussed, 
being synonymous with the five divisions 
of£ the commandments, meditation, 
wisdom, release, and doctrine. 

Đại Thừa Pháp Thân Thể Tánh—In the 
Mahayana: 

Đại Thừa Tam Luận Tông của Ngài Long 
Thọ lấy thực tướng làm pháp thân. Thực 
tướng là lý không, là chân không, là vô 
tướng, mà chứa đựng tất cả các pháp. Đây 
là thể tính pháp thân—The 
Madhyamika School of Nagarjuna defines 
the absolute or ultimate reality as the 
formless which contains all forms, the 
essence of being, the noumenon of the 
other two manifesfations of the Triratna. 


In 1S 


2) 


a) 


2 
cua 


2036 


b) Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông 
định nghĩa pháp thân thể tính như sau— 
The Dharmalaksana School defines the 
nature of the dharmakaya as: 

e Pháp thân có đủ ba thân: The nature or 

essence of the whole Triratna. 

e Pháp thân trong ba thân: The particular 
form of the Dharma In that trinity. 

Nhất Thừa Tông của Hoa Nghiêm và 
Thiên Thai thì cho rằng “Pháp Thân” là 
chân như, là lý và trí bất khả phân—The 
One-Vehicle Schools represented by the 
Hua-Yen and Tien-T”ai sects, consider 


c) 


the nature of the dharmakaya to be the 

Bhutatathata, 

being one and undivided. 

Chân Ngôn Tông thì lấy lục đại làm Pháp 

Thân Thể Tính —The Shingon sect takes 

the 

dharmakaya: 

e Lý Pháp Thân: Lấy ngũ đại (đất, nước, 
lửa, gió, hư không) làm trí hay căn bản 
pháp thân —Takes the sixth elements 
(earth, water, fire, Space) 
noumenon or fundamental Dharmakaya. 

e Trí Pháp Thân: Lấy tâm làm Trí Pháp 
Thân—Takes (intelligence 
knowledge) as the wisdom dharmakaya. 

Pháp Thân Trí: The wisdom or expression 
of the Dharmakaya. 
Pháp Thân Tuệ Mệnh: The wisdom life of 
the dharmakaya. 
Pháp Thân Xá Lợi: Sarira (skt)—Pháp thân 
xá lợi của Đức Phật, gồm những kinh điển, 
những bài kệ, và lý trung đạo thực tướng bất 
biến mà Đức Phật từng thuyết giảng —The 
spiritual relics of the Buddha, his sutras, or 
verses, his doctrine and Iimmutable law. 

Pháp Thần: Phật là Pháp Vương, chư Bồ Tát 

là Pháp Thần hay bể tôi của Pháp Vương— 

Ministers of the Law, 1e. Bodhisattvas; the 

Buddha 1s King of the Law, these Bodhisattvas 

are his minIsters. 

Pháp Thể: 


noumenon and  wisdom 


đ) 
the nature of 


six elements  as 


AI, aS 


mind OFr 


I1) Thể tính của chư pháp (hữu vi và vô vI)— 
Embodimernt of the Law, or of things. 

a) Vi Diệu Pháp có 75 pháp thể: The 
Abhidharma has 75. 

b) Thành Thực Tông có 84: The Satyasiddhi- 
sastra has 84. 

c) Du Già hay Duy Thức Luận có I00: The 
Yogacara has 100. 

2) VỊ Tăng: A monk. 


Pháp Thệ: Mội lời thệ nguyện khi phát tâm 
tu hành—A religlous vow. 
Pháp Thí: Thuyết pháp hay ban bố chân lý 
Phật pháp, là một trong những pháp cúng 
dường. Cúng dường pháp là pháp cúng dường 
cao tột vì nó giúp người nghe có cơ duyên vượt 
thoát luân hồi sanh tử để đạt tới Phật quả— 
Truth-givinge—Offering of the Buddha-truth— 
Among the various offerings to the Buddhas, 
the offering of the Dharma 1s the highest 
because 1t enables the audience to transcend 
Bíth and Death and ulimately attain 
Buddhahood—The almsgiving of the Buddha- 
truth. 
** Eor more information, please see Tam Bố 
Thí. 
Pháp Thí Cúng Dường: See Pháp thí. 
Pháp Thiền: Dharmadeva (skQ— Một vị 
Tăng tại tu viện Na Lan Đà, dưới tên Pháp 
Thiên ngài đã dịch 46 tác phẩm từ năm 973 
đến năm 98I, và dưới tên Pháp Hiền ngài đã 
dịch 72 tác phẩm từ năm 982 đến năm 1001— 
A monk from Nalanda-samgharama who 
translated forty-six works under this name 
from 973 to 981, and under the name of 
Dharmabhadra seventy-two works from 982- 
1001. 
Pháp Thông Thiện Hỷ: Thiền Sư Pháp 
Thông Thiện Hỷ—Zen Master Pháp Thông 
Thiện Hỷ—Thiển Sư Việt Nam, quê tại Nam 
Việt. Ngài là Pháp tử đời thứ 36 dòng Thiền 
Tào Động. Ngài khai sơn ngôi chùa Long Ấn 
trên núi Long Ấn, tỉnh Phước Long, có lẽ vào 
năm 1733. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn 
hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Nam Việt. 


2037 


Sau khi ngài thị tịch, đệ tử xây tháp và thờ 
ngài ngay trước chùa—A Vietnamese Zen 
Master from South Vietnam. He was the 
Dharma heir of the thirty-sixth generation of 
the T”ao-T”ung Zen Sect. Probably in 1733, he 
built Long Ấn Temple on Mount Long Ấn, in 
Phước Long province. He spent most of his life 
to revive and expand Buddhism 1n the South. 
After he passed away, to honor him, his 
disciples built his stupa at the right front of the 
Temple. 

Pháp Thụ: Cây Pháp, hay Phật pháp có khả 
năng giúp người ta thu được quả vị Niết Bàn— 
The dharma-tee or Buddha-teaching which 
bears nirvana fruit. 

Pháp Thuận: Thiển sư Pháp Thuận (914- 
990)—Zen Master Pháp Thuận (914-990)— 
Thiển sư Việt Nam, sanh năm 914 tại Bắc 
Việt. Sư xuất gia từ thuở còn rất nhỏ, sau thọ 
giới với Thiển sư Long Thọ Phù Trì và sau đó 
trở thành Pháp tử, đời thứ mười của dòng Tỳ 
Ñi Đa Lưu Chi. Vua Lê thường mời sư vào 
triều bàn việc chánh trị và ngoại giao và xem 
sư như là Quốc Sư. Sư thị tịch năm 990, thọ 76 
tuổi —Zen master Pháp Thuận, a Vietnamese 
Zen master, born in 914 in North Vietnam. He 
left home since he was very young. Later he 
received precepts from Zen Master Long Thọ 
Phù Trì 
tenth lineage of the Vinitaruci Sect. He was 
always Invited to the Royal Palace by King Lê 
to discuss the national political and foreign 
affairs. King Lê always considered him as the 
National Teacher. He passed away In 990 A.D. 
at the age O 76. 

Pháp Thủy: Chân Lý Phật Pháp giống như 
nước có khả năng rửa sạch mọi uế nhiễm 
phiển não The Buddha-truth likened to 
water, able to wash away the stains of illusion. 
Pháp Thuyền: Pháp Châu—Thuyền Bát Nhã 
(thuyền Phật pháp) đưa con người từ biển sanh 
tử luân hồi sang bờ giác ngộ Niết bàn—The 
barque of Buddha-truth which ferries men out 


and became the Dharma heir of the 


from the sea of morfality and reincarnation to 
enlightenment and nirvana. 

Pháp Thư: Dharma book. 

Pháp Thực: Dharmahara (skt). 

Những thức ăn đúng theo quy định hay những 
thức ăn đúng theo phép tắc do Phật chế định— 
Diet in harmony with the rules in Buddhism. 
Chân lý là pháp thực: Truth is dharma-food. 


l) For more Informaton, please see 
Dharmahara In Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 


Pháp Thực Thời: Quy định thời gian ăn 
uống, trước chứ không sau giờ ngọ—The 
regulation time for meals, at or before noon, 
nOf afteT. 

Pháp Thực Tướng: Immortal reality. 

Pháp Thường Đại Mai Thiền Sư: Zen 
master Fa-Chang-T”a-Mei—See Đại Mai Pháp 
Thường Thiễển Sư. 

Pháp Tính Độ: See Pháp Giới. 

Pháp Trai Nhựt: Ngày trì trai giữ giới 
thường vào mỗi nửa tháng. Và sáu ngày giữ 
tám giới khác trong tháng, tổng cộng là tám 
ngày Bát Quan Trai trong tháng. Trong những 
ngày nầy Phật tử thuần thành thường giữ Bát 
quan Trai giớ—The day of abstinence 
observed at the end of each half month. Also 
the six abstinence days, In all making the eight 
days for keeping the eight commandmenfs. Ôn 
these days Good Buddhists always keep the 
eipht commandments. 

Pháp Trần: Dhammarammana (p—Dharma- 
alambana (sk)—Pháp là đối tượng của tâm 
hay của ý căn, hay những ý nghĩ tiến triển từ 
sự tiếp xúc với đối tượng cảm nhận được trong 
tâm—The mental obJects—Object of the mind 
or of mind-sense, or thought that proceed from 
contact with sensible obJects In the mind. 
Pháp Trí: Dhamma-jnana (p)—Vô Lậu Trí 
hay sự hiểu biết của bậc giác ngộ— 
Enliphtened understanding——Dharma-wisdom, 
which enables one to undersfand the law——The 
understanding of the law. 


2038 


Pháp Trụ: Dharmasthitita (skÐ 


I) Sự tương tục của hiện hữu: Continuity of 
©xistence. 
2) Diệu lý của chân như dừng trụ trong hết 


thảy các pháp —Dharma abode, ¡.e., the 

omnipresent bhuftatathata in all thinøs. 
*For more information, please see Pháp Định. 
Pháp Trường: Nơi dành riêng cho việc tu tập 
trong tự viện—Any place 
religIlous practices, or purposes. 
Pháp Tu Bất Nhị: Đa phần chúng ta hãy còn 
vướng mắc vào nhị nguyên nên không thể 
nhận rõ đâu là tinh túy, đâu là hình tướng bên 
ngoài, đâu là hiện hữu, đâu là không hiện hữu, 
danh sắc hay hiện tượng, vân vân. Chúng ta 
thường ôm lấy tinh túy và chối bỏ hình tướng 
bên ngoài, ôm lấy tánh không và chối bỏ sự 
hiện hữu, vân vân. Đây là loại tà kiến tạo ra 


set aside for 


nhiều tranh cãi và nghi nan. Thật ra có sự hổ 
tương giữa tâm linh và hiện tượng. Hành giả 
nên tự hòa giải với chính mình để loại những 
vướng mắc không cần thiế—Non-dual 
Method—Most of us are still attached to 
duality and have not reconciled essence and 
marks, ©XIstence and non-existence, 
noumenon and phenomena. We embrace 
essence and reJect marks, we embrace non- 
exiIstence (emptiness) and reJect existence and 
so on. This kind of wrong view creates a lot of 
disputes, doubts and perplexity. In fact, there 1s 
mutual identty between noumenon 
phenomena, phenomena are 
noumenon 1s phenomena. Buddhist cultivators 
should reconcile all things and eliminate this 
unnecessary attachment. 

Pháp Tuân Thạch Điền: Zen master Fa- 
Hsun-Shih-T?ien (1170-1244)—Thiển sư Trung 
Hoa, người đã quan ngại đến sự tồn vong của 
Thiển, nhưng qua bài thơ ngài lại cả quyết: 
“Con đường của Tổ tông nhà Thiền thật sâu và 
hiếm có ai đi được. Nó sâu thắm mịt mù hơn 
cái hố sâu không đáy; khỏi cần phải đưa tay 
giúp đỡ những khách bộ hành, cứ để cho rong 
rêu trước sân mặc tình xanh lên.” (Tổ sư môn 


and 
noumenon, 


hạ tuyệt nhân hành, thâm hiểm quá ư vạn 

nhẫn khanh, thùy thủ bất năng không phí lực, 

Nhiệm giao đường thượng lục đài sanh). Theo 

Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 

II, thừa nhận rằng phong thái của Thiển là 

phải thế. Tuy nhiên, ngài cho rằng khi rong 

rêu nơi cửa Thiền chưa từng bị dẫm đạp bởi 
những bước chân của một chúng sanh nào, thì 

Thiên sẽ thành ra cái gì? Phải làm sao cho con 

đường khả dĩ đi được, ít ra trong mức độ nào 

đó; phải khám phá ra một vài phương tiện giả 
tạm hầu dễ lôi cuốn những tâm hồn một ngày 
nào đó trở thành truyền nhân đích thực của 

Thiển—A Chinese Zen master in the end of 

the twelfth century. He was so concerned 

about the destiny of Zen, but he was so 
determined that there was no other way to 
penetrate Into 1t. Through a poem he said: 

“Very dew indeed there are who can walk the 

path of our Fathers! In depth and steepness an 

abysmal pit; uselessly I extend the hand to 
help the passengers; let the moss In my front 

COUTf ØrOW as øreen as 1t chooses.” According 

to Zen master D.T. Suzuki in the Essays in Zen 

Buddhism, Book II, this view of Zen 1s what 

wWe€ must expect of course of a genuine Zen 

master. However, when the moss of the Zen 
courtyard 1s never disturbed by the footsteps of 
any human beings, what will become of Zen? 

The path must be made walkable, to a certain 

extent at leasf; some artificial means must be 

devised fo attract some minds who may one 
day turn out to be true transmiffers of Zen. 

Pháp Tùy Duyên: Giáo pháp của Phật mà 

mỗi người nghe hiểu và lợi lạc khác nhau— 

Indeterminate teaching—The teaching of the 

Buddha from which his listeners each knowing 

received a different benefït. 

Pháp Tứ Y: Bốn thứ y theo về pháp —The 

four trusts of dharma: 

I1) Y Pháp Bất Y Nhân: Y theo pháp chẳng y 
theo người —Trust In the Law, not in 
men—Trust in the truth which 1s eternal, 
rather than in man, even Ifs propagatOor. 


2039 


2) Y Liễu Nghĩa Kinh, Bất Y Bất Liễu Nghĩa 
Kinh: Y theo kinh liễu nghĩa, chẳng y theo 
kinh bất liễu nghĩa—Trust in sutras 
confaning ultimate truth—Trust in the 
perfect meaning (the truth of the middle 
way) of the sutras. 

Y Nghĩa Bất Y Ngữ: Dựa theo nghĩa, chứ 
không dựa theo ngôn ngữ (ngôn ngữ chỉ là 
công cụ để chuyên chở ý nghĩa mà thôi, 
không nên câu chấp)—Trust in truth, not 
in words—Trust in the meaning or spIrIf, 
not the letter. 

Y Trí Bất Y Thức: Y Thánh Trí Bất Y 
Phàm Trí (tâm vọng tưởng được khởi lên 
bởi lục trần)—Trust in wisdom growing 
out of eternal truth and not in i1llusory 
knowledge——Trust the — Buddha's 
wisdom rather than mere knowledse. 

*For more information, please see Tứ Y Pháp. 
Pháp Tử: Người đắc pháp hay một môn đệ 
nhà Thiển đã đạt đến cùng một mức độ giác 
ngộ như Thầy và đã được Thầy cho phép thực 
hiện việc truyền bá giáo lý của Thầy. Người 
đắc pháp có thể là một cư sĩ dù nam hay nữ. 
Luc Tổ Huệ Năng cũng là một cư sĩ khi ông 
nhận ấn chứng từ Ngũ Tổ (Hoàng Nhẫn)— 
Child of the Dharma or Dharma Successor— 
One who makes his living by following 
Buddhism—A Zen disciple who has reached 
the same degree of enliphtenment as his 
master and been given permission fo carry on 
his line of teaching. A Dharma-Sucessor may 
be a layman or laywoman. Hui-Neng, the Sixth 
Patriarch, was a layman when he received the 
seal of transmission from the Fifth Patriarch. 
Pháp Tự Tại: Bồ tát có khả năng thuyết 
pháp không ngăn mé—A Bodhisattva's 
complete dialectical freedom and power, so 
that he can expound all things unimpeded. 
Pháp Tự Tướng Tương Vi Nhân: Một 
trong bốn nhân Tương Vi (nhân trái nghịch 
nhau) trong Nhân Minh, lập luận hay ý thứ trái 
lại với ngôn trần hay pháp tự tướng—One of 
the four fallacies connected with the reason, In 


3) 


4) 


in 


which the reason 1s confrary to the truth of the 
prem1ss. 
** For more Information, please see Nhân 
Minh. 
Pháp Tướng: 
l) Pháp tướng được ví với một vị Tăng cao 
hạ, có đạo đức lãnh đạo Tăng đoàn: 
Dharma-generals, of high 
character and leadershIp. 
Vẻ bể ngoài của vạn hữu: The aspects or 
characteristics of things—Things. 
Pháp Tướng Tông: Dharmalaksana (skt). 
(A) Còn gọi là Du Già Tông, Nhiếp Luận 
Tông hay Duy Thức Tông —AIso called 
Yogacara Sect, Samparipraha School, or 
Consciousness-Only School. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
quyển “Cương Yếu Triết Học Phật Giáo,” 
Pháp Tướng có nghĩa là “những sự tướng 
biểu hiện của các pháp.” Pháp ở đây chỉ 
cho các sự thể thuộc vật chất và tinh thần 
(sắc và tâm), bởi vì đối tượng chính của 
tông phái nầy là truy cứu về bản chất và 
phẩm tính của mọi hiện hữu. Sơ Tổ của 
tông phái nầy là Ngài Vô Trước, anh ruột 
của ngài Thế Thân, tác giả của bộ Du Già 
Sư Địa Luận. Tại Ấn Độ, đầu tiên tông 
nây được gọi là Du Già Tông, chỉ cho sự 
thực hành về phép quán tưởng. Sau khi trở 
về với Đại Thừa, Thế Thân đã tập đại 
thành các quan điểm triết học của Du Già 
Tông, đã quy định chủ điểm của tông nây 
là “Duy Thức,” đặt sự hiện hữu của tất cả 
ngoại giới nơi thức. Nói tắt là chỉ có thức 
hiện hữu. Trên phương diện thể tánh luận, 
tông nầy đứng giữa các tông phái chấp 
“Hữu” và chấp “Vô.” Nó không chấp vào 
học thuyết tất cả mọi sự thể đều hiện hữu, 
vì quan niệm rằng không có gì ngoài tác 
động của tâm, cũng không chấp vào học 
thuyết chẳng có gì hiện hữu, vì quả quyết 
rằng có sự hiện hữu của các thức. Tông 
nầy hoàn toàn tán đồng học thuyết “Trung 
Đạo,” không bao giờ đi đến cực đoan của 


1e. monks 


2) 


1) 


2040 


chủ trương “hữu luận” cũng như “vô 
luận.” Như vậy tông nầy có thể được 
mệnh danh là “Duy Tâm Thực Tại Luận” 
hay “Thức Tâm Luận.” Danh hiệu chính 
thức của nó là “Duy Thức,” hay Tánh 
Tướng Học, khảo cứu về bản tánh và sự 
tướng của các pháp —According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist  Philosophy, 

means  “Characteristics 
Dharma here denoting things subsftantial 
and mental, or matter and mind, for the 
chief obJect of this school 1s fo 1nvestigate 
the nature and qualities of all existences. 
The first founder of the school was 
Asanga, an elder brother of Vasubandhu, 
who was the author of the text “Yogacara- 
bhumi.” In India the school was formerly 
called Yogacara whích means the 
practice of self-concentration. 
Vasubandhu, when he was converted to 
Mahayana by his brother and succeeded in 
the systematizing the philosophical views 
of the Yogacara School, designated the 
tenet of the school as Mere Ideation 
(Vijinaptimatra), attributing the existence 
of all the outer world to inner ideation. In 
short, holding that nothing but ideation 
©exiIsts. As to onfology this school stands 
between the realistic and nïhilistic schools, 
given 
doctrine that all things exist, because 1f 
takes the view that nothing outside the 
mind (mental acfivity) exiIsts, nor to the 
doctrine that nothing exists, because 1f 
asserts that Ideations do exist. It firmly 
adheres to the doctrine of the mean, 
neither going to the extreme of the theory 
Of existence nor to that of non-existence. 
This school can, therefore, be called the 
“Ideal-realism” or “Ideation Theory.” The 
academic name of this school 1s “Mere 
Vijnaptimatra  (ldeation 


Dharma-laksana 
of Dharma,” 


above. It adheres neither to the 


ldeation,” or 


2) 


b) 


Only), a study of Natire and 
Characteristics of dharmas or elements. 
Pháp Tướng tông tuy là duy thức, lại dùng 
khuôn mẫu của phương pháp phân tích 
dùng trong các tông phái thuộc Thực tại 
và Hư vô luận, và phân thế giới hiện hữu 
làm năm loại, gồm 100 pháp (see bách 
Pháp Pháp Tướng Tông). Một đặc điểm là 
tông nầy chia Tâm làm tám thức, mỗi thức 
là một thực tại biệt lập. Không có tông 
phái nào khác trong Phật Giáo có một học 
thuyết như thế. Thêm vào năm thức (nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân) còn có giác quan thứ 
sáu, ý thức; thức thứ bảy, tự ý thức; và 
thức thứ tám là tạng thức. Hai thức bảy và 
tám được gọi là mạt na và a lại da thức: 
The Dharmalaksana, thouph Idealistic, 
takes the model of the analytical method 
used ¡in the Realisic and Nihilistc 
Schools, and classiies the world of 
becoming In(o five categoriles which are 
subdivided info one hundred dharmas (see 
Bách Pháp Pháp Tướng Tông). A special 
of this school ¡1s that the mind ¡s divided 
Into eipht consciousnesses, each being a 
separate reality. No other 
Buddhism has such a doctrine. In addition 
to the first five mental faculties (eye, ear, 
tongue, skin-sense or consciousnesses) 
there are the sixth, the sense-center, a 
general perceiving organ or cOnscious 
mind; the seventh, the thought-center or 
the self-conscious mind, and the eight, the 
SfOre-cenfer or s(ore-consciousness. The 
last two are called Manas (thought) and 
Alaya (store-conscIousness). 

Trong số tám thức nầy, năm phần đầu họp 
thành thức (vijnana): Among these eight 
Consciousnesses the former five consfitute 
the sense-conscIousness (Vijnana). 

Thứ sáu là trung tâm giác quan tạo các 
khái niệm do những tri giác đạt được từ 
thế giới bên ngoài: The sixth, the sense- 


school of 


C) 


đ) 


©) 


3) 


2041 


center, forms conceptions out of the (B) Còn gọi là Đại Thừa Duy Thức Tông. 


perceptions obtained from the outside. 
Thứ bảy là ý (manas): The seventh ¡is 
thought (Manas)—Mạt na thức là trung 
tâm tư tưởng, suy nghĩ, yêu cầu và suy 
luận dựa trên nền tẳảng ý thức —The 
seventh, the thought-center, thinks, wills 
and reasons on a self-centered basIs. 

Thứ tám là tâm (citta): The eighth ¡is mind 
(citta)—Thức thứ tám là A Lại Da thức, 
chứa giữ những chủng tử, nghĩa là giữ 
những hiệu quả hay năng lực của tất cả 
những hiện hành—The eighth, the store- 
center, síore seeds, 1.e., keeps efficiency 
or energy for all manifestations. 

Thức thứ sáu, bảy, và tám luôn luôn dựa 
vào nhau mà hoạt động, bởi vì thức thứ 
sáu là tâm điểm chung cho tri giác và tri 
nhận hướng nội; nó hoạt động hướng 
ngoại dựa trên mạt na thức, mà thức nầy 
lại dựa trên a lại da thức. Mạt na đáp ứng 
cho tự thức, tự quan tâm hay những xu 
huớng vị kỷ. Nhiệm vụ chủ thể của thức 
thứ tám được thức thứ bảy xem như là 
“Ngã” mặc dâu trong thực tế không có gì 
là “Ngã” cả. Ý tưởng về “Ngã giả ảo” nầy 
làm nhiễm ô tất cả những tư tưởng khiến 
khơi dậy ý tưởng về cá thể hay tự ngã: 
The sixth, the seventh and the eighth 
always act on one another, for The sixth 1s 
the general center of perception and 
cognition Iinwardly which acts outwardly 
on the basis of the thought-center which 
infurn acfs on the basis of the all-storing 
center. The Manas 1s responsible for self- 
conscIousness,  self-interest, selfish 
motives. The subjective function of the 
eiphth is seen and regarded by the seventh 
as self (atman) thoupht In reality there Is 
no such thing as self This false idea 
pollutes all thoughts and gives rise to an 
1dea ofindividual or personal ego or soul. 
For more Information, please see Tam 
Chúng Hiện Hữu. 


Or 


5 
2) 
3) 


(C 


~< 


Tông nầy chia giáo pháp của Phật ra làm 
ba thời kỳ —Mahayana Dharmalaksana 
school (Duy Thức Tông) which devides 
the Buddha”s Teaching Into three periods 
in which he taught: 

A Hàm: The unreality of the ego. 

Bát Nhã: The unreality of the dJarmas. 
Giải thâm mật: Sandhinirmocana-sutra— 
The middle or uniting way. 

Nhiếp Luận Tông là tiền thân của Pháp 
Tướng Tông. Một tác phẩm tiêu biểu của 
Đại Thừa Duy Tâm Luận được gọi là 
Nhiếp Đại Thừa Luận, do Vô Trước viết 
vào thế kỷ thứ 5, và Thế Thân chú giải, 
được Phật Thủ dịch sang Hán văn vào 
năm 531, và Chân Đế dịch vào năm 563; 
lại được ngài Huyền Trang dịch lần nữa 
vào khoảng 648-649. Trong các bản dịch 
nây, bản thứ hai của Chân Đế làm căn 
bản cho Nhiếp Luận Tông ở Trung Hoa. 
Chân Đế quê ở Ujjayini, có lẽ quan hệ 
đến đại học Valabhi, một trung tâm học 
Phật, ông đến Trung Hoa năm 548, và 
trong khoảng thời gian từ đó đến năm 557, 
ông đã dịch 32 tác phẩm. Người ta nói ông 
cũng viết trên 40 tác phẩm khoảng 200 
quyển. Đối tượng chính của ông là truyền 
bá học thuyết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá và 
Nhiếp Đại Thừa Luận. Hoạt động văn học 
và tôn giáo của ngài dường như đã có ảnh 
hưởng lớn trong tâm khảẩm của người 
Trung Hoa qua sự kiện ngài đã có những 
đệ tử tài ba sau nầy. Chân Đế là người đã 
thiết lập Câu Xá và Nhiếp Luận Tông. 
Hoạt động của ông được xếp ngang hàng 
với ngài Cưu Ma La Thập, người xuất 
hiện trước ngài, và Huyển Trang người 
sanh ra sau ngài—The Samparigraha 
(She-Lun) school, the forerunner of the 
Dharmalaksana School. A represenfative 
work of Mahayana Idealism named the 
Acceptance of the Great Vehicle 
(Mahayana-samparipraha) was written by 


2042 


Asanga In the fifth cenftury, annotated by 
Vasubandhu (420-500), and translated 1nto 
Chinese in 531 by Buddhasanta, in 563 by 
Paramartha, and again by Hsuan-Tsang 
durinng 648-649). Of these, the second, 
translation, laid the 
foundaton of the She-Lun School 1n 
China. Paramartha, a native of Ujjayimi, 
probably with  Valabhi 
University, a center of Buddhist learning, 
came to China ¡in 548, and between that 
time and 557 translated thirty-tfwo texts. 
He 1s also said to have written more than 
forty works, altogether amounting to fwo 
hundred Chinese volumes. His chief 
object was to propagate the doctrine of the 
Abhidharma-kosa the _ Mahayana- 
samparigraha. His literary and religious 
acfIvity seems to have greatly Influenced 
the Chinese mind of the time as 1s testified 
by the fact that he had many able pupIls 
under founded the 
realistic Kosa School, as we have seen 
before, and the Samparigraha School. His 
acfiviles can be compared only with 
Kumarajiva who came before him and 
Hsuan-Tsang who came after him. 


Paramarthaˆs 


connected 


and 


himm. Paramartha 


(D) Các dòng truyền thừa-Lines of 
transmission: Theo Giáo Sư lunjro 


Ù 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học 
Phật Giáo, ở Ấn Độ, sau khi Thế Thân 
tịch diệt, dường như có đến ba dòng 
truyền thừa của Du Già Duy Tâm Luận— 
According to Prof. Junjiro Takakusu 1n 
The Essentials of Buddhist Philosophy, in 
India, after the death of Vasubandhu, 
there seem to have been three lines of 
transmission of Yogacara Idealism. 

Dòng đầu tiên là vào thế kỷ thứ năm, 
truyền chi Trần Na (Dignaga), Vô Tánh 
(Agotra) và Hộ Pháp (Dharmapala); trung 
tâm dòng nầy là trường đại học Na Lan 
Đà. Giới Hiền gốc người Na Lan Đà và vị 
đệ tử là Huyền Trang cũng thuộc dòng 


2) 


3) 


+ 


nầy: The first was the line of Dignaga in 
the fifth century, Agotra, and Dharmapala 
whose center of transmission was Nalanda 
University. Silabhadra of Nalanda and his 
Chinese pupil Hsuan-Tsang belong to this 
line. 

Dòng thứ hai là truyền chỉ Đức Tuệ 
(Gunamati) và An Huệ (Sthiramati) mà 
nơi truyền thừa dường như là ở đại học 
Valabhi; Chân Đế, sáng tổ Nhiếp Luận 
Tông ở Trung Hoa thuộc dòng nầy: The 
second was the line of Gunamati and 
Sthramati whose center of transmission 
seems to have been Valabhi Ủniversity; 
Paramartha, of Shê-Lun 
School in China, belongs to this line. 

Dòng thứ ba là truyền chi của Nan Đà 
(Nanda), người mà giáo nghĩa được Chân 
Đế theo đuổi, và Thắng Quân (Jayasena) 
người đã từng giảng dạy nhiều vấn để cho 
Huyền Trang. Dòng truyền thừa chót nầy 
không phát triển mấy ở Ấn Độ và dường 
như sớm biến mất sau đó: The third was 
the line of Nanda, 
followed by Paramartha, and Jayasena, 
who Instructed Hsuan-Tsang on certain 
questions. This last line of transmission did 
not flourish much 1n India and seemed to 
have soon disappeared. 

For more Information, please see Du Già 
Tông, Nhiếp Luận Tông, and Duy Thức 
Tông. 


the founder 


whose fenet was 


Pháp Tượng: Một vị thầy có thể dùng chánh 
pháp để uốn nắn đệ tử—Dharma workman, a 
teacher able to mould his pupIl. 

Pháp Tỷ Lượng: Dùng cái nầy mà lượng 
định ra cái kia, như lấy cái sanh mà suy luận ra 
cái chết ——Inferring one thing from another, as 
from birth deducing death. 


+ 


For more Information, please see Nhị 
Lượng. 


Pháp Uẩn: Giáo thuyết Phật pháp—The 
Buddha”s detailed teaching. 


+ 


For more Information, please see Pháp 


2043 


Tạng. 

Pháp Uyễn: Vườn Pháp, chỉ Phật Giáo như 
một khu vườn sum suê tươi tốt—The garden of 
Dharma, Buddhism. 
Pháp Ứng: Tùy theo nhu cầu của chúng sanh 
ứng hiện Pháp thân—Dharmakaya response, 
1{S response to the needs of all. 
Pháp Văn: Văn chương Phật Giáo—The 
literature of Buddhism. 
Pháp Vân: Dharmamegha (skt)—Phật pháp 
như đám mây lợi nhuận chúng 
Buddhism as a fertilizing cloud. 
Pháp Vân Đẳng Giác: Giai đoạn sau khi 
vượt qua Pháp Vân Địa là Đẳng Giác Địa hay 
giác ngộ phổ trí (từ đây đế Phật quả chỉ còn 
một địa cuối cùng là Diệu Giác) —The stage 
after the tenth bodhisatva stage, that of 
universal knowledge, or enliphtenment. 

Pháp Vân Địa: Giai đoạn thứ mười nơi mà 

Phật pháp tiết ra những giọt sương mai tinh 

khiết—The tenth bodhisattva stage, when the 

dharma everywhere drop their sweet dew. 

Pháp Vị: Dharmaniyamata (skt). 

1l) Chân Như: The bhutatathata—Dharma 

sfate. 

Vị cam lồ của pháp: The “sweet-dew” 

taste or flavour of the dharma. 

Thứ tự hay ổn định của các sự vật, mỗi 

mỗi ở trong vị trí riêng của nó: 

Orderliness or fixedness of things, each In 

1fS OWn DOSIfIon. 

Ngôi thứ của một vị Tăng: The grade or 

position of a monk. 

Pháp VỊ: The taste or flavor of the Dharma. 

Pháp Vị Tự Tại Chướng: Non-attainment 

of complete mastery of all things. 

Pháp Vô Ngã: Dharmanairatmya (skÙ— 

Selflessness of things. 

l) Vạn hữu không có thực ngã, không có tự 
tính, không độc lập —Things are without 
independent ¡individuality, 1.e. the tenet 
that things have no independent reality, no 


sanh— 


2) 


3) 


4) 


realy 1n themselves—No permanent 
1ndividuality 1n or independence of things. 
Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay 
ngã tạo nên tính đặc thù của mỗi sự vật 
được những người theo Phật Giáo Đại 
Thừa khẳng định là đặc biệt của họ chứ 
không phải của Tiểu Thừa. Ý niệm nầy 
thật tự nhiên vì ý niệm về “không tính” là 
một trong những đặc điểm nổi bậc nhất 
của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi các 
học giả Đại Thừa đặc “Pháp Vô Ngã” ở 
một vị trí nổi bậc trong triết học của họ: 
The Idea that there 1s no self-substance or 
“Atman” constituting the individuality of 
each object 1s Insisted on by the followers 
of Mahayana Buddhism to be therr 
exclusive property, not shared by the 
Hinayana. This Idea 1s naturally true as 
the idea of “no self-substance” or 
Dharmanairatmya is closely connected 
with that of “Sunyata” and the latter 1s one 
of the most distinguishing marks of the 
Mahayana., 1t was natural for 1fs scholars 
to give the former a prominent position In 
therr philosophy. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Khi 
một vị Bồ Tát Ma ha tát nhận ra rằng tất 
cả các pháp đều thoát ngoài tâm, mạt na, 
ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, thì vị ấy 
được gọi là hiểu rõ thực nghĩa của “Pháp 
Vô Ngã. —In the Lankavatara Sutra, the 
Buddha taupht: “When a Bodhisattva- 
mahasattva recognizes that all dharmas 
are free from Citta, Manas, Manovijnana, 
the Five Dharmas, and the Threefold 
Svabhava, he 1s said to understand well 
the sipenificance of 
Dharmanairatmya.”—See Tâm, Mạt Na 
Thức, Ý Thức, Ngũ Pháp, and Tam Không 
Œ®). 

Pháp Vô Ngã Trí: Dharmanairatmyajnana 
(sk)—Năng lực về nhận biết nhờ đó mà cái 
chân lý về “Pháp Vô Ngã” được chấp nhận— 
The knowledge or wisdom of the 


2) 


3) 


real 


2044 


dharmanarratmya, or the power oŸ cognisance 

whereby the truth of Dharmanatratmya 1s 

accepted. 

** For more information, please see Pháp Vô 
Ngã. 

Pháp Vô Ngại Trí: Trí tuệ hay khả năng 

giảng giải đúng theo Chánh Pháp một cách vô 

ngạ—Wisdom or power of explanation 1n 

unembarrassed accord with the Law, 

Buddha-truth. 

** For more Information, please see Vô Ngại 
and Tứ Vô Ngại. 

Pháp Vũ: 


OT 


1) Mưa Pháp làm thấm nhuận chúng sanh: 
The rain of Buddha-truth which fertilizes 
all beings. 

2) Mái nhà Phật Pháp: Dharma roof, or 
canopy. 

3) Tự Viện: Monastery. 


Pháp Vui: See Pháp Hỷ. 

Pháp Vực: Pháp Giới—The realm of dharma. 

Pháp Vương: Dharmaraja (sk)—Phật là bậc 

Pháp Vương vì ngài tự do tự tại, không bị lệ 

thuộc ràng buộc vào bấc cứ một pháp nào— 

King of the Law——Buddha——Dharma King. 

Pháp Vương Tử: Kumarabhuta (skt)—Cưu 

Ma La Phù Đa—Cưu Ma La Phù Pháp 

Vương tử hay Bồ Tát, người kế thừa ngôi vị 

của Phật để nối truyền Chánh Pháp—S§on of 

the Dharma-king—Bodhisattva—Dharma 

prince. 

Pháp Uy Đức Lực: The august power of 

Dharma. 

Pháp Xứng: See Dharmakirti 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Pháp Y: See Pháp Phục. 

Pháp Yếu: Sự thiết yếu của chân lý—The 

essentials of the truth. 

Phát: 

1l) Phân Phát: To ¡issue—To distribute—To 
øIve out—To send. 

2) Phát Khởi: To shoot forth —To initiate— 
To sfart. 


1n 


3) Tóc trên đầu: Hair of the head. 

Phát Âm: To pronounce. 

Phát Biểu: To ©Xpress a view——To state. 
Phát Bồ Đề Tâm: Khởi lên cái tư tưởng về 
sự chứng ngộ—To vow to devote the mind to 
bodh, or to awake the thouph(t of 
enliphtenment. 

Phát Cấu: To lose one”s temper. 

Phát Chân: Nói lên chân lý——To exhibit the 
truth, to tell the truth; to manifest the 
bhutatathata or innate Buddha. 

Phát Chẩn: To øIve alms to poor people. 
Phát Cuông: To go crazy——To go mad. 

Phát Dục: To develop——To grow. 

Phát Đại Nguyện: To make a strong resolve 
Phát Đạt: To 
DTOSp€T. 

Phát Điền: To go out of one”s mind—To go 
crazy——To go mad. 

Phát Giác: To discover—To fïnd out. 

Phát Giảng: To commence expounding the 
truth 

Phát Giận: To get angry. 

Phát Giới: Phát giới cho đệ tử, để họ lấy đó 
mà tu trì ——To bestow the commandments on a 
disciple. 

Phát Hành: To publish To circulate—To 
1SSU€. 

Phát Hiện: To appear. 

Phát Huy: To develop. 

Phát Khiếp: Terrified. 

Phát Khởi: To spring up—To begin—To 
develop——To stimulate. 

Phát Khùng: To be beside oneself (out of 
confrol) with anger. 

Phát Lồ: See Phát Lộ. 

Phát Lộ: Phát lồ, hay bộc lộ rõ tội đã phạm 
phải không một chút nào dấu diếm—To 
reveal——To manIfest—To confess——To confess 
one”s negative actions to all Buddhas. 


thrive—To  flourish- —To 


2045 


Phát Luận: Bộ luận của Hoàng Phát ngoại 
đạo (ngoại đạo tốc vàng)—The Sastra of the 
non-Buddhist Kapila. 

Phát Lưu: To deport—Deportation. 

Phát Mại: To put on sale. 

Phát Minh: To invent. 

Phát Ngộ: Awakened to the Way—Phát ngộ 
là có khả năng ngộ đạo hay thấy được con 
đường dẫn đến giác ngộ, nhưng chưa đạt được 
giác ngộ—Awakened to the Way means the 
ability to see the clear path toward attaining 
enlightenment, but enlightenment 1(self 1s not 
yet aftained. 

Phát Ngôn: To speak. 

Phát Ngôn Quyên: Right of speech. 

Phát Ngôn Viên (Nhân): Speaker. 

Phát Nguyện: To vow—To resolve—To 
make a vow—Một Phật tử chơn thuần nên 
luôn phát khởi thệ nguyện rằng: “Phát tâm Bồ 
đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển, 
khuyến tấn người tu hành, và cứu độ chúng 
sanh”—A devoted Buddhist should always 
vow: “Awaken mind with a longing for 
Bodhicitta, deeply believe In the law of Cause 
and Effect, recite Mahayana sutras, encouraøe 
other cultivators and 
beings.” 

Phát Nguyện Cần Phải Khẩn Thiết: 
Vows (to become a Buddha or to be reborn in 
the Pure Land) should be earnest—Vows 
should be made in earnest. 

Phát Nguyện Lơ Là Lấy Lệ: To vow in a 
perfunctory manner—Phật tử thuần thành 
không nên phát nguyện lơ là —Devoted 
cultivator should never vow In a perfunctfory 
manner. 

Phát Nguyện Sớm Thoát Luân Hồi: To 
VOW fo speedy escape the cycle of birth and 
death. 

Phát Nguyện Vĩnh Cửu: Eternal vows. 
Phát Nộ: To get angry——To be in a rage. 
Phát Phối: See Phát lưu. 


save other sentient 


Phát Quang: Phát ra ánh sáng—To send 
forth ligh—To radiate—See Phóng quang. 
Phát Quang Địa: Địa thứ ba trong Thập Địa 
Bồ Tát —The third of the ten stages of the 
development of a Bodhisattva into a Buddha—— 
See Thập Địa Tam Thừa (3). 

Phát Sinh: To 

8row——T0 Initiate. 

Phát Tài: To become wealthy-—To grow rich. 

Phát Tang: To announce the death of 

Someone. 

Phát Tâm: 

l1) Phát nguyện nơi tâm: Mental Initiation or 
1nitlatve—To make up one”s mind. 

2) Phát Bồ Để Tâm, hay phát tâm nguyện 
cầu vô thượng Bồ Để: To start out for 
bodhi or perfect enlightenment—To show 
kindness of heart, give alms. 

Phát Tâm Cúng Dường: To make an 

offering with pious Intent. 

Phát Thanh: To broadcast. 

Phát Tháp: Tháp cúng dường tóc Phật (Cư sĩ 

Cấp Cô Độc bạch với Đức Phật rằng: Khi Đức 

Thế Tôn đi du hành các quốc độ, con không có 

dịp được nhìn thấy ngài, xin ngài ban cho con 

vật gì để con chiêm ngưỡng cúng dường. Đức 

Phật bèn ban cho móng tay và một nhúm tóc. 

Cấp Cô Độc bèn xin phép Phật cho dựng Phát 

Tháp để tóc Phật và Trảo Tháp để móng tay 

Phật. Đức Phật đã hứa khả—A pagoda over a 

hair of Buddhas head. 

Phát Thệ: To vow. 

Phát Triển: To develop. 

Phát Vãng: See Phát Lưu. 

Phát Vi Diệu Âm: To produce wonderful 

sounds. 

Phát Ý: Phát âm—To resolve on—To have a 

mind to—See Phát Tâm. 

Phạt: 

I1) Hình phạt: Punishment. 

2) Chặt đứt cây: To cut (chop) down. 

Phạt Giam: To imprison. 


thive—To  produce—To 


2046 


Phạt Lãng Già: Varanga (skt)—Tên của một 
vị thần—Name of a spirit or god. 

Phạt Lạp Bì: Valabhi (sk)—Vương quốc và 
thành phố cổ nằm trên bờ biển phía đông của 
Gujerat, Ấn Độ, còn gọi là Bắc La—An 
ancient kingdom and city on the eastern coasf 
of GuJerat, India, also known as northern Lata. 
Phạt Lý Sa: Varsa (skt)—Tên bộ chủ số luận 
ngoại đạo—Name of a noted Samkhya leader, 
Varsaganya. 

Phạt Na Bà Kỳ: Vanavasin (sk)——Một trong 
mười sáu vị A La Hán —One of the sixteen 
Arhats. 

Phạt Triết La Đà La: See Phạt Xa La Đà 
La. 

Phạt Vạ: To fine. 

Phạt Xa La: Svastika (skQ—Phạt Xa La— 
Phược Bạch La—Phạt Triết Đa—Ba Phát Xa 
La—Phạt Triết Xa La—Kim Cương Chấp— 
Dấu hiệu của sức mạnh có khả năng chế ngự 
tất cả của Phậc-Diamond club—The 
thunderbolt—The symbol of the all-conquering 
power of Buddha. 

Phạt Xa La Đà La: Tn hay Chấp Kim 
Cang—Tên chung của thần bộ tay cầm chày 
Km Cang—Vajradhara, the bearer of the 
vajra. 

Phạt Xa La Phất Đa La: Vajraputra (skt)— 
Một trong mười sáu vị La Hán—One of the 
SIxteen arhats. 

Phạt Xa La Phược La: Vajrajvala (skU)— 
Km Cang Quang—The scintillation of the 
diamond—The lightning. 

Phẳng Lặng: Calm——Quit. 

Phẳng Phiu: Smooth—even—Level. 

Phẩm: Varga (skt). 

I1) Phẩm chất: Character. 

2) Phẩm Kinh: A chapter of a sutra. 

3) Phẩm trật: Class—Series—Rank. 

Phẩm Cách Cao Thượng: Noble quality. 
Phẩm Chất: Quality. 

Phẩm Chức: Conduct and function. 


Phẩm Giá: Dignity. 

Phẩm Hạnh: Quality. 

Phẩm Phương Tiện: Tactfulness Chapter. 

Phân: 

1) Phân chia: To divide—To separate. 

Phân nhiệm: A duty. 

Phân ra: A share. 

Phân số: A fractional part. 

Thơm: Fragrant. 

Phân Biệt: Vibhajya, Vibhaga, Prativikalpa, 

or Vikalpa (skÐ) 

(A) Suy xét thức biệt các sự lý, có ba hình 
thức——Discriminate——DIscern—Divide. 
There are three forms of discrimination: 

I) Tự tánh phân biệt: Natural discrimination 
(present obJects). 


2 Kế độ phân biệt  Calculaing 
điscrimination (future action). 
3) Tùy niệm phân biệt: Discriminating by 


remembrance of affairs that are past. 

Phân biệt không hợp với lý “Bình Đẳng 
Như Như” của đạo Phật —Discrimination 
1s Iincompatible with the truth of equal 
thusness in Buddhism. 

Trong Kinh Lăng Già, phân biệt trái 
nghịch với sự hiểu biết trực giác là sự 
hiểu biết vượt ngoài phân biệt. Trong cuộc 
sống thế tục hằng ngày, nếu “phân biệt” 
được xử lý một cách hợp lý sẽ vận hành 
để sản sanh ra những hiệu quả tốt, nhưng 
nó không thể đi sâu vào tâm thức mà chân 
lý tối hậu tiểm ẩn trong đó. Để đánh thức 
chân lý ra khỏi giấc ngủ sâu, chúng ta 
phải từ bỏ phân biệt—According to the 
Lankavatara Sutra, điscrimination stands 
confrased to ¡mntuiive understanding 
which goes beyond  discrimination. In 
ordinary worldly life, discrimination, If 
properly dealt with, works to produce good 
effects, but it 1s unable to penetrate Iinto 
the depths of consciousness where the 
ulimate truth 1s hidden. To awaken this 
from a deep slumper, discrimination must 
be abandoned. 


3+ 


(B 


` 


2047 


(C) Pháp Tướng hay Duy Thức tông cho rằng 
mọi hình thức chỉ là sự phân biệt chứ 
không có ngoại lệ: The Mind-Only or 
Vijinaptimatra School of Buddhism regards 
all forms without exception as “vikalpa.” 

Phân Biệt Duyên: Vikalpapratyaya (skÙ— 

Các điều kiện của phân biệt—Conditions of 

đdiscrimination. 

Phân Biệt Đúng: Right discernment. 

Phân Biệt Giữa Trạng Thái Tốt Và Xấu: 

To distinguish between good and bad states. 

Phân Biệt Hệ Luận: Vikalpaprapanca 

(skÐ—Sự phân biệt và sự hý luận lang bang— 

Discrimination and futile reasoning. 

Phân Biệt Khởi: Phân biệt khởi là các mê 

hoặc khởi lên từ tư duy, giáo pháp và thầy 

bạn, ngược lại với những phân biệt sai lầm 
được huân tập tự nhiên hay là câu sinh khởi— 

Deluslons arising from reasoning, teaching and 

teachers, In contrast with errors that arise 

naturally among people (Câu sinh khởi). 

Phân Biệt Ngã Chấp: Ý nghĩa về sự chấp 

trước được phát triển từ kết quả của sự lý 

luận —The idea of clinging developed as the 
result of reasoning. 

Phân Biệt Sai: Parikalpita (skt). 

1) Phân biệt sai lầm hay cho rằng tiêu cực là 

tích cực—Wrong discernment—MIstaken 

discernment—Thinkng of a negative 
action 1S a poSIfIVe action. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật đã nhắc 

nhở Ngài Mahamati: “Này Mahamati, 

huyễn ảo không tạo ra các sai lầm, vì các 
sai lâm phát xuất từ sự phân biệt hư 
vọng—lIn the Lankavatara Sutra, the 

Buddha reminded Mahamat: “Oh 

Mahamatl, maya 1s not the cause of 

confusion, for it does not produce ©€rrors, 

from WTrOnE 


2) 


aS €TTOTS come© 


discrimination.” 
Phân Biệt Sự Thức: Đây là sự phân biệt thứ 
ba trong ba cách phân biệt (chân thức, hiện 
thức và phân biệt sự thức) được nói đến trong 


Kinh Lăng Già. Nó bao gồm tám thức ngoại 
trừ thức A-Lại-Da—The thứrd of the three 
kinds of percepton (real or abstrac/chân 
thức—manifest/hiện thức—reasoned OFr 
inferred/phân biệt sự thức), according to the 
Lankavatara Sutra. It includes all the eight 
kinds of perception except the alaya-vijnana. 
Phân Biệt Thuyết Bộ: Theo Keith trong 
Trung Anh Phật Học Tự Điển, thì Phân Biệt 
Thuyết Bộ (The Vibhajyavadins) và sự khởi 
thủy của nó hãy còn mù mờ. Phân Biệt Thuyết 
Bộ nầy cho rằng phải bàn luận đúng sai— 
According to Keith In the Dictionary of 
Chmnesểe Buddhist Terms, the orgin of 
Vibhajyavadins 1s still obscure—The method 
Of particularization In dealing with questions In 
debate. ÏIt is supgested that this school was 
established 
between the Sthaviras and Mahsanghikas. The 
Abhidharma Pitaka as we have 1tin Pali Canon 
1s the definite work of this school. 

Phân Biệt Thức: The 
perception. 

Phân Biệt Trí: Viveka (skt)—Phân biệt hiện 
tượng hay sự tướng hữu vi, đối lại với vô phân 
biệt hay căn bản thực trí của Đức Phật— 
Differentiating knowledge, discrimination of 
phenomena, as contrast with knowledge of the 
fundamental identity of all things (vô phân biệt 
trí —See Hậu Đắc Trí. 

Phân Biệt Trí Tương Ưng Nhiễm: Theo 
Khởi Tín Luận, sự nhiễm trược của phân biệt 
trí, dựa vào cảnh giới mà khởi trí thì gọi là 
Phân biệt trí tương ưng nhiễm——According to 
the Awakening of Faith, the taint on mind 
following upon the action of discriminating— 
See Lục nhiễm tâm. 

Phân Biệt Tưởng: Yếu tố tinh thần phân 
biệt giữa sự khác biệt của các đối tượng. Có 
hai loại phân biệt: Đúng và sai— 
Discernmen—A  mental  factor which 
discriminates between different obJects or 
between different aspects of the same object. 


to harmonize the differences 


discriIminating 


2048 


There are two kinds of discernment: ripht 
discernment and wrong discernment 

Phân Chân Tức: See Lục Tức Phật. 

Phân Chứng Tức: See Lục Tức Phật. 

Phân Dụ: Một thí dụ chỉ có thể hiểu dụ được 
một phần, chứ chẳng thể toàn phần; thí dụ như 
khi nói “mặt như vầng trăng,” chỉ là lấy một 
khía cạnh đoan chính của vầng trăng để làm 
nổi bật một phần sự đoan chính của gương mặt 
mà thô—A meftaphor only correct In part, such 
as sayIng “a face like the moon.” 

Phân Đà Lợi: 


1) Pundarika (skÙ—Một loại sen trắng đang 
xòe nở. Nó cũng được gọi là “bách diệp” 
hoa—White lotus in full bloom. lt 1s also 
called a hundred-leaf flower. 

2) Saddharma-pundarika (sk—Theo Kính 


Diệu Pháp Liên Hoa thì đây là đệ bát hàn 
địa ngục (địa ngục lạnh thứ tám), vì cái 
lạnh nơi đây làm trơ xương những tội 
phạm, làm cho thân hình họ trắng ra như 
những bông sen trắng nầy——According to 
the Lotus Sutra, this is the eighth and 
coldest hell, because the cold lays bare the 
bones of the wicked, so that they resemble 
the whiteness of this lotus. 
Phân Định: To determine——To decide. 
Phân Đoạn: Bhagya (skt)——Lot— 
Dispensation—Allotment——Fate. 
Phân Đoạn Biến Dịch: There are two kinds: 
I) Phân Đoạn Sinh Tử: Tùy theo nghiệp 
nhân tốt xấu của mình trong tam giới và 
lục đạo (ba nẻo sáu đường) mà thọ mệnh 
có phân hạn và hình thể có đoạn biệt— 
The condition and station resulting from 
good or bad karma ¡n the three realms of 
desire, form and formless and ¡n the six 
paths. 
Biến Dịch Sinh Tử: Quả báo tốt của 
nghiệp vô lậu vượt ra ngoài vòng luân hồi 
ở các vị A-La-Hán và các bậc Thánh cao 
hơn—The condition and station resulting 
from good karma In the realms beyond 


2) 


transmiegration, including arhats and higher 

SaInfS. 
Phân Đoạn Đồng Cư: Những chúng sanh có 
cùng một số phận—Those of the same lot, or 
1ncarnation, dwelling together. 
Phân Đoạn Luân Hồi: Bánh xe luân hồi 
sanh tử—The wheel of fate of reincarnation. 
Phân Đoạn Sinh Tử: Phân đoạn tử—Phân 
đoạn thân—Phân đoạn tam đạo 
sáu đường sanh tử luân hồi, mỗi đường đều tùy 
theo nghiệp nhân của mình trong tam giới mà 
thọ mệnh có phân hạn, hình thể có đoạn biệt 
(nên gọi là phân đoạn)—The mortal lot or 
dispensation in regard to the varlous forms of 
reincarnation. The 
resulting from good or bad karma ïn the three 
realms (desire, form and formless) and ¡in the 
SIX paths 
Phân Đoạn Tam Đạo: See Phân Đoạn Sinh 
TỬ. 
Phân Đoạn Tử: See Phân Đoạn Sinh Tử. 
Phân Đôi: To divide into two. 
Phân Giải: To conciliate——To reconeile—To 
mediate. 
Phân Hạng: To classify. 
Phân Ly: To separate—To divide. 
Phân Minh: Obvious—Clear—Distinct— 
Evident. 
Phân Na Kha: Purnaka (skt Tên của một 
loài dạ xoa hay quỷ —Name of a yaksa or 
demon. 
Phân Phát: To distribute——To dispense. 
Phân Tán: Visarj (sk) To dismiss—To 
SCatter——TO separate. 
Phân Tâm: Confused—Distracted. 
Phân Thân: Thần thông của Phật có khả 
năng tự phân thân bất cứ lúc nào và bất kỳ ở 
đâu The Buddha's  power reproduce 
himself ad infinitum and anywhere. 
Phân Tích: To divide—To separate—To 
leave the world——To analyze. 
Phân Tỏ: To explain—To expose. 


Thân của 





condiion and station 


{O 


2049 


Phân Trần: To explain. 

Phân Tuế: Đêm Trừ Tịch—The New Year's 
eve, the dividing nipht of the year. 

Phân Tướng Môn: Giáo lý thuyết minh sự 
sai biệt giữa tam thừa và nhất thừa, đối lại với 
“cai nhiếp môn” hay giáo thuyết giải thích 
nhất thừa thâu tóm cả tam thừa—The doctrine 
which differentiates the three vehicles from 
the one vehicle, in contrast with the doctrine 
which explains the one vehicle containing the 
three. 

Phân Vị: Avastha (sk—Sự vật phát sinh 
biến hóa về thời phân và địa vị như là một 
trạng thái, chẳng hạn như sóng là trạng thái 
hay phân vị giả lập ở nước, nước cũng lại là 
một trạng thái của sóng—Avastha ¡is defined 
as time and posifIion or a state, such as the sfate 
of water disturbed Into waves, waves being 
also a stafe Of Wafter. 

A dependent state. 

Phấn: 

1) Bộtmiì: Flour—Powder. 

2) Phấn Khởi: (a) Enrgetic—lmpetuous— 
Enthousiastic. 

Phấn Khởi: (v) To rouse—To excite——To 
©xert. 

Phấn Chấn: Enthusiastic. 

Phấn Cốt Toái Thân: Xương cốt bị nghiền 
nát và thi thể bị phân ra làm từng mảnh— 
ground to powder and body to 
fraøments. 

Phấn Đấu: To struggle—To strive—To make 
one”s best efforts. 


3) 


Bones 


Phấn Khởi: Encouraged—Excited— 
Enthusiastc. 


Phấn Tảo Y: Phấn Tảo—Phẩn Tảo Y—Nạp 
Y—Bá Nạp Y (áo vá trăm mảnh)—Áo cà sa 
của chư Tăng Ni được khâu thành bởi những 
miếng vải rách hay vải vụn mà người ta vứt bỏ 
nơi bãi rác (áo nầy biểu thị biết hổ thẹn, 
phòng nóng lạnh, nghi pháp Sa Môn, được trời 
và người cung kính, không tham trước, tùy 
thuận tịch diệt, không bị phiền não đốt cháy, 


dễ thấy điều ác, không dư đật trang nghiêm, 

thuận theo Bát Thánh Đạo, và không nhiễm 

tâm) —Robe of rags which used to be utilized 
as dusting rags—The monk”s garment made of 

Cast-Off raøs. 

Phấn Tấn: Tức thời vào định—Speedy or 

1mmediate samadhI. 

Phần: 

I)_ Đốt cháy: To burn—Consume by fire. 

2)_ Một phần: Part—Share—Portion. 

Phần Chứng: Partial-attainment. 

Phần Dụ: See Phân Dụ. 

Phần Dương Thiện Châu: Fen-Yang-Shan- 

Chou 947-1024—Thiển sư Phần Dương (947- 

1024), thuộc phái Lâm Tế, đệ tử và kế thừa 

Pháp của Thiển sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm, và là 

thầy của Thạch Sương Sở Viện—Fen-Yang- 

Shan-Chou, a Chinese Ch'an master of the 

Lin-Chl school; a disciple 

successor of Shou-Shan-Sheng-NIen, and the 

master of Shih-Chuang-Chˆu-Yuan. 

e - Người ta kể lại rằng ông đã đi khắp trung 
quốc và gặp 71 vị thầy, hầu tìm cách cứu 
vãng những gì có thể cứu vãng được trong 
truyền thống nhà Thiển đang suy thoái. Vì 
thế mà những thuyết giảng của ông có 
những yếu tố bắt nguồn từ những truyền 
thống khác nhau, nhờ đó mà truyền thống 
ấy vẫn còn tôn tại trong phái thiển Lâm 
Tế—It ¡is said of Fen-Yang that he 
wandered throughout China ans sought out 
seventy-one masters In an effort to save 

could be saved of the Chan 
tradition, which was then ¡in decline. Thus 
ths style of synthesized 
elements from the varlous lineages that 
then survived in the Lin-Chi school. 

e Phần Dương là một trong những thiển sư 
đầu tiên sùng kính những lời chỉ dạy của 
các thầy ngày xưa qua hình thức thơ, từ đó 
ông sáng lập ra thi thơ ca ngợi về thiển— 
Fen-Yang was one of the first Chinese 
Ch'an masters to celebrate the sayIngs of 
the ancient masfters in poetic form. In this 





and dharma 


what 


1nsfruction 


2050 


way he founded the Ch'an tradiion of 

eulogIstic poetry. 
Phần Hương: Đốt nhang—To burn incense. 
Phần Lớn: The majority. 
Phần Nhiều: Most—Generally. 
Phần Thưởng: Prize—Recompense. 
Phẩh: Rác rưới—Garbage. 
Phẩn Quả: Theo Kinh Niết Bàn, thì quả Phẩn 
là quả amraka nơi đống phân, hay viên ngọc 
trong bùn—According to the Nirvana Sutra, 
this Is the amraka fruit in the midden, or a 
pearl in the mud. 
Phẩn Tảo: Quét—Sweeping garbage. 
Phẩn Tảo Y: See Phấn Tảo Y. 
Phẩn Trừ: Phẩn trừ là một từ mà Phật dùng 
trong Kinh Pháp Hoa, nghĩa là dẹp bỏ phiển 
não—A term the Buddha used in the Lotus 
Sutra meaning to get rid of garbage. 
Phẫn: Krohda (skt)—Anger. 
Phẫn Kết: The bond of anger. 
Phẫn Nộ: 
l1) Giận dữ: Anger—Angry—Flerce. 
2) See Phân Nộ Minh Vương. 
Phẫn Nộ Câu: Một hình thức của Quan Thế 
Âm—A form of Kuan-Yin with a hook. 
Phẫn Nộ Minh Vương: 


I1) Phẫn Nộ Minh Vương là đối thủ của ma, 
và là hộ pháp của Đạo Phật —The Fierce 
Maharajas as opponents of evill and 
guardian of Buddhism. 

2) Một trong hai hình thức của Bồ Tát, một 


là phá ma, hai là thiện hiện: One of the 
two bodhisattva forms, resisting evil, In 
confrast with the other form, manifesting 
øØoodness. 

Phẫn Vương: See Phẫn Nộ Minh Vương. 

Phận: Ngoại đạo tin rằng có cái gọi là số 

phận hay định mệnh—Externalists believe that 

there exisfs a so-called Lot or Destiny. 

Phận bạc: Unhapy lot. 

Phận hèn: Vile condition. 

Phất: 


I1) Không phải: Not—No—Not to. 

2) Phủi: To rub—To wipe——To dust. 

Phất Ba Đề: Devapuspa or Bhupadi (sk)— 
Thiên Hoa——Deva-flowers. 

Phất Bà Kha La: Puspahara (skt—Tên của 
một loài Dạ Xoa ăn hoa—Flower plucker or 
flower-eater, name ofa yaksa. 

Phất Bà Thế La: Purvasaila (skt). 

I) Đông Sơn nơi mà phía sau đó mặt trời 
mọc lên: The eastern mountain behind 
which the sun 1s supposed to rise. 
Phất Bà Thế La Tăng Già 
(Purvasaila-Sangharama): Đông Sơn, tên 
của một tự viện. Một trong những hệ phái 
của Mahasanghika (see Mahasanghika in 
Sanskrit/Pali-Vietnamese)—The 
mounfain, name of a monastery east of 
Dhyanyakataka. One of the subdivisions 
of the Mahasanghika school. 

Phất Bì Đề Ha: Purva-Videha (sk)—Videha 
(sk)—Bố Lỗ Ba—Bố Lỗ Bà Bì Đề Ha—Một 
lục địa về phía Đông của núi Tu Di—A 
continent east of Sumeru. 

Phất Ca La: Pudgala (sk)—See Phú Già La. 
Phất Lật Đặc: Vrji (sk)— Tam Phạt Thị 
(Samvaji—Một vương quốc cổ nằm về phía 
Bắc sông Hằng, phía Đông Nam xứ Nê Pan, 
dân chúng ở đó nổi tiếng về những khuynh 
hướng ngoại đạo cha truyền con nối của họ— 
An ancilent kingdom north of the Ganges, 
southeast of Nepal, the ¡inhabitants called 
Samva]l, 
proclivities. 

Phất Nhã Đa La: Tên của một trong 24 
Thiên Tôn được thờ phụng ở Trung Quốc— 
The reward of virtue, a name for Punyaftara, 
one of the twenty-four deva-aryas, worshipped 
1n China. 

Phất Như Đàn: Punyadarsa (skt). 


2) Lam 


eastern 


were no(ed for their heretical 


I1) Tấm kiếng chiếu rọi chân lý: Auspicious 
mirror, interpreted as mirror of the law. 
2) Tên của một vị sư nổi tiếng ở Trung Quốc: 


Name of a noted monk in China . 


2051 


Phất Nhược Đa La: Punyatara (skt). 

I1) Vị sa môn xứ Ka-Bun, đến Trung Quốc 
vào khoảng năm 404 cùng với Cưu Ma La 
Thập—A sramana of Kubha (Kabul), who 
came to China ¡in 404 AD with 

Kumarajiva. 

Một trong hai mươi bốn vị Thiên Tôn được 

thờ phụng tại Trung Quốc One of the 

twenty-four Deva-Arya worshipped 

China. 


Phất Sa: Pusya (skÐ). 


2) 


in 


1) Bọt: Foam. 
2) Nguyệt điện: Nguyệt cung—A  lunar 
mansion. 


Phất Sa Ca Vương Kinh: Tên khác của 
Bình Sa Vương Ngũ Nguyên Kinh—Another 
name for Bimbisara”s Five-Vow Sutra. 

Phất Sa Mật Đa: Pusyamitra (skt)—Dòng 
dõi bốn đời sau vua A Dục, cũng là kẻ thù của 
Phật giáo. Vị vua nầy hỏi quần thần làm cách 
nào để được lưu danh hậu thế thì quần thần 
bảo rằng Tiên Đế A Dục đã xây 84.000 tháp 
vinh danh Phật mà lưu danh hậu thế, nay bệ hạ 
chỉ việc phá hết các tháp ấy là tên tuổi bệ hạ 
sẽ được mãi mãi lưu truyền. Thế là Phất Sa 
Mật Đa bèn y lời xàm tấu hủy tháp giết 
Tăng—Descendant of Asoka and enemy of 
Buddhism. He was the fourth successor of 
King Asoka; asking his ministries what he 
should do to perpetuate his name; he was told 
that Asoka had erected 84,000 shrines and he 
might become famous by destroying them, 
which he 1s said to have done. 

Phất Sa Phật: Để Sa Phật—Tên của một vị 
cổ Phật —Name of an ancient Buddha. 

Phất Sa Vương: Vatsaraja (sk)—King vatsa. 
Phất Thạch: See Bàn Thạch Kiếp. 

Phất Tích Nhập Huyền: Nếu muốn chứng 
nhập pháp tánh rốt ráo viên mãn của chư Phật, 
thì phải phủi sạch dấu vết bất tịnh trước kia— 
To rub out the traces of past impurity and enter 
1nto the profundity of Buddha. 


Phất Trần: Cái que hay thanh cây dài 
khoảng từ 4 đến 5 tấc, có hình giống như 
xương sống của con người, các lão sư dùng để 
nhấn mạnh một điểm khi nói, hay để tựa khi 
ngồi hoặc đôi khi dùng đập nhẹ vào các môn 
sinh —A baton or stick, about fifteen Iinches 
long and shaped like the human spine, used by 
Zen masters to emphasize a point 
Somefimes fo rap a student. 

Phất Tử: 

1) Đồ lau bụi—A duster—Fly brush. 

2) See Phất Trần. 

Phật: Buddha (skt). 

(A) Đạo Vô Thượng hay Tâm Tuyệt Đối: 
Ultimate Truth or absolute Mind. 

Tàu dịch là “Giác” và “Trí —Chinese 
translalon 1s “to perceive” and 
“knowledge.” 

Đấng Toàn Giác hay một người đã giác 
ngộ viên mãn: về chân tánh của cuộc sinh 
tổn. Chữ Phật có nghĩa là tự mình giác 
ngộ, đi giác ngộ cho người, sự giác ngộ 
nầy là viên mãn tối thượng: One 
awakened or enlightened to the true 
nature of existence. Buddha 1s the name 
for one who has been enlightened, who 
brinss enliphtenment to others, whose 
enlightened practice 1s complete and 
ultimate. 

Từ Buddha” được rút ra từ ngữ căn tiếng 
Phạn “Budh” nghĩa là hiểu rõ, thấy biết 
hay tỉnh thức. Phật là người đã giác ngộ, 
không cón bị sanh tử luân hổi và hoàn 
toàn giải thoát —The tern Buddha derived 
the Sanskrit “Budh” 
meaning fo understand, to be aware of, or 
to awake. It describes a person who has 
achieved the enlightenment that leads to 
release from the cycle of birth and death 
and has thereby atfained complete 


Or 


(B 


` 


(C) 


(@D) 


from verb root 


liberation. 

Đức Phật Lịch Sử là đấng đã hoàn toàn 
đạt tới Chánh đẳng Chánh giác —Phật là 
Đấng Chánh Biến Tri, đẳẩn sanh vào năm 


(Œ) 





2052 


623 trước Tây lịch, tại miền bắc Ấn Độ, 
bây giờ là xứ Népal, một nước nằm ven 
sườn dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong vườn 
Lâm Tỳ Ni tại thành Ca Tỳ La Vệ, vào 
một ngày trăng tròn tháng tư. Trước khi 
thành Phật, tên Ngài là Sĩ Đạt Đa Cồ 
Đàm. Ngài nguyên là Thái Tử của nước 
Ca Tỳ La Vệ, phụ hoàng là Tịnh Phạn 
Vương, mẫu hoàng tên Ma Da. Tịnh Phạn 
vương đặt tên cho Ngài là Tất Đạt Đa 
nghĩa là “ngôi vua.” Vua Tịnh Phạn làm 
lễ thành hôn cho Thái tử với công chúa 
con vua Thiện Giác là nàng Da Du Đà 
La. Trước khi xuất gia, Ngài có một con 
trai là La Hầu La. Mặc dù sống đời nhung 
lụa, danh vọng, tiền tài, cung điện nguy 
nga, vợ đẹp con ngoan, ngài vẫn cảm thấy 
tù túng như cảnh chim lỗổng cá chậu. Một 
hôm nhân đi dạo ngoài bốn cửa thành, 
Thái tử trực tiếp thấy nhiều cảnh khổ đau 
của nhân loại, một ông già tóc bạc, răng 
rụng, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, nương 
gậy mà lê bước xin ăn; một ngươi bệnh 
nằm bên lề rên xiết đau đớn không cùng; 
một xác chết sình chương, ruôổi bu nhặng 
bám trông rất ghê tởm; một vị tu khổ 
hạnh với vẻ trầm tư mặc tưởng. Những 
cảnh tượng nầy làm cho Thái tử nhận 
chân ra đời là khổ. Cảnh vị tu hành khổ 
hạnh với vẻ thanh tịnh cho Thái tử một 
dấu chỉ đầu tiên trên bước đường tìm cầu 
chân lý là phải xuất gia. Khi trở về cung, 
Thái tử xin phép vua cha cho Ngài xuất 
gia làm Tăng sĩ nhưng bị vua cha từ chối. 
Dù vậy, Thái tử vẫn quyết chí tìm con 
đường tu hành để đạt được chân lý giải 
thoát cho mình và chúng sanh. Quyết định 
vô tiền khoáng hậu ấy làm cho Thái tử Sĩ 
Đạt Đa sau nầy trở thành vị giáo chủ khai 
sáng ra Đạo Phật. Năm 29 tuổi, một đêm 
Ngài dứt bỏ đời sống vương giả, cùng tên 
hầu cận là Xa Nặc thắng yên cương cùng 
trốn ra khỏi cung, đi vào rừng xâu, xuất 
gia tầm đạo. Ban đầu, Thái tử đến với các 


danh sư tu khổ hạnh, những vị nầy sống 
một cách kham khổ, nhịn ăn nhịn uống, 
dãi nắng dầm mưa, hành thân hoại thể. 
Thấy cách tu hành như thế không có hiệu 
quả, Ngài khuyên nên bỏ phương pháp 
ấy, nhưng họ không nghe. Thái tử bèn đi 
tu tập nhiều nơi khác, nhưng đến đâu 
cũng thấy còn hẹp hồi thấp kém, không 
thể giải thoát con người hết khổ được. 
Thái tử tìm chốn tu tập một mình, quên ăn 
bỏ ngủ, thân hình mỗi ngày thêm một tiểu 
tụy, kiệt sức, nằm ngã trên cỏ, may được 
một cô gái chăn cừu đổ sữa cứu khỏi thần 
chết. Từ đó, Thái tử nhận thấy muốn tìm 
đạo có kết quả, cần phải bổi dưỡng thân 
thể cho khỏe mạnh. Sau sáu năm tầm 
đạo, sau lân Thái tử ngồi nhập định suốt 
49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề bên bờ sông 
Ni Liên tại Gaya để chiến đấu trong một 
trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục 
vọng. Trong đêm thứ 49, lúc đầu hôm 
Thái tử chứng được túc mệnh minh, thấy 
rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của 
mình trong tam giới; đến nửa đêm Ngài 
chứng được Thiên nhãn minh, thấy được 
tất cả bản thể và nguyên nhân cấu tạo 
của vũ trụ; lúc gần sáng Ngài chứng được 
Lậu tận minh, biết rõ nguồn gốc của khổ 
đau và phương pháp dứt trừ đau khổ để 
được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. 
Thái tử Sĩ Đạt Đa đã đạt thành bậc Chánh 
Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thích Ca Mâu 
Ni Phật. Ngày thành đạo của Ngài tính 
theo âm lịch là ngày mồng tám tháng 12 
trong lúc Sao Mai bắt đầu ló dạng. Sau 
khi đạt giác ngộ vào năm 35 tuổi cho đến 
khi Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, 
Ngài thuyết giảng suốt những năm tháng 
đó. Chắc chắn Ngài phải là một trong 
những người nhiều nghị lực nhất chưa 
từng thấy: 45 năm trường Ngài giảng dạy 
ngày đêm, và chỉ ngủ khoảng hai giờ một 
ngày. Suốt 45 năm, Đức Phật truyền 
giảng đạo khắp nơi trên xứ Ấn Độ. Ngài 


2053 


kết nạp nhiều đệ tử, lập các đoàn Tăng 
Già, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, thách thức 
hệ thống giai cấp, giảng dạy tự do tín 
ngưỡng, đưa phụ nữ lên ngang hàng với 
nam giới, chỉ dạy con đường giải thoát 
cho dân chúng trên khắp các nẻo đường. 
Giáo pháp của Ngài rất đơn giản và đầy ý 
nghĩa cao cả, loại bổ các điều xấu, làm 
các điều lành, thanh lọc thân tâm cho 
trong sạch. Ngài dạy phương pháp diệt trừ 
vô minh, đường lối tu hành để diệt khổ, 
xử dụng trí tuệ một cách tự do và khôn 
ngoan để có sự hiểu biết chân chánh. Đức 
Phật khuyên mọi người nên thực hành 
mười đức tính cao cả là từ bi, trí tuệ, xả, 
hỷ, giới, nghị lực, nhẫn nhục, chân thành, 
cương quyết, thiện ý và bình thản. Đức 
Phật chưa hề tuyên bố là Thần Thánh. 
Người luôn công khai nói rằng bất cứ ai 
cũng có thể trở thành Phật nếu người ấy 
biết phát triển khả năng và dứt bỏ được 
vô minh. Khi giác hạnh đã viên mãn thì 
Đức Phật đã 80 tuổi. Đức Phật nhập Niết 
Bàn tại thành Câu Thi Na, để lại hàng 
triệu tín đổ trong đó có bà Da Du Đà La 
và La Hầu La, cũng như một kho tàng 
giáo lý kinh điển quý giá mà cho đến nay 
vẫn được xem là khuôn vàng thước ngọc. 

Đức Phật nói: “Ta không phải là vị Phật 
đầu tiên ở thế gian nầy, và cũng không 
phải là vị Phật cuối cùng. Khi thời điểm 
đến sẽ có một vị Phật giác ngộ ra đời, 
Ngài sẽ soi sáng chân lý như ta đã từng 
nói với chúng sanh.” Trước khi nhập diệt, 
Đức Phật đã dặn dò tứ chúng một câu 
cuối cùng: “Mọi vật trên đời không có gì 
quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có 
đạo Ta là quý báu. Chỉ có chân lý của 
Đạo Ta là bất di bất dịch”—The 
historical person with the name of 
Siddhartha, a Fully Enlightened One. One 
who has reached the Utmost, Right and 
Equal Enliphtenment—The Buddha 1s the 
All-Knowing One. He was born in 623 BC 


1n Northern India, in what 1s now Nepal, a 
country situated on the slope of Himalaya, 
1n the Lumbimi Park at Kapilavathu on the 
Vesak Fullimoon day of April. Before 
becoming Buddha, his name ¡1s Siddhartha 
Gotama. He was born a prince. His father 
was Rajah Suddhodana, and his mother 
Maha Maya. His personal name was 
Siddartha meaning herr to the throne. He 
married the princess Yasodhara, daughter 
of King Soupra-Buddha, who bore him a 
son named Rahula. Although raised ¡in 
princely luxury and glory, surrounded with 
splendid palaces, His beautiful wife and 
well-behaved son, He felt trapped amidst 
this luxury like a bird in a gold cage, a fish 
in a silver vase. During a visit to the 
oufskirts of the city, outside the four 
palace portals, He saw the spectacle of 
human suffering, an old man with white 
harr, fallen teeth, blurred eyes, deaf ears, 
and bent back, resting on his cane and 
begging for his food; A sick man lying at 
the roadside who roaned painfully; a dead 
man whose body was swollen and 
surrounded with flies and bluebottles; and 
a holy ascetic with a calm appearance. 
The four siphts made Him realize that life 
1s subJect to all sorts of sufferings. The 
sipht of the holy ascetic who appeared 
serene gave Him the clue that the first 
seép 1n His search for Truth was 
“Renunciation.” Back In his palace, he 
asked his father to let Him enter 
monkhood, but was refused. Nevertheless, 
He decided to renounce the world not for 
His own sake or convenience, but for the 
sake of suffering humanty. This 
unprecedented resolution made Prince 
Siddartha later become the Founder of 
Buddhism. At the age of twenty-nine, one 
nipht He decided to leave behind His 
prnncely life. After his groom Chandala 
saddled His white horse, He rode off the 


205% 


royal palace, toward the dense forest and 
became a wandering monk. First, He 
studied under the guidance of the leading 
masfters of the day and learned all they 
could teach Him. When He could not find 
what He was looking for, He Joined a 
øroup of five mendicanfs and along with 
them, He embarked on a life of austerity 
and particularly on starvaton as the 
means which seemed most likely to put an 
end to birth and death. In His desire for 
quietude He emaciated (made His body to 
become thiner and thiner) His body for six 
years, and carried out a number of sfricf 
methods of fasting, very hard for ordinary 
men to endure. The bulk of His body was 
greatly reduced by this self-torture. His 
fat, flesh, and blood had all gone. Only 
skin and bone remained. One day, worn 
out He fell to the ground in a dead faint. A 
shepherdess who happened to pass there 
gave Him milk to drink. Slowly, He 
recovered His body strength. His courage 
was unbroken, but His boundless intellect 
led Him to the decision that from now on 
He needed proper food. He would have 
certainly died had He not realized the 
futlity of self-mortification, and decided 
{o practice moderation Instead. Then He 
went Into the Nairanjana river to bathe. 
The five mendicants left Him, because 
they thought that He had now turned away 
from the holy life. He then sat down at the 
foot of the Bodhi tree at Gaya and vowed 
that He would not move until He had 
ataimned the Supreme Enlightenment. 
After 49 days, at the beginning of the 
nipht, He achieved the “Knowledge of 
Former Existence,” recollecting the 
Successive serles of His former births In 
the three realms. At midnipht, He 
acqurred the “Supreme Heavenly Eye,” 
perceiving the spirit and the origin of the 
Creation. Then early next morning, He 


reached the sfate of “All Knowledge,” 
realizing the orlgin of sufferings and 
discovering the ways to eliminate them so 
as to be liberated from birth-death and 
reincarnaton. He became 
Samyak-Sambodh,  His tile  was 
Ssakyamun Buddha He 
Enlightenment at the age of 35, on the 
eiphth day of the twelfth month of the 
lunar calendar, at the time of the Morning 
Sfar”Ss TISInE. After atfaining 
Enlightenment at the age of 35 until his 
Mahaparinrvana at the age of 80, he 
spent his life preaching and teaching. He 
was cerfaintly one of the most energetIc 
man who ever lived: forty-nine years he 
taueght and preached day and nipht, 
sleeping only about two hours a day. For 
45 years, the Buddha traversed all over 
India, preaching and making converfs to 
His religion. He founded an order of 
monks and later another order of nuns. He 
challenged the caste system, taught 
religIous freedom and free inqurry, raised 
the sftatus of women up to that of men, and 
showed the way to liberation to all walks 
of lie. His teaching were very simple but 
spiritually meaningful, requiring people 
“to put an end to evil, fulfil all good, and 
purify body and mind." ” He taupht the 
method of eradicatng ipnorance and 
suppressing sufferings. He encouraged 
people to maintain freedom ¡n the mind to 
think freely. All people were one In the 
eyes of the Buddha. He advised His 
disciples to practice the ten supreme 
qualities: compassion, wisdom, 
renunciaton, discipline, willÐ power, 
forbearance, truthfulness, determination, 
goodwill, and equanimity. The Buddha 
never claimed to be a detty or a saint. He 
always declared that everyone could 
become a Buddha if he develops his 
qualiles to perfection and ¡is able to 


Anuttara 


atfained 


Œ) 


2055 


elminae his Ignorance completely 
through his own efforts. At the age of 80, 
after completing His teaching mission, He 
entered Nưrvana at Kusinara, leaving 
behind millions of followers, among them 
were His wife Yasodara and His son 
Rahula, and a lot of priceless doctrinal 
teasures considered even today as 
precIous moral and ethical models. "The 
Buddha said: “I am not the fñirst Buddha to 
come upon this earth, nor shall I be the 
last. In due time, another Buddha will 
arise, a Holy one, a supreme Enlightened 
One, an Iincomparable leader. He wIll 
reveal to you the same Eternal Truth 
which I have taught you.” Before entering 
Nirvana, the Buddha uttered His last 
words: “Nothing in this world 1s precious. 
The human body will disintegrate. Ony 1s 
Dharma preclous Only 1s  Truth 
everlasting.” 

Phật là Đấng đã đạt được toàn giác dẫn 
đến sự giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi 
sanh tử. Danh từ Phật không phải là danh 
từ riêng mà là một tên gọi “Đấng Giác 
Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ 
Đạt Đa không phải sanh ra để được gọi là 
Phật. Ngài không sanh ra là tự nhiên giác 
ngộ. Ngài cũng không nhờ ân điển của 
bất cứ một đấng siêu nhiên nào; tuy nhiên 
sau nhiều cố gắng liên tục, Ngài đã giác 
ngộ. Bất cứ chúng sanh nào thành tâm 
cũng có thể vượt thoát khỏi những vướng 
mắc để thành Phật. Tất cả Phật tử nên 
luôn nhớ rằng Phật không phải là thần 
thánh hay siêu nhiên. Ngài cũng không 
phải là một đấng cứu thế cứu người bằng 
cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội lỗi 
của chúng sanh. Như chúng ta, Phật cũng 
sanh ra là một con người. Sự khác biệt 
giữa Phật và phàm nhân là Phật đã hoàn 
toàn giác ngộ, còn phàm nhân vẫn mê mờ 
tăm tối. Tuy nhiên, Phật tánh vẫn luôn 
đồng đẳng trong chúng sanh mọi loài. 


Ù) 


2) 


3) 


Trong Tam Bảo, Phật là đệ nhất bảo, 
pháp là đệ nhị bảo và Tăng là đệ tam 
bảo—The Buddha ¡is the person who has 
achieve the enliphtenment that leads to 
release from the cycle of birth and death 


and has thereby atfained complete 
liberaion—The word Buddha 1s not a 
proper name but a tile€e meaning 


“Enlightened One” or “Awakened One.” 
Prince Siddhartha was not born to be 
caled Buddha. He 
enlightened, nor did he receive the ørace 
of any supernatural being; however, 
efforts effors, he became 
enlightened. Any beings who sincerely try 
can also be freed from all clingings and 
become enliphtened as the Buddha. All 
Buddhists should be aware that the 
Buddha was not a god or any kind of 
supernatural being (supreme deity), nor 


was not born 


after 


was he a savIor Or creator who rescues 
senfient beings by taking upon himself the 
burden of their sins. Like us, he was born 
a man. The diference between the 
Buddha and an ordinary man 1s simply 
that the former has awakened to his 
Buddha nature while the latter is still 
deluded about ¡t. However, the Buddha 
nature 1s equally present 1n all beings— 
The Sakyamumi Buddha 1s the first person 
of the Trinity, the Dharma second and the 
Order the third. There are four types of 
the Buddha: 

Tam Tạng Phật, đấng đạt được giác ngộ 
dưới cội Bổ để: The Buddha of the 
Tripitaka who attained enlipghtenment on 
the bare ground under the bodhi-tree. 
Thông Phật: The Buddha on the deva robe 
under the bodhi-tree. 

Biệt Phật: The Buddha on the great 
preclous Lotus throne under the realm 
bodhi-tree. 


4) 


(G) 


2056 


Viên Phật: The Buddha on the throne of 
Space in the realm of eternal rest and 
glory. 

Theo các tông phái Thiền thì Phật tử chấp 
nhận rằng vị Phật lịch sử ấy không phải là 
vị thần tối thượng, cũng không phải là 
đấng cứu thế cứu người bằng cách tự 
mình gánh lấy tội lỗi của loài người. 
Người Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như 
một con người toàn giác toàn hảo đã đạt 
được sự giải thoát thân tâm qua những nỗ 
lực của con người và không qua ân điển 
của bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo 
Phật giáo, ai trong chúng ta cũng là một 
vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng ta đều 
có khả năng làm Phật; tuy nhiên, muốn 
thành Phật, chúng ta phải đi theo con 
đường gian truân đến giác ngộ. Trong các 
kinh điển, chúng ta thấy có nhiều sự xếp 
loại khác nhau về các giai đoạn Phật quả. 
Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không 
những là một người giác ngộ viên mãn 
mà còn là một người hoàn toàn, một 
người đã trở thành toàn thể, bản thân tự 
đầy đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả 
các khả năng tâm linh và tâm thần đã đến 
mức hoàn hảo, đến một giai đoạn hài hòa 
hoàn toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ 
vô biên. Một người như thế không thể nào 
đồng nhất được nữa với những giới hạn 
của nhân cách và cá tính và sự hiện hữu 
của người ấy. Không có gì có thể đo 
lường được, không có lời nào có thể miêu 
tả được con người ấy—According to the 
Zen sects, Buddhists accept the historic 
Sakyamumi Buddha neither as a Supreme 
Deity nor as a savior who rescues men by 
taking upon himself the burden of their 
sins. Rather, it verenates him as a fully 
awakened, fully perfected human being 
who affained liberation of body and mind 
throupgh his own human efforts and not by 
the grace of any supernatural being. 
Accordng to Buddhism, we are all 


(H) 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 
6) 
?) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 


15) 


Buddhas from the very beginning, that 
means everyone of us is potentially a 
Buddha; however, to become a Buddha, 
one must follow the arduous road to 
enliphtenment. Various classifications of 
the stages of Buddhahood are to be found 
in the sutras. A Buddha in the highest 
sfage 1s not only fully enliphtened but a 
Perfect One, one who has become whole, 
complete 1n himself, that 1s, one in whom 
all spiritual and psychic faculties have 
come fo perfection, fo matur1fy, to a staø© 
of  perfect harmony, 
COnScIousness encompasses the Infinity of 
the universe. Such a one can no longer be 
Identfed with the limiatons of his 
personality, his 
character and existence; there 1s nothing 
by which he could be measured, there are 
no words to describe him. 

Các tên khác của một vị Phật —Other 
names (appellations) of a Buddha: 

See Thập Hiệu. 

Đấng Tự Hữu: Svayambhuva (skt—Self- 
existing One. 

VỊ Lãnh Đạo: Nayaka (skt)—The Leader. 
Bậc Thắng Đạo: Vinayaka (skÐ—The 
Remover-of-obstacles. 

Bậc Dẫn Đạo: Parinayaka (skQ—The 
Guiding One. 

Bậc Thấu Thị: Rishi (sk)—The Buddha. 
Ngưu Vương: Vrishabha (skÐ——Bull-king. 
Đấng Phạm Thiên: (skÙ— 
Brahma. 

Bậc Tỳ Nữu: Vishnu (skt)—Vishnu. 

Đấng Tự Tại: Isvara (skQ—lsvara. 


and  whose 


1ndividual 1ndividual 


Brahma 


VỊ Ca Tỳ La: Kapila (skt)—Kaplla. 

Bậc Chấp Thực: Bhutanta (skQ—The 
Destroyer. 

Đấng Vô Tận: Arisha (sk)—The 
Imperishable. 


Đấng A Lợi Trạch Tra Ni Di: Nemina 
(sk)——Nemina. 
Đấng Tô Ma: Soma (skt——Soma. 


2057 


16) Hỏa Thân: Fire. 

17) Đấng La Ma: Rama (skt)—Rama. 

18) Đấng Tỳ Da Bà: Vyasa (sk)—Vyasa. 

19) Đấng Luân Già: Suka (skt)——Suka. 

20) Đế Thích: Indra (skt)——Indra. 

21) Bậc Đại Lực: The Strong One. 

22) Thủy Thần: Varuna (skt—Varuna. 

23) Bất Sinh Bất Diệt: Anirodhanutpada 
(skÐ—Immortality. 

24) Không: Emptiness. 

25) Như Như: Suchness. 

26) Chân Lý: Sutyata (sktÐ——Truth. 

27) Thực Hữu: Bhutata (skt)——Reality. 

28) Thực Tế: Bhutakoti (skt)——Real Limit. 

29) Pháp Giới: Dharmadhatu (skÐ— 
Dharmadhatu. 

30) Niết Bàn: Nirvana (skt)-Nirvana. 

31) Thường Hằng: Nitya (sk)—Eternity. 

32) Bình Đẳng: Samatfa (skt)—Sameness. 

33) Bất Nhị: Advaya (sk)——Non-duality. 


34) Bất Diệt: Anirodha (skt)—The 
Imperishable. 


35) Vô Tướng: Abimitta (skt)—Formless. 
36) Duyên: Pratyaya (skÐ——Causality. 
37) Phật Tính Giáo Đạo: Buddha-hetupadesa 


(skÐ——Teaching the Cause of 
Buddhahood. 

38) Giải Thoát: Vịmoksha (skt)— 
Emancipation. 


39) Đạo Đế: Margasatyam (skt)—Truth-paths. 

40) Nhất Thiết Trí: Sarvajna (skÙ)—The AlI- 
knowing. 

4I) Thắng Giả: Jina (sk)——The Conquering 
One. 

42) Ý Sinh Thân: Manomayakaya (skt)—The 

Will-body. 

For more Information, please see Thập 

Hiệu, and Tứ Chủng Phật. 

Phật A Di Đà: See Amitabha Buddha. 

Phật A Di Đà Và Cối Trang Nghiềm 

Tịnh Độ: Amitabha Buddha the 

adornments of the Western Pure Land. 

Phật A Súc Bệ: Aksobhya Buddha. 


+ 


and 


Phật A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang: 
Akshobhya, Light Of Joy Buddha. 
Phật Ảnh: Buddhachaya (sk)—Ảnh Phật, 
trước đây bên Ấn Độ chỉ được trưng bày nơi 
mà chỉ có những người “tâm đã thanh tịnh” 
mới thấy được The shadow of Buddha, 
formerly exhibit in varlous places In India, 
visible only to those “of pure mind.”. 

Phật Âm: 

1) The Buddhaˆs sound. 

2) Tên của một nhà sư Ấn Độ nổi tiếng— 
Name of a famous Indian monk: 

(A) Tiểu sử của Phật Âm—Buddhaghosa's 
biography: Phật Âm, một học giả của 
trường phái Nguyên Thủy, sanh trưởng 
trong gia đình Bà La Môn vào cuối thế kỷ 
thứ 4 tại Ma Kiệt Đà, gần Bồ đề đạo tràng 
(có người cho rằng Phật Âm sanh ra tại 
miễn Nam Ấn Độ và không phải trong 
một gia đình Bà La Môn). Vào thời của 
ngài Phật Âm, đạo Phật qua tiếng Pali đã 
không còn được nhiều người biết đến tại 
Ấn Độ. Tiếng Phạn đã trở nên ưu thế, 
Ngay cả các học giả Phật giáo cũng dùng 
tiếng Phạn làm phương tiện diễn đạt. 
Chính tôn giả Mã Minh, đã viết các thi 
phẩm của mình bằng tiếng Phạn vào thế 
kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Tương tự, các 
nhà tư tưởng lớn như Long Thọ, Thế Thân, 
và Trần Na cũng viết bằng tiếng Phạn. 
Thậm chí các vị vua triều đại Gupta cũng 
không còn tổ sự quan tâm đến tiếng Pali, 
mà ngược lại bảo trợ cho tiếng Phạn. Do 
đó, thời ấy cả tiếng Pali và hệ phái Phật 
giáo Nguyên Thủy (Theravada) đã dần 
dần suy thoái đến mức không còn đáng kể 
ở Ấn Độ nữa. Tuy vậy, các Tỳ Kheo cư 
ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng với người đứng 
đầu là Mahasthavira Revata, dù là trong 
thế kỷ thứ 5, khi Phật Âm được kết nạp 
vào Tăng đoàn, vẫn gắn bó với tiếng Pali. 
Trong thời của Phật Âm, trong nước 
thường diễn ra những cuộc tranh luận tôn 
giáo. Buddhaghosa là người thông thuộc 


2058 


kinh Vệ Đà và có biệt tài bảo vệ luận cứ 
của mình, nên hay đi từ nơi nầy đến nơi 
khác để tìm đối thủ tranh luận. Một hôm 
Hòa Thượng Revata nghe ông tụng kinh 
Patanjali, Hòa Thượng rất khâm phục vì 
sự phát âm chính xác của ông, và vì muốn 
thuyết phục ông theo đạo Phật nên chấp 
nhận cuộc tranh luận với ông. Phật Âm 
hỏi: “Ngài có hiểu được các bài kinh nầy 
không?” Hòa Thượng đáp: “Có, ta hiểu, 
các kinh ấy đều không đúng.” 
Mahasthavira Revata chỉ trích các bài kinh 
một cách nghiêm khắc đến nỗi Phật Âm 
(Buddhaghosa) phải nín thinh. Sau đó Phật 
Âm yêu cầu Hòa Thượng cho nghe giáo lý 
của ngài. Hòa Thượng liền đọc một đoạn 
của bộ luận tạng. Phật Âm không hiểu và 
hỏi: “Thần chú của ai vậy?” Hòa Thượng 
đáp: “Thân chú của Đức Phật.” Phật Âm 
lại hỏi: “Ngài dạy cho tôi được chăng?” 
Hòa Thượng trả lời: “Được chứ, miễn là 
ông gia nhập giáo hội và tuân theo luật lệ 
của Tăng đoàn.” Sau đó Phật Âm được 
truyền giới. Dưới sự hướng dẫn của Hòa 
Thượng Revata, ông nghiên cứu chánh 
pháp, giới luật, và về sau trở thành nhà 
luận giải xuất chúng về các giáo lý của 
Đức Phật. Trong khi còn sống tại tu viện, 
nơi ông được truyền giới, ông đã viết cuốn 
sách đầu tiên của mình tên là Nanodaya. 
Sau đó ông viết cuốn Atthasalini, một tập 
bình giải cuốn Pháp Tập Luận (Dhamma- 
sanganmi). Khi đang sắp sửa viết luận giải 
cho bộ Paritasutas thì Hòa Thượng 
Revata bảo ông: “Chỉ có một bộ Tam tạng 
gốc được mang từ Tích Lan về đây. Chúng 
ta không có được các bài luận giải mà 
cũng không được nhiều đạo sư truyễn lại. 
Nhưng ở Lanka có những bài luận giải do 
tôn giả Mahinda để lại rồi sau được dịch 
ra tiếng địa phương. Ngươi hãy đến đó mà 
nghiên cứu để các luận giải nầy có thể 
hữu ích cho tất cả chúng ta.” Theo lời thầy 
dạy, Phật Âm đã lên đường đi về Tích 


Lan, dưới triều vua Mahanama. Ngài đã 
lưu lại tu viện Mahapadhana mấy năm để 
học giáo lý Nguyên Thủy. Ông đã được 
nghe các lời bình giải bằng tiếng Tích Lan 
cũng như các lời truyền giảng của các 
trưởng lão thuộc Thera Sanghapala, tin 
tưởng rằng đây là những lời dạy chính xác 
và đích thực của Như Lai. Sau đó ông 
trịnh trọng để nghị với Tăng đoàn: “Tôi 
muốn dịch các bài luận giải từ tiếng Tích 
Lan ra tiếng Ma Kiệt Đà. Xin cho tôi 
được tự do tiếp cận với tất cả các bộ kinh 
ở đây.” Khi nghe ông nói như thế, Tăng 
đoàn đưa cho ngài hai bài kệ bằng tiếng 
Pali để thử sức và yêu cầu ông bình giải 
về các bài kệ nầy. Phật Âm đã viết một 
bản yếu lược cho toàn thể bộ Tam Tạng 
và đặt tên cho nó là Thanh Tịnh Đạo. Rất 
hài lòng về khả năng xuất chúng của ông, 
Tăng đoàn đã giao toàn bộ sách vở cho 
ông. Ngụ tại Granthakara Parivena ở đế 
đô Anuradhapura, Phật Âm hoàn thành 
xong nhiệm vụ phiên dịch các bản luận 
giải bằng tiếng Tích Lan ra tiếng Ma Kiệt 
Đà. Sau đó, ông trở về cố hương—A 
scholar of the Theravada, born to a 
Brahmin family at the end of the 4° 
century 1n Magadha, near Bodh-Gaya 
(some people, for some reason, believe 
that Buddhaghosa was born in Southern 
India, and not a Brahmin family). In 
Buddhaghosa's time, Pali Buddhism in 
India had lost muụch of 1s popularity. 
Sanskrit had regained the upper hand. 
Even Buddhist scholars had accepted 
Sanskrit as the medium of expression. 
Asvaghosa, who lived in the first century 
A.D., wrote his poetical works 1n SanskrIt. 
Similarly, great thinkers like NagarJuna, 
Vasubandhu and Dinnaga also wrote in 
Sanskrit. Even the Gupta kings no longer 
showed any interest in Pali and patronized 
Sanskri Thus both Pali and Theraveda 
gradually dwindled ¡nto significance in 


2059 


India. However, the bhikshus who then 
resided at Bodh Gaya under Mahasthavira 
Revata at that time, even ¡in the fifth 
century when Buddhaghosa was Intiated 
the  Order, their 
allegiance to Pali. In Buddhaghosa”s time, 
religIous discussions were very common 1n 
the country. Buddhaghosa who was 
eminently versed ¡n the Vedas and well 


1nto stood firm ¡n 


qualified to hold his own In arguments, 
went from place to place In quest of 
adversaries. One day the Mahasthavira 
heard Buddhaghosa reciting sutras from 
Patanjali. He was so impressed by the 
COTrecfness of Buddhaghosaˆs 
pronunciaton that, probably with the 
intention of converting him to Buddhism, 
he engaged In a discussion with him. 
Buddhaghosa asked: “Do you understand 
these sutras?” Revata replied: “Yes, I do; 
they are faulty.”” Mahasthavira Revata 
criicized these sutras so severely that 
Ghosa was dumb. Then Ghosa requested 
Mahasthavra Revata to enunciate his 


» 


doctrine, whereupon the latter read an 
extract from the Abhidharma-pitaka. It 
beyond Buddhaghosa”s 
comprehension. He asked: “Whose manfra 
1s this?” Mahasthavira replied: “Ít 1s the 
Buddhamantra” Ghosa again asked: 
“Would you please teach It to me?” 
Mahasthavra replied: “Yes, I  wHl, 
provided you enter the Order according to 
the rules of the Sangha.” Ghosa was 
ordaned and became a disciple of 
Mahasthavira Revata. While living at the 
vihara where Buddhaghosa received his 


WaS 


ordination, he compiled his first book, 
namely, Nanodaya. Then, according to 
tradiion, he wrote the Atthasalim, a 
commentary on 
While preparing for a commenftary on the 
Parittasuttas, his master, Mahasthavira 
Revata, Instructed him thus: “The original 


the Dhamma-sanganI. 


(B 


` 


Triptaka alone has been brought here 
from Ceylon. Here we neither possess 
commenfarles, nor the tradition coming 
down from various teachers. But in Lanka, 
there are commenfarles originally brought 
down by the wise Mahinda and later 
translated into the language of the island. 
Go there and study them, so that they may 
be beneficial to all” As asked by the 
master, Buddhaghosa went to Ceylon, and 
arrived there during the reign of king 
Mahanama. He stayed at Mahapadhana 
øreat vihara to study Theravada teachings 
for several years He heard all the 
Simhalese commentarles and the tradition 
of the Elders from Thera Sanghapala and 
was convinced that they were the exact 
and true teachings of the Tathagata. Then 
he made a solemn request to the Bhikkhu 
Sangha: “1l the 
COmMm€TfarIes 1nfO 


translate 
Simhalese 
Magadhi. I should have free access to all 
the books.” Thereupon, the Sangha gave 
him two stanzas in Pali in order to test his 
ability and asked him to comment upon 
them. Buddhaghosa wrote a compendiun 
of the whole of the tripitaka and name 1t 
Visuddhimagsa or the Path of Purity. 
Highly satisfied with this performance, the 
bhikhus entrusted him with the whole of 
the literature. Residing in Granthakara 
Parivena at Anuradhapura, Buddhaghosa 
completed his task of rendering Simhalese 
commentarles In(o Magadhi. Thereafter 
he returned to his mother countfry and 
there worshipped the Bodhi tree. 


want_ fO 


from 


Tác phẩm của ngài Phật Âm— 
Buddhaghosas works: Tại đế đô 


Anuradhapura, ngoài bộ Thanh Tịnh Đạo 
ra, ông còn viết 19 bài bình giải về những 
điển lễ Phật giáo, trong đó có Bình giải 
Kinh Tạng, và Thiên Kiến Luật (Samanta- 
pasadika)—Besides his principal work 1s 
the Abhidharma Visuddhimagøa (Way of 


]) 


2) 


3) 


2060 


Purity), he also wrote 19 commentaries to 
canonical works, the Samanta-pasadika, 
and many other works, either preversed or 
lost. 

Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga)—The 
Path or Purity: Thanh Tịnh Đạo là quyển 
sách đầu tiên mà Phật Âm viết tại Tích 
Lan. Trong đó có thể thấy cái gì cũng có 
của văn học Phật giáo thời trước. Khắp 
nơi trong sách của Phật Âm đã trích dẫn 
gần như toàn bộ văn học giáo điển và cả 
hậu giáo điển. Theo Đại Sự (Mahavamsa) 
thì đây là một sự tóm lược cả ba bộ tạng 
cùng với phần luận giải—The Path or 
Purity (Visuddhimagsa) was the first work 
of£ Buddhaghosa ¡1n Ceylon. In 1 
“something of almost everything” in early 
Buddhist may be 
Throughout the book, Buddhaghosa quotes 
freely from almost the whole of canonical 
and even posf-canonical literature. As the 
Mahavamsa sfafes, If Is truly “a summary 
of the three Pitakas together with the 
commentary.` 

Cuốn Dhammapadatthakatha là một bản 
dịch tiếng Pali của bộ luận gốc tiếng Tích 
Lan. Một số nhà nghiên cứu cho rằng đây 
không phải là tác phẩm của đại luận sư 
Phật Âm, nhưng điều nây rất có thể là do 


literature found. 


sự khác biệt về để tài—The 
Dhammapadatthakatha 1s also a Pali 
translailon of an original Simhalese 


commentary. Some scholars suggest that 
ths 1s not the work of the great 
commentator Buddhaghosa. Their chief 
argumernt 1s the difference ¡n style, which 
may well be due to the difference In the 
subJect matter. 

Thiên Kiến Luật là một cuốn luận giải về 
giới luật. Tác phẩm đồ sộ nầy được viết 
theo yêu cầu của trưởng lão Buddha-Siri. 
Trong phần giới thiệu cuốn Thiên Kiến 
Luật, chính Phật Âm đã mô tả tác phẩm 
của chính mình như sau: “Khi bắt đầu viết 


Ấ) 


bộ luận nầy, vốn đã bao gồm trong đó cả 
phần Maha-atthakatha, mà không làm mất 
đi ý nghĩa chính xác của những quyết định 
ghi trong Maha-paccarl, cũng như trong 
cuốn Kurundi cùng các luận thư khác, và 
gồm cả ý kiến của các trưởng lão...từ 
những luận thư nầy tôi đã tiến hành viết 
quyển sách, sau khi gạn lọc ngôn từ, cô 
đọng những đoạn dài dòng, cả các quyết 
định chính thức, mà không đi xa phương 
cách diễn đạt của tiếng Pali”—The 
Samanta-pasadika 1s a commentary on the 
Vinaya. This voluminous work was written 
at the request of Thera Buddha Siri. 
According to Prof. Bapat in The TWwenty- 
Five Hundred Years Of Buddhism, ¡in the 
imnữroduction to the Samanta-pasadika, 
Buddhaghosa himself describes his work 
asễ follows: “ln commencing this 
commentfary, having embodied therein the 
Mahaatthakatha, without excluding any 
proper meaning from the 
confained in the Maha-paccari, as also In 
the 
commenfaries and including the opinion of 
the Elders...from these commenftaries, 
after casting off the language, condensing 


decisions 


famous Kurundi and other 


detailed accounts, including the 
authoritative decisions, without 
overstepping any Pali Idiom, I shall 


proceed to compose my work.” 

Luận Bổn Sanh Kinh là một bộ luận lớn 
được viết theo yêu cầu của ba trưởng lão 
Atthadassil, Buddhamita và Phật Thiên 
(Buddhadeva). Phật Thiên là người thuộc 
Hóa Địa Bộ, nhưng cuốn Luận Bổn Sanh 
Kinh thì toàn bộ được viết theo sự thẩm 
duyệt của đại tu viện (Mahavihara). Điều 
nầy cho thấy là không có tư tưởng đối 
nghịch giữa Phật Giáo Nguyên Thủy 
(Theravada) và Hóa Địa Bộ (Mahisasaka) 
vào thời điểm nầy—The Jatakatthakatha 
1S an extensive commenfary which was 
written at the request of the Theras, 


5) 


6) 


7) 


2061 


namely, Atthadassi, Buddhamta, and 
Buddhadeva. Buddhadeva 1s mentioned as 
belonging to the Mahisasaka sect, but the 
Jatakatthakatha 1s wholly based on the 
Mahvihara recension. This Indicates that 
there was no antagonistic feeling between 
the Theravada and the Mahisasaka sects, 
at least at that time. 

Luận giải về Giới Pháp (Patimokkha) dưới 
nhan để Kankhavitarani hay 
Matikatthakatha. Sách nầy căn cứ trên 
truyền thống của tu viện, và được viết 
theo yêu cầu của trưởng lão Sona—A 
commentary on the Patimokkha known as 
Kankhavitarani or the Matikatthakatha. It 
was based on the Mahavihara tradition 
and was written at the request of a Thera 
named Sona. 

Các bài luận giải về bẩy đoạn trong Luận 
Tạng, dựa trên bản gốc bằng tiếng Tích 
Lan, và được chấp thuận trên truyền thống 
đại tu viện—The commenfaries on the 
seven texts of the Abhidharma-pitaka, 
based the original Simhalese 
commentaries as well as on the accepted 
tradition of Mahavihara. 

Luận giải về bốn bộ kinh Nikaya): Cuốn 
Sumangalavilasini về Trường Bộ Kinh 


on 


(Digha-Nikaya), được viết theo yêu cầu 
của trưởng lão Dathanaga thuộc 
Sumangala Parivena Cuốn Papan- 


casudani về Trung Bộ Kinh (Majjhima- 
Nikaya), được viết theo yêu cầu của 
trưởng lão Buddhamitta, ông nây là bạn 
của Phật Âm gặp tại Mayura-pattana ở 
miễn nam Ấn Độ. Cuốn Saratthappakasini 
về Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta- 
Nikaya), được viết theo yêu cầu của 
trưởng Jotipala. — Và 
Manorathapurini về Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara-Nikaya) với phần tiểu sử của 
hầu hết các đệ tử của Đức Phật, ngoài ra 


lão cuốn 


còn có bắng liệt kê địa danh tất cả các nơi 


Đức Phật đã an cư kiết hạ— 


Commentaries the  four 


NÑikayas. The Sumangalavilasini on the 


on pñnciIpal 
Digha-Nikaya, written at the request of 
Thera Dathanaga of the Sumangala 
Parvena; the Papancasudan on the 
Maj]jhima-Nikaya, written at the request of 
Thera Buddhamitta; the Saratthappakasini 
on the Samyutfta-Nikaya, written at the 
request of Thera Jotpala; and the 
Manorathapurani the — Anguttara. 
Among thse, specilal mention may be 
made of the Manorathapuram, the 
commenftary on the Anguttara-Nikaya. lt 
contains biographical notes on almost all 
the chief disciples of the Lord Buddha, 
besides an enumeration of the names of 


on 


all places where the Buddha went during 
the rainy season (see Bốn Mươi Sáu Mùa 
An Cư Kiết Hạ Của Phật). 


Phật Ấn: Thực tướng của chư pháp và đạo 
lớn của chư Phật nó quyết định và bất biến— 
Buddha-seal, the sign of assurance. 

Phật Bà Đề Ha: Purvavidcha (sk)—Đông 
Thắng Thần Châu, một trong bốn lục địa lớn 
quanh núi Tu Di—One of the four great 
continents around Mount Sumeru—See Tứ 


Châu (4). 

Phật Bà Tỳ Đề Ha: Purvavideha (sk)—See 

Tứ Châu (4). 

Phật Bảo: 

I) Bảo thứ nhất trong Tam Bảo: Buddha- 
Treasure, the first of the Triratna. 

2) Tên một ngôi chùa thuộc Hệ phái Nam 
Tông, tọa lạc trong quận Tân Bình, thành 
phế Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được 
xây vào năm 1965, đã trải qua ba đời trụ 
trì. Vị trụ trì đầu tiên là Hòa Thượng Giới 
Nghiêm. Hiện nay chùa là điểm tiếp đón 


chư Tăng Ni từ các nước Miên, Lào, và 
Thái Lan. Sân chùa có ngôi tháp Phật Bảo 
cao 11.5 mét. Ở đỉnh tháp có tôn trí xá lợi 
Phật được Hòa Thượng Giới Nghiêm 
mang về từ Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
lần thứ sáu tại Miến Điện 1961 (nhằm 


2062 





Phật lịch 2.505) —Name of a pagoda 
located in Tân Bình district, Saigon City, 
South Vietnam. lt was built in 1965 and 
had three successors. The first Head was 
Most Venerable Giới Nghiêm. At present, 
Phật Bảo Pagoda ¡s the reception place for 
Buddhist monks and nuns from Cambodia, 
Laos, and Thailand, belonging to the 
Theravada School. In the front yard of the 
pagoda stands Phật Bảo stupa, 11.55 
meters high. On 1fs top storey are adored 
Buddhas  relcs brouph( by Most 
Venerable Giới Nghiêm from the sixth 
International Congress of Collecting the 
Buddhist Tripitakas, held in Burma 1n 1961 
(the 2505 year of Buddhist calendar). 

Phật Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực 

Vương: Self-Mastery Power Like A Jwelled 

Canopy Shinning in Space Buddha. 

Phật Bảo Hoa Du Bộ: Precious Flower 

Traveling Buddha. 

Phật Bảo Hoa Đức: Jewelled-Flower-Virtue 

Buddha. 

Phật Bảo Hỗa: Precious Fire Buddha. 

Phật Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La 

Thọ Vương: King Precious Lotus Skilful 

Dwelling Beneath The Sala Tree Buddha 

Phật Bảo Nguyệt: Precious Moon Buddha. 

Phật Bảo Nguyệt Quang: 

Moonlight Buddha. 

Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo: Buddha, 

Dharma and Sangha—The Buddhist Trinity— 

The three Jewels——The three Precious Ones . 

Phật Bảo Quang: Precious Light Buddha. 

Phật Bảo Tướng: Jewelled-Appearance 

Buddha. 

Phật Bát Nê Hoàn Kinh: The nirvana or 

Mahaparinirvana. 

Phật Bát Thế La: Purvasailah (skt). 

I) Đông Sơn, một trong năm tông phái của 
Đại Chúng Bộ——Eastern Hi, one of the 
five divisions of the Mahasanghika school. 


Precious 


2) Purvasailah, tên một tự viện tọa lạc về 
phíáa đông Dhanakataka—A monastery 
east of Dhanakataka. 

Phật Bất Động Trí Quang: Ligh( Of 

Unmoving Wisdom Buddha. 

Phật Bất Hóa Độ Vô Duyên, Bất Hóa 

Độ Định Nghiệp: The Buddha could save 

neither non-condition nor the fixed karma. 

Phật Bình Đẳng Giới: The Buddha-law by 

which all may attain to Buddhahood. 

Phật Bồ Tát Hóa Sanh: Phật và Bồ tát có 

thể hóa sanh tùy ý, không ngăn ngại, không 

điều kiện—The transformation of a Buddha or 

Bodhisattva, In any form at wIll, without 

Ø©sfation, or Intermediary conditions. 

Phật Bộ: Một trong (3 bộ) thuộc Thai Tạng 

Giới hay (Š bộ) thuộc Kim Cang Giới. Những 

bộ có hình tượng Phật trong các vị chư tôn 

Mạn đồ la—The groups in which Buddha 

appears in the Garbhadhatu and Vajradhatu 

respectively. 

Phật Bổn Hạnh Tập Kinh: Buddhacarita 

(sk)—Phật Bản Hạnh Tán Truyện—Những 

bài kệ văn tán thán hành trạng cả cuộc đời 

Đức Phật, do Hiền Thánh Ấn Độ soạn và Bảo 

Vân dịch sang Hoa ngữ vào khoảng năm 587 

sau Tây Lịch—A life of Sakyamuni, translated 

1nto Chinese by Jnanagupta around 587 A.D.. 

Phật Cảnh: Buddha-domains—The spiritual 

region of Buddhas—There are two kinds: 

I) Chứng cảnh: Domain or state of absolute 
enlightenmett. 

2) Hóa cảnh: Domain that the Buddha is 
transforming. 

Phật Cao Nhứt Xích, Ma Cao Nhứt 

Trượng, Phật Cao Nhứt Trượng, Ma 

Quá Đầu Thượng, Phật Quá Đầu 

Thượng, Ma Quy Hàng Phật: If the 

Buddha 1s one foot tall, the demons will make 

themselves ten feet tall; If the Buddha 1s ten 

feet tall, the demons stands Just above the 

Buddha”s head. Nevertheless, If the Buddha 

ørows ftaller still and exceeds the demons In 


2063 


heieth, the demons will surrender to the 
Buddha—Lời dạy nầy có nghĩa là nếu Phật 
không cao hơn ma thì Phật sẽ bị ma trấn áp; 
người tu cũng vậy, phải giữ cho ông Phật nơi 
chính mình luôn cao hơn ma dù trong bất cứ 
trạng huống nào, nếu không sẽ bị ma chướng 
đánh đổ. Người tu mà thối chuyển là do tự nơi 
mình, chớ nên đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng 
không nên đổ thừa cho ai, chỉ tại mình trây 
lười giải đãi nên thua ma. Nếu mình kiên tâm 
trì chí, thì ma chướng sẽ tiêu tan—This 
teaching means !f the Buddha 1s not taller than 
the demonds, he will be subverted. In the same 
manmner, cultivatos should always ensure that 
hs own Buddha 1s taller than that of the 
demons under any circumstances; otherwise, 
he be and vanquished. 
Therefore, cultivators who fail and retrogress 
should not blame external circumstances or 
anyone. They should only blame themselves, 
for being weaker than the demon. If they 
persist In holding fast to ther vows and 
determinaton, demonic obstacles  will 
disappear. 


Phật Châu Tráp Trang Nghiềm Công 


wil subverted 


Đức: Encompassing Adornments And Merit 
And Virtue Buddha. 

Phật Chi Đề: Tháp thờ xá lợi Phật. Những 
tháp nầy trở thành những biểu tượng của Phật 
Giáo—Buddha”s Caitya, or Stupa——A Buddhist 
reliquary, or pagoda, where relics of the 
Buddha (sarra) were kept. Such tfowers 
(stupas) have become symbols of Buddhism. 
Phật Chiên Đàn Công Đức: Chandana 
Merit And Virtue Buddha. 

Phật Chiên Đàn Khốt Trang Nghiềm 
Thắng: Adornment And Victory In Chandana 
Cave Buddha. 

Phật Chiên Đàn Quang: Chandana Light 
Buddha. 

Phật Chúng: Hạt giống sanh ra quả vị Phật, 
chủng tử Phật hay Bồ Tát, một khi được gieo 
vào tâm người, sẽ trổ quả vị Phật hay Giác 


ngộ (những việc mà vị Bồ Tát làm gọi là hạt 
giống Phật The seed of Buddhahood— 
Bodhisattva seeds which sown ¡in the heart of 


man, produce the Buddha frut or 
enlightenmernt. 
Phật Chúng Tánh: 


1) Người cùng một họ hay chủng tộc với 
Phật —The Buddha-clans. 
2) Đệ tử nối truyền hoằng hóa Phật pháp— 
Buddhists. 
Phật Công Đức Hoa: Flower Of Merit And 
Virtue Buddha. 
Phật Cốt: Xá lợi xương cốt của Phật—A 
bone of the Buddha (as relics). 
Phật Cụ: Những đồ vật trang trí trên bàn 
thờ —Articles used on an altar in worship of 
Buddha. 
Phật Cụ Thập Thân: Mười thân toàn thiện 
Phật —The pefect bodies 
characteristics of Buddha: 
I) Bồ để thân: Chánh Giác Phật hay Vô 
Trước Phật. Vì thành tựu chánh giác nên 
không dính mắc vào sanh tử; tuy nhiên vì 
trụ ở thế gian nên không dính mắc vào 
Niết Bàn—Bodhi-body ¡in possession of 
complete enliphtenmernt. 
Nguyện thân: Nguyện Phật Thân Phật 
nguyện sanh vào cõi trời Đâu Suất—Vow- 
body, I.e. the vow to be born in and from 
the Tusita heaven. 
Hóa thân: Nrmanakaya (skÐ—Phật là 
hóa thân sanh làm người (làm thái tử nơi 
cung vua)—Buddha 1ncarnate as a man in 
the royal palace. 
Trú trì thân: Trụ trì Phật và thân sau khi 
thị tịch chỉ còn lại xá lợi thân mà trụ trì 
vào Phật pháp—The Buddha who still 
occupiles his relics or what he has left 
behind on earth and thus upholds the 
dharmas. 
Tướng hảo trang nghiêm thân: 
Sambhogakaya (sk)—Nghiệp báo Phật— 
Đó là thân Phật có vô biên tướng hảo 
trang nghiêm, là công đức báo đáp vạn 


2 
cua ten Or 


2) 





3) 


4) 


5) 


2061 


hạnh nghiệp nhân—Endowed with an 
1dealized body with all Buddha marks and 
m€TIS. 

Thế lực thân (Tâm Phật): Lấy cái tâm từ 
bi của Phật để nhiếp phục tất cả—Power- 
body, embracing all with his heart of 
m€TCY. 

Như Ý thân (Ý sinh thân): Như Ý Phật — 
Thân Phật đối với chư vị Bồ Tát thị hiện 
tùy theo ý muốn và nhu cầu của chúng 
sanh—At will body, appearing according 
to wish and need. 

Phúc đức thân (Tam muội thân): Thân 
thường trụ tam muội hay thân của phúc 
đức cao nhất—Samadhi body, or body of 
blessed virtue. 

Trí thân (Tính Phật): Đại viên trí vốn có 
chư Phật —Wisdom-body, 
nature embraces all wisdom. 
Pháp thân: Dharmakaya (skÙ—Thân Phật 
tuyệt đối (cuối cùng) — The absolute 
Buddha or essence of all life. 

Phật Cúng: Cúng dường một vị Phật—An 
offering to Buddha. 

Phật Cứu Độ Chúng Sanh Bằng Bốn 
Phương Pháp: Theo Đạo Xước (562-645), 
một trong những tín đồ lỗi lạc của Tịnh Độ 
Tông, trong An Lạc Tập, một trong những 
nguồn tài liệu chính của giáo pháp Tịnh Độ, 
chư Phật cứu độ chúng sanh bằng bốn phương 
pháp —According to Tao-Ch'o (562-645), one 
of the foremost devotees of the Pure Land 
school, in his Book of Peace and Happiness, 
one of the principal sources of the Pure Land 
doctrine. AlI the Buddhas save sentient beings 
1n four WaysS: 

I1) Bằng khẩu thuyết như được ký tải trong 
Nhị Thập Bộ Kinh: By oral teachings such 
recorded ¡n the of 
Buddhist literature. 

Bằng tướng hảo quang minh: By their 
physical features of supernatural beauty. 
Bằng vô lượng đức dụng thần thông đạo 
lực, đủ các thứ biến hóa: By their 


6) 


7?) 


8) 


9) 


nơi whose 


10 


`=< 


twelve  divisions 


2) 


3) 


wonderfllÐ powers and virues and 
transformatIons. 

Bằng các danh hiệu của các Ngài, mà, 
một khi chúng sanh thốt lên, sẽ trừ khử 
những chướng ngại và chắc chắn sẽ vãng 
sanh Phật tiền: By recitating of their 
names, which when uttered by beings, will 
remove obsfacles and result their rebirth in 
the presence of the Buddha. 

Phật Danh Quang: Famous-Light Buddha. 
Phật Danh Văn: Well-Known Buddha. 


Phật Danh Văn Quang: Well-Known-Light 
Buddha. 

Phật Di Lặc: Maitreya, người của yêu 
thương, vị Phật của tương lai. Ngài là vị Phật 
nối tiếp Phật Thích Ca. Người ta còn gọi Ngài 
là Phật của tình thương qua hình ảnh một ông 
Phật mập và luôn cười. Sự thờ cúng Phật Di 
Lặc rất phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng. 
Ngài là một trong năm vị Phật trần thế (Ca na 
đà Mâu Ni—Kanakamuni, Thích Ca Mâu N— 
Sakyamuni, Krakuchchanda, Ca Diếp— 
Kashyapa, DI Lặc—Mattreya). Ngài hiện đang 
ngự trị trên các cõi trời Đâu Xuất —Metteya, 
Loving One, the future Buddha or the Buddha- 
to-come—The Bodhisatva who will be the 
next holder of the supreme office of Buddha. 
The Buddha of Love through the image of the 
fat and always laughing Buddha. The cult of 
Mattreya 1s very widespread 1n Tibetan 
Buddhism. He 1s one of the five earthly 
Buddhas (Krakuchchanda, Kanakamuni, 
Kashyapa, Shakyamunl Maitreya) He 1s 
currently presiding ¡n the Tushita heaven. 
Phật Di Lặc Tiên Quang: Maitrciya 
Immortal Light Buddha. 

Phật Diệm Kiên: Blazing-Shoulders Buddha. 
Phật Diệt Độ: Phật Niết Bàn, sự chấm dứt 
khổ đau phiển não, và vượt qua bể khổ sanh 
tử—Buddhas nirvana—The extincion of 
suffering or delusion, and as transport across 
the bifter sea of mortality. 

Phật Diệu Âm: Wonderful Sound Buddha. 


4) 


2065 


Phật Diệu Âm Thắng: Wonderful Voice 
And Victory Buddha. 

Phật Dõng Thí: Courageous Giving Buddha. 
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang: Medicine 
Master Crystal Light Buddha. 

Phật Dược Vương (Dược Sư): Bhaisajya 
Buddha—Người thầy điều trị hay vị cứu tinh. 
Ngài đang ngự trị nơi Thiên Đường Đông Độ, 
trong khi Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực 
Lạc —Medicine teacher, frequently referred to 
as the “Medicine Buddha.” He reigns over an 
Eastern Paradise, while Amitabha relgns over 
the Western Paradise. 

Phật Đa Bảo: Đa Bảo Như Lai, một trong 
những hình ảnh trong kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa. Vị cổ Phật trồi lên từ trong lòng đất có 
tên là Đa Bảo Như Lai, dù đã nhập diệt nhưng 
pháp của Ngài vẫn còn đang được tuyên lưu. 
Ý nói chân lý là thường hằng—Prabhutaratna 
Buddha—An Important image In the Wonder 
Lotus Sutra—An ancient monument emerges 
from the ground, opens up, and reveals an 
Exunct Buddha named Prabhutaratna, who 
although extinct 1s stilI alive and teaching. This 
symbolizes the idea the truth 1s eternal. 

Phật Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương 
Phật: Tamalapattra and Chandana Eragrance 
Buddha. 

Phật Đà: 

I) Xuất phát từ động từ gốc Phạn ngữ 
“Budh” có nghĩa là hiểu rõ, thấy biết hay 
tỉnh thức. Phật là người đã giác ngộ, 
không còn bị sanh tử luân hồi, và hoàn 
toàn giải thoát—EDerived from the 
Sanskrt verb root “Budh” meaning to 
understand, to be aware of, or to awake. lt 
describes a person who has achieved the 
enlightenment that leads to release from 
the cycle of bíứth and death and has 
thereby attained complete liberation. 

Một trong mười danh hiệu của Đức Như 
Lai, thường gọi tắt là Phật: One of the ten 
names for the Tathagata. 


2) 


3) Có nhiều vị Tăng ở Ấn Độ và Trung Á 
mang “Phật Đà. —There 
numerous monks from India and Central 
Asia bearing this as part of their names. 

** For more Information, please see Phật. 

Phật Đà Ba Lợi: 

I1) Vị Tăng tên Phật Đà Ba Lợi đến Trung 

Quốc từ Kabul vào khoảng năm 676 sau 

Tây Lịch—A monk named Buddhapala, 

who arrived in China from Kabul in 

around 676 A.D. 

Vị Tăng tên Phật Đà Ba Lợi, đệ tử của 

Ngài Long Thọ, và là người sáng lập ra 

tông phái Trung Luận Tính Giáo—A 

monk named Buddhapalita, a disciple of 

Nagarjuna and of the 

Madhyamika school. 

Phật Đà Bạt Đà La: 

1) Buddhabadra (Giác Hiền Sa Môn)—Dòng 
dõi của một người bác của Phật, người đã 
dịch Kinh Hoa Nghiêm vào năm 418 sau 
Tây lịch. Ngài từ Ca Tỳ La Vệ đến Trung 
Quốc, nơi đây ngài sáng tác một số tác 


tên are 


2) 


founder 


phẩm Phật Giáo —A descendant of 
Buddha'›s uncle, who translated the 


Avatamsaka Sutra In 418 AD. He came to 
China from Kapilavastu in around 408 
A.D., her he composed several Buddhist 
works. 
2) Tên của một vị đệ tử của Dharmakosa, 
người mà Ngài Huyễn Trang đã được gặp 
bên Ấn Độ vào khoảng những năm từ 630 
đến 640 sau Tây Lịch-Name of a 
disciple of Dharmakosa, whom Hsuan- 
Tsang met in India, 630-640 A.D. 
Phật Đà Cúc Đa: Buddhagupta (skt)——Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Phật 
Đà Cúc Đa là một vị quân vương Phật tử của 
xứ Ma Kiệt Đà, là con và người kế vị của vua 
Sakraditya—According to Eitel, Buddhagupta 
Buddhist king of Magadha, son and 
successor of Sakraditya. 
Phật Đà Da Xá: Tăng sĩ Phật Đà Da Xá, còn 
được biết như là Vibhasa râu đỏ, từ thành 


Wwas a 


2066 


Kashmir đã đến Trung Hoa vào những năm từ 
403 đến 413 để dịch kinh từ Phạn ra Hoa 
ngữ—Buddhayasas of Kashmr or Kabul, 
known as “red-beard Vibhasa,” who arrived In 
China from 403 to 413 to translate Sutras from 
Sanskrit to Chinese. 
Phật Đà Đa La: Buddhatrata (skt)—Tên của 
vị Tam Tạng Pháp Sư Giác Cứu, dịch giả của 
nhiều bộ luận vào khoảng năm 650 sau Tây 
Lịch —Buddhatrata, a monk from Kashmir or 
Kabul, was a translator of many sastras, around 
650 A.D. 
Phật Đà Đề Bà: Buddhadeva (skt)—Một 
trong bốn nhà bình luận nổi tiếng Phật Giáo— 
One of the four most famous Buddhist 
commentators. 
Phật Đà Mật Đa La: Buddhamitra (sktQ)—— 
Tổ thứ chín bên Ấn Độ—Ninth patriarch in 
India. 
** For more Information, please see Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ. 
Phật Đà Nan Đề: Buddhanandi (sk)—Dòng 
dõi Thích Ca và là tổ thứ tám bên Ấn Độ ——A 
descendant of the Gautama family and eighth 
patriarch in India. 
#* For more Information, please see Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ. 
Phật Đà Phạt Na Sơn: Buddhavanagiri 
(skÐ—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển của Giáo Sư Soothill, đây là ngọn núi 
gần thành Vương Xá, nổi tiếng với những hang 
đá, mà Đức Phật đã có một thời trú ngụ tại 
đó—According to Eitel in the Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed by 
Professor Soothill, this 1s a 
Rajagrha, famous for Its rock caverns, In one 
of which Sakyamunli lived for a time. 
Phật Đà Phiến Đa: Buddhasanta (skt—Phật 
Đà Phiến Đa là một vị sư miền Trung Ấn, là 
dịch giả của khoảng mười tác phẩm Phật Giáo 
từ khoảng những năm 529-539 sau Tây Lịch— 
A monk from Central India, translator of some 
ten works from 529 to 539 A.D. 


mOufain near 


Phật Đà Tăng Ha: Buddhasimha (skt)—Một 
đệ tử của Ngài Vô Trước, vào khoảng thế kỷ 
thứ năm sau Tây Lịch, nổi tiếng về mật tu và 
tài năng xuất chúng—A disciple of Asanga, 
probably fifth century A.D. He was famous for 
his esoteric practices and lofty talents. 

Phật Đà Thập: Buddhajiva (skÙ—Một vị 
Tăng đến Trung Quốc từ Kashmir hay Kabul 
vào khoảng năm 423 sau Tây Lịch— 
Buddhajiva, a monk who arrived In China from 
Kashmrr or Kabul In around 423 A.D. 

Phật Đại Bi Quang: Greatly Compassionate 
Light Buddha. 

Phật Đại Cường Tỉnh Tấn Dõng Mãnh: 
Great Firm Vigor and Courage Buddha. 

Phật Đại Diệm Kiên: 
Shoulder Buddha. 

Phật Đại Huệ Lực Vương: Great Wisdom- 
Power Buddha. 

Phật Đại Minh: Great-Brightness Buddha. 
Phật Đại Quang: Great-Light Buddha. 

Phật Đại Thông Quang: Lipht Of Great 
Penetrations Buddha. 

Phật Đại Tu Di: Great Sumeru Buddha. 
Phật Đàn: Sự bố thí như hạnh chư Phật, đối 
lại với sự bố thí của ma. Phật đàn là bố thí một 
cách trong sạch, thanh tịnh giống như Phật 
thuyết pháp độ chúng sanh—Buddha-dana— 
Buddha-giving, 1n contrast with Mara-giving or 
preaching. Buddha-charity as the motive of 
gIving, or preaching, and of self-sacrifice, or 
self-Immolation. 


Great-Blazing- 


** For more Information, please see Nhị Đàn. 
Phật Đẳn: Ngày Phật Đản sanh, có lẽ vào 
ngày mồng 4 tháng 8; tuy nhiên, tất cả các 
nước theo Phật giáo lấy ngày trăng tròn tháng 
tư làm lễ kỷ niệm —Buddha's Binh Day, 
perhaps on the 4” month, §†" day; however, 
all Buddhist countries obseve the Full Moon 
Day of the Lunar month of Vaisakha (Apri- 
May) as Buddha Birth Day Anniversary. 


2067 


Phật Đảnh: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong 
đệ tam tòa Thai Tạng Giới được coi như là 
Phật Đảnh Tôn Thiền Định Phổ Trí Tự Tại — 
Sakyamun íún the thírd of the 
Garbhadhatu 1s represented as the Foremost 
Honoured One ¡in meditaion as Universal 
Wise SOvereign. 

Phật Đảnh Ấn: Usnisa (sk)—Dấu ấn trên 
đỉnh đầu của Đức Phật như một chùm tóc— 
The characteristic sign on a Buddha's head 
(short curls, topknot, efc). 

Phật Đảnh Chú: Thủ Lăng Nghiêm Chú— 
Sitatapatrosnisa-dharani (skt)—Bạch Tản Cái 
Phật Đảnh Đà La Ni Chú - The white- 
umbrella dharanI. 


Phật Đảnh Cốt: Buddhosnisa (skt)—Chỗ u 
lên trên đỉnh đầu của Phật, một trong những 
tướng hảo—The skull or cranial protuberance 
on the the Buddha›s head; one of his 
characteristic marks. 
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni: The 
Unisha Vijaja Dharani Sutra—Theo Pháp sư 
Thích Thiển Tâm trong Kinh Phật Đảnh Tôn 
Thắng Đà La Ni, trong tất cả các thân chú về 
Phật Đảnh, môn Đà La Ni nầy rất là tối tôn tối 
thắng, hay trừ hết tất cả những khổ não trong 
sáu nẻo luân hổi của tất cả chúng sanh— 
According to Dharma Master Thích Thien Tam 
in the Unisha Vijaja Dharanmi Sutra, In all the 
øreatest Dharani of the Buddha, this mantra 1s 
the  best, unequaled, eliminating 
suffering for all sentient beings in all the six 
realms of existence. 
1. Namo Bagabhàte 

Na Mô Ba ga pha tê. 
2. Sarvatadran lokiya 

Sạt hoa tất răn lô ky da. 
3. Pradi vitistraya 

Bơ ra di vi ti sắc tra đa. 
4. Buddhàya Bagabhàté 

Bút đà da ba ga phê tê. 
53. Tadyatha! 

Tát đi da tha! 
6. Aum! Bhrum, bhrum, bhrum 


COUuFrf 





often 


Um! Bút rum, bút rum, bút rum. 
Suddhàya suddhàya 

Suýt đà da, vi suýt đà da. 
Visuddhàya visuddhàya 

Vị suýt đà da, vi suýt đà da. 

Á Sàma sàma 

Á sá ma sá ma. 


.. Samànfa bhàvasad 


Sa măn tá phạ hoa sát. 


. Sabhàrana gatI gagàna 


Sa phả ra na ga ti ga gạ na. 


. Sabhàva visuddhi 


Xoa phạ hoa vị suýt đi. 


. Á vicanya dumam 


A vi chuân da đu măn. 


. Survàfatthà gadđà 


Sạt hoa tát thá ga đá. 


. Sùpada 


Sú ga đa. 


. Bhàra bhàcanà 


Phạ ra, phạ ca nã. 


. Amirtá pisàku 


A mi rị tá, bi sá cu. 


. Maha mùdra mandara pana 
Ma ha muýt dơ ra măn, đa ra ba na. 
. Auml Á hàra áhàra 


Uml! A hạ ra, á hạ ra. 


.. Ayusàn dhàrani 


A du săn đà ra n1. 


. uddhàya suddhàya 


Suýt đà da, suýt đà da. 


. Gagana svabhàva visuddhi 


Ga ga na xoa phạ hoa vi suýt di. 


. Usnisà vicaya visuddhi 


U sắc ni sá vi ca da vi suýt đi. 


. Sáhàsara rasami sanfonité 


Sá hạ sa ra, ra sa mi san tô ni tê. 


. Sàrava tatthàgada 


Sá ra hoa tát thá ga đa. 


.._ Avalokin 


A hoa lô Ki ni. 


. Sarvafatthàgada matté 


Sạt hoa tất thá ga đa mát tê. 


. Sàtra pàramità 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


4I. 


42. 


4. 


A4. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


Sá tra bá ra mi tá. 

Bari pùranI 

Ba rị bủ ra ni. 

NÑasà bùmipra dissité 

Na sá bủ mi bơ ra, đi sắc sĩ tê. 
Sàrava tatthagada h'ridhàya 

Sá ra hoa tát thá ga da hất rị đà da. 
Dissàna 

Đi sắc sá na. 

Disité 

Đi sắc sĩ tê. 

Aum! Mùdri mùdri maha mùdri 


Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, ma ha muýt 56. 


đơ ri. 

Vajra caya 

Hoa di ra ca da. 

Samhàdanà visuddhi 

Săn hạ đa nã VI suýt đi. 
Sàrava kama, bhàrana visuddhi 


Sá ra hoa ca ma, phạ ra na, v1 suýt đi. 


Para durikati biri visuddhi 
Ba ra đu ri ca ti, bi ri vị suýt đi. 
Pratina varadhàya ayùsuddhi 


Bơ ra ti na hoa ra đá da, a dục suýt đi. 


Samayà dissàna dissité 

Sam ma dã, đi sắc sá na, đi sắc si tê. 
Aum! Mani mani màhàmani 

Um! Ma ni, ma ni, mạ ha ma n1. 

Á mani, ámani 

Á ma nỉ, á ma ni, 

Vimani vimani màhà vimani 

Vĩ ma ni, vĩ ma ni, mạ hạ vĩ ma n1. 
Matdi matdi màhà matdi 

Mát đi mát đi, mạ ha mát đi. 
Tatthàdà bùdha 

Tát thá đá, bủ đa. 

Kuthi virisuddhi 

Cu thi vi ri suýt đi. 

Visaphora buddhi visuddhi 

Vĩ sa phổ ra, bút đi vi suýt đi. 
Aum! Hyhy 

Um! Hi hi. 

Jàya Jàya 

Dá ra, dá ra. 


2068 


50. 


51. 


32. 


33. 


34. 


55. 


SÝ 


70. 


71. 


Vijàya vijàya 

Vĩ dá ra, vĩ dá ra. 
Samara samara 

Sa ma ra, sa ma ra. 
Sabhàra sabhàra 

Sa phạ ra, sa phạ ra. 
Sàrabhà budha 

Sá ra phạ bút đa. 
Dissàna 

Đi sắc sá na. 

Dissité 

Đi sắc sĩ tê. 

Suddhi suddhi 

Suýt đi, suýt đi. 
Vàjri vàjri màhà vàjr1 
Họa di ri, họa di ri, mạ hạ họa di ri. 


. Á Vàjr 


Á họa di ri. 


._ Vàjra gàbi 


Họa di ra gạ Đi. 


. làya gàbi 


Dá ra gạ bị. 


._ Vijàya gàbi 


Vĩ dá ra gạ bị. 


._ Vàjra jvàlà gàbi 


Họa di ra, rít họa lã gạ bị. 


._ VàJro nagaté 


Hoa di rô, na ga tê. 


.. Vàjro nabàvé 


Họa di rô, na bà vê. 


._ VàJra sambàvé 


Họa di ra, sam bà vê. 


._ Vàjro vàjrina 


Họa di rô, Họa di rị na. 


._ Vàjram vabhà dumàmà 


Họa di rảm, hoa phạ đô mạ mạ. 


. Sàriram sàrabhà sattabhànaim 


Sá rị rảm, sá ra phạ, sát ta phạ năng. 


.. Tàcaya brri visuddhi 


Tả ca da, bi ri, vi suýt đi. 
Sˆya vabhà dumIi satna 

Sất da hoa phạ đô mi sát na. 
Sàrabhà gati birisuddhi 

Sát ra phạ, ga tI, bị rỊ suýt đi. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


71. 


78. 


79. 


80. 


61. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


S7. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


2069 


Sàrabhà tatthagada s°yami 

Sá ra phạ, tát tha gạ đa, sất da mi. 
Sàma sabhà sadyantu 

Sá ma sa phạ, sát dăn tu. 

Sarva tatthagada 

Sạt hoa tát tha ga đa. 

Sàma sàbhàsa dissité 

Sá ma sá phạ sa, đi sắc sĩ tê. 
Aum! S”diya s”diya 

Um! Sất đi dà, sất đi da. 
Buddhiya buddhiya 

Bút đi da, bút đi da. 

Vibuddhiya vibuddhiya 

Vị bút đi da, vi bút đi da. 
Boddhàya boddhàya 

Bồ đà da, bồ đà da. 

Viboddhàya viboddhàya 

Vi bổ đà da, vi bổ đà da. 
Mocaya mocaya 

Mô ca da, mô ca đa. 

Vimocaya vimocaya 

Vị mô ca da, vi mô ca đa. 
Suddhàya suddhàya 

Suýt đà da, suýt đà da. 
Visuddhàya visuddhàya 

Vị suýt đà da, vi suýt đà da. 
Samànta tatbiri mocaya 

Sa măn tá, tát bi ri, mô ca da. 
Samadhàya samI birisudhi 

Sa măn đá da, sa mi bi ri suýt đi. 
Sàrabhà tatthàgadà samaya h"ridàya—Sá 
ra phạ, Tát thá ga đá, sam ma da, hất rị đà 
da. 

Dissàna dissité 

Đi sắc sá na, đi sắc sĩ tê. 

Aum! Mùdri mùdri màhà mùdra 
Um! Muýt đơ ri, muýt đơ ri, mạ hạ muýt 
đơ ra. 

Mandàra pana 

Mạn đà ra bá na. 

Dissité 

Đi sắc sĩ tê. 

Svàha 

Xóa ha. 


Phật Đạo: Con đường dẫn tới giác ngộ hay 

Phật quả— The way of Buddha—The way 

which leads to Buddhahood OT 

enlightenment—The Buddhist doctrine . 

Phật Đạt Ma: Dharma Buddha. 

Phật Đăng Thủ Tuân: Thiền sư Phật Đăng 

Thủ Tuân (1079-1134), người Trung Hoa. Ngài 

khởi sự theo học Thiển với Quảng Giám Anh. 

Sau đó đến Thái Bình, nơi Phật Giám cư ngụ, 

nhưng không biết làm cách nào để nắm được 

Thiển. Sư quấn chăn lại thể rằng: “Đời nầy mà 

không thấu suốt lẽ Thiển, sẽ không bao giờ 

giở chăn ra mà nằm nghỉ.” Ngày ngồi thiển, 
đêm đứng dậy, sư dốc chí tinh nghiên Thiển 
cần mẫn cơ hồ như mất cha mất mẹ. Cứ bẩy 
ngày, rồi bẩy ngày như thế trôi qua—Zen 
master Fo-Teng-Shou-Hsun, a famous Chinese 

Zen master, was born in 1079. He began to 

study Zen under Kuang-Chien-Ying. He came 

later to T”ai-Ping, where Fo-Chien resided, but 

was at a loss how to take hold of Zen. He put a 

seal on his bedding and made this vow: “Tf I do 

not attain the experlence of Zen 1m this life, 
this will never be spread to rest my body in.” 

He sat in medifation during the day, but the 

nipht was passed standing up. He applied 

the monastery Zen most 
assiduously as 1f he had lost his parents. Seven 
weeks thus elapsed. 

e _ Nhân lúc Phật Giám thượng đường thuyết 
pháp, rằng: “Sum la vạn tượng được ấn 
thành Nhất pháp.” Nhờ đó mà Thủ Tuân 
sáng mắt ra. Phật Giám bảo: Tiếc thay 
một hạt minh châu bị gã phong điên lượm 
được.” Rồi Phật Giám bảo Thủ Tuân: Linh 
Nguyên nói rằng “nhất kiến đào hậu, trực 
chí như kim bất cánh nghi (một lần từ thấy 
hoa đào đó, cho đến bằng nay hết cả ngờ). 
Cái chỗ người ta không còn ôm ấp mối 
ngờ ấy là gì?””—When Fo-Chien gave a 
sermon saying, “A world of multiplicities 
1s all stamped with the One.” Tis opened 
the eye of Shou-Hsun. Fo-Chien said: 
“What a pity that the lustrous gem has 


himself tO 


2070 


been carried away by this lunatic!” He 
then said to Shou-Hsun: “According to 
Ling-Yun, “Since Ï once saw the peach 
bloom, I have never again cherrished a 
doubt.` What 1s this when no doubfs are 
ever cherrished by anybody?” 

Thủ Tuân đáp: “Đừng nói Linh Nguyên 
không hề ôm ấp một mối ngờ; thực tình 
chính nay chẳng thể có mối ngờ bị ôm ấp 
ở đâu cả.”—Shou-Hsun answered, “Don't 
say that Ling-Yun never cherrishes a 
doubt; 1t 1s In fact Impossible for any doubt 
to be cherrished anywhere even now.” 
Phật Giám nói: “Huyền Sa quở Linh 
Nguyên rằng “Đúng thì đúng đấy, nhưng 
chưa thật thấu triệt. Giờ hãy bảo cho ta 
biết cái chỗ thấu triệt này ở đâu?”—Fo- 
Chien said: “Hsuan-Sha criticized Ling- 
Yun, saying: “You are al ripht as far as 
you go, but you have not yet really 
penetrated." Now tell me where Is this 
unpenefrated spot.” 

Thủ Tuân đáp: “Con cảm kích sâu đậm 
tấm lòng thiết tha như bà mẹ của thầy.”— 
Shou-Hsun repled: “Most deeply I 
appreciate your grand-motherly kindness. 
Phật Giám đồng ý lời giải bày nầy. Rồi thì 
Thủ Tuân làm một bài kệ—Fo-Chien 
gave his approval to this remark. 
Thereupon, Shou-Hsun produced the 
following stanza: 

Trọn ngày nhìn trời mà không ngẩng đầu 
Khi thấy hoa đào rậm rạp mới nhướng mi 
Giả sử cho ngài có lưới trùm trời đất 

Qua khỏi quan ải rồi hãy nghỉ đi. 

(Chung nhật khán thiên bất cử đầu 

Đào hoa lạn mạn thủy đài mâu 

Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng 

Thấu đắc lao quan tức tiện hưu). 

AlI day he has been looking at the sky yet 
without lifting his head, 

Seeing the peach in full bloom he has 

for the first time raised his eyebrows: 
Mind you, however, 


there”s still a world-enveloping net 
Only when the last barrier-gate 1s broken 
through, there 1s complete rest. 

e _ Viên Ngộ Phật Quả, nghe chuyện này, hơi 
ngờ chỗ chứng của Thủ Tuân. Ngài nghĩ, 
phải để tự mình chứng kiến thực tình Thủ 
Tuân là như thế nào. Ngài cho gọi sư đến 
và cùng đi dạo núi với sư. Khi họ đến một 
đầm nước sâu, Phật Quả đẩy mạnh đồng 
hành của mình xuống nước. Không đợi 
lâu, ngài hỏi ngay: “Trước khi Ngưu Đầu 
chưa thấy Tứ Tổ thì sao?” Thủ Tuân trả 
lời: “Đầm sâu, nhiều cá.” Phật Quả hỏi 
tiếp: “VỀ sau thì sao?” Thủ Tuân đáp: 
“Cây cao vời gió.” Phật Quả lại hỏi: “Khi 
thấy và chưa thấy thì sao?” Thủ Tuân đáp: 
“Chân co chân duỗi.”” Cuộc thử thách 
hoàn toàn vừa ý Phật Quả, và do đó, Phật 
Quả đã là bá phụ của Thủ Tuân về mặt 
chánh tín—Yuen-Wu-Fo-Kuo who heard 
of this had some misgiving about Shou- 
Hsunˆs attainment he would give it a test 
and see for himself how genuine Shou- 
Hsun was. He called him in and had a 
walk with him in the mounfain. When they 
came to a deep pool, Fo-Kuo rudely 
pushed his companon Into the water. No 
sooner he did this than he asked: “How 
about NÑiu-T”ou before he saw the Fourth 
Patriarch?” Shou-Hsun replied: “Deep 1s 
the pool, many are the fish.”” Fo-Kuo 
asked agal: “How afterwards?” Shou-Hsun 
replied: “The high trees Invite a breeze.” 
Fo-Kuo asked: “How when he 1s seen and 
not seen?” Sho-Hsun replied: “The legs 
síretched are the legs bent.” The test fully 
satisfied Fo-Kuo, who was by the way 
Shou-Hsun's uncle in faith. 

Phật Đấu Chiến Thắng: Victorious In 

Battle Buddha. 

Phật Đệ Tử: Buddhiss—Disciples of 

Buddha. 

Phật Địa: Giai đoạn thứ mười trong thập địa, 

nơi mà Bồ Tát đạt tới giác ngộ cao nhất và sắp 


2071 


sửa thành Phật —Buddha-bhumi—The Buddha 
séase, being the tenth stage where the 
Bodhisattva has arrived at the point of highest 
enlightenment and ¡s Just about to become a 
Buddha. 
Phật Điền: Nơi vun trồng công đức Phật để 
chắc chắn gặt được Phật quả, đặc biệt Phật là 
một đối tượng thờ phụng và cúng dường—The 
Buddha field, in whiích the planting and 
cultivation of the Buddhist virtues ensure a rich 
harvest, especially the Buddha as an object of 
worship and the Order for almsgiving. 
Phật Điện: Buddha Hall. 
Phật Định Quang: Samadhi Light Buddha. 
Phật Đồ Trừng: Buddhasimha (sk)—Phật 
Đà Tăng Ha—Buddhacinga or Buddhochinga 
(sk)—Phật Đồ Đặng—Phật Đồ Chanh (Fo- 
Tu-Chêng)—Nhà sư Thiên Trúc, đến Lạc 
Dương vào khoảng năm 310 sau Tây Lịch. 
Ông còn được biết đến qua danh hiệu Thiên 
Trúc Phật Đồ Trừng, tu học từ bé và đắc pháp 
thần thông——An Indian monk who came to Lo- 
Yang about 310 A.D., also known as Indian 
Fo-T”u-Ch”êng, noted for his magIc. 
Phật Độ: Buddhaksetra (skt). 
() Nghĩa của Phật Độ — The meanings of 
“Buddha Realms” 
1l) Báo Độ: The land of reward, the Pure 
Land. 
Cực Lạc: Sukhavati (skt Tên của cõi 
nước thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà 
nằm về phương tây của vũ trụ—Highest 
Joy, name of the Pure Land of Amitabha 
Buddha In the west. 
Hoa Tạng Thế Giới: The Pure Land of all 
Buddhas in their Sambhogakaya. 
Phật quốc: The land or realm of a 
Buddha—The land of the Buddha”s birth. 
Thường Tịch Quang Tịnh Độ: Trụ xứ của 
chư Phật —The realm of eternal rest and 
light, and of eternal spirit (Dharmakaya), 
the abode of Buddhas. 
Phân loại Phật Độ —-Categorles 
“Buddha Realms” 


2) 


3) 


4) 


5) 


qI) of 


(A) Tứ Phật Độ—There are four kinds: 
I1) Đồng cư quốc độ: Where common beings 
and saints dwell together : 


a) Uế độ: Ta bà quốc độ—Saha world— 
Where all beimgs are subJect to 
transmisration. 

b) Tịnh độ: Thanh tịnh độ---The Pure Land. 

2) Phương tiện hữu dư quốc độ (Biến dịch 


quốc độ): Trú xứ của Tứ Thánh—The 

sphere where beIngs are still subJect to 

hpher forms of  transmigraton—The 
abode of Srota-apanna (Tu đà hườn), 

Sakrdagamin (Tư đà hàm), Anagamin (A 

na hàm), and Arhat (A la hán)—See Tứ 

Thánh Quả. 

Thực báo vô chướng ngại quốc độ: The 

bodhisattva 

reward. 

Thường tịch quang quốc độ: Buddha- 

parinrvana—Where permanent tranquility 

and enlightenment reiøn. 

(HDĐức Phật dạy về Phật Độ—The Buddha 
taught about Buddha Lands: Theo Kinh 
Duy Ma Cật, Đức Phật dạy rằng: “Này 
Bảo Tích! Tất cả chúng sanh là cõi Phật 
của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo 
hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật; tùy 
theo chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh 
lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo 
quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh 
lấy cõi Phật; tùy chúng sanh ưng theo 
quốc độ nào phát khởi căn tánh Bồ Tát 
mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ 
Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì 
muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người 
muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất 
trống, tùy ý được thành công, nếu xây 
dựng giữa hư không quyết không thành 
tựu được; Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu 
chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. 
Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở 
nơi rỗng không vậy ——According to the 

Sutra, the Buddha 

“Ratna-rasi, all specles of living beings 


3) 


realm——Final unlimited 


4) 


Vimalakrrti said: 


2072 


are the Buddha land sought by all Phật Giám Huệ Cần: See Huệ Cần Phật 


Bodhisattvas. Why 1s It so? 


Bodhisatva wins the Buddha 


Because a Giám. 
lan Phật Giáo: Buddhism. 


according to the living beings converted () Ý nghĩa của Đạo Phật— The meanings of 


by him (to the Dharma); according to the 
living beings tamed by him; according to 
the country (where they will be reborn to) 
realize the Buddha-wisdom and In which 
they will grow the Bodhisattva root. Why 
1S 1t so? Because a Bodhisattva wins the 
pure land solely for the benefit of all 
living beings. For Instance, a man can 
build palaces and houses on vacant ground 
without difficulty, but he wIll fail if he 
atfempts to build them In (emptfy) space. 
So, a Bodhisattva, In order to bring living 
beings to perfection, seeks the Buddha 
land which cannot be sought In (empty) 
Space. 

For more Information, please see Báo Độ, 
Hoa Tạng Thế Giới, and Tứ Độ. 

Phật Độc Giác: Prayetka-Buddha (sk0— 
Một chúng hữu tình mà mức độ giác ngộ gấp 
một ngàn lần một vị A-la-hán, nhưng chưa lớn 
bằng một vị Bồ Tát. Tuy nhiên, nói chung, cả 
ba đều đã giải thoát khỏi luân hồi sanh tử—An 
enlightened  being of 
enlightenment 1s one thousand times greafer 
than that of a Arhat, but not as great as that of 
a Bodhisattva. However, generally speaking, 
three of them are equal because they have 
affained liberation from the cycle of life and 
death. 

Phật Đức: Phật đức với toàn sanh, toàn quả, 
toàn bi, cứu khổ chúng sanh—Buddha-virtue— 
Buddha's perfect life, perfect fruit, and perfect 
mercy ¡in releasing all beings from suffering. 
Phật Đức Niệm: Virue And Mindfulness 
Buddha. 

Phật Đường: Pagoda. 

Phật Gia: Gia đình Phật giáo. Tất cả Phật tử 
từ Tu Đà Hoàn trở lên—The family of 
Buddhism—AlII Buddhists from Srota-apanna 
(Tu Đà hoàn) upwards. 


+ 


whose level 


l) 


2) 


3) 


Buddhism: 

Có người cho rằng đây chỉ là đời sống của 
Đức Phật, tấm gương của Đức Phật và 
những đệ tử gần gũi nhất của Ngài đặt ra, 
đó là kỳ công quang vinh của một người, 
một người đứng trước công chúng tuyên 
bố con đường giải thoát: To someone it 
can be only life of the Buddha; the 
example that the Buddha and his 
Iimmediate disciples set, that glorious feat 
of a man, who stood before men as a man 
and declared a path of deliverance. 

Với số người khác, Phật giáo có nghĩa là 
học thuyết quần chúng như đã ghi trong 
văn học Phật giáo gồm Tam Tạng kinh 
điển. Và trong đó miêu tả một triết lý cao 
quý, sâu sắc, phức tạp và uyên bác về 
cuộc đời: To others, Buddhism would 
mean the massive doctrine as recorded In 
the Buddhist Tripitaka (literafure), and 1t 1s 
described a very lofty, abstruse, complex 
and learned philosophy of life. 

Đạo Phật, một triết lý, một phương cách 
sống hay là một tôn giáo. Đều nầy không 
quan trọng. Phật giáo là giáo pháp của 
Đức Phật thuyết giảng, một nền giáo lý 
hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ của con 
người. Đạo Phật rất tôn trọng lý trí. Nhắm 
mắt tin suông là trái với giáo lý nhà Phật. 
Chính Đức Phật đã dạy: “Không nên tin 
một cách mù quáng những lời ta dạy, mà 
trước tiên hãy thử nó như đem lửa thử 
vàng để biết vàng thật vàng giả.” Đạo 
Phật không phải là một tôn giáo chuyên 
thờ cúng hay cầu xin các vị thần linh. Đạo 
Phật không cấm Phật tử tìm hiểu giáo lý 
của những tôn giáo khác. Đức Phật dạy 
nếu có những điều phải và hợp lý thì Phật 
tử có quyên tự do thụ nhận cho dù điều ấy 
là giáo lý của một tôn giáo khác. Đạo 


2073 


Phật khác với các tôn giáo và các chủ 
nghĩa khác ở chỗ tôn trọng quyền nhận 
xét của cá nhân, tự do tư tưởng và phát 
triển lý trí. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy 
rằng giáo lý của Ngài không có gì dấu 
diếm trong tay áo cả. Ngài còn nói thêm 
rằng giáo lý tùy thuộc vào vào sự thấu 
hiểu chân lý của con người, chứ không 
phải tùy thuộc vào ân huệ của một vị thần 
linh hay bất cứ quyền năng nào khác. Đức 
Phật còn nhấn mạnh về sự tự do dò xét 
khi Ngài bảo các đệ tử rằng nếu cần phải 
xét đoán ngay cả Đức Như Lai nữa, để có 
thể hoàn toàn tin chắc giá trị của vị Thầy 
mà mình đang theo. Phật day rằng chúng 
ta phải học, hiểu, hành rồi mới tin. Ngài 
nhắc nhở rằng nếu chưa hiểu hoặc còn 
hoài nghi mà mê muội tin theo là phỉ báng 
Phật. Hoài nghi không phải là một cái tội, 
vì Phật giáo không có những tín điều buộc 
phải tin theo. Hoài nghi tự nhiên mất khi 
con người hiểu rõ, thấy rõ sự thật, thấy rỏ 
chân lý: Buddhism—Buddha teaching— 
Buddhism 1s a philosophy, a way of life or 
a relipion. The teaching of Buddha. This 1s 
not Important. Buddhism ¡1s what the 
Buddha taught. His teaching was based on 
human ¡inner wisdom. Buddhism always 
values Blndly believinng in 
everythng is contrary to Buddha”s 
teaching. The Buddha taught: “Do not 
believe blindly in my teachings. Always 
test them like using fire to test gold to 
determine whether it Is authentic or 
counterfeit.” Buddhism 1s not a religlon 
versed In worshipping and ¡mploring 
favors from detties. It 1s different from 
other religlons and doctrines 1n that 1t 
respects personal opinions, beliefs, and 
intellectual development. Buddhism does 
not prevent Ifs disciples from learning 
other religIous teachinss. The Buddha said 
that 1f there were reasonable and ratlonal 
teachinøs In other religions, His followers 


TeaSØn. 


Á) 


3) 


were free to reapect such things. From that 
basic principle, the Buddha declared that 
there was nothing hidden ¡n the sleeve of 
His saffron robe when referring to His 
teachings. He also added that His doctrine 
WaS with people 
understood the Truth. It did not depend on 
the favors bestowed by any delty or any 
other The Buddha 
emphasized the concept of free Inquiry 
when He asked His disciples to judge 
even the Tathagata In order to have an 
utter trusffulness in Him. He asked them to 
study, understand, and believe latter on. 
Whoever has not yet understood or still 
has doubt but blindly believes has thus 
defamed the Buddha. Doubt 1s not a sin 
because Buddhism has no creed to be 
beleved. Doubt will automatically 
dissipate when people fully understand or 
perceive the Truth. 

Danh từ Phật giáo được lấy từ gốc Phạn 
ngữ “Bodhi” có nghĩa là “Giác ngộ,” và 
do vậy Phật giáo là triết lý của sự giác 
ngộ. Chính vì thế mà định nghĩa thật sự 
của Phật giáo là “Diệu Đế.” Đức Phật 
không dạy từ lý thuyết, mà Ngài luôn dạy 
từ quan điểm thực tiễn qua sự hiểu biết, 
giác ngộ và thực chứng về chân lý của 
Ngài: The name Buddhism comes from 
the word “Bodhiï” which means “waking 
up,” and thus Buddhism 1s the philosophy 
of Awakening. Therefore, the real 
defimtion of Buddhism 1s Noble Truth. 
The Buddha did not teach from theorles. 
He always taught practical 
standpoint based on His understanding, 
His enliphtenment, and His realization of 
the Truth. 

Với Đức Phật, con người là tối thượng, 
nên Ngài đã dạy: “Hãy là ngọn đuốc và là 
nơi nương tựa của chính bạn, chớ đừng tìm 
nơi nương tựa vào bất cứ nơi nào khác.” 
Đó là lời nói chân thật của Đức Phật. 


COnSistent how 


spiritual  power. 


fom a 


2074 


Ngài đã từng nói: “Tất cả những øì thực 
hiện được đều hoàn toàn do nỗ lực và trí 
tuệ rút ra từ kinh nghiệm bản thân của con 
người. Con người làm chủ vận mệnh của 
mình. Con người có thể làm cho cuộc đời 
mình tốt hơn hoặc xấu hơn. Con người nếu 
tận sức tu tập đều có thể thành Phật.”— 
To the Buddha, man 1s a supreme being, 
thus, he taught: “Be your own torch and 
your own refugøe. Do not seek refuge in 
any other person.” This was the Buddha”s 
trutful word. He also said: “AlII 
realizatons come effort and 
intelligence that derive from one”s own 
experience. Man Is the master of his 
destiny, since he can make his life better 
or worse. If he tries his best to cultivate, 


from 


he can become a Buddha. ” 
qI) Có hai tông phái Phật Giáo chính—There 
are two main branches: 

l) Nam Tông: Theravada (sk)—Tiểu Thừa 
hay giáo pháp của hàng Trưởng Lão, xuất 
phát từ Nam Ấn Độ, lan rộng đến Tích 
lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào và Cam 
Bố The Southern 
(Teachings of the Elders), also known as 
the Hinayana, which arose in southern 
India, whence 1t spread to Ceylon, Burma, 
Thailand, Laos and Cambodia—For more 
information, please see Hinayana in 
sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Bắc Tông: Mahayana (skt—Đại Thừa, 
khởi động từ Bắc Ấn Độ đến Tây Tạng, 
Mông Cổ, Trung Quốc, Việt Nam, Triểu 
Tiên và Nhật Bản. Không giống như Tiểu 
Thừa có khuynh hướng bảo thủ và không 
uyển chuyển, Đại Thừa tự thích ứng với 
các nhu cầu của các dân tộc có nền tảng 
chủng tộc và văn hóa khác nhau, và có 
mức độ hiểu biết khác nhau—The 
Mahayana moved from northern India to 
Tibet, Mongolia, China, Vietnam, Korea, 
and Japan. Unlike Southern Buddhism, 
which tended to remain conservafive and 


or Theravada 


2) 


doctrinaire, the Mahayana adapted Itself 
to the needs of peoples of diverse racial 
and cultural backgrounds and varying 
levels of understandinp—For more 
1nformation, please see Đại Thừa and Đại 
Thừa Tông. 
Phật Giáo Ấn Độ: Trong các thế kỷ thứ 1 và 
thứ 2 sau khi Đức Phật nhập diệt, thật khó mà 
phân biệt được Phật giáo với nhiều giáo phái 
khổ hạnh khác. Rõ ràng là đến thời kỳ 
Maurya, Phật giáo mới nổi lên thành một tôn 
giáo riêng biệt. Nhưng vào thời nầy Phật giáo 
cũng chỉ giới hạn ở các vùng Ma Kiệt Đà, 
Kiểu Tất La mà thôi. Các cộng đồng tu sĩ nhỏ 
cũng có thể đã có mặt ở phía Tây tại Mathura 
và Ujjayini. Trong thời gian diễn ra nghị hội 
thứ hai tại thành Tỳ Xá Ly (Vaisali) khoảng 
một trăm năm sau Đức Phật, thư mời đã gửi 
đến các cộng đồng tu sĩ ở những nơi xa như 
Patheya, Avanti, Kausambi, Sankasya và 
Kanauji. Mathura đã trở thành một trung tâm 
Phật giáo quan trọng trong những năm đầu của 
thời kỳ cực thịnh Maurya. Lịch sử Phật Giáo 
Ấn Độ trong thời kỳ nầy xét theo bể ngoài thì 
không phải là thời kỳ yên nh. Do sự bành 
trướng dần dần của Phật giáo và vì thiếu thông 
tin thường xuyên giữa những cộng đồng cách 
xa nhau nên giáo hội mất dân tính thống nhất. 
Các ảnh hưởng địa phương từ từ tác động lên 
cách cư xử của các cộng đồng, uốn nắn họ 
theo những kiểu khác nhau. Điều nầy cuối 
cùng đã làm nảy sinh ra nhiễu trường phái 
khác nhau. Dưới triều vua A Dục, giáo hội hẳn 
đã bộc lộ sự phân hóa và các bia ký của vua A 
Dục cho thấy nhà vua đã áp dụng những biện 
pháp đặc biệt để cứu vãn sự thống nhất của 
giáo hội. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, sự bảo trợ 
của vua A Dục tất nhiên đã góp phần truyền 
bá đạo Phật không chỉ trong vương quốc của 
ông, mà còn đến tận những vùng đất xa xôi. 
Có thể hiểu được rằng sau sự cải tổ Giáo Hội 
Ma Kiệt Đà tại nghị hội lần thứ ba và với sự 
hợp tác của nhà vua, đã có những cố gắng 


2075 


truyền bá đạo Phật đến những quốc gia xa xôi. 
Hoạt động truyền bá ban đầu có thể không 
thành công nhiều để gây sự chú ý của nước 
ngoài nhưng các điều được ghi lại cùng các 
tượng đài Phật giáo trong các thời kỳ sau vua 
A Dục đã chứng minh rõ ràng bên trong lãnh 
thổ của Maurya các hoạt động ấy đã thành 
công lớn. Đến các đời vua Sunga thì Phật giáo 
mất đi sự bảo trợ. Các tài liệu Phật giáo đều 
mô tả Pusyamitra Sunga như là một người 
ngược đãi tín đô Phật giáo. Tuy nhiên, sự phá 
hoại Phật giáo nhất thời của Pusyamitra không 
đạt hiệu quả vì dân chúng vẫn đứng về phía 
Phật giáo. Sức mạnh của quần chúng là nguồn 
gốc của sự tiến triển lớn lao mà Phật giáo đã 
thực hiện được dưới thời Sunga-Kanva. Điều 
nầy được thấy rõ qua số lượng cúng dường to 
lớn của tư nhân dành cho Phật giáo được chép 
trên các đài kỷ niệm thời ấy. Một số công 
trình Phật giáo nổi tiếng như bảo tháp Bharhut, 
hầm Karle và bảo tháp Sanchi đều thuộc vào 
thời kỳ Sunga-Kanva và chứng minh cho sự 
phồn thịnh đáng kể mà Phật giáo có được vào 
thời kỳ nây. Phật giáo đã phát triển từ một tôn 
giáo của chùa chiển thành một tôn giáo của 
toàn dân. Phật giáo đã trở thành một tôn giáo 
thờ thần mà đối tượng thờ cúng là Đức Phật 
cùng xá lợi của Ngài. Chính vào thời kỳ nầy, 
Phật giáo đã được những người Hy Lạp ở miền 
Bắc hưởng ứng. Vua Menander là người vô 
cùng mộ đạo. Sau khi đặt kinh đô tại Sakala, 
ông đã có nhiều hành động sùng mộ đạo Phật. 
Kể từ thời vua Menander, nhiều người Hy Lạp 
ở Ấn Độ đã nhận đạo Phật làm tôn giáo của 
mình và sau đó họ đã tham gia cúng dường các 
chùa chiển Phật giáo. Các văn bản Ba Li cho 
thấy người Hy Lạp còn tham gia vào các hoạt 
động truyền giáo. Chúng ta được biết rằng sau 
khi nước Yavana (Hy Lạp) theo đạo Phật thì 
tôn giả Mục Kiền Liên Tư Đế Tu 
(Mogssliputra-Tissa) đã đến nước nầy và chọn 
được một trưởng lão Hy Lạp là Dharmaraksita 
cho công việc truyền giáo. Dharmaraksita sau 
đó được cử đến nước Aparantaka, ông thuyết 


giảng chánh pháp thành công tại đây và đã 
hóa độ cho hàng ngàn người kể cả phụ nữ và 
các nhà quý tộc. Người Hy Lạp tại Ấn Độ đã 
tạo nên một kiểu nghệ thuật Phật giáo mới 
mẽ, được gọi là Ấn Độ-Hy Lạp (Indo-Greek), 
phát triển chủ yếu tại Punjab và miền Tây Bắc 
Ấn Độ. Sự phát triển nhanh chóng của Phật 
giáo dưới thời vua A Dục đến nhiều vùng đất 
khác nhau của Ấn Độ đã làm nảy sinh nhiều 
hệ phái Phật giáo được ghi là lên đến 18 hệ 
phái. Sự phát sinh ra các hệ phái nầy phần lớn 
không phải do sự khác biệt về giáo lý mà là 
do yếu tố địa lý. Với sự lan rộng của đạo Phật, 
đã có nhiều cộng đồng được thành lập tại 
nhiều nơi trong nước. Vì không có sự phối hợp 
nên nhiều cộng đồng đã nghĩ ra những cách 
riêng để duy trì giáo pháp. Trong vài trường 
hợp, sự khác biệt giữa các trường phái thật 
không đáng kể. Đó là lý do một số trường phái 
đã biến mất hoặc hòa lẫn vào các trường phái 
khác chỉ sau một thời gian ngắn. Đại Chúng 
Bộ (Mahasanghika) trong thế kỷ thứ hai sau 
ngày Đức Phật nhập diệt, đã nảy sinh ra tám 
trường phái khác nhau, trong đó nổi bật nhất là 


là các trường phái Nhất Thuyết Bộ 
(Ekavyavaharika), Thuyết Xuất Thế Bộ 


(Lokottaravada), Tây Sơn Trụ Bộ (Aparasaila), 
Đông Sơn Trụ Bộ (Uttarasaila). Sự phân chia 
bắt đầu trong phái Thượng Tọa Bộ 
(Sthaviravada) một thế kỷ sau đó. Sự phân 
phái đầu tiên làm nảy sinh ra hai trường phái 
Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvastivada) và Tuyết 
Sơn Bộ (Mula-Sthaviravada hay Haimavata). 
Từ khi thành hình tại Tỳ Xá Ly, Đại Chúng Bộ 
chỉ giới hạn chủ yếu ở phía Đông rồi từ đó lan 
rộng ra, đặc biệt là về phía Nam. Những tín đồ 
của trường phái nầy có lẽ đã không tạo nên 
một cộng đồng lớn ở phía Bắc vì chỉ được nói 
đến trong hai câu ghi khắc mà thôi. Đại chúng 
Bộ tạo nên một văn hệ riêng và tự cho là đã 
duy trì được truyền thống đích thực nhất của 
Phật giáo ban đầu, coi mình dòng dõi của tôn 
giả Ca Diếp, người đã triệu tập nghị hội Phật 
Giáo lần thứ nhất theo truyền thống. Sự hiện 


2076 


hữu của gần như tất cả các nhánh của Đại 
Chúng Bộ tại vùng Dhanyakataka cho thấy 
rằng nơi đây đã trở thành thành lũy quan trọng 
nhất. Đại Chúng Bộ dưới sự bảo trợ của 
Satavahanas và những người kế vị ở thung 
lũng Krishna. Các trường phái nầy tiếp tục 
phôn thịnh cho đến thế kỷ thứ 3 hoặc thứ 4 sau 
Tây Lịch. Các trường phái sinh ra từ Thượng 
Tọa Bộ cũng đã để lại dấu ấn rõ rệt trong văn 
học và bia ký từ thời kỳ Sunga cho đến thời 
kỳ Kusana, và có thể nói là đã phát triển từ 
năm 200 trước Tây Lịch đến năm 200 sau Tây 
Lịch. Đại Chúng Bộ và các nhánh của phái 
nầy phát triển mạnh chủ yếu ở phía Bắc. 
Trường phái nầy được đánh giá cao tại các 
vùng Mathura đến Nagara và từ Taksasila đến 
Kashmir. Triều đại Ca Sắc Nị Ca (Kanishka) 
cũng là một cột mốc quan trọng trong lịch sử 
Phật giáo. Nhà vua không chỉ là một thí chủ 
lớn của tôn giáo nầy mà còn được xem như 
một trong số các nhân vật quan quan trọng đã 
định ra phương hướng cho Phật giáo trong các 
thời kỳ về sau. Chính trong giai đoạn nầy mà 
nghệ thuật Phật giáo trường phái Ấn Độ-Hy 
Lạp đã có sự phát triển to lớn nhất. Các tu sĩ 
Phật giáo từ Ấn Độ đã đưa Phật giáo đến vùng 
Trung Á và Trung Hoa. Phái Đại Thừa với ảnh 
hưởng rộng lớn cũng được thành hình vào thời 
kỳ nầy. Vua Ca Sắc Nị Ca rõ ràng đã góp 
phần quan trọng vào sự phát triển của Phật 
giáo. Đến triều đại Gupta Phật giáo lại nhận 
được một sức đẩy mới. Mặc dù các vị hoàng 
đế là người Bhagavata gắn bó với Bà La 
Môn, nhưng họ có thiện cảm với đạo Phật. 
Theo tài liệu còn ghi lại, trong thời gian đầu từ 
thế kỷ thứ 5 đến cuối thế kỷ thứ 6, đã có nhiều 
sự cúng dường từ các tư nhân trong những 
vùng Kausambi, Sanchi Bodh-Gaya và 
Mathura. Một số lớn tài liệu do những người 
hành hương từ Trung Hoa đến Ấn Độ vào thời 
kỳ nây đã viết, đã cho thấy rõ tình hình Phật 
giáo ở nước nầy. Ngoài ra, các công trình nghệ 
thuật của Phật giáo với những di tích còn lại ở 
Mathura, Sarnath, Nalanda, AjantaBagh và 


Dhanyakataka đã nói lên một cách hùng hồn 
về sự phồn thịnh của đạo Phật dưới triều đại 
Gupta. Tôn giả Pháp Hiển, người đã đến Ấn 
Độ dưới triều đại Chandragupta II, xác nhận 
tình hình phát triển của Phật giáo , đặc biệt là 
ở Uddiyana, Gandhara, Mathura, Kanauji, 
Kosala, Magadha, và Tanralipti. Việc xây 
dựng các tu viện ở Na Lan Đà cũng nhờ vào 
sự bảo trợ của các quan chức thời Gupta. Từ 
giữa thế kỷ thứ 7 trở đi, qua các tư liệu, chúng 
ta lại thấy rõ về tình trạng Phật giáo tại Ấn 
Độ. Phật giáo đã đạt đến đỉnh cao trong thời 
kỳ nầy, nhưng cũng đã cho thấy một vài triệu 
chứng suy thoái. Mặc dù vậy, một số trung 
tâm nghiên cứu Phật giáo lớn như Na Lan Đà 
và Valabhi vẫn còn tỏa sáng rực rỡ. Vua 
Harshavardhana trong những ngày cuối đời đã 
trở thành tín đổ của Phật giáo Đại Thừa. Ở 
phía Tây, các vua của triều đại Maitraka tại 
Valabhi đã trở thành những người bảo trợ cho 
đạo Phật từ giữa thế kỷ thứ 6. Nhiều di tích 
Phật giáo được tìm thấy ở Valabhi xác nhận sự 
hiện diện của Phật giáo tại vùng nầy cho đến 
thế kỷ thứ 10. Thế kỷ sau triều đại Harsha 
chứng kiến một tình trạng hỗn loạn không 
thuận lợi cho việc phát triển một tôn giáo chùa 
chiền như đạo Phật, vốn lệ thuộc quá nhiều 
vào sự bảo trợ của chính phủ. Phật giáo vẫn 
còn tổn tại tại Kashmir, thung lũng Swat, 
Valabhi và các nơi ở phía Bắc trong tình trạng 
rất sa sút. Tuy nhiên, trong khi Phật giáo đang 
biến mất dần dân tại nhiều nơi ở Ấn Độ, thì 
tôn giáo nầy lại có sự hổi sinh đáng kể tại 
miễn Đông Ấn với sự bảo trợ của triểu đại 
Pala. Hầu hết các quan chức của triều đại nầy 
đều là những Phật tử sùng đạo. Họ là những 
nhà tài trợ mới cho tu viện Na Lan Đà và cả 
cho việc xây dựng những tu viện mới như 
Vikramashila, OdantapurI và Somapuri. Do đó, 
mặc dù một số trung tâm nghiên cứu Phật giáo 
lâu đời bị xem nhẹ trước thời Gupta, nhưng 
dưới triểu nầy lại có thêm những trung tâm 
mới được thiết lập. Trong số đó, Kashmir là 
trung tâm nghiên cứu Phật giáo nổi bật nhất. 


2077 


Sau đó, khi trung tâm Na Lan Đa được xây 
dựng thì trung tâm công việc nghiên cứu được 
chuyển dân qua Đông Ấn. Na Lan Đa chiếm 
ưu thế trong toàn bộ thế giới Phật giáo suốt 
gần ba thế kỷ, từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 
9. Tuy được sự bảo trợ của các quan chức lớn 
trong dưới triều đại Pala, Na Lan Đa vẫn sớm 
bị lấn át bởi Vikramashila và Odantapuri, được 
thành lập dưới các triều vua Pala. Miền Đông 
Ấn với những viện nghiên cứu mới lập đã giữ 
độc quyền nến văn hóa Phật giáo từ thế kỷ thứ 
9 đến thế kỷ thứ I2—During the first and 
second centuries after the Nirvana of the 
Buddha, Buddhism hardly be 
distinguished from other ascetic movemen(s. Ït 
was evidently 1n the Maurya period that 
Buddhism emerged as a distinct religion. But 
even at the beginning of this period, Ifs 
activitiles were mainly confined to Magadha 
and Kosala. Small communitles of the Sangha 
may have come Into existence also ¡in the 
West, in Mathura and UJJayini. At the time of 
the Second Council, which was held at Vaisali 
about a hundred years after the Buddha, 
1nvifations were sent to communitles In distant 
places lHke Patheya, Avanti, Kausambi, 
Sankasya and Kanauji. Mathura had become 
an Iimporfant centre of Buddhism ¡1n the early 
years of Maurya supremacy. The history of 
Buddhism in this period was not an undisturbed 
one. Owing to the gradual expansion of 
Buddhism of  regular 
Communication the đistant 
communities, the Sangha was gradually losing 
ISšÃ uniy. Local ¡infiuences were slowly 
affecting the of the varilous 
communites and shaping them in different 
ways. This ultimately gav€ rIse fO VarIOUS 
schools. During the reign of Ashoka, the 
Sangha must have shown symptoms of serIous 
disintesration and the Inscriptions of Ashoka 
tell us that he took special measures to 
safeguard 1s unity. According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-Eive Hundred Years of 


could 


and for want 


between 


conduct 


Buddhism, Ashoka's patronage must have 
contributed to the spread of Buddhism not only 
within the empire but also to distant lands even 
1n his lifetime. Ït is quite conceivable that after 
the reorganization of the Magadhan Sangha at 
the Third Council and with the cooperation of 
the emperor himself, efforts were made to 
cary Buddhism to distant countries. The 
success of the first missionary activity might 
not have been very great so far as foreign 
countriles were concerned, but the epigraphic 
records and Buddhist monuments of post- 
Ashokan times bear clear testimony to the fact 
that within the Maurya empire such acfIVities 
must have had great success. With the advent 
of the Sungas, Buddhism lost official 
patronage. The Buddhist 
unanimous in representing Pusyamitra Sunga 
as a persecutor of Buddhists. The temporary 
underminng of Buddhism by Pusyamitra, 
however, was Ineffective, for the people had 
taken up the cause of Buddhism. His popular 
Support was at the root of the øreaf prOgT€SS 
made by Buddhism during the Sunga-Kanva 
period. This is made amply clear by the very 
large number of private donations recorded on 
the Buddhist establishments like the Bharhut 
stupa, the Karle caves, and the Sanchi stupa 
belong to the Sunga-Kanva period and testfy 
(to the preat prosperity which Buddhism 
enJoyed then. Buddhism had developed from a 
monastic relipion Into a popular one. lí had 
become a theistic religion with the Buddha and 
his relics as cult obJects. It was at this time that 
Buddhism was adopted by the Greeks In the 
North. King Menander was a great champion 
of the faith. After he had established his 
capital at Sakala, he performed many acts of 
piety. From Menanderˆs time many Greeks In 
India adopted Buddhism as their religion, and 
thereafter played the part of donors 
Buddhist establshments The Pali 
represent the Greeks as taking part even In 
missionary activitIes. We are told that after the 


accounfs are 


tO 
texfs 


2078 


conversion of the Yavana (Greek) counftry to 
Buddhism, Moggaliputra-Tissa went to that 
COUntry Greek  Elder, 
Dharmaraksita miSSIOnary WOIK. 
Dharmaraksita was then sent to the country of 
Aparantaka where he successfully preached 
the Law of the Buddha and converted 
thousands of people ¡Including women and 
The Greeks 
responsible for evolving a new style of 
Buddhist art, usually known as Indo-Greek, 
which flourished mostly in the Punjab and 
north-western India. The rapid expansion of 
Buddhism during Ashoka”s time to varlous 
parts of India resulted ¡n the rise of Buddhist 
sects  whose number Is øiven as eiph(een. The 
Oorigin of these sec(s was not due so much to 
doctrinal differences, except In cerfain cases, 
as to the geographical factor. With the spread 
of Buddhism, communitiles were founded in 
Varlous parts of the country. As there was no 
coordinating organizaton, many of the 
communites developed their own traditions 
for the preservation of the ancIent teachings. In 
the differences between the 


and selected  a 


for 


nobles. In India were also 


SOme€_ Cas€s, 
schools were Insipnificant. That Is why a 
number of them either disappeared or merged 
with the others withn a short time. The 
Mahasanghika during the second century after 
the Nirvana of the Buddha gave rise to eipht 


diferent schools, among whích the 
Ekavyavaharika, the Lokottaravada, the 
Aparasaila and the Uttarasaila were 


prominent. Division sfarted In the Sthaviravada 
camp a century later. The first schism øave rise 
to two schools, the Sarvastivada and the Mula- 
sthaviravada (also called the Haimavata). 
Snce 1s ñncepion 1n Vaisali, the 
Mahasanghika was mostly confined to the East 
from where 1t spread, especially to the South. 
The followers of this school probably did not 
consfifute a strong commumity 1n the North as 
they are menfioned only In tfwo InscrIptions. 
The Mahasanghika developed a literature of 


1{s own and In fact It claimed to have preserved 
the most authentic tradition of early Buddhism 
In so far as 1t traced 1ts lineage from 
Mahakasyapa who was responsible for 
convoking the first Buddhist Council, at which 
the Canon was recied for the first time 
according tradiion. The existence of 
practically all the of the 
Mahasanghika mentioned in literature in the 
reglon of Dhanyakataka shows that it had 
become the most Iimporfant stronghold of the 
Mahasanghika under the patronage of the 
Sata-vahanas and their successors 
Krishna valley. These schools contnued to 
prosper till the 3“ or 4” century A.D. The 
schools arisine from other the 
Sthaviravada, have also left their definite mark 
1n literature and epigraphy from the Sunga 
period rigpht up to the Kusana period and may 
be said to have flourished from 200 B.C. to 200 
A.D. The Sarvasivada and 1ts branches 
flourished mostly the North. The 
Sarvastivada school was held in esteem In the 
entire reglon from Mathura to Nagara (Hara) 
and from Taksasila to Kashmir. Kanishka”s 
reign Is also a landmark 1n the history of 
Buddhism. Tradition not only represents him as 
a great paton of the relgion but also 
assoclates him with a galaxy of Buddhist 
masters who shaped Buddhism 1n later times. lt 
was In this period that the Indo-Greek school 
of Buddhist art achieved Its  greatest 
development. Buddhist monks from India 
carried Buddhism to Central Asia and China. A 
new form of Buddhism, the Mahayana, of far- 
reaching  consequence, to be 
evolved at teh sthe time. Kanishka must have 
confributed a good deal to the progress of 
Buddhism. With the advent of the Gupta 
dynasty, Buddhism received a new impetus. 
Although the Gupta emperors 
Bhagavatas, the adherents of Brahmanical 
faith, they were sympathetic towards the cause 
of Buddhism. We have a number of important 


tO 
branches 


in the 


canp, 


in 


also came 


W€F€ 


2079 


description recording øIfts of private donors In 
the regions of Kausambi, Sanchi, Bodh-Gaya, 
and Mathura from the beginning of the 5° 
century A.D. till the end of the 6”. There is a 
large number of records, writen by the 
Chinese pilgrims who came to India in thĩs 
period, which throw lipht on the condition of 
Buddhism in this country. Moreover, Buddhist 
art with 1ts relics at Mathura, Sarnath, Nalanda, 
AjJanta Bagh and Dhanyakataka speaks 
eloquently of the prosperity that Buddhism 
enjoyed In the Gupta period. Fa-Hsien, who 
Inda durning the relgn of 
Chandragupta II, testifles to the flourishing 
of  Buddhism,  especlally 
Uddiyana, Gandhara, Mathura, Kanaulji, 
Kosala, Magadha and Tanralipti. The 
foundation of the Iinstitutons at Nalanda was 
also due to the patronage of the Gupta rulers. 
From the middle of the 7° century A.D. again 
we have a number of records giving a clear 
pIcture of the condition of Buddhism in India. 
So ar as 1fs exfent 1s concerned, it had reached 
1s heipht In this period but it also showed 
certain symptoms of decay. Nevertheless, 
some of the great centres of Buddhist study 
like Nalanda and Valabhi were still keeping 
the  liphí burnng vigorously. King 
Harshvardhana in his later days became a 
follower of Mahayana Buddhism. In the West 
the rulers of the Maitraka dynasty at Valabhi 
had become patrons of the Buddhist faith from 
the middle of the 6” century A.D. Numerous 
Buddhist relics discovered at Valabhi testify to 
the existence of Buddhism 1n that area up to 
the 10” centuy A.D. The centuy that 
followed  Harsha 's 
unfavorable to the growth of a monastic 
religlon like Buddhism, which depended so 
much on the patronage of the rulers. Buddhism 
sull lingered ¡in Kashmnr, Swat Valley, 
Valabhi, and other places in the North but Ifs 
condition was far from prosperous. However, 
while Buddhism was slowly disappearing from 


came {O 


condition 1n 


rule saw a sfate Of 


other parts of India, 1t experienced another 
great revival In eastern India under the 
patronage of the Pala dynasty. Most of the 
rulers of this dynasty  were devout Buddhists. 
They were responsible for new endowmenfs to 
the Nalanda monastery and also for the 
foundaton of new monasteries, 
Vikramashila, (Odanfapuri, and Somapur. 
Although some of the old centres of study had 
fallen into neglect before the rise of the 
Gupftas, new and more vigorous cenfres came 
1nfo existence under them. These new centres 
were numerous but, during the early Gupta 
period, Kashmir was the most Important and 
predominant centre of Buddhist studies. Later, 
after the foundation of Nalanda the centre of 
sttdies gradually shifed to eastern India. 
NÑalanda dominated the whole Buddhist world 
for nearly three centuries, from the 6” to the 
9°. In spite of the patronage of the great Pala 
rulers, however, Nalanda was soon eclipsed by 
two other Vikramashila 
Odantapuri which had been founded under the 
Palas. Eastern India, with Its new Insfitutions, 
Vikramashila, Odantapun, Jagaddala, ˆ, 
Vikramapuri, etc., almost monopolized the 
commerce in Buddhist culture from the 9” to 
the 12” centuries A.D. 

Phật Giáo Bắc Tông: Mahayana Buddhism 
or Northern school —See Mahayana, Đại Thừa 
and Đại Thừa Tông. 

Phật Giáo Ca: Buddhist anthem. 

Phật Giáo Cam Bốt: Theo Giáo Sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, nhiều phát hiện khảo cổ học và Biên 
Niên Sử Trung Hoa cho thấy rằng từ cuối thế 
kỷ thứ 5, Phật giáo đã phát triển tại Cam Bốt, 
dù rằng chưa chiếm được một địa vị nổi bật, vì 
ít được biết đến so với một số hệ phái Bà La 
Môn. Đại đế Yasovarman trị vì vào cuối thế 
kỷ thứ 9 đã cho xây một đại tịnh thất 
(Saugatasrama) dành riêng cho các tu sĩ Phật 
giáo và ban hành những qui định tỉ mỉ về việc 
điểu hành tịnh thất nầy. Vua Jayavarman II 


such as 


1nstitutions. and 


2080 


(1181-1220) là một Phật tử sùng đạo và đã 
được truy phong danh hiệu 
Mahaparamasaugata sau khi qua đời. Tài liệu 
ghi chép về triều đại của ông thể hiện một 
cách đẹp đẽ nhân sinh quan điển hình của đạo 
Phật. Sự đóng góp của ông trong việc xây 


dựng các công trình tôn giáo vô cùng to lớn. 
Một tài liệu khác bằng tiếng Phạn về vua 


Jayavarman VII, cho ta chỉ tiết thú vị về tâm 
đạo của vợ ông. Theo lời kể thì Jayavarman 
lần đầu tiên đi đến Chiêm Thành, hoàng hậu 
là Jayarajadevi đã tỏ lòng chung thủy của 
mình bằng trải qua khổ hạnh nhiều ngày. Bà 
liền được chị mình khai tâm đạo Phật. Bà đã 
cử hành một buổi lễ, qua đó bà có thể nhìn 
thấy ảnh chồng mình hiện ra trước mặt. Đến 
khi nhà vua trở về, bà càng gia tăng các công 
việc từ thiện và lòng mộ đạo. Phật giáo tiếp 
tục phát triển ở Cam Bốt trong thế kỷ 13. Tuy 
nhiên, cần nhớ rằng mãi cho đến thời điểm đó, 
mặc dù đạo Phật có điều kiện thuận lợi để 
phát triển nhưng vẫn không trở thành quốc 
giáo và thậm chí cũng không là một tôn giáo 
chiếm ưu thế tại đất nước nầy. Không có chi 
tiết chính xác là Phật giáo đã đạt tới địa vị nầy 
vào lúc nào. Nhưng sự thay đổi nầy chắc chắn 
là do ảnh hưởng của người Thái Lan, vốn là 
những tín đồ Phật giáo cuồng nhiệt và họ đã 
xâm chiếm một phần lớn đất đai của Cam Bốt. 
Trong khi vào lúc đầu thì Thái Lan chịu ảnh 
hưởng Phật giáo Cam Bố, thì nay vai trò đã 
đảo ngược lại, người Cam Bốt dưới ảnh hưởng 
của người Thái Lan đã chuyển tín ngưỡng gần 
như toàn bộ theo đạo Phật. Ngay cả các vị 
Thần trong các đển lớn như Đế Thiên Đế 
Thích (Angkor Vat) cũng được thay thế bằng 
những tượng Phật. Chúng ta không thể tìm 
thấy bằng chứng đích xác về các giai đoạn của 
sự chuyển đạo nầy, nhưng Phật giáo đã dần 
dần trở thành một tôn giáo chiếm ưu thế ở 
Cam Bốt, và ngày nay chúng ta khó tìm thấy 
một dấu tích nào về đạo Bà La Môn trên đất 
nước nầy, ngoại trừ một số sinh hoạt lễ hội của 
dân chúng—According to Prof. P.V. Bapata In 


The Twenty-FIve Hundred Years of Buddhism, 
the archaeological finds and the Chinese 
Chronicles prove that from the end of the fifth 
cenuy A.D., Buddhsm flourshed ¡1n 
Cambodia, though 1t did not occupy a dominant 
position, as It was less popular than some 
forms of Brahmanical religion. The great 
emperor, Yasovarman, who ruled at the end of 
the century A.D., established a 
Saugatasrama which was specially meant for 
Buddhist monks, and elaborate regulations 
were laid down for the guidance of this asrama 
or hermitage. King Jayavarman VỊ (I181- 
1220) was a devout Buddhist and received the 
posthumous title, Mahaparamasaugata. The 
records of his reign express beautifully the 
typical Buddhist view of life, particularly the 
feelings of charity and compassion towards the 
whole universe. His role in the founding of 
relipIOus magnificent. A 
Sanskrit inscription of Jayavarman VII gIves us 
Interesting Information about the relipIous 
mood of his queen. It Is said that when 
Jayavarman first went to Champa, his wIfe, 
Jayarajadevi, showed her conJugal fidelity by 
undergoing ausfteritles of diverse types and of 
long duraton. She was then Imitiated to 
Buddhism by her elder sister. It 1s said that she 
performed a ceremony by which she could see 
before her the Iimage of her absent husband. 
'When her husband returned, she increased her 
plous and charitable works. These included a 
dramatic performance, the plot of which was 
drawn from the Jafakas and which was acted 
by a body of nuns recruited from among 
castaway gIrls. Buddhism continued to flourish 
in Cambodia In the thirteenth century A.D. lt 
must be remembered, however, that up to this 
time, although Buddhism was In a flourishing 
condition, It was neither the State religion, nor 
even the dominating religious sect In the 
country. There Is no definite information as to 
when Buddhism attained this position. But the 
change was undoubtedly due to the influence 


ninth 


InSfifUfOnS was 


20681 


of the Thais, who were ardent Buddhists, and 
had conquered a large part of Cambodia. 
Whereas, in the earlier period, Thailand was 
influenced by Cambodia, the role was now 
reversed, and Cambodia, under the influence 
of the Thais, was converted, almost the whole 
country, to Buddhism. Even the Brahmanical 
gøods in the great sanctuaries like Angkor Vat 
were replaced by Buddhist Images. We cannot 
trace the exact stages of this conversion, but, 
gradually, Buddhism became the dominant 
creed in Cambodia and totally there 1s hardly 
any trace of the Brahmanical religion in the 
COountry, except In some of the ceremonies and 
festivitIes of the people. 

Phật Giáo Chiêm Thành: Theo Giáo Sư 
P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, miền Trung và Nam Việt Nam 
ngày nay xưa kia là đất nước Chiêm Thành. 
Việc cho rằng Phật Giáo đã đặt được nền tảng 
trên vùng nầy trước thế kỷ thứ ba được suy ra 
từ việc tìm thấy một bức tượng Phật bằng đồng 
tỉnh xảo thuộc trường phái Amaravati vốn đã 
có từ thời ấy. Đọc Biên Niên Sử Trung Hoa, 
chúng ta được biết rằng người Trung Hoa 
chiếm thủ đô của Chiêm Thành vào năm 605, 
họ đã mang đi 1.350 tác phẩm Phật giáo. Từ 
lời xác nhận quan trọng nây, có thể suy ra 
rằng Phật giáo đã phát triển trên vùng đất nầy 
trong một thời gian dài cho đến thế kỷ thứ bảy. 
Nghĩa Tịnh đã xác nhận rằng ở Chiêm Thành, 
các tín đổ thường thuộc trường phái Hữu 
Lượng Bộ (Aryasamitiya) và một ít thuộc phái 
Hữu Bộ (Sarvastivada). Điều nầy cho thấy sự 
lấn át của trường phái Thanh Văn Thừa 
(Sravakayana), nhưng qua các tài liệu ghi khắc 
ở thế kỷ thứ 8 thì hầu như Phật giáo Đại Thừa 
đang thịnh hành ở Chiêm Thành vào khoảng 
đó. Đôi khi Phật giáo lại có được sự bảo trợ 
của các vua chúa hay quan chức cao cấp và 
chúng ta còn tìm thấy các tàn tích của một 
công trình xây cất vĩ đại của Phật giáo tại 
Đồng Dương, gồm một ngôi đển và một tu 
viện do vua Jaya Indravarman cho xây năm 


875. Phật giáo Đại Thừa tiếp tục thịnh hành ở 
Chiêm Thành cho đến thế kỷ thứ 15, khi 
người Việt từ phía Bắc tràn vào. Do đó trường 
phái Phật giáo Trung Hoa và cùng đi theo đó 
là đạo Hồi, đã thay thế cho tôn giáo trước đây 
ở Chiêm Thành —According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-EFive Hundred Years of 
Buddhism, the southern part of the territory 
lying on the eastern coast of the Indo-Chinese 
Peninsula, now Vietnam, was formerly known 
as Champa. That Buddhism had obtained a 
footing In the country before the third century 
A.D. may be Inferred from the discovery of a 
fine bronze Buddha Image of the Amaravati 
school which may be dated about that period. 
We learn from a Chinese chronicle that when 
the Chinese captures the capital city of 
Champa in 605 A.D., they carried away 1,350 
Buddhist works. From this Important statement, 
1t can be Inferred that Buddhism must have 
flourished In the country for a considerable 
period before the seventh century A.D. I-Tsing 
remarks that in Champa the Buddhists 
generally belong to the Aryasammitiya school 
and that there are a few followers of the 
Sarvastivada school also. This would mean the 
prevalence of the Sravakayana sect, but 1t 
appears from Inscriptions of the eighth century 
A.D. or thereabouts, that the Mahayana sect of 
Buddhsm was powerfuUll in Champa. 
Occasionally, Buddhism there enjoyed the 
patronage of kings and hiph officials, and we 
have the ruins of great Buddhist establishment 
and a monastry bult by King ]aya 
Indravarman in 875 A.D. Buddhism of the 
Mahayana form continued as a living force In 
Champa right up to the fifteenth century A.D., 
when the counry was overrun by the 
Vietnamese people from the North. The 
Vietnamese people formerly lived In Tonkin 
and derived their culture from China. So the 
Chinese form of Buddhism, along with Islam, 
replaced the old religion in Champa. 


2082 


Phật Giáo Đại Thừa: Mahayana 
Buddhism—See Đại Thừa, and Đại Thừa 
Tông. 


Phật Giáo Hóa Đệ Tử: Người phàm mắt 
thịt chúng ta thường không thể hiểu được lòng 
giáo hóa đại bi vô lượng của chư Phật và chư 
Bồ Tát. Có khi các Ngài dùng lời thuyết giáo 
để hóa độ, nhưng lắm khi các Ngài dùng 
gương sống hằng ngày như lui về tự tịnh hay 
nghiêm trì giới luật để khuyến khích người 
khác tu hành—It is difficult for ordinary 


people like us to understand the teaching with 
mfnite compassion of Buddhas and 
Bodhisattvas. Sometimes, they uses their 


speech to preach the dharma, but a lot of times 

they use their way of life such as retreating In 

peace, strictly following the precepfs to show 

and Inspire others to cultivate the way. 

Phật Giáo Hòa Hảo: Hoa-Hao Buddhism— 

Phật Giáo Hòa Hảo được Đức Ngài Huỳnh 

Phú Sổ sáng lập vào năm 1939. Những giáo lý 

chính—Hoa-Hao Buddhism was founded in 

1939 by Prophet Huynh Phu So. The main 

teachings emphasizes on the followings: 

(A) Tứ Ân Hiếu Nghĩa—The Four Debts of 
Gratitude: 

I) Ân Tổ Tiên Cha Mẹ: Be thankful to our 
ancestors and parents. 


2) Ân Đất Nước: Be thankful to our country. 

3) Ân Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng): Be 
thankful to the Three Treasures (Buddha, 
Buddha-Law, Sangha). 

4)_ Ân Đồng Bào và Chúng Sanh: Be thankful 
to our fellow-countrymen and all other 
senfient beings. 

(B) Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý —The Three 


Karmas of the body, the mouth and the 
mind: 

l) Thân Nghiệp—The karmas of the body or 
physical karma: 


a) Không sát sanh: Not to kiI. 
b)_ Không trộm cắp: Not to steal. 
c) Không tà dâm: Not to commit adultery. 


d)_ Không lạm dụng quyên thế: Not to abuse 
DOWET. 
2) Khẩu Nghiệp—The karma of the mouth or 


verbal karma: 

Không nói lưỡi hai chiều: Not to speak 
double tongue. 

Không nói lời phỉ báng: Not to speak 
VicIous tongue or not to defame others. 
Không nói lời giả dối: Not to tell lie. 

Ý Nghiệp— The karma of the mind or 
Mental Karma: 


a) Không Tham: Not be greedy. 

b) Không Sân: Not be angry. 

c) Không Si Mê: Not be Iignorant. 

(C) Bát Chánh Đạo (giống như Bát Chánh 


Đạo Trong Phật Giáo): The Teachings on 
the Noble Eiphtfold Paths (which are 
similar to that of the Buddhism)—See Bát 
Chánh Đạo. 
(D) Thờ Phượng——WorshIpping: 
I) Không phỉ báng lối thờ phượng tại các 
chùa viện, nhưng không cần tạo thêm hình 
tượng tại nhà. Nhà nào đã có tượng Phật 
vẫn được; tuy nhiên, những ảnh Phật bằng 
giấy nên đốt đi: Not trying to defame the 
worshipping in the temples or pagodas; 
however, there 1s no need to create any 
more sfafues or Images at home. For those 
who have Buddha”s statues in the house, 1t 
1s alripht to keep 1t that way; however, 
paper Iimages of Buddhas should not be 
kept and should be burned. 
Niềm tin xuất phát tự tâm chứ không bằng 
những hình thức bên ngoài: The belief 
comes from the heart, not from outside 


2) 


app€arances. 

Bàn thờ chỉ cần một lá cờ nâu, biểu hiện 
cho sự phối hợp của mọi chủng tộc, không 
có sự phân biệt chủng tộc hay cá nhân, vì 
màu nâu là sự phối hợp của mọi màu: The 
inside altar only needs a Brown-coloured 
flag, symbol of mankind harmony without 
distinction of races or individuals because 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Œ) 
l) 


2083 


brown color 1s the association of all other 
colOurs. 

Nếu bên trong không đủ rộng để lập bàn 
thờ thì bàn “Ông Thiên” với một lư hương 
cũng là đủ: lf there ¡is no room for 
decorating an altar Inside the house, a 
“Heaven Altar” with an Incense-brazIer 
should be sufficient. 

Phật giáo Hòa Hảo nhấn mạnh đến sự “tự 
cải thiện” hơn là hình thức thờ phượng: 
Hoa-Hao Buddhism 
Improving onself rather than in apparent 
worshIpping. 

Cúng Phật chỉ nên dùng nước lã, hoa và 
nhang, vì nước lã tượng trưng cho sự thanh 
khiết, hoa tượng trưng cho sự thanh tịnh, 
và nhang làm tươi mát không khí. Về thực 
phẩm thì tín đồ có thể dùng bất cứ thực 
phẩm nào mà họ có để cúng tổ tiên: As 
regards the way of worshipping Buddha, 
only fresh water, flowers and Incense 
sũcks should be used. For fresh water 
represents “cleanliness,” flowers represenf 
“purity,” and Incense 1s used to freshen the 
aIr. As for offering of food, they can use 
any available food for the worshipping of 
their ancestors. 

Bên cạnh bàn thờ Phật, tín đồ Phật giáo 
Hòa Hảo có thể đặt bàn thờ cha mẹ, tổ 
tiên hay anh hùng dân tộc, chứ không nên 
thờ bất cứ quỷ thần nào mà mình không 
biết rõ: Beside the altar of the Buddha, 
followers of Hoa-Hao Buddhism can place 
altars Of parenfs Or ancesfOrs, OrT any 
national heores; however, they should not 
worshIp any spirit whose origins they do 
not know well. 

Hành Lễ——Religion Performance: 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chỉ lạy Phật, tổ 
tiên, cha mẹ, và những vị anh hùng dân 
tộc, ngoài ra không lạy những người sống 
khác. Với các vị thầy chỉ nên xá chứ 
không lạy: of_ Hoa-Hao 
Buddhism only prostates 


emphasizes In 


Followers 
themselves 


2) 


3) 


4) 


5) 


Œ) 


2) 


before the Buddhas, ancestors, parenfs, 
and national heroes, no prostation before 
any living beings. Even to the master, they 
only bow, not prostating. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ 
lệ thuộc vào sự giúp đở của Thần Thánh: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
not merely rely on the help of saints and 
gods. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không nên chỉ 
lệ thuộc vào sự yểm trợ của vị Thầy: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
not merely depend on the support of their 
maSf€T. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không bao giờ 
trách trời, oán Phật, giận Thầy vì những 
bậc nầy không cứu độ hay ban phước cho 
họ. Họ luôn nhớ luật “Nhân Quả,” hễ 
nhân tốt thì quả lành: Followers of Hoa- 
Hao Buddhism should never blame the 
Buddhas, gods or masters for not having 
saved or blessed them. They always 
remember the Buddha's Law of “Cause 
and Effect,” 1f the cause 1s good, the effect 
1s then good too. 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn sáng suốt 
nhận hiểu những nguyên tắc tôn giáo và 
những lời dạy dỗ của thầy, chứ không mù 
quáng lệ thuộc vào niềm tin: Followers of 
Hoa-Hao Buddhism should always clearly 
understand the relipgion's principles and 
the teachings of Prophet Huynh, and not 
blindly rely on belief. 

Tang Lễ—Funeral: 

Tang lễ vẫn cử hành như truyền thống cổ 
truyền; tuy nhiên, không nên kèn trống 
rình rang: Euneral ceremony wIll be kept 
as anclent mourning customs; however, 
perform any surplus 
Unn€C€SSary ceremOonIes. 

Không đốt giấy tiền vàng mã, vì đây chỉ 
là phí phạm tiền của: Not to burn votive 
paper because this 1s only a waste of 


not fO and 


mOoney. 


3) 


4) 


5) 


6) 


2064 


Tín đổ Phật giáo Hòa Hảo phải nên luôn 
nhớ rằng thân xác tan hoại, phải được 
chôn cất thận trọng, chứ không nên để 
lâu mà có hại cho sức khỏe của những 
người còn sống: Followers of Hoa-Hao 
Buddhism should always remember that 
the body 1s destructible and it should be 
leting 1t 
decompose because this 1s harmful to the 
living. 

Chỉ nên thiết lập một bàn thờ giữa nhà 
hay ngoài trời để cầu nguyện cho người 
chết rồi tiến hành nhanh chóng việc chôn 
cất: Only set up an altar in the middle of 
the house or in the open air for the 


buried discreetly without 


praying and so on burying the dead 
(speedily and discreetly). 

Có thể dùng bất cứ thực vật có sẵn nào 
để cúng người chết, nhưng không nên phí 
phạm tiền bạc: As regards to offerings of 
food, one can offer anything available, 
but try to keep the funeral simple and not 
money wasting. 

Hàng xóm láng giềng có thể tới giúp 
nhau trong việc tống táng, nhưng đây 
không phải là dịp để đờn ca xướng hát: 
Neighbors can come to help out with the 
funeral services, but this 1s not a chance 
for playing or enjoying musics. 


(G) Hôn Nhân—Marrlage: 


]) 


2) 


3) 


Bổn phận của cha mẹ là phải chọn lựa 
người phối ngẫu thích hợp cho con cái 
bằng cách quan sát kỹ lưỡng tánh tình đôi 
trẻ: The parents” duty ¡is to choose a 
suitable spouse for their child by careful 
observation of the couple”s character. 

Nên dẹp bỏ việc đòi của hồi môn từ gia 
đình chú rể: The custom of demanding 
the 
brideproom”s family should be wiped off. 
Cha mẹ hai bên không nên làm khó dễ 
nhau trong vấn đề nghi thức hôn nhân: 
The parents of the two parties should not 


matrimoniadl dowry deposit from 


4) 


(H) 


]) 


2) 


3) 


]) 


a) 


b) 


c) 


act difficult towards each other regarding 
the wedding ceremonIes. 

Hôn lễ nên càng đơn giản càng tốt, chứ 
không nên rườm rà tốn kém: Try to keep 
the wedding ceremony the simpler the 
betfer, not to waste money. 

Những Đều cấm ky của các tín đổ Phật 
Giáo Hòa Hảo —Things followers should 
avoid: 

Không uống rượu: Tuy nhiên, trong những 
ngày hội hè không nhằm ngày chay lạt, 
tín đồ có thể uống một ít rượu lễ thật nhẹ. 
Nên nhớ rằng uống rượu say là phạm tội 
đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo: Not to 
drink; however, during special 
events which do not fall on fast days, one 
can have a li(le of a very light liquor. 
Remember that to become drunk 1s equal 
fO commiffing a sin. 

Không hút thuốc phiện: Chỉ có người bịnh 
có toa bác sĩ dùng chung với các loại 
thuốc khác là ngoại lệ—Not to smoke 
opIium—Exception to only sick people 
advised by physiclans may take a litle In 
combination with other medicines. 

Không bài bạc: Không có ngoại lệ!!!— 
NÑot to gambling. No exception!!! 

Thái Độ đối với các thầy, các chùa viện 
và các tôn giáo hay cá nhân khác— 
Behaviour towards monks, temples or 
pagodas, other religions and individuals: 
Thái độ đối với 
towards monks and nuns: 

Tín đổ Phật giáo Hòa Hảo phải luôn kính 
trọng những sư sãi chân chính: AlI 
followers of Hoa Hao Buddhism should 
always respect decent monks and nuns. 
Phải luôn lắng nghe và tuân theo những 
lờ dạy dỗ đúng theo chánh pháp: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always listen and obey ripht things taught 
by the monks and nuns. 

Với những sư sãi sai trái, tín đồ Phật giáo 
Hòa Hảo có nhiệm vụ phải cảnh tỉnh và 


SOm© 


sư sãi—Behaviour 


2) 


a) 


b) 


3) 


a) 


2085 


khuyên họ trở về Chánh Đạo Phật Giáo. 
Nếu như họ vẫn tiếp tục con đường sai 
trái, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nên tích 
cực giải thích cho dân chúng và Phật giáo 
đồ trong vùng biết để lánh xa: For those 
who known to be false monks and nuns, 
followers of Hoa-Hao Buddhism should 
warn and advise them to return to the right 
path of Buddhism. If they continue with 
ther evils, of Hoa Hao 
Buddhism shouls take a posifive action by 
explaining to the people as well as to the 
local Buddhists so that they could stay 
away from those w1zards. 

Thái độ đối với chùa viện—Behavious 
towards temples and pagodas: 

Phật giáo Hòa Hảo không cấm đoán tín 
đồ đi chùa lễ Phật, đặc biệt là vào những 
ngày lễ lớn như Phật Đản hay Vu Lan 
Bồn: Hoa Hao Buddhism does not prohibit 
1s followers from going to temples or 
pagodas to worship Buddhas, especially 
on important Buddhist events such as the 
Buddha's Birthday (on the 15” of the 
Vesak month) or the Ullambana Basins 
(on the I5 of the seventh lunar month). 
Phật giáo Hòa Hảo không nhấn mạnh hay 
đồng ý vấn để thờ phượng hình tượng, 
nhưng Phật giáo Hòa Hảo không cho phép 
tín đồ chê trách hay phỉ báng việc thờ 
phượng nầy tại các chùa: Hoa Hao 
Buddhism does not apree or emphasize on 
the worshipping of sfatues or Images; 
however, 1t prohibits Its followers to 
defame this form of worship in any way. 
Thái độ của tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đối 
với các tôn giáo khác—Behaviour of 
followers towards other religlons: 

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn kính trọng 
và không bao giờ để cập đến việc thờ 
phượng của các tôn giáo khác: Followers 
of Hoa-Hao Buddhism always respect, and 
not talk about the way of worshipping of 
other religions. 


followers 


b) 


C) 


4) 


a) 


b) 


C) 


g) 
l) 


2) 


Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không bao giờ 
nói xấu về giáo lý của các tôn giáo khác: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism never 
speak II about the teachings of other 
relipIons. 

Dù các tôn giáo khác có làm gì sai với 
Phật giáo Hòa Hảo, tín đồ Phật giáo Hòa 
Hảo vẫn không đối trả sai trái lại: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism should 
always behave correcly towards other 
reliplons even If they do wrong to Hoa- 
Hao Buddhism. 

Thái độ đối với những cá nhân khác— 
Behaviour towards other individuals: 

Phải luôn đối xử tốt để phát triển sự cảm 
thông hỗ tương: Followers of Hoa-Hao 
Buddhism should always be on good terms 
with others so that mutual sympathy may 
be strongly developed. 

Khi họ cần nên tỏ lộ săn sóc thương yêu: 
Followers of Hoa-Hao Buddhism always 
show love and care for others whenever 
they are in need. 

Phải cố gắng hết mình giúp đổ người 
xung quanh: Followers of Hoa-Hao 
Buddhism should always try thetr best to 
help neiphbors. 

Để tóc dài—Letting the hair growing long: 
Đức Thầy để tóc dài là để tổ lộ lòng 
tưởng nhớ đến tục lệ cổ truyền của tổ tiên 
và cho chúng ta thấy Ngài không bị ảnh 
hưởng của văn minh Tây phương, chứ 
không phải là sự thể hiện của đời sống tôn 
giáo: The Master Huynh Phu So let his 
haIr growing long because he tried to keep 
a remembrance oŸ our ancestors” ancient 
custom and to show us that he 1s not 
influenced by the western civilization, not 
a means of leading a religious life 

Đức Thầy không bắt buộc mà cũng không 
cấm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo để tóc dài: 
The Master Huynh did not compel nor 
prohibit his followers to ørow their hair 
long. 


2066 


3) Để tóc dài mà không cải thiện tự thân, thì 
không phải là tín hữu Phật Giáo Hòa Hảo: 
lf one grows long haIr without Improving 
oneself, one 1s in no way a follower of 
Hoa-Hao Buddhism. 

Đức Thầy cho phép tín đồ Phật giáo Hòa 
Hảo cải cách sao cho thích hợp với sự tiến 
hóa của đất nước và thuận theo phong 
cách của dân tộc: Master Huyng allowed 
his followers to make reforms according to 
the contemporary evolution of the country 
So as to be in accord with the people. 

(K) Giáo Dục và Phật Giáo Hòa Hảo— 
Education and Hoa Hao Buddhism: 

Đức Thây luôn nhấn mạnh đến giáo dục 
để mở mang kiến thức về khoa học và xã 
hội: Master Huynh always emphasized 
that ceducaton would help wider our 
knowledge In science and socIoloøy. 

Giáo dục giúp ta tránh những lỗi lầm và 
phá tan mê tín: Education helps us prevent 
©rrors and wipe out supersfiftions. 

Giáo dục giúp ta hiểu thêm về Phật pháp: 
Education helps us study Buddhism more 
efficiently. 

Giáo dục không phải là một chướng ngại 
của đạo lý hay đời sống tôn giáo: 
Education 1s not a hindrance to morality 
or religious lIfe. 

Phật Giáo Hòa Hảo và Thương Nghiệp— 
Hoa Hao Buddhism and Business—Đức 
Thầy khuyến khích tín đổ Phật giáo Hòa 
Hảo làm thương nghiệp để phát triển kinh 
tế gia đình, xã hội và đất nước với những 
điều kiện sau đây —Master Huynh Phu So 
encouraged h¡s followers to do business to 
enrich the familly economy and to 
strengthen the soclety as well as the 
country with the following conditions: 

Tất cả tín đổ Phật giáo Hòa Hảo luôn 
vâng giữ Bát Chánh Đạo: AII followers of 
Hoa-Hao Buddhism should always comply 
with the rules as outlined in the “Noble 
Eighfold Path.” 


4) 


5 


2) 


3) 


4) 


q) 


Ù 


2) Tận diệt nghiệp bất thiện, không cân non, 
không tráo hàng, không buôn lậu, không 
buôn bán rượu và thuốc phiện: Get rid of 
dishonest deeds by not performing weight 
cheating, bushel substituting, smugpling, 
liquor trading, and sales of opium. 

Hành nghề lương thiện bằng cách không 
lường gạt và từ bổ những thói xấu: 


3) 


Exercse honest professions without 
cheating anyone, get rid of dishonest 
habits. 


(M) Quan Niệm của Phật Giáo Hòa Hảo về 
thức ăn và nhà cửa—Concepts of Hoa- 
Hao Buddhism on Food and Housing: 

Ăn uống điều độ: Eat and drink 
moderately. 

Tránh những thức ăn ngon nhưng lại có 
hại cho sức khỏe và có thể đưa đến bệnh 
hoạn: Avoid good food prepared with 
ingredients that are bad for our body and 
which may cause us IlÏness. 

Luôn giữ gìn thân thể sạch sẽ vệ sinh: 
AIways keep our body clean and observe 
the rules of hygiene. 

Loại bỏ lối sống bệnh hoạn, vì thân thể dơ 
dái, thì tâm không thể nào phát triển 
được: Get rid of the habit of living 1n 
unhealthy conditions because when the 
body 1s dirty, the mind cannot develop. 
Phật Giáo Mã Lai: Theo Giáo sư P.V. Bapat 
trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
một số lớn các tài liệu ghi khắc được tìm thấy 
tại nhiễu nơi khác nhau trên bán đảo Mã Lai 
được viết bằng tiếng Phạn và mẫu tự Ấn Độ 
của thế kỷ thứ 4 hoặc thứ 5. Có ít nhất là ba 
tài liệu nói đến Phật giáo một cách rõ ràng, 
qua đó chứng tỏ có sự truyền bá đạo Phật đến 
vùng nầy. Nhưng di tích quan trọng nhất được 
tìm thấy ở Nakhon Sri Tammarat. Chính một 
nhóm di dân Phật giáo đã xây nên ngọn tháp 
cao nhất, hiện vẫn còn tổn tại nơi đây. Một 
phần trong số 50 ngôi đển xung quanh ngọn 
tháp có lẽ cũng thuộc về một thời kỳ rất xưa. 
Phật giáo Đại Thừa đã thịnh hành trong vùng 


Ù 


2) 


3) 


4) 


2067 


nây vào khoảng thế kỷ thứ 6, nếu không nói là 
sớm hơn. Điều nây được chứng minh qua một 
phiến đất sét có khắc chữ được tìm thấy gần 
Keddah mà người ta cho là có thể thuộc thế kỷ 
thứ 6, qua việc nghiên cứu cổ tự. Phiến đất sét 
nầy chứa đựng những câu kệ tiếng Phạn thể 
hiện một số chủ thuyết triết học hệ phái Đại 
Thừa. Hai trong ba bài kệ nầy đã được tìm 
thấy lại trong bản dịch chữ Hán của các đoạn 
thuộc Trung Luận tông (Madhyamika), và cả 
ba bài đều cũng được tìm thấy trong bản dịch 
chữ Hán của bộ Sagaramati-pariprccha. Phật 
giáo Đại Thừa tiếp tục thịnh hành ở vùng nầy 
cho đến thế kỷ thứ 8 và có thể còn lâu hơn. 
Một bản chữ khắc tìm thấy ở Ligor có nói đến 
việc xây dựng ba ngôi đến bằng gạch để thờ 
các vị thần Phật giáo và năm ngọn bảo tháp do 
nhà vua cùng các tu sĩ thực hiện . Các bảo 
tháp được xây vào năm 697 theo lịch Saka 
(775 sau Tây Lịch) —According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-Eive Hundred Years of 
Buddhism, a largee number of inscriptions 
discovered in different parts of the Malay 
Peninsula are written in Sanskrit and In the 
Indian alphabets of the fourth or fifth century 
A.D. At least three of these definitely refer to 
the Buddhist creed and thus prove the spread 
of Buddhism ¡in that region. But the most 
Important of all the remains are found at 
Nakhon SrI Tammarat (Ligor). Ít was an 
essential Buddhist colony that constructed the 
great stupa, which 1s still to be found there. 
Part of the fiffy temples which surround the 
stupa also probably belong to a very early 
period. Mahayana Buddhism flourished 1n this 
region In the sixth century A.D., 1f not earlIer. 
Thịs 1s proved by an Inscribed clay tablet found 
near Keddah which may be assigned to the 
sixth century A.D. on palaeographical grounds. 
l( contains the Sanskrit verses embodying 
some philosophical doctrines of the Mahayana 
school. Two of these three verses have been 
traced in the Chinese translations a number of 
texts of Madhyamika school, and all the three 


are found together in a Chinese translation of 
the Sagaramati-pariprccha. Mahayana 
Buddhism continued to flourish ín this region 
tll the eiphth century A.D. and possibly much 
later. An inscription found at Ligor refers to 
the construction of three brick temples for 
Buddhist gods and of five stupas by the king 
and priests. The stupas were built in the Saka 
year 697 which 1s equivalent to 775 A.D. 

Phật Giáo Mật Tông: Vajrayana 
Buddhism—See Vajrayana, and Mật Giáo and 
Phật Giáo Tây Tạng. 

Phật Giáo Miến Điện: Phật giáo phát triển 
tại Miến Điện rất sớm. Theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, theo biên niên sử Tích Lan thì có hai tu 
sĩ Phật giáo tên là Sona và Uttara đã được vua 
A Dục cử đi thuyết giảng đạo Phật tại 
Suvarnabhumi là nơi mà nhiều người cho là 
Miến Điện ngày nay. Tuy nhiên, chưa có bằng 
chứng nào cho thấy vua A Dục đã cử hai người 
nầy đến đây với nhiệm vụ truyền giáo, và vị 
trí của Suvarnabhumi vẫn còn đang được tranh 
cãi. Vì trong khi một số người cho nó là Miến 
Điện thì một số người khác lại cho rằng đó là 
Thái Lan hay Đông Dương. Ngoài câu chuyện 
Sona và Uttara ra thì không còn có bằng chứng 
nào khác về sự phát triển của Phật giáo tại 
Miến Điện trước thế kỷ thứ năm. Xét về sự 
tiếp giáp giữa Miến Điện với Ấn Độ và sự có 
sẵn những con đường bộ không khó đi lắm 
giữa hai nước nầy, ngay cả trước Tây Lịch, 
không thể loại trừ khả năng là Phật giáo đã 
phát triển tại Miến Điện từ trước thế kỷ thứ 5, 
cũng có thể trước đó rất lâu. Nhưng từ thế kỷ 
thứ 5 trở về sau, có những tài liệu chắc chắn 
cho thấy không chỉ sự hiện hữu mà cả sự thịnh 
hành của Phật giáo Nguyên Thủy tại vương 
quốc Pyus xưa kia, có tên là Sriksetra với kinh 
đô gần Prome mà những tàn tích vẫn còn tại 
Hmawza ngày nay. Các di tích khảo cổ học tại 
Hmawza, cách Prome khoảng năm dặm và các 
tài liệu mô tả của người Trung Hoa, cho thấy 
chắc chắn rằng hình thức Phật giáo Nguyên 


2088 


Thủy với kinh điển bằng tiếng Ba Li đã được 
đưa đến khu vực quanh Prome vào trước thế 
kỷ thứ 5 bởi các nhà truyền giáo từ Ấn Độ đến 
đây từ mạn phía Đông cao nguyên Để Căng 
và miễn Nam Ấn Độ. Nhưng đồng thời, người 
ta cũng m thấy những dấu vết của hệ phái 
Mula-sarvasivada và phái Đại Thừa 
(Mahayanism) có lẽ đã từ phía Đông Ấn Độ 
đến đây. Có cơ sở chắn chắn để giả thiết rằng 
Phật giáo Nguyên Thủy cũng đã thịnh hành 
trong số những người Mons hay Talaings theo 
Ấn Độ giáo định cư tại Pegu (Hamsavati), 
Thaton (Sudhammavati) và các vùng lân cận 
khác được gọi chung là Ramannadesa. Trước 
thế kỷ thứ 5 ít lâu, Thaton đã trở thành một 
trung tâm rất lớn của tôn giáo nầy. Trước đó, 
những người Mramma, một bộ tộc Tây Tạng, 
Dravdian, đã lập nên một vương quốc hùng 
mạnh, kinh đô đặt tại Pagan và họ đã lấy tên 
của mình mà đặt cho toàn bộ xứ nây. Người 
Mramma là một dân tộc cổ sơ , không có chữ 
viết và đã có một dạng Phật giáo Mật Tông 
lệch lạc, thịnh hành. Năm 1044, vua 
Anawratha (Aniruddha) mới lên ngôi tại Paga, 
được hóa độ theo Phật giáo Nguyên Thủy bởi 
một tu sĩ Talaing ở Thaton, có tên là Arhan và 
cũng được gọi là Dharma-darsi. Đức vua này, 
với sự giúp sức của Arhan và một số tu sĩ khác 
từ Thaton tới, đã tảo thanh các hệ phái lệch 
lạc để theít lập Phật giáo Nguyên Thủy trên 
một nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, họ rất 
thiếu kinh sách giáo điển. Aniruddha cử các sứ 
giả đến gặp Manuha, vua của nước Thaton, để 
xin các phó bản đầy đủ của bộ Tam Tạng. 
Manuha từ chối, Aniruddha bèn cất quân 
chiếm lấy Thaton. Aniruddha chiến thắng trở 
về, mang theo không chỉ vua Manuha bị bắt 
mà còn tất cả các tu sĩ và kinh sách, di vật của 
Phật giáo, chở đầy trên ba mươi hai thớt voi. 
Chưa bao giờ một kẻ chiến thắng lại bị chinh 
phục hoàn toàn bởi nền văn minh của kẻ bại 
trận đến thế. Những người dân Miến Điện ở 
Pagan đã rập theo tôn giáo, ngôn ngữ, văn học 
và kinh sách của các tu sĩ. Vua Aniruddha và 


những người kế vị đã trở thành những người 
nhiệt tình ủng hộ Phật Giáo Nguyên Thủy, và 
được sự bảo trợ của họ, đạo nầy đã phát triển 
khắp nước Miến Điện. Đạo Bà La Môn trước 
đã thịnh hành tại đây phải nhường chỗ dần dần 
cho đạo Phật. Với sự nhiệt tình của một tín đồ 
mới, vua Aniruddha đã cho xây nhiều chùa và 
tu viện. Những người kế vị cũng noi theo 
gương của ông. Nhà vua còn cho mang những 
bản sao đầy đủ của bộ Tam Tạng lấy từ Tích 
Lan về cho Arhan đối chiếu với bản lấy từ 
Thaton. Kyanzitha, con trai của vua 
Anrruddha, theo gương cha mình đã xây dựng 
ngôi đền Ananda nổi tiếng ở Pagan. Một sự 
kiện quan trọng trong lịch sử Phật giáo Miến 
Điện là sự thành lập một Tăng Đoàn Simhala 
(Tích Lan) vào năm 1181-1182 bởi Capata, 
người đã được thọ giới tại Tích Lan. Các tu sĩ 
Tích Lan không xem sự thọ giới của các tu sĩ 
Miến Điện là có giá trị, và đây cũng là ý nghĩ 
của Capata cùng các môn đệ của ông. Sự đối 
địch giữa Tăng đoàn Simhala và Tăng đoàn 
Mramma cứ tiếp diễn suốt ba thế kỷ và đã kết 
thúc bằng chiến thắng cuối cùng của phe 
Sinhala—Buddhism flourished in Burma from 
a very early period. According to Prof. P.V. 
Bapat in The Twenty-EFive Hundred Years of 
Buddhism, according to the tradition preserved 
in the Ceylonese Chronicles, two Buddhist 
monks, named Sona and Uttara, were sent by 
Emperor Ashoka to preach Buddhism ¡1n 
Suvarnabhumi which 1s generally identified 
with Burma. There is, however, no reliable 
evidence to show that Sona and Uttara were 
actually sent as missionariles by Ashoka, and 
the location of Suvarnabhumi 
beyond dispute. For, while some identify It 
with Burma, others place 1t in Siam or take 1t to 
denote broadly the whole of Indo-China. 
Beside the story of Sona and Uttara there 1s no 
other evidence that Buddhism flourished In 
the fíh centuy A.D. 
Considering the close proximity of Burma to 
India, and the existence of not too difficult 


1S alsO nOf 


Burma  before 


2089 


land routes between the two even before the 
Christian era, the possibility 1s not altogether 
excluded that Buddhism found it way to Burma 
even before, perhaps long before, the fifth 
century A.D. But from this period onwards 
there are definite records to prove not only the 
existence but also the flourishing state of 
Theravada Buddhism In the old kingdom of the 
Pyus known as Sriksetra with Ifs capital near 
Prome, the ruins of which lie in modern 
Hmawza. The archaeological 
Hmawza, about five miles from modern 
Prome, and the Chinese accounts leave no 
doubt that Theravada form of Buddhism with 
Pali canonical texts was ¡introduced ¡in the 
region round Prome earlier than the fifth 
century A.D. by Indian missionaries who came 
from the eastern coast of the Deccan and south 
India. But side by side we also find traces of 
Mula-sarvastvada and Mahayanissm which 
probably came from eastern India. There are 
good grounds supporting that the 
Theravada form of Buddhism also flourished 
among the Hinduized Mons or Talaings settled 
in Pegu (Hamsavati), Thaton (Sudhammavati) 
and other neiphboring reglons collectively 
known as Ramannadesa. Some time before the 
the eleventh century A.D., Thaton became a 
very important centre of this religion. Earlier 
stll, the Mrammas, a Tibeto-Dravdian tribe, 
had established a powerful kingdom with Ifs 
capital at Pagan and given their name to the 
whole country. The Mrammas were a rude, 
unlettered people and a debased form of 
Tantric Buddhism flourished among them. In 
104 A.D, a new kimg, 
(Aniruddha), ascended the throne of Pagan and 
was converted to the pure Theravada form by 
a Talaing monk of Thaton named Arhan, also 
known as Dharma-darsi. He new king, with the 
help of Arhan and a few other monks from 
Thaton, led a crusade against the debased 
relipIon and established Theravada on a firm 
footing. There was, however, great need of 


remains at 


for 


Anawratha 


canonical texts. Aniruddha sent messengers fo 
Manuha, the king of Thaton, asking for 
complete coples of the tripitaka. Manuha 
having refused, Aniruddha marched with his 
army and captured Thaton. He returned in 
triump and brought back with him not only king 
Manuha captive, but all the monks, and the 
Buddhist scriptures and relics which were 
carried by thirty-two elephants. Never was a 
victor more completely captivated by the 
culture of the vanquished. The Burmese of 
Pagan adopted the religion, language, 
lierature and script of the Monks. Aniruddha 
and his successors the  great 
champions of the form of 
Buddhism, and along with ther political 
authority it extended over the whole of Burma. 
The Brahmanical relipgion that had prevailed 
there gradually yielded to Buddhism, which 
even now flourishes over the whole country 
without any rival. With the zeal of a new 
convert, Aniruddha built numerous pagodas or 
temples and monasteries, and his example was 
followed by his successors. He also brought 
complete coples of the Tripitaka from Ceylon 
and Arhan collated these with the texts from 
Thaton. Aniruddha”s son, Kyanzittha, followed 
in the footsteps of his father and built the 
famous Ananda temple at Pagan. An important 
episode ¡n the history of Buddhism in Burma 
was the establishment In 1181-1182 A.D. of a 
Simhalese order of monks founded by Capata 
who received his ordination in Ceylon. The 
Ceylonese monks did not consider those of 
Burma as validly ordained and this feeling was 
shared by Capata and his followers. The 
rivalry between the Simhala Sangha and the 
Mramma Sangha continued for three cenfturies 
and ended in the final triumph of the former. 

Phật Giáo Nam Dương: Theo nhà hành 
hương Pháp Hiển của Trung Hoa thì cho đến 
đầu thế kỷ thứ 5, Phật giáo có rất ít ảnh hưởng 
đến người dân trên đảo Java. Ngài Pháp Hiển 
khi đến đảo quốc nầy vào khoảng năm 414 


became 
Theravada 


2090 


sau Tây lịch, nhận xét rằng trong khi các tôn 
giáo khác, đặc biệt là Bà La Môn, phát triển 
mạnh trên mảnh đất nây, thì Phật giáo không 
được phát triển. Tuy nhiên, theo Giáo sư P.V. 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật 
Giáo, do sự tận tụy truyển giáo của 
Gunavarman, một Tăng sĩ Ấn Độ, mà chỉ 
không đầy một phần tư thế kỷ sau cuộc viếng 
thăm của Pháp Hiển, Phật giáo không những 
đã được đưa vào Java, mà còn có một chỗ 
đứng vững chắc trên đảo quốc nầy. Phật giáo 
đã sớm được du nhập vào hòn đảo Sumatra, 
đặc biệt là trên vương quốc Sri-vijaya, được 
xem là Palembang ngày nay. Qua một vài tài 
liệu ghi khắc tìm được trong vùng nầy thì 
dường như vị vua cai trị Sri-vijaya vào năm 
683-684 là một tín đồ Phật giáo. Một nhà hành 
hương nổi tiếng của Trung Quốc là Nghĩa 
Tịnh, đã đến viếng Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 
7, nói rằng vua nước Sri-vijaya cũng như vua 
các nước láng giểng, rất yêu chuộng đạo Phật, 
và Sri-vijaya là một trung tâm nghiên cứu Phật 
giáo rất lớn trong các hòn đảo ở vùng Nam Á. 
Số tu sĩ Phật giáo ở Sri-vijaya lên đến hơn một 
ngàn người và họ nghiên cứu tất cả các vấn để 
Ấn Độ. Ngài Nghĩa Tịnh ở lại Sri-vijaya một 
thời gian để nghiên cứu các kinh sách và ngài 
đã để lại một bản tường thuật rất đáng chú ý 
về sự phổ thông của Phật giáo trên các hòn 
đảo ở Nam Hải gồm hơn mười nước trong thời 
kỳ nây. Ngài đã lập thành một danh sách mười 
nước nầy và nói rằng: “Tất cả các đảo nầy và 
các đảo nhỏ hơn đều theo đạo Phật, hầu hết 
đều thuộc phái Tiểu Thừa, ngoại trừ ở Sri- 
vijaya, nơi có một số ít theo Đại Thừa. Nam 
Dương được xem là một trung tâm Phật giáo 
quan trọng kể từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ 
thứ 11. Điều nầy còn được chứng minh qua các 
sự kiện khác. Dharmapala, một vị Tăng nổi 
tiếng của viện Đại học Na Lan Đà, đã đến 
thăm Suvarna-dvipa, tên gọi Nam Dương thời 
ấy. Tu sĩ và học giả lừng danh A Để Sa 
Dipankara, vào thế kỷ thứ 11, người sau nầy là 
viện trưởng viện Đại học Vikramasila, và đã 


mở ra một thời kỳ Phật giáo thứ hai tại Tây 
Tạng, khi còn trẻ đã đến Nam Dương để 
nghiên cứu Phật giáo dưới sự hướng dẫn của 
Đại sư Candrakirti. Phái Đại Thừa được sự hỗ 
trợ mạnh mẽ của triều đại Sailendra, ông vua 
cai trị khắp bán đảo Mã Lai và phân lớn Nam 
Dương. Các vị vua thuộc dòng dõi Sailendra 
đều là những nhà bảo trợ lớn cho Phật giáo 
Đại Thừa, và đã dựng nên nhiều tượng đài kỷ 
niệm như các tượng đài Borobudur, Kalnasan 
và Mendut ở Java. Qua các tài liệu ghi khắc 
thì dường như một ông vua dưới triều đại 
Sailendra đã có một vị Thầy từ xứ Bengal đến. 
Chắc chắn rằng các vị vua Pala ở Bengal và 
Chola về phía Nam đã có ảnh hưởng lớn đến 
Java về các vấn để tôn giáo trong thời kỳ 
Sailendra. Các vị vua Sailendra đã dựng nên 
các tu viện ở Na Lan Đà và Nagapattinam, 
còn các hoàng đế Pala và Chola đã ban cấp 
cho nhiều làng để bảo dưỡng các tu viện nầy. 
Dưới ảnh hưởng của các vua triều Sailendra, 
Phật giáo Đại Thừa đã thịnh hành ở Java và 
Sumatra trong suốt một thời gian dài. Nhưng 
ảnh hưởng của Bengal dường như đã gây ra do 
sự du nhập các dạng Phật giáo Mật tông lệch 
lạc ở cả Java lẫn Sumatra. Chúng ta có được 
bản mô tả khá chi tiết về một số vị vua sau đó 
của cả hai nước đã đi theo những hệ phái nầy, 
qua hai bộ Sang-hyang-Kamahayana 
Mantrayana và Sang-hyang-Kamahayanikan, 
cho ta sự hiểu biết đúng đắn về các quan niệm 
chủ đạo của phái Đại Thừa tại Java. Ngoài ra, 
Java và Sumatra còn có bằng chứng chắc chắn 
về sự du nhập của đạo Phật vào các hòn đảo 
của Mã Lai và Nam Dương, nhất là Bali và 
Borneo. Tuy nhiên, tại đây đã có sự lấn át của 
đạo Bà La Môn và Phật giáo đã dần dần biến 
mất —According to the Chinese pilgrim, Fa- 
Hsien, Buddhism had very little hold on people 
of the ¡sland of Jave at the beginning of the 
fifth century A.D. Fa-Hsien, who visited this 
Island around 414 A.D., observed that while 
other religions, particularly Brahmanism, 
flourished In this ¡sland, Buddhism did not. 


2091 


However, according to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, 
thanks to the missionary zeal of Gunavarman, 
an Indian monk, Buddhism was not only 
introduced but obtained a stronghold on the 
1sland In less than a quarter of a cenfury after 
Fa-Hslenˆs Buddhism 
imnroduced early 1n the island of Sumatra, 
particularly in the kingdom of Sri-vijaya, which 
1sÃ usually Identfied with Palembang. It 
appears from some Inscriptions found in this 
region that the King who ruled Sri-vijaya In the 
year 683-684 A.D. was a Buddhit. The 
famous Chinese pilgrim, I-Tsing, who visited 
India in the last quarter of the seventh century 
A.D., says that the king of SrI-vijaya, as well 
as the rulers of neighboring sfates, favoured 
Buddhism, and that Sri-vijaya was a very 
Imporfant center of Buddhist learning in the 
1slands of southern Asia. The Buddhist monks 
1n SrI-vijaya numbered more than a thousand 
and they studied all the subJects in India. I- 
Tsing spent some time in Sri-vijaya to study 
Buddhist scriptures and he has left a very 
Interesting account of the popularty of 
Buddhism ïn the ¡slands of the Southern Sea, 
consisting of more than ten countries. He gIves 
a list of these fen countriles and states that 


VISI{. was alsO 


Buddhism 1s embaced 1n all these and other 
smaller ¡slands, and mostly the system of 
Himnayana ¡is adopted except In Sri-vijaya 
where there are a few who belong to the 
Mahayana. The importance of Indonesia as a 
øreat center of Buddhism from the seventh till 
the eleventh century A.D. 1s also proved by 
other facts. Dharmapala, a famous professor of 
Nalanda Dniversiy, visited Suvarna-dvipa, 
which was a general designation of Indonesia, 
1n the seventh century A.D. The famous monk 
and scholar Atisa Dipankara In the eleventh 
century  A.D., 
Vikramasila Ủniversiy and inaugurated the 
second period of Buddhism 1n Tibet, went in 
his early life to Suvarna-dvipa 1n order to study 


who became the head of 


Buddhism under the guidance of 1s High 
Monk, Candrakirti. A strong Impetus to the 
Mahayana was gIven by the Sailendra dynasty, 
who ruled over the Malay Peninsula and a 
large part of Indonesia. The Sailendra kings 
were great patrons of this form of Buddhism 
and erected monumental like 
Borobudur, Kalasan and Mendut in Java. It 
appears from epIgraphic records that one of 
the Sailendra kings had a guru (preceptor) 
from the Gauda country (Bengal). There Is 
hardly any doubt that the Pala kings of Bengal 
and the Chola rulers of the South exercised 
great Influence upon Java In religious matters 
during the Sailendra period. The Sailendra 
kings established monasteries at Nalanda and 
Nagapatinam and the Pala and the Chola 
emperors granted villages theIr 
maintenance. Under the ¡nfluence of the 
Sailendras, Mahayanism flourished In Java and 
Sumatra for a long period. But the influence of 
Bengal seems also to have been responsible 
for the Iintroduction of the debased Tantric 
forms of Buddhism both In Java and Sumatra. 
We have a fairly detailed account of some 
later kings of both these countries who were 
followers of these cults. We had also two 
1mportant Mahayana texts, the Sang-hyang 
Kamahayanan Mantrayana and the Sang 
hyang Kamahayanikan, which gIive us a falr 
1nsipht the leading conceptlons of 
Mahayanism In Java. Besides Sumatra and 
Java, we have posiive evidence of the 
inữroduction of Buddhism in other I1slands of 
Malaysia and Indonesia, particularly Bali and 
Borneo. The Brahmanical religion, however, 


Sfrucfures 


for 


1nto 


dominated and Buddhism gradually 
disappeared In these reglons. 
Phật Giáo Nam Tông: Theravada 


Buddhism or Southern school —See Hinayana. 

Phật Giáo Népal: Népal chiếm một vị trí 
đặc biệt trong số các quốc gia Phật giáo. Thái 
Tử Cô Đàm, một vị thái tử của dòng họ Thích 
Ca, được sanh ra năm 554 trước Tây Lịch tại 


2092 


vườn Lâm Tì Ni, nay thuộc xứ Népal, cách 
kinh thành của xứ Ca Tỳ La Vệ chừng khoảng 
15 dặm. Theo Biên niên sử Ấn Độ, vào thế kỷ 
thứ 3 trước Tây Lịch, vua A Dục khi còn là 
Hoàng tử đã dẹp yên cuộc nổi loạn của một 
trong các chủng tộc ở Népal. Cuộc viếng thăm 
Lâm Tì Ni của vua A Dục sau đó và việc dựng 
một cột đá khắc chữ tại đây để kỷ niệm thánh 
tích đản sanh của Đức Phật là một dấu mốc 
quan trọng trong lịch sử Ấn Độ. Sau đó con 
vua A Dục là công chúa Carumati đã kết hôn 
với một nhà quý tộc Népal và xây nhiều bảo 
tháp, tu viện tại Népal, một số đến nay vẫn 
còn di tích. Trong các thế kỷ đầu Tây Lịch, 
các giới luật áp dụng cho các tu sĩ thuộc 
trường phái Mula-sarvastivada của Phật giáo 
tại Népal đã có một vài nhân nhượng đặc biệt 
do các điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng 
nầy, điều nây cho thấy sự thịnh hành của đời 
sống tu hành theo Phật giáo ở nước nầy. Triết 
gia nổi tiếng Phật giáo vào thế kỷ thứ 4 là 
ngài Thế Thân, cũng đã đến viếng Népal và 
truyền bá chủ thuyết của ông. Népal dường 
như đã thực sự trở thành một nước hỗ trợ và 
tuyên truyền mạnh mẽ cho đạo Phật kể từ thời 
vua Amsuvarman vào thế kỷ thứ 7. Nhà vua 
đã gã con gái mình cho ông vua quyền uy đầu 
tiên của Tây Tạng là Sronbtsam-sgam-po, và 
là trong số các nhà tiên phong đắm trách việc 
dịch thuật các cuốn sách Phật giáo bằng tiếng 
Phạn ra tiếng Tây Tạng dưới thời vua Sron- 
btsam-sgam-po, người ta đã nhắc đến học giả 
Silamanju. Trong thời đại Santaraksita, khoảng 
thế kỷ thứ 8 và 9 sau Tây Lịch, dường như đã 
có sự gắn bó chặt chẽ về mặt tôn giáo và văn 
hóa giữa hai nước. Trong các thế kỷ tiếp theo, 
khi người Hồi giáo xâm chiếm Bihar và 
Bengal thì các tu sĩ Phật giáo đã đến lánh nạn 
tại Népal. Họ mang theo một số lớn các bản 
thảo có giá trị, một trong số các bản thảo nầy 
cũng đã được đưa qua các tu viện ở Tây Tạng, 
giữ gìn cẩn thận cho đến ngày nay. Trong các 
thế kỷ trước đó, có lẽ Népal đã tạo được mối 
quan hệ văn hóa và chính trị chặt chẽ hơn với 


các phần phía Tây của Tây Tạng, nhưng giai 
đoạn lịch sử nầy chưa được nghiên cứu kỹ. 
Trong nhiều thế kỷ, Népal đã từng là chiếc 
cầu nối văn hóa cho các vùng đất nằm bên 
phần giữa Hy Mã Lạp Sơn. Cho đến gần đây, 
con đường liên lạc thông thương giữa Ấn Độ 
và Tây Tạng vẫn đi ngang qua Népal. Sau khi 
Phật giáo bị thu hẹp ở Ấn Độ thì dạng Phật 
giáo thông thường ở Népal đã dần dần mất đi 
một số đặc điểm cơ bản của nó như sự sống 
trong tu viện, sự chống phân biệt giai cấp, sự 
bài bác mọi điều huyền bí về tôn giáo, do đó 
không còn là một sức mạnh tinh thần đáng kể 
nữa. Cho đến gần đây có bốn hệ phái triết học 
Phật giáo chính đã được thấy rõ: (1) 
Svabhavika, nhấn mạnh rằng mọi thứ trên thế 
gian đều có đặc tính cơ bản của chúng được 
bộc lộ theo hai cách, có chuyển biến (Pravrtti) 
và không chuyển biến (nirrti); (2) Aisvarika, 
đặt niềm tin vào linh hồn tự hữu, vốn hoàn hảo 
và vô biên; (3) Karmika, tin tưởng vào sự nỗ 
lực đạo đức có ý hức, vì cho rằng các hiện 
tượng thế gian mà có là do ở vô minh; (4) 
Yatrika, tin vào sự hiện hữu của yếu tố nhận 
thức tự nguyện. Điều nầy cho thấy một sự hòa 
nhập hoàn toàn của các khuynh hướng triết 
học khác nhau phát sinh tại Ấn Độ và Tây 
Tạng dưới ảnh hưởng của Ấn Độ giáo và Phật 
giáoê—Népal occupled a unique position 
among the Buddhist countries of the world. 
Gautama, a Sakyan prince, was born In 554 
B.C. at Lumbinl, im present day Népal, about 
15 miles from his fatherˆs capital, Kapilavastu. 
According to the Indian Chronicles, in the third 
century B.C., Ashoka, while yet a prince, 1s 
reported successfully quelled a 
rebellion among one of the races of Népal and 
restored peace and order. His later visit to 
Lumbimi and the erction of an Inscribed pillar 
fo commemorate the sacred birth-place of the 
Buddha 1s an important landmark In the history 
of Buddhissm. Thereafter, his dauphter, 
Carumati, 1s said to have married a Nepalese 
nobleman, and built Sfupas 


to have 


several and 


2093 


monasferies in Népal, of which there are still 
remnants. In the early centuriles of the 
Christian era, the disciplinary rules applicable 
to the monks In the Mula-sarvastivada school 
of Buddhism in Népal reveal certain special 
concessions 1n view of the rigid climatic 
conditions of that region, which 1s Indicative of 
the wide prevalence of Buddhist monastic life 
1n this country. The great Buddhist philosopher 
of£ the fourth century A.D., Acarya 
Vasubandhu, 1s also said to have visited In 
order to propagate his own doctrine. Népal 
seems to have affained real prominence as a 
song supporter and propagator of the 
Buddhist fath from the days of king 
Amsuvarman ¡n the seventh century A.D. He 
gave his daughter in marrlage to the first 
powerful king of Tibet, Sron-btsam-sgam-po, 
and among the batch of pioneers who 
undertook to translate Sanskrit Buddhist works 
into Tibetan under the latter`s patronage, the 
name of a Nepalese pandita, Silamanju, 1s 
mentioned. In the age of Santaraksita (8'°" or 9° 
century A.D.) strong ties of religious and 
cultural friendship appear to have developed 
between these two countrIes. In the succeeding 
countries, when the Muslims ¡invaded Bihar 
and Bengal, Buddhist monks took refuge In 
Népal. They took with them a large number of 
valuable manuscripts some of which also found 
their ways to the monasfterles 1n Tibet, where 
they are carefully preserved to this day. In the 
intervenng centures, Népal probably 
developed still closer cultutral and even 
political ties with the western parts of Tibet, 
but this perlod of history has not yet been 
sufficiently explored. For centuries Népal has 
served as a cultural link between the reglons 
lying on both sides of the mid-Himalayan 
range, and until recently the normal road of 
communication between India and Tibet led 
through Népal, via Kyrrong. After Buddhism 
had dwindled in India, the popular form of 
Nepalese Buddhism gradually shed some of Its 


original characteristics, such as monastic life, 
Opposifion 
discouragement of all religIous mysferies, thus 
becominng affect as a distinct force. Ungtil 


(O casđ©ề distnctions, and 


recently, four main sects of Buddhist 
phiosophy, cach with several sub-sects, 
havng been prominent namely: (l) 


Svabhavika, which emphasIzes that all things 
1n ther 
characteristics which 1s eXpressed 1n two Ways, 
evolution (pravrtti) and involution (mrvrtfl); (2) 
AIsvarika, which put Its faith In a self-existent 
God, who 1s perfect and Infinite; (3) Karmika, 
which believes In a consclous moral effort 
through the world-phenomenon 1s developed 
on the fundamental basis of Avidya; (4) 
Yatrika, which believes in the existence of 
conscIous ¡intellectual agency and free wIll. 
This represenfs an almost complete fusion of 
various philosophical trends which originated 
1n India and Tibet under the influence of both 
Hinduism and Buddhism. 

Phật Giáo Nguyên Thủy: Theravada 

Buddhism—Trường phái mà giáo lý dựa và 

Kinh A Hàm. Giáo lý nầy cho rằng bản ngã 

không có tự tánh, những yếu tố hay chư pháp 

là thật, và Niết bàn không là hoại diệt hoàn 
toàn —Teaching corresponds to the Agama 

Sufras. These teachings generally hold that the 

substance, the separate 

elements (dharmas) are real, and Nirvana is 
neither total annihilation. 

Phật Giáo Nhật Bản: Japanese Buddhism— 

See Tông Phái Nhật Bản. 

Phật Giáo Tây Tạng: Tibetan Buddhism. 

()Qậ Thời kỳ tiền Sron-btsan-sgam-po—Pre 
Sron-btsan-sgam-po period: Có lẽ không 
nơi nào mà đạo Phật được tiếp nhận lại 
có thể dấy lên một ý thức lịch sử mới mẽ 
và mãnh liệt trong lòng người dân như ở 
Tây Tạng. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong 
Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
giống như lịch sử Ấn Độ bắt đầu được ghi 
bằng chữ viết từ thời vị vua hâm mộ Phật 


the world have own_ ultimate 





self ¡is without 


qI) 


l) 


2094 


giáo, A Dục, lịch sử Tây Tạng cũng bắt 
đầu được viết ra từ triều đại vị hoàng đế 
tài hoa Sron-btsan-sgam-po (sinh năm 617 
sau Tây Lịch), người đầu tiên có ý tưởng 
đưa ngôn ngữ nói của Tây Tạng vào một 
hệ thống văn viết xử dụng các chữ cái 
nhằm giúp cho Phật giáo từ Ấn Độ dễ 
đàng đi vào đất nước của ông. Tuy nhiên, 
những tiếp xúc về văn hóa giữa Tây Tạng 
với thế giới Phật giáo chung quanh như 
Ấn Độ, Khotan, Mông Cổ, Trung Hoa, 
Miến Điện, vân vân, có lẽ đã có ít ra từ 
hai thế kỷ trước đó——That the teachings of 
Buddhism, wherever they spread, were 
able 
consciousness In the people”s minds 1s 
nowhere seen so vividly as 1n Tibet. 
According to Prof. P.V. Bapat ¡in The 
Twenty-FIive Hundred Years of 
Buddhism, just as Indian history begins to 
be recorded In writing from the days of 
the great Buddhist emperor, Ashoka, 
Tibetan history, too, begins to be wriften 
down from the reign of Tibet`s most gifted 
ruler, Sron-ctsan-sgam-po (born In 617 
A.D.), who first conceived the idea of 
reducing spoken Tibetan to a system of 
alphabetic writing to facilitate the coming 
of Buddhism from India Into his own 
country. Although cultural contacts of 
Tibet with the Buddhist world surrounding 
her, namely, India, Khotan, Mongolia, 
China, 
established at least two centurles before 
the time of king Sron; however, the king 
felt Inferiorty for the 
backwardness of his people. 

Thời kỳ Sron-btsan-sgam-po: The perlod 
of Sron-btsan-sgam-po: 

Vị vua trẻ tuổi Sron-btsan cảm thấy đau 
lòng trước sự cô lập và thua kém của sự 
lạc hậu của dân tộc mình. Ngay sau khi 
lên ngôi, nhà vua đã chọn một nhân vật 
xuất sắc trong triểu tên là Thon-mi-Sam- 


(O arouse a new historical 


and Burma must have been 


Isolaton and 


2) 


bho-ta cùng mười sáu học giả lỗi lạc khác 
đi đến miền Nam Ấn Độ để nghiên cứu 
văn học chạm khắc, ngữ âm và văn phạm 
Ấn Độ. Sau khi nắm được các vấn đề nầy, 
họ sẽ nghĩ ra cách ghi mẫu tự dùng cho 
tiếng Tây Tạng cùng cấu trúc văn phạm 
của nó. Thon-mi hoàn thành nhiệm vụ 
được giao phó một cách tuyệt vời đến nỗi 
ngoài việc thảo ra tám bản luận văn giá trị 
về cách viết và văn phạm tiếng Tây Tạng, 
ông còn thực hiện một số bản dịch đầu 
tiên bằng tiếng Tây Tạng các tác phẩm 
Phật giáo từ tiếng Phạn (SanskriÐ, do đó, 
cho đến ngày nay, ông vẫn được xem như 
là cha đẻ của văn học Tây Tạng: Right 
after he ascended the throne, the king 
selected a brilliant Tibetan of his court, 
Thon-mi-Sam-bho-ta, with sixteen famous 
scholars, to go down to the famous seafs Of 
learning in Southern India to study Indian 
epIgraphy, phonetics and grammar, and 
after having mastered these subJects to 
invent an alphabetic script for the Tibetan 
language, and established 1ts grammatical 
Sfructure. fulilled the task 
entrusted to him so well that besides 
composing eight independent treafises on 
Tibetan writing and grammar, he also 
prepared the first Tibetan translation of 
certain Sanskrit Buddhist works, so that he 
came to be recognized for all time as the 
father of Tibetan literature. 

Trong đời mình, Sron-btsan đã ban hành 
các luật lệ cho phù hợp với Thập Giới 
(Ten Virtues) của đạo Phật. Ông cho xây 
các ngôi chùa nổi tiếng Ramoche và 
Jokhang ở Lhasa, và công trình kiến trúc 
vĩ đại là lâu đài 11 tầng có tên là Potala, 
vẫn còn duy trì đến ngày nay những di tích 
của cấu trúc ban đầu: During his time, 
kímng Sron-btsan promulgated laws to 
harmonize with the Ten Virtues prescribed 
by Buddhism. He built the famous temples 
of Ramoche and Jokhang In Lhasa, and 


Thon-mi 


3) 


2095 


the grand architecture of the eleven- 
storeyed palace, called the Potala, also 
preserved to this day the remains of an 
oripinal smaller structure. 

Mặc dù Phật giáo đã đến Tây Tạng dưới 
sự che chở thuận lợi như vậy, nhưng nó 
không mọc rễ được trên vùng đất lạ nầy 
một cách dễ dàng và mau chóng như 
mong muốn của vua Sron-btsan. Đạo nầy 
phải bước vào một cuộc chiến không 
khoan nhượng trong khoảng ba thế kỷ với 
các tín ngưỡng Phon của người bản xứ. 
Đạo Phật phải đánh tan những điều mê tín 
đị đoan, phải có những thỏa hiệp, phải 
thích nghi giáo lý của mình với những cổ 
tục kỳ lạ đã được lưu truyễển từ thuở xa 
xưa trên vùng đất nầy, và phải chấp nhận 
những thất bại, mãi cho đến thời kỳ của 
Đại sư A Để Sa vào thế kỷ thứ 11, cuối 
cùng Phật giáo có thể nói là trở thành 
quốc giáo của Tây Tạng: Although 
Buddhism had come to Tibet under such 
favorable auspices, 1t did not take root In a 
foreign soil as easily or quickly as Sron- 
btsan might have wished, It had to wage 
an Incessant and arduous strugsle for over 
three centurles against indigenous Phon 
beliefs. It had also 
Superstitions make compromises, adapt Its 
own docfrines to the strange customs and 
traditions which had come down from time 


to remove old 


Iimmemorial and suffer setbacks and 
banishment until the days of the great 
monk Atisa in the eleventh century, when 
at last Buddhism may be said to have 


become the national religion of Tibet. 


(ID Thời kỳ Hậu Sron-btsan—The period after 


l) 


king Sron-btsan: 

Sau thời Sron-btsan, việc nhìn nhận Phật 
giáo là một quốc giáo chỉ xãy ra dưới thời 
Khri-Sron-ide-btsan (755-797), người kế vị 
thứ năm sau Sron-bfsan: After Sron-btsan, 
the establishment of Buddhism as a State 
religion occurred in the reign of his fifth 


2) 


3) 


successor, Khri-Sron-lde-btsan (755-797 
A.D.). 

Khri-Sron-Ide-btsan đã chỉ định con trai 
nhỏ của mình là Ral-pa-chen nối ngôi chứ 
không phải là con trai trưởng, Glan-dar- 
ma. Người dân Tây Tạng còn nhắc đến 
Ral-pa-chen là một ông vua bảo trợ Phật 
giáo vĩ đại thứ ba trong thời hoàng kim 
của tôn giáo nây. Ông ta sùng đạo đến nổi 
đã cho con trai út của mình đi tu, ban 
nhiều đặc quyền cho giới tu sĩ, thậm chí 
ông còn cho phép xử dụng mớ tóc dài của 
ông làm gối nệm cho các tu viện trưởng 
ngồi cạnh ông thuyết pháp. Vua Ral-pa- 
chen mở rộng biên giới vương quốc và 
cuốn lịch sử đầu tiên của Tây Tạng được 
viết dưới sự bảo trợ của ông: King Khri- 
Sron-lde-btsan named his younger son 
Ral-pa-chen (816-838), his own successor, 
1n preference to his elder son, Glan-dar- 
ma. Ral-pa-chen ¡is remembered by his 
people as the third great royal protector of 
relipion In the golden age of Tibetan 
Buddhism. His devotion to Buddhism was 
so extraordinary that he made his young 
son take monasftc VOWS, ØAV€ VaTIOUS 
kinds of privileges and authority to the 
monks and even allowed his long locks of 
har to be used as a mat for Buddhist 
abbots siting around him to deliver 
religIous sermons. Ral-pa-chen extended 
the boundaries of his kingdom and the first 
history of Tibet came to be written under 
his patronage. 

Sự phát triển của đạo Phật vào lúc nây 
bỗng bị trở ngại vì vua Ral-pa-chen bị sát 
hại bởi những người ủng hộ người anh thất 
sủng là Glan-dar-ma. Ông nầy lên ngôi và 
trở thành kẻ thù công khai của Phật giáo 
Tây Tạng. Các tượng Phật bị đem chôn, 
các tu viện bị đóng cửa, các lễ nghi tôn 
giáo bị ngăn cấm và các tu sĩ bị buộc phải 
hoàn tục hay bị trục xuất ra khỏi nước. 
Tuy nhiên, ông nầy bị một tu sĩ giết chết 


4) 


2096 


vào năm 84I: The development of 
Buddhism in Tibet suffered a setback 
when king Ral-pa-chen was murdered in 
8358 A.D. by the supporters of his 
superseded elder brother, Glan-dar-ma. 
The latter then came to the throne as a 
strong enemy of Buddhism 1n Tibet. 
Buddhist images were buried, monasferIes 
closed, religious ceremonies banned and 
monks forced to return to the le of 
laymen or banished from the country. 
However, Glan-darma was killed by a 
priest in 841 A.D. 

Việc triệt hạ đạo Phật một cách tàn nhẫn 
của Glan-dar-ma đã đánh dấu một thời kỳ 
quyết định trong lịch sử chánh trị của Tây 
Tạng vì nó gióng lên hồi chuông báo tử 
cho nển quân chủ tại đây. Giới Tăng lữ bị 
trục xuất quay trở về Tây Tạng và trở nên 
mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Những người 
kế vị của Glan-dar-ma thì ngày càng bạc 
nhược. Cuối cùng, người con trai của vị 
vua cuối của Lhasa là Dpal-hkhor-btsan 
(906-923) đã từ giả kinh đô để đi về miễn 
Tây, tại đây ông tự phong là vị vua độc 
lập. Ông gom ba quận Ladakh, Spurang, 
và Guge dưới quyển cai trị của mình và 
sau đó chia ba quận nầy cho ba người con 
trai. Trong số những người kế vị ba nhánh 
hoàng gia nầy, người ta thấy có những 
người lỗi lạc, đã bảo trợ cho Phật giáo tại 
miễn Tây bằng cách bảo trợ cho các tu sĩ, 
cử học giả Tây Tạng đến Kashmir nghiên 
cứu những phát triển mới của giáo lý, đẩy 
mạnh việc dịch thuật các văn bản Phạn ra 
tiếng Tây Tạng: Glan-dar-ma”s ruthless 
suppression of Budhism, which resulted in 
this violent outburst of public feeling, 
marks a decisive period In the annals of 
Tibetan politics, inasmuch as It sounded 
the death knell of monarchical rule im 
Tibet. The banished monks returned to 
cenfral Tibet and became more powerful 
than ever. The successors of Glan-dar-ma 


became weaker and weaker. Einally, the 
son of the last king of LhasaDpal-hkhor- 
btsan (906-923 A.D.) bade farewell to the 
capital and migrated to Western Tibet, 
where he establshed himself as 
independent ruler. He broupht the three 
districts of Ladakh, Spurang and Guge 
under his confrol and later distributed 
them among his three sons. Among the 
Successors of these three royal branches, 
we find several distinguished rulers who 
patronized learned monks, sent Tibetan 
scholars to Kashmir to study the latest 
development ¡in Buddhist doctrine, and 
furthered the translatons of 1mporftant 
Sanskrit Buddhist texts Into Tibetan. 


an 


(V)Thời đại Đại sư A Để Sa—The period of 


Ù 


the great monk Atisa: Một trong những 
hoàng tử của vua Dpal-hkhor-btsan tên là 
Trí Quang (Jnanaprabha) đã nhường ngôi 
lại cho em trai mình để trở thành tu sĩ. 
Ông đã cùng với hai người con trai đã có 
công rất lớn trong việc thuyết phục đại sư 
A Để Sa đến Tây Tạng—One of the most 
distinguished among the princes 
Jnanaprabha. He renounced his throne 1n 
favour of his younger brother to become a 
monk along with his two sons, and played 
an Iimporfant part in persuading the great 
Acarya Atisa to come and live as a 
teacher of Buddhism In Tibet. 

Trong thế kỷ thứ I1, có thể nói là A Để 
Sa đã mang từ Ấn Độ sang Tây Tạng một 
sức đẩy tinh thần rất lớn, giúp cho Phật 
giáo bắt rễ sâu xa trên mảnh đất nầy, rồi 
từ đó phát triển thành một nếp nghĩ đại 
giáo và giáo lý của người dân bản xứ: In 
the 11” century A.D., Atisa may be said to 
have brought the last great spiritual 
Iimpetus from India, with the result that 
Buddhism struck deep roots in Tibetan soil 
and thence forward flourished as an 
1ndigenous relipIOus 
philosophical thought. 


WaS 


mode of and 


2097 


^ ,.„ ` ^ + ^ F4 + 
2) Cuộc sống và công việc của A Để Sa tại 


Tây Tạng thật vô cùng quan trọng đối với 
Phật giáo Tây tạng—The life and work of 
Atisa in Tibet are too Important to the 
Tibetan Buddhism (See A Để Sa). 


(V) Hệ Phái Bkah-gdams-pa—Bkah-gdams-pa 


sect: Như trên đã nói, cuộc sống và công 
việc của ngài A Để Sa tại Tây Tạng rất 
quan trọng cho sự phát triển Phật giáo tại 
nước nây. Từ khi ông đến Tây Tạng thì 
Phật giáo nước nây đã phát triển thành 
nhiều trường phái bản địa khác nhau. 
trong số nây hình thức Phật giáo hỗn tạp 
và chưa cải cách ban đầu được gọi là 
Rnin-ma-pa hay là trường phái Cũ với bốn 
tiểu phái chính. Các tín đồ của trường phái 
nầy thờ cúng Padmasambhava, xem đây 
là người sáng lập và là đạo sư của họ, họ 
tin tưởng vào sự ứng nghiệm của thần linh 
ma quỷ, họ thường được nhận biết qua 
chiếc mũ màu đỏ. Các giáo lý cải cách 
của A Để Sa, dựa trên truyền thống Du 
Già do Di Lặc và Vô trước sáng lập, dẫn 
đến sự hình thành của trường phái Bkah- 
gdams-pa bởi người đệ tử người Tây 
Tạng của ông là Hbrom-ston. Trường phái 
nầy có quan điểm tổng hợp của cả Tiểu 
Thừa lẫn Đại Thừa, buộc các tu sĩ phải 
sống độc thân và không khuyến chuyện 
phù phép. Chính trên cơ sở của giáo lý 
nầy mà nhà cải cách vĩ đại của Tây Tạng 
là Tông Khách Ba vào thế kỷ thứ 14, đã 
lập nên trường phái Dge-lugs-pa, qua sự 
gạn lọc những nghi thức cầu kỳ của Bkah- 
gdams-pa và đang chiếm ưu thế trong Phật 
giáo Tây Tạng ngày nay cả về thế tục lẫn 
tâm linh, qua sự kế vị của các vị Đạt Lai 
Lạt Ma (Dalai Lamas): The life and work 
of Atisa in Tibet are very Important for the 
development of Tibetan Buddhism. From 
the time he came to Tibet, Tibetan 
Buddhsm developed ¡into  diferent 
indipgenous schools. In relation to these, 
the earlier heterogenous and unreformed 


type of Buddhism came to be called Rnin- 
ma-pa or the old school with four main 
sub-sects. The followers of this school 
worship Padmasambhava as their founder 
and Guru, believe in the fulfilment of both 
the divine and the demoniacal, and are 
generally recognized as such by their red 
caps. Atisa's reformed teachings, based 
upon the Yogacara traditions founded by 
Mattreya and Asanga, led to the 
establshment of the Bkah-gdams-pa 
school by his Tibetan disciple, Hbrom- 
son. lí ftook a synthetic view of the 
teachngs of both Hinayana and 
Mahayana, enforced celibacy upon the 
monks and discouraged magIc practices. Ït 
was on the authoriative basis of this 
doctrine that the great Tibetan reformer, 
Tson-kha-pa, founded in the 14” century 
A.D. the Dge-lugs-pa sect, which purified 
the Bkah-gdamspa of much of Its 
elaborate ritualism and today dominates 
Tibetan Buddhism both temporarily and 
spiritually, throuph the religlous 
succession of the Dalai Lamas, of whom 
the fourteenth is now the head of this 
theocracy. 


(VDPhái Chủ Nghĩa Truyền Thống Bằng 


Lờ The Bkah-rgyudpa (the oral 
tradiionalsm) founded in the late 
eleventh century A.D.: Trường phái chủ 
nghĩa truyền thống bằng lời được thành 
lập bởi Lạt Ma Mar-pa, người Tây Tạng, 
đạo hữu của A Để Sa và là môn đệ của 
đạo sư Mật tông người Ấn tên Naropa 
thuộc viện Đại học Na Lan Đà. Trường 
phái nầy có nhiều tương đồng với trường 
phái Thiền, trường phái của hầu hết những 
Phật tử ở Nhật Bản và Trung Hoa hiện 
nay. Trong số những người đại diện nổi 
bật của trường phái nầy có Mi-la-ras-pa, 
nhà thơ ẩn sĩ vĩ đại của Tây Tạng, người 
được chính Mar-pa khai tâm về những bí 
mật của phép thần thông— The Bkah- 


l) 


2098 


rgyud-pa was founded by the Tibetan 
Lama Mar-pa, a friend of Atisa, and a 
disciple of the Indian Tantrist, Naropa, of 
Nalanda University. It has some affinities 
with the Dhyana school, to which most of 
the Northern Buddhists of Japan and China 
belong at present, among 
distinguished represenfatives 1s Mi-la-ras- 
pa. the great hermit poet of Tibet, who 
the mysterles Of 
supernatural powers by Mar-pa himself. 

Bkah-rgyud-pa về sau tự phân chia ra làm 
nhiều tiểu phái mà hai trong đó là, 
Karma-pa và Hbrug-pa là đáng nói hơn 
cả. Vị lãnh đạo thứ ba của tiểu phái 
Karma-pa tên là Ran-byun-rdo-rJe, từ lúc 
sinh ra đã được công nhận là người kế 
thừa cho vị lãnh đạo thứ hai là Karma- 
bak-si đã chết hai năm trước đó. Từ khi có 
sự kiện nầy thì tục lệ kế vị tinh thần đã trở 
nên thịnh hành. Như vậy trong việc lựa 
chọn Đạt Lai Lạt Ma, Ban Thiển Lạt Ma 
và những vị khác thì một hiện thân được 
công nhận sẽ là người kế vị để lãnh đạo 
chứ không phải là người nối dõi ông cha 
hay môn đệ. Phái Karma-pa rất mạnh ở 
Sikkim và những tín đổ của phái nầy ở 
Népal được gọi là Karmika: The Bkah- 
rgyud-pa later divided 1(self into several 
sub-sects, two of which, namely Karma-pa 
and Hbrug-pa may be specially 
mentioned. The third Head of the Karma- 
pa.  caled  Ran-byun-rdo-rJe, 
recogmized at his bíth as the spiritual 
successor of the second Head of the sect, 
called Karma-bak-si, who had dđied two 
years earller. Since this 
practilce of spiritual succession came Into 
vogue. Thus, in the selection of the Dalai 
Lama, the Panchen Lama and others, a 
recognized Incarnation succeeds to the 
office instead of a hereditary successor or 
discipline. The Karma-pa 1s particularly 


and 1S 


Was initiated ¡ïn 


WaS§ 


incident the 


2) 


(VID 


Ù 


strong In SikkIm and 1(s followers in Nepal 
are called the Karmika. 

Tiểu phái thứ hai là Thần Sấm (Hbrug- 
pa), truyền bá giáo lý của mình tại Bhutan 
mạnh đến nỗi nước nầy đã dùng cái tên 
Tây Tạng của tiểu phái để gọi dân chúng 
nước họ: The second sub-sect, Hbrug-pa, 
or the Thunderer, spread 1s doctrines so 
viporrously in Bhutan that the country 
adopted 1s Tibetan name for 1s own 
people. 

Trường phái Đất Xám (Sa-skya-pa), 
lấy tên từ màu đất ở nơi tu viện đầu tiên 
của trường phái trước đây xây dựng vào 
năm 1071, hiện nay là Sa-skya. Phái Sa- 
skya-pa lại càng gần gũi với trường phái 
cổ Rnin-ma-pa hơn là Bkah-rgyud-pa, các 
tu sĩ của giáo phái nầy không còn độc 
thân nữa. Giáo phái nây là sự tổng hợp 
giữa Mật tông cũ và mới, trên cơ sở triết 
lý Trung Luận của ngài Long Thọ và đã 
phát triển thành một hệ phái mạnh mẽ 
trước khi có sự nổi lên của trường phái 
Tông Khách Ba: The school of “Grey 
Earth” or the Sa-skya-pa, derives I1ts name 
from the colour of the soil where 1ts first 
monastery was built in I07I A.D. on the 
site of the present Sa-skya. The Sa-skya- 
pa was even more closely related with the 
old Rnin-ma-pa school than the Bkah- 
rgyud-pa and the monks of this sect were 
They sought a 
synthesis between the old and the new 
Tantism on the basis of Nagarjuna ”s 
Madhyamika philosophy and had already 
developed Into a powerful hierachy before 
the rise of the pgreat Tson-kha-pa. 

Những người Sa-skya rất say mê học hỏi 
và đã tổ ra là những nhà hoằng pháp tài 
ba khi họ có dịp tiếp xúc với các hoàng đế 
Mông Cổ trong thế kỷ thứ 13. Một trong 
những đạo sư tài giỏi của sa-skya là 
Hphags-pa đã trở thành người bảo trợ tinh 
thần của hoàng tử Khubilai nước Mông 


not celibate either. 


2) 


3) 


2099 


Cổ. Ông hoàng nầy lên ngôi hoàng đế 
Trung Hoa, bèn trao chủ quyền của miền 
trung Tây Tạng cho vị Đại Tăng của Sa- 
skya (1270). Đây là sự mở đầu cho một kỷ 
nguyên cai trị bằng thần quyển ở Tây 
Tạng: Sa-skya followers, greatly devoted 
to learning, proved themselves excellent 
proselytizers when they came info confact 
with the Mongol emperors ¡in the 
thrteenth centry A.D. One of the 
distinguished Sa-skya hierarchs, called 
Hphags-pa, became the spiritual teacher 
of Prince Khubilai of Mongolia, who, on 
coming to the throne as the first Mongol 
emperor of China, the 
Sovereignty of central Tibet upon the High 
Priest of Sa-skya (1270 A.D.). This was 
the beginning of a new era of theocratic 
rule in Tibet. 

Bu-ston (1290-1364) , một nhà bình giải 
nổi tiếng đối với các luận thư căn bản 
Phật giáo, một sử gia uy tín, một nhà sưu 
tập các bản dịch Tây Tạng về những tác 
phẩm Phật học. Ông sắp xếp các tác phẩm 
nầy một cách có hệ thống thành hai nhóm 
bao quát gọi là “Lời Của Đức Phật” gồm 
100 cuốn và Luận Thuyết gồm 225 cuốn. 
Đây là bộ kinh điển Phật giáo còn lưu lại 
cho chúng ta đến ngày nay: Bu-ston 
(1290-1364 A.D.), a renowned 
commentator of fundamental Buddhist 


conferred 


treafises, an authoritative historian, and 
the first collector of all existing Tibetan 
translaions of Buddhist works. He 
arranged them systematically Into two 
comprehensive groups, called the Word of 
the Buddha (Bkah-hygur) in 100 volumes, 
and the Treatises (Bstan-hygur) in 225 
volumes. These have come down to us as 
the Tibetan Buddhist Canon. 

Taranatha, sinh năm 1573, sử gia và là tác 
giả Tây Tạng, cũng thuộc về một hệ phái 
có tên là Jonang vốn là một chi nhánh của 
phái Sa-skya-pa: Taranatha (1573-?), the 


(VID 


5 


2) 


Tibetan historian and author, also 
belonged to a sect called Jonang, which 
was an offshoot of the Sa-skya-pa. 

Phái Mũ Vàng — The Yellow Hats 
(Dge-lugs-pa): 

Với sự xuất hiện của nhà cải cách vĩ đại 
Tông Khách Ba, sinh năm 1358 tại tỉnh 
Amdo, có thể nói đây là một kỷ nguyên 
mới của Phật giáo Tây Tạng. Với tài tổ 
chức xuất sắc và trí thông minh tuyệt vời, 
ông đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ xóa 
bỏ tất cả mọi điều lệch lạc và mê tín dị 
đoan, xây dựng một Tăng đoàn mạnh mẽ, 
dựa trên một tri thức vững vàng, giới luật 
và sự độc thân, những người nầy đã được 
mang tên là “Trường Phái Đạo Đức” 
(Dge-lugs-pa), theo cách gọi của dân 
chúng là phái Mũ Vàng. Năm 1408, ông 
dựng lập tu viện Ganden ở một nơi không 
xa Lhasa, ông làm việc tại đây và qua đời 
năm 1419: With the rise of the great 
reformer, Tson-kha-pa, born in the 
province of Amdo in 1358 A.D., the 
modern age of Tibetan Buddhism may be 
said to have begun. With striking powers 
Of  Organ1zation comprehensIve 
Iintelligence, he set himself the task of 
removing all deviations and supersfifious 
beliefs and establishing a strong order of 
Buddhist monks, based on sound learning, 
discipline and celibacy, which came to be 
recognized as the school of the Virtuous 
(Dge-lugs-pa), popularly described as the 
Yellow Hats. In 1408, he founded not far 
from Lhasa, the Ganden monastery, where 
he worked for some years and died in 
1419 A.D. 

Phái Mũ Vàng (Dge-lugs-pa) được các tù 
trưởng Mông Cổ quý trọng, xem như 
những vị lãnh đạo tinh thần, và sau đó, 
như là những viên chức cầm quyên thế tục 
tại Tây Tạng. Khi vua Mông Cổ là Altan 
Khan gặp người đứng đầu thứ ba của giáo 
phái nầy là Bsod-nams-rgya-mtso (1546- 


and 


2100 


1587) thì nhà vua tin chắc rằng cả hai 
người họ vốn đã từng là đạo sư Hphags-pa 
và đệ tử của ông là hoàng đế Khubilai 
Khan, theo thứ tự trong tiền kiếp, nên nhà 
vua đã lập tức công nhận Bsod-nams- 
rgya-mtso đích thực là vị Đạt Lai. Từ đó 
về sau , tất cả các vị đứng đầu giáo phái 
nầy đều được công nhận là Đạt Lai Lạt 
Ma: The Dge-lugs-pa came to be favoured 
by the powerful Mongol chieftans as 
spiritual leaders and later as temporal 
rulers of Tibet. When king of Mongol 
Altan Khan met with the third hierarch, 
Bsod-nams-rgya-mtso (1546-1587 A.D.), 
he became convinced that both of them 
were respectively the teacher Hphags-pa 
and his disciple, emperor Khubilai Khan, 
in the king 
1mmediately recognized the former as the 
veritable Talr, I.e., Dalai. Thenceforth, all 
the hierarchs came to be recognized as 
Dalai Lamas. 
Phật Giáo Thái Lan: Phật Giáo phát triển 
tại Thái Lan từ một thời kỳ rất sớm, khoảng 
thế kỷ thứ nhất hay thứ nhì sau Tây Lịch, nếu 
không muốn nói là sớm hơn. Theo Giáo sư 
P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo, thì điều nầy được chứng minh bởi 
các phát hiện khảo cổ tại Pong Tuk và Phra 
Pathom. Phra Pathom cách Băng Cốc khoảng 
30 dậm về phía Tây, còn Pong Tuk nằm xa 
hơn về phía Tây 20 dặm nữa. Các di tích về 
cấu trúc tôn giáo, các tượng Phật, các đồ đất 
nung có khắc chữ và những biểu tượng rõ ràng 
của đạo Phật, có lẽ thuộc thế kỷ thứ 1 hoặc 
thứ 2 đã được tìm thấy tại các nơi nây. Một số 
lớn đền đài đã bị đổ nát và các tác phẩm điêu 
khắc mang nặng ảnh hưởng thời Gupta. Những 
thứ nầy được xem là thuộc trường phái 
Dvaravati. Dvaravati là một vương quốc phồn 
thịnh vào thời của ngài Huyền Trang, nghĩa là 
vào đầu thế kỷ thứ 7. Trong khoảng thế kỷ thứ 
§ và thứ 9, cả Xiêm La và Lào là một phần 
của Cam Bốt về mặt chánh trị và chịu ảnh 


ther former biths and 


hưởng của nước nầy về mặt tôn giáo. Chúng ta 
có thể thấy cả đạo Phật và Bà La Môn cùng 
phát triển bên nhau tại các vùng đất nầy. 
Khoảng giữa thế kỷ thứ 13 thì người Thái nắm 
được chủ quyển cho cả nước Xiêm và Lào, 
chấm dứt ưu thế chính trị của người Cam Bố. 
Dưới ảnh hưởng của các vua Thái, Phật giáo 
thuộc trường phái Nguyên Thủy và ngôn ngữ 
Ba L¡ thịnh hành khắp Thái Lan và Lào. Vua 
Sân Suryavamsa Maha- 
Dharmikarajadhiraja không chỉ là một nhà bảo 
trợ lớn cho đạo Phật mà chính ông cũng sống 
cuộc đời một tu sĩ Phật giáo và đi thuyết giảng 
đạo Phật ở khắp mọi nơi trong vương quốc của 
mình. Vào năm 1361, ông cử một số Tỳ Kheo 
và học giả uyên bác qua Tích Lan để mời đại 
Tăng Mahasami Sangharaja đến Thái. Với sự 
gợi ý của vị Đại Tăng cùng những nỗ lực của 
nhà vua, Phật giáo và văn học Ba Li không chỉ 
có được một nền tảng vững chắc mà còn lan 
sang một số nước nhỏ theo Ấn Độ giáo như là 
Lào quốc, Alavirastra, Khhmerrastra, 
Suvarnagrama, Unmarga-sila, Yonakarastra, 


Rama 


và Haripunjaya. Phần lớn các nơi nầy hiện còn 
giữ biên niên sử địa phương viết bằng tiếng Ba 
Lï. Từ đó trở đi, Phật giáo đã thịnh hành trên 
đất Thái và các vùng lân cận, còn đạo Bà La 
Môn thì đã sa sút cho đến khi gần như biến 
mất, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết trong các 
nghi lễ và phong tục của quần chúng— 
Buddhism flourished in Thailand, used to be 
Siam, from a very early period, about the first 
or second century A.D, If not earlier. 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, this 1s 
proved by archaeological findings at Pong Tuk 
and Phra Pathom. Phra Pathom 1s about 30 
miles west of Bangkok, and Pong Tuk lies 
about 20 miles farther to the west. Remains of 
a religious structure, the images of the Buddha, 
Iinscribed terracottas and definite symbols of 
Buddhism like the dharmacakra, belonging 
probably to the first or second century A.D,, 
have been found ¡in these places. To a 


2101 


somewhat later period belong to the large 
number of ruined sanctuaries and some fine 
sculptures which indicate the strong influence 
of the Gupta period. These have been referred 
(to the Dvwaravati school. 
flourishing kingdom at the time of Hsuan- 
Tsang In the first half of the seventh century 
A.D. About the eighth or ninth century A.D., 
both Siam and Laos formed part of Cambodia 
politically imnfuenced by religious 
condition of that country. So both Brahmanical 
religion and Buddhism can be found 
flourishing side by side in all these regions. 
About the middle of the thirteenth century 
A.D., the Thais made themselves masters of 
Siam and Laos and put an end to the political 
supremacy of the Cambodians over them. 
Under the ¡nfuence of the Thai rulers, 
Buddhism of the Theravada school and the Pali 
language flourished all over Siam and Laos. 
The Thai king Sri Suryavamsa Rama Maha- 
Dharmikarajadhiraja was not only a great 
patron of Buddhism, but himself adopted the 
lfe of a Buddhist monk, preaching the 
doctrines of the Buddha all over his kingdom. 
About 1361 A.D., he sent some learned 
bhikkhus and scholars to Ceylon and induced 
the great monk called Mahasami Sangharaja to 
come to Siam. Under his Inspiratlonand the 
active efforts of the king, Buddhism and Pali 
lierature not only obtained a firm footing, but 
also spread to a number of small Hinduized 
sfates In the territory now called Laos, such as 
Alavirastra, Khmerrastra, Suvarnaprama, 
Unmarga-sila, Yonakarastra, and HaripunJaya. 
Many of these still possess 
chronicles writen 1n Pali. 
onwards, Buddhism flourished in Siam and the 
neighboring regions, and Brahmanism declined 
until it almost disappeared, leaving only a few 
traces In public ceremonies and customs. 

Phật Giáo Tích Lan: Theo truyền thuyết 
còn ghi lại trong Biên Niên Sử Tích Lan thì đại 
đế A Dục (273-236 B.C.) đã tổ chức một đoàn 


Dvwaravati was a 


and 


ther local 
From this time 


truyền giáo để đi thuyết giảng đạo Phật tại Ấn 
và các nước khác. Nhà vua đã cử con trai của 
mình là trưởng lão Ma Thẩn Đà, cùng với bốn 
người khác đến Sri Lanka. Họ đã giảng đạo 
cho vua Tích Lan là Devanampilya Tissa và 
các thuộc hạ ở đây. Nhà vua và dân chúng 
Tích Lan cảm kích sâu xa trước giáo lý nầy và 
chấp nhận đạo Phật. Chính vua Devanampilya 
Tissa đã cho xây tu viện Mahavihara, nơi nhà 
vua cho trồng lại nhánh cây Bồ Để do Ma 
Thẩn Đà và em gái mang sang. Tu viện nầy 
trong nhiều thế kỷ vẫn là trung tâm của Phật 
Giáo Nguyên Thủy. Đạo Phật đã phát triển 
một cách hiếm thấy tại nơi nầy. Hàng trăm 
ngàn người, cả nam lẫn nữ, theo tôn giáo mới 
nầy, hàng ngàn người gia nhập Tăng đoàn, 
sống đời tu khổ hạnh. Các tu viện mọc lên 
khắp nơi, có nhiều sự cúng dường hậu hỷ, 
dùng vào việc tu sửa tu viện. Hoàng hậu 
Anula cùng nhiều phụ nữ khác bày tổ lòng 
mong muốn được xuất gia và gia nhập Giáo 
đoàn. Nhưng không một vị Tăng nào được 
phép giải quyết chuyện nầy, họ phải báo cho 
vua A Dục để nhà vua cử các Tôn Ni cao cấp 
đến giúp họ. Do đó mà Tăng Già Mật Đa, em 
gái vua A Dục, người đã thọ giới, được cử đến 
Tích Lan. Hai sự kiện lớn trong thời gian đầu 
của lịch sử Phật giáo Tích Lan đã để lại dấu 
ấn sâu đậm, vẫn còn gợi lại trong tâm khẩm 
hàng triệu tín đồ sự say sưa nồng nhiệt. Thứ 
nhất là việc đem trồng tại đây một chổi cây 
Bồ Đề lấy tại nơi Đức Phật ngôi đắc đạo. Đây 
chẳắng những là ý tưởng cao đẹp của vua A 
Dục, mà còn là nguồn cảm hứng đối với những 
người mới theo đạo Phật. Thứ hai là việc đem 
từ Ấn Độ đến Tích Lan một chiếc răng của 
Đức Phật, đã hơn năm thế kỷ sau khi ngài 
nhập diệt. Chỉ trong một khoảng thời gian 
ngắn, toàn bộ đảo Tích Lan đã trở thành một 
thành trì của Phật giáo, một vai trò mà đảo 
nầy vẫn duy trì được trong một thời gian dài 
trên hai ngàn năm. Đại bảo tháp được xây 
dựng dưới triều vua Duthagamani (101-77 
trước Tây Lịch) và được tôn phong trước một 


2102 


đại hội lớn các tu sĩ Phật giáo đến từ các tu 
viện nổi tiếng của Ấn Độ. Triểu đại 
Vattagamanmi (29-17 trước Tây Lịch) là một cột 
mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo Tích 
Lan. Cho đến thời gian nầy, các kinh sách Phật 
giáo qua lời truyền giảng ban đầu của tôn giả 
Ma Thẩn Đà, chỉ được phó thác cho trí nhớ và 
chỉ được lưu giữ lại dưới dạng truyền khẩu. 
Đến triều đại vua Vattagamani, bắt đầu được 
sắp xếp lại để viết thành kinh sách. Kết quả là 
bộ Tam Tạng bằng tiếng Ba Li ra đời, và hiện 
vẫn còn được lưu giữ như một kinh điển thiêng 
liêng trong khi bản gốc tại Ấn Độ đã mất từ 
lâu không còn một dấu tích nào. Tuy không 
thể cho là đã đánh giá quá cao ảnh hưởng của 
Phật giáo tại Tích Lan, song trên thực tế thì 
toàn bộ nên văn hóa văn minh của Tích Lan 
đều từ đó mà ra. Tiếng Ba Li đã trở thành 
ngôn ngữ văn học của Tích Lan và cho đến 
nay vẫn không thay đổi. Văn học Tích Lan là 
một hệ nhánh của văn học Ấn Độ, và nghệ 
thuật kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng của Tích 
Lan đều bắt nguồn từ Ấn Độ. Các mẫu tự Tích 
Lan cũng lấy từ mẫu tự Ấn Độ. Về sau nây, 
các trường phái khác cũng đã phát triển mạnh 
và đôi khi còn chống đối nhau quyết liệt. 
Nhiều vị vua đã dẹp yên bằng cách triệu tập 
hội nghị hay ngược đãi. Những đối thủ chính là 
các sư thuộc phái Mahavihara và các sư 
Abhayagirihara và Jetavanavihara. Những nhà 
sư sau nầy chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Người 
ta cũng thấy dấu vết của Phật Giáo Đại Thừa 
và Mật Tông tại đây. Thế nhưng, Phật giáo 
Nguyên Thủy đã chiến thắng với sự đóng góp 
rất quan trọng của Buddhaghosa, mà những tác 
phẩm cho đến nay vẫn còn thấm sâu vào toàn 
bộ Phật Giáo Tích Lan. Tuy nhiên, sự chia rẽ 
nầy bỗng nhiên chấm dứt vào thế kỷ thứ 12 
khi vua Parakambahu I triệu tập hội nghị tôn 
giáo để buộc tất cả các trường phái đối nghịch 
với Mahavihara phải tuân theo những qui tắc 
của nó. Vào thế kỷ thứ 16, người Bồ Đào Nha 
đến Tích Lan, rồi thế kỷ thứ 17, người Hòa 
Lan. Họ đã cố gắng dùng sức mạnh để áp đặt 


Gia Tô Giáo vào Tích Lan. Tình hình nầy đã 
làm thức tỉnh ý thức dân tộc và đổi mới Phật 
giáo đã từng bị rơi vào cảnh hoang phế. Một 
vài vị vua Tích Lan đã áp dụng những biện 
pháp nhằm đem lại một đà phát triển mới cho 
Phât Giáo. Họ đã gửi các phái đoàn sang Miến 
Điện và Thái Lan vào cuối thế kỷ thứ 18 để 
tìm chỗ dựa. Do những sáng kiến đó, các sư 
Miến Điện đến thực hiện hiện một vài cải 
cách trong nội bộ Tăng Già Tích Lan; trong 
khi các sư Thái Lan đến phục hồi lại Tăng Già 
Tích Lan và đưa vào quan niệm tuyển chọn 
giới thuợng lưu, dù bị một vài tầng lớp dân cư 
phản ứng, nhưng quan niệm nầy trở thành một 
trong những đặc trưng chính của Phật giáo 
Tích Lan. Năm 1802, một nhánh thứ hai của 
Tăng Già được thành lập gọi là Amarapura, 
với những thành viên xuất thân từ các giới 
bình dân. Sự kiện nầy cho thấy ảnh hưởng của 
các sư Miến Điện hiện nay vẫn còn, dù ảnh 
hưởng của Thái Lan vẫn chiếm ưu thế. Thời 
kỳ gần đây có sự ra đời của trào lưu thứ ba có 
nguồn gốc từ Miến Điện, với đặc điểm là tính 
nghiêm khắc của các qui tắc. Phật giáo Tích 
Lan bị sa sút nặng vào thế kỷ thứ 19; những 
Phật tử Tây phương đã góp phần lớn vào sự 
khôi phục nó bằng cách lập ra những trung 
tâm mới và những tổ chức mới như Mahabodhi 
Society. Năm 1948, Phật giáo đã trở thành sức 
mạnh năng động của nên văn hóa xứ nầy đã 
giúp giành lại độc lập. Cho mãi đến nay, nó 
vẫn có ảnh hưởng quan trọng tới các nước Âu 
Á. Mặt khác, thế giới Phật giáo cũng mang ơn 
Tích Lan rất nhiều. Bộ giáo điển bằng tiếng 
Ba L¡ đã được giữ gìn nguyên vẹn tại Tích Lan 
đã có một ảnh hưởng rất lớn đối với Miến 
Điện, Thái Lan, Lào, và Cam Bốt. Ngoài ra, 
Tích Lan không chỉ là nơi lưu giữ Thánh điển, 
mà còn có công phát triển đạo Phật qua các 
cuốn luận giải nổi tiếng—According to the 
preserved the — Ceylonese 
Chronicles, the great emperor Ashoka (273- 
236 B.C.) organized a missionary to preach the 
gøospel of the Buddha In and outside India. He 


tradition in 


2103 


sent his son Thera Mahendra, together with 
four others, to Sri Lanka, and they preached 
the teachings of the Buddha to king 
Devanampiyatssa (247-107 B.C.) and his 
attendants. The king and the people of Ceylon 
were deeply impressed by the new gøospel and 
accepted Buddhism. King Devanampilya Tissa 
thề Mahavihara Monastcry, where he 
preserved the branch of the Bodhi tree that 
Mahinda and his sister had brought. This 
monasfery remained for many centuries the 
center of the Theravada Buddhism. Its 
propress was phenomenal. Hundreds of 
thousands of men and women embraced the 
new faith and thousands entered the Sangha 
and adopted the life of Bhikkhus. Monasteries 
were erec(ed on all sides and rich endowments 
were made for their upkeep. Queen Anula and 
a number of women also expressed the desire 
to receive the ordination and enter the Sangha. 
But, as no monk was allowed to do this for 
them emissarles to Emperor 
Ashoka to send some distnguished nuns to 
help them. So Sanghamitra, the sister of 
Mahendra, who had received ordination, was 
sent to Ceylon. Two great evenfs In the early 
history of Buddhism in Ceylon left a deep 
Impression and still evoke pious enthusiasm 
among millions of The 
transplantation of a branch of the Bodhi tree 
under which the Buddha attained Buddhahood 
was a happy 1dea of Ashoka. This served as an 
1nspiraton to the people who had recently 
embraced the Buddhist religion. The second 
event was the bringing of the Buddha”s tooth 
from India more than 500 years later. Thus, 
within a short time, the whole of the ¡island of 
Ceylon became a stronghold of Buddhism, a 
position which she still retains after a lapse of 
more than two thousand years. The great stupa 
was built during the relgn of Dutthagamani 
(101-77 B.C.) and consecrated before a large 
assembly of Buddhist monks who had come 
from well-known monasterles in India. The 


W€Cr€E  W€If 


1tsễ devofees. 


reign of Vatthagamani (29-17 B.C.) ¡1s an 
1mportant landmark In the history of Buddhism 
1n Ceylon. Up to this time the sacred scrIptures 
of Buddhism, oripially recited by 
Mahendra, were commifted to memory and 
preserved as oral traditions. Arrangements 


aS 


were now made to commit them to wrifting. 
The Pali Tripitaka were completed, still 
survices as the sacred canon of which the 
original disappeared long ago from India 
without leaving any trace. Ït Is Impossible to 
overrate the Influence exercised by Buddhism 
in Ceylon. Practically her whole culture and 
civilization were derived from 1t. Pali became 
the literary language of ceylon and still holds 
that position. Ceylonese literatire was an 
offshoot of Indian literature, and the art of 
Ceylon architecture, sculpture and painting 
was dervied from India. The Ceylonese 
alphabet also came from India. Later, in the 
Course of time various schools were formed. 
There was sometimes very vehement rivalry 
among them. A number of kings tried to end 
these disputes by convoking synods or by 
persecuton of certain schools. The main 
antagonists were the monks of Mahavihara on 
one side and those of the Abhayagirihara and 
Jetavanavihara on the other. The latter party 
was under the ¡nfluence of Indian schools; 
traces of Mahayana and Buddhist Tantrism can 
also be documented. The Theravada gained 
the upper hand, to which result Buddhaghosha, 
one of the great scholars of the Theravada, 
decisively contributed. His work marks 
Singhalese Buddhism to this day. However, 
the many sidedness of Buddhism ¡in Ceylon 
met a bitter end in the twelfth century, when 
king Parakambahu I convoked a synod and 
forced all hostile schols to adopt the Buddhism 
of Mahavihara. The arrival of the Portuguese 
in Ceylon In the sixteenth century and the 
Dutch in the seventeenth century. They tried to 
inroduce Catholism by force. This situatlon 
feeling and had a 


aroused  national 


2104 


strengthening effect on Buddhism, which had 
been ¡in the process of deterloration. Several 
Singhalese kings undertook measures to g1ve 
1mpetus Buddhism. They sent 
delegations to Burma ¡in the end of the 


new fO 
seventeenth century and Thailand ¡in the 
eiphteenth century in order fo øain support. As 
a result of this contact with foreign monks 
Burmese and Thai tendencles began to make 
themselves felt in the Sangha in Ceylon. Thai 
monks Iintroduced an aristocratic principle of 
selection, which aroused resistance ¡in other 
sfrata of the population but established, in spite 
of this, one of the main enduring tendencIes of 
Singhalese Buddhism. In 1802, a Burmese 
branch of the Sangha emerged, Amarapura, 
the members of which came from the ordinary 
classes of the people. Both tendencies remain 
today, the Thai-inspired being the stronger. 
More recently, a third developed which 1s of 
Burmese origin and is characterized by 
particular strictness. In the 19” century the 
Buddhism in Ceylon was at 1s nadir; Western 
Buddhists, who formed new centers and 
Organizatons, le. Mahabodhi SociIetfy, 
contributed decisively to 1s revival. By 1948 
Buddhism was again a driving force In 
Singhalese culture and played a role In the 
achievement of national independence 1n that 
Today Singhalese Buddhism 1s 
influental ím other Asian and European 
countries. On the other hand, the Buddhist 
world owes a great debt to Ceylon. The Pali 
canon has been preserved In its entirety In this 
1sland and Ceylonese Buddhism had great 
influence upon Burma, Thailand, Laos, and 
Cambodia the only countries 
Theravada Buddhism flourishs today. Ceylon 
was not, however, merely a pasSIV€ r€cIpIenf; 
1t confributed to the development of Buddhism 
throuph 1ts Commentarles. 

Phật Giáo Triều Tiên: Korean Buddhism— 
Triểu Tiên là một trong những quốc Phật Giáo 
quan trọng ở Viễn Đông. Phật giáo đã được du 


y€AT. 


where 


nhập vào đất nước nây từ thế kỷ thứ 4 sau Tây 
Lịch. Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, vào thế kỷ thứ tư 
Triểu Tiên được chia làm ba vùng, đó là 
Koguryu ở phía Bắc, Pakche ở phía Tây Nam, 
và Silla ở Đông Nam. Lịch sử Phật giáo trong 
ba vùng nầy không giống nhau. Phật giáo được 
đưa vào Koguryu đầu tiên vào năm 372 bởi 
một tu sĩ Trung Hoa. Mười hai năm sau, Phật 
giáo mới đến Pakche qua trung gian của một 
tu sĩ người Trung Á tên là Marananda. Silla là 
vùng đất cuối cùng đến với Phật giáo gần 30 
năm sau so với Koguryu. Ý nghĩa quan trọng 
nhất của Phật giáo Triều Tiên là nó giữ vai trò 
trung gian giữa trung Hoa và Nhật Bản, vì dù 
rằng được sự bảo trợ của hoàng gia trong suốt 
quá trình lịch sử Phật giáo tại đây, nhưng tôn 
giáo nầy chẳng có sự phát triển đáng kể nào 
về mặt giáo lý. Phật giáo Triều Tiên đã đạt 
được đỉnh cao vào thế kỷ 11, trong thời gian trị 
vì của triều Wang. Trước thời nầy, Phật giáo 
đã được truyền bá dưới ảnh hưởng của các vị 
vua triều đại Silla. Thời đó có nhiều học giả 
nổi tiếng đi đến Trung Quốc để nghiên cứu 
giáo lý đạo Phật. Trong số nây được biết đến 
nhiều nhất là Yuan-Ts°o (613-683) của hệ phái 
Pháp Tướng, Yuan Hiao (617-670) và Yi-Siang 
(625-702) của hệ phái Hoa Nghiêm. Sau thế 
kỷ 11, Phật giáo cho đến bây giờ vốn là tôn 
giáo của tâng lớp quí tộc thuộc triều đại Silla, 
đã trở thành một tôn giáo của toàn thể dân 
chúng, phần lớn là nhờ những nỗ lực của Yi- 
Tien, P'u-Chao cùng một số tu sĩ khác. Yi- 
Tien, một học giả nổi tiếng vì bản chú giải bộ 
Tam Tạng chữ Hán, gọi là Yi-T”len-Lu, đã 
nghiên cứu Phật giáo ở Trung Hoa, rồi sau đó 
truyền bá giáo lý của hệ phái Hoa Nghiêm và 
Thiên Thai tại Triểu Tiên. Tuy nhiên, Pu- 
Chao mới là người làm cho Triểu Tiên tiếp 
xúc được với Phật Giáo Thiền Tông, môn nầy 
về sau đã trở thành một phần quan trọng trong 
lịch sử Phật giáo Triều Tiên. Trong thời Mông 
Cổ chiếm lấy quyển lực từ Vua Wang thì Phật 
giáo Triều Tiên chịu nhiều ảnh hưởng của 


2105 


phái Lạt Ma (Lamaism). Sau khi đế quốc 
Mông Cổ sụp đổ thì triểu đại Rhee của 
Chosen lấy Khổng giáo làm nguyên tắc chủ 
đạo, do đó đẩy lùi Phật Giáo ra khỏi vị thế 
danh dự. Dù không còn sự bảo trợ của hoàng 
gia, Phật giáo Triểu Tiên vẫn tiếp tục phát 
triển như một tôn giáo quần chúng. Thực ra 
Phật giáo ở Triểu Tiên hiện nay là một phái 
Phật giáo Thiển đượm niểm tin vào Phật A Di 
Đà hoặc Di Lặc Bồ Tát Korea, one of the 
Importfant Buddhist countfries in the Far East, 
Buddhism was Introduced to this country early 
1n the fourth century A.D. According to Prof. 
P.V. Bapat in The Twenty-Eive Hundred Years 
of Buddhism, in those days (4” century A.D.), 
the Korean peninsula was divided into three 
parts, namely, Koguryu in the North, Pakche in 
the South-West, and Silla in the South-East. 
The history of Buddhism 1n these three parts of 
Korea 1s therefore not Identical. Buddhism was 
first brought to Koguryu by a Chinese monk in 
372 A.D. lí was twelve years later that 
Buddhism came to Pakche through the agency 
of a Central Asian monk named Marananda. 
Silla was the last to embrace Buddhism which 
came nearly 30 years after it had been 
infroduced 1n Koguryu. The chief sipnificance 
of Korean Buddhism lies in the role ¡it played 
as an Iintermediary between China and Japan, 
for, although Buddhism received royal 
patronage almost throughout its history In 
Korea, there was no notable development In 
1ts docfrine. Korean Buddhism was at 1ts peak 
in the II” century A.D. during the rule of the 
Wangdynasty of Korea. Before this period, 
Buddhism had been spreading under the 
influence of the kings of the Silla dynasty. At 
this time, several famous scholars went to 
China to study the Buddhist doctrines. Of 
these, Yuan-Ts'o (613-683 A.D.) of the Fa- 
Hsiang sect, Yuan-Hiao (617-670 A.D.) and 
Yi-Siang (625-702 A.D.) of the Hua-Yen sect 
are best known. After the II” century A.D., 
Buddhism, which had been the religion of the 


aristocracy related to the Sila dynasty, 
became the faith of the common people, owing 
largely to the efforts of Yi-lI”ien, P'u-Chao 
and a number of other monks. Yi-T”len, a 
schlar famous for his ediing of the Catalogue 
of the Chinese Tripitaka, called Yi-T”1en-Lnu, 
stulied  Buddhism China then 
propagated the doctrine of both the Hua-Yen 
and T”len-T”ai scfs in Korea. He also wrote 
articles on Buddhism ¡In the Korean language. 
However, it was P°u-Chao who ¡introduced 
Korea to Zen Buddhism which, ¡in later days, 
was to play such an Important part in IfS 
history. During the period when the Yuan 
dynasty of the Mongolian Empire had gained 
sovereignty over the Wang dynasty, Korean 
Buddhism was much Influenced by Lamaism. 
After the decline of the Mongolian Empire, the 
Rhee dynasty of Korea accepted Confucianism 
as the leading princIple of ifs culture and thus 
dislodged Buddhism from its place of honour. 
Nevertheless, though 1t royal 
patronage In Korea, Buddhism continued to 
flourish as the religion of the masses. Modern 
Korean Buddhism 1s, In fact, Zen Buddhism 
tnged with a belief in Amitabha Buddha or 
Maitreya Bodhisattva. 

Phật Giáo Trung Á: Buddhism in Central 
Asia—Mặc dù không biết chính xác thời điểm 
nào đạo Phật được đưa vào Trung Á, nhưng 
theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, các bộ lạc du mục 
Sakas và Kishanas, cũng như các thương nhân 
Ấn Độ đã đưa nền văn hóa Ấn Độ cùng với 
đạo Phật đến nhiều nơi khắp miễn Trung Á ít 
nhất là một thế kỷ trước kỷ nguyên Cơ Đốc. 
Các thực dân Ấn là những người đầu tiên đưa 
Phật giáo đến miễn nầy. Ngày nay người ta 
tìm thấy một thổ ngữ tương đương với thổ ngữ 
của miễn Tây Bắc Ấn Độ được dùng như 
ngôn ngữ chính thức tại một số bang thuộc 
miền Trung Á. Truyễển thuyết xứ Khotan nói 
rằng một người con trai của vua A Dục tên là 
Kustana đã lập ra vương quốc nây 234 năm 


1n and 


even lost 


2106 


sau ngày Đức Phật nhập diệt, nghĩa là khoảng 
năm 240 trước Tây lịch, và người chấu gọi 
Kustana bằng ông đã đem Phật giáo đến vùng 
nầy. Trong thời kỳ cực thịnh, Phật giáo đã có 
tại Khotan gần 4.000 cơ sở, gồm các tu viện, 
đển chùa. Các đoàn hành hương Trung Hoa 
đến đây như Pháp Hiển, Tống Vân và Huyền 
Trang đã chứng minh cho sự phổn thịnh của 
Phật giáo tại Khotan cho đến khoảng thế kỷ 
thứ § sau Tây lịch, Khotan vẫn là điểm phát 
tán đạo Phật đến các vùng phía nam như Niya, 
Calmadana (Chekchen), Kroraina (Loulan), và 
cả Cokkuka (Kashgar)—Although we do not 
know the definite time of the Introduction of 
Buddhism to Central Asia, however, according 
to Prof. P.V, Bapat in The Twenty-Five 
Hundred Years of Buddhism, the nomadic 
tribes such as the Sakas and Kushanas, as well 
as Indian merchants had carriled elements of 
Indian culture with Buddhism to the different 
sfates of Eastern Turkestan at least a century 
before the Christian era. The Indian colonists 
were the first to carry Buddhism to this region. 
Nowadays, an Indian dialect, similar to that of 
north-western India, was the official language 
in some of these states. Anclent Khotanese 
traditions claim that a son of Ashoka named 
Kustana founded the kingdom 234 years after 
the Nrvana, about 240 B.C., and a grandson of 
Kustana, named ViJayasambhava, Introduced 
Buddhism In Khotan. In ¡its heyday, Buddhism 
had Khotan  nearly 
establishments, including monasteries, temples 
and stupas. Chinese pilgrims such as Fa-Hsien, 
Song-Yun and Hsuan-Tsang, testfy to the 
flourishing condition of Buddhism 1n Khotan 
untl about the eighth century A.D. Khotan 
became the place of the disseminaton of 
Buddhism to other sfates in the South, such as 
Niya, Calmadana, 
Cokkuka. 
Phật Giáo Trung Hoa: Chinese Buddhism. 
()D Trung Quốc là xứ sở mà Phật giáo đã ìm 
đường đến vào thế kỷ đầu Tây Lịch. 


in four thousand 


Krorana and also to 


qI) 


Ù) 


Nhưng theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, thì 
Trung Hoa đã tiếp nhận đạo Phật từ những 
bộ tộc du mục của miền Đông Turkestan 
vào cuối thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. 
Nhiều tông phái khác nhau đã định chế kỷ 
càng một số hình thái Phật pháp thích hợp 
dưới những ảnh hưởng của Lão Giáo, 
Khổng Giáo, và các hình thái văn hóa 
khác của Trung Hoa. Lịch sử truyền bá 
Phật giáo tại Trung Hoa bao quát trong 
khoảng 1.200 năm từ năm 67 đến 1.271 
sau Tây Lịch, và trên thực tế, được đồng 
nhất với lịch sự phiên dịch Phật điển 
Trung Hoa. Trong khoảng thời gian nầy có 
khoảng 173 vị sư Ấn Độ và Trung Hoa đã 
dâng hiến trọn đời cho công cuộc phiên 
dịch, và kết quả là bộ Hán Tạng vẫn còn 
lưu truyền cho đến hôm nay—China ¡is a 
country in which Buddhism found Ifs way 
1n the fñirst century. However, according to 
Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Five 
Hundred Years of Buddhism, China 
received Buddhism from the nomadic 
tribes of Eastern Turkestan towards the 
end of the first century B.C. Various sects 
arose which elaborated certain aspects of 
Buddha”s Dharma ¡In preference to others 
the of  Taoism, 
Confucianism, and other forms of Chinese 
culture. The history of Buddhist activities 
1n China covers about 1,200 years, from 67 
to 1,271 A.D., and 1s practically identical 
with the history of Chinese translation of 
Buddhist scriptures. During those years 
about 173 Indian and Chinese monks 
devoted themselves to the laborious work 
of translation, and the result was the great 
literature of Chinese Tripitaka. 

Những tông phái chính ở Trung Quốc hiện 
nay——ChIef sects in China 1n current time: 
Thiên Thai Tông: T”len-I”ai Sect—See 
Thiên Thai Tông. 


under Influence 


2) 


3) 


4) 


qI) 


2107 


Tịnh Độ Tông: The Pure Land Sect—See 
Pue Land ¡in English-Vietnamese 
Section. 

Thiển Tông: The Zen Sect (Ch'an)—See 
Thiên, and Thiền Đốn Ngộ. 

Chân Tông: Chân Ngôn Tông hay Mật 
Giáo —Shingon Sect or Esoteric Sect— 
See Mật Giáo. 

Sự thành lập và hoàn thành các tông phái 
Trung Hoa—Foundation and completion 
of Buddhist sects in China: Theo Giáo Sư 
Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học và Những Tông Phái Phật Giáo, có 
14 tông phái chính được thành lập tại 
Trung Quốc, nhưng chỉ có tám tông phái 
được hoàn thành mà thôi—According to 
Professor jJunjro Takakusu ¡in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, and 
Chief Buddhist Sects, there were 14 sects 
founded In China, but only eight of them 


completed. 


(A) Thời kỳ thành lập trước đời nhà Tùy và 


Ù 


2) 


nhà Đường từ nằm 67 đến năm 58I 
A.D.—Foundation period, before Sui and 
Tang dynastles from 67 to 581 A.D. 

Thời Tây Tấn (khoảng từ những năm 265 
đến 317 sau Tây Lịch —Western Tsin 
Dynasty (265-317 A.D.): Tỳ Đàm Tông 
(P”1-T”an Tsung): Abhidharma (skt)—Giáo 
lý của Tỳ Đàm Tông căn cứ trên bộ luận 
do Ngài Tăng Già Đề Bà dịch khoảng 
những năm 383 đến 390. Bộ luận nầy nói 
về hai phái Tiểu Thừa và Hữu Tông—The 
doctrine of Abhidharma sect was based on 
the Abhidharma Sastra translated by 
Sanghadeva from 383 to 390 A.D. Thịs 
Sastra mentions about the Hinayana and 
the Formalistic. 

Thời Đông Tấn (khoảng từ những năm 
317 đến 420 sau Tây Lịch)—Eastern Tsin 
Dynasty (about 317-420 A.D.): Thành 
Thật Tông (Chiêng-Shh  Tsung): 
Satyasiddhi (sk Giáo lý của Thành 
Thật tông căn cứ trên bộ luận do Cưu Ma 


a) 


b) 


3) 


La Thập dịch khoảng những năm 417-418 
sau Tây Lịch. Bộ luận nầy nói về Tiểu 
Thừa Kinh bộ và Không tông—The 
doctrine of this sect was based on the 
Satyasddhi Sastra, translated by 
Kumarajiva In about 417 or 418 A.D. This 
sastra mentions about Hinayana Sautranta 
and Nihilistic. 

Tam Luận Tông (San-Lun Tsung): 
Madhyamika (skÐ—Tam Luận tông do đệ 
tử của Ngài Cưu Ma La Thập là Tăng 
Triệu sáng lập, giáo lý căn cứ trên bộ 
Trung Quán Luận do chính Tăng Triệu 
dịch khoảng những năm 384 đến 414 sau 
Tây Lịch. Bộ luận nầy nói về Đại Thừa 
và Không Tông—San-Lun Tsung was 
founded by Sêng-Chao, a disciple of 
Kumarajiva. The doctrine of this sect Wwas 
based on the Madhyamika Sastra, 
translated by Sêng-Chao 1n about 384-414 
A.D. This sasra mentions about the 
Mahayana and Negativistic. 

Luật Tông (In-Tsung): Vinaya (skÙ— 
Luật Tông do ngài Huệ Quang, đệ tử của 
Ngài Cưu Ma La Thập sáng lập. Giáo lý 
của tông phái nầy dựa trên bộ Luật được 
Ngài Cưu Ma La Thập dịch khoảng những 
năm 402-412 sau Tây Lịch. Bộ Luật nầy 
nói về Luật và Tiểu Thừa—Vinaya sect 
was founded by Hui-Kuang, a disciple of 
Kumarajiva. The doctrine of this sect was 
based on the Vinaya, translated 1nto 
Chinese by Kumarajiva In about 402-412 
A.D. This Vinaya mentons about 
Hinayana and Disciplinary. 

Thời Bắc Lương (khoảng những năm 397 
đến 439 sau Tây Lịch) —Northern Liang 
Dynasty (about 397 to 439 A.D.): Niết Bàn 
Tông (Nieh-Pˆan Tsung): Nirvana (skÐ— 
Tông Niết Bàn được ngài Đàm Ma Lạc 
Xoa sáng lập. Giáo lý của tông phái nầy 
căn cứ trên bộ Kinh Niết Bàn do chính 
ngài Đàm Ma Lạc Xoa dịch khoàng năm 
423. Bộ kinh nói về Niết Bàn và Bản Thể 


4) 


5) 


a) 


b) 


2108 


luận thuyết —Nirvana sect was founded by 
Dharmaraksa. The doctrine of this sect 
was based on the Nirvana Sutra, also 
translated by Dharmaraksa in about 423 
A.D. The sutra emphasizes on Mahayana 
and Noumenological theories. 

Thời Bắc Ngụy (vào khoảng những năm 
386 đến 535 sau Tây Lịch), và Đông Ngụy 
(vào khoảng những năm 386 đến 535 sau 
Tây Lịch) —Northern Wei Dynasty (386- 
535 A.D.), and Eastern Wei (386-550 
A.D.): Địa Luận Tông (Ti-Lun-Tsung)— 
Dasabhumi (skt)—Tông Địa Luận do Ngài 
Bồ Đề Lưu Chi sáng lập. Giáo thuyết của 
tông phái nầy căn cứ trên bộ Địa Luận do 
chính ngài Bồ Để Lưu Chi dịch khoảng 
năm 508 sau Tây Lịch. Bộ Luận nói về 
Đại Thừa và Duy Thức—Dasabhumi Sect 
was founded by Bodhrruci; its doctrine 
was based on the Dasabhumi Sastra, 
translated by Bodhiruci in 508 A.D., which 
mentioned about Mahayana and Idealistic. 
Thời Tây Ngụy và Đông Ngụy (vào 
khoảng những năm 535 đến 557 sau Tây 
Lịch) —Western and Eastern Wei Dynasty 
(535-557 A.D.): 

Tịnh Độ Tông (Ching-Tu Tsung): 
Sukhavati (skÐ —Tịnh Độ Tông do ngài 
Đàm Loan Đại Sư sáng lập. Giáo thuyết 
của tông phái nầy căn cứ trên bộ Kinh 
Tịnh Độ do ngài Bồ Để Lưu Chi dịch 
khoảng những năm 476-524 sau Tây Lịch. 
Bộ kinh nói về Đại Thừa và tha lực giải 
thoát luận thuyết Sukhavati Sect was 
founded by T”an-Luan Great Master. The 
doctrine of this sect was based on the 
Sukhavati Sutra, translated by Bodhiruci 
from 476 to 524 A.D. The sutra mentions 
about Mahayana and Liberation from the 
pIetic power (power of others). 

Thiên Thai Tông (Tlen-Tl”ai Tsung): 
Pundarika (sk)—Do ngài Trí Khải thành 
lập vào khoảng những năm từ 53I sau Tây 
Lịch, giáo thuyết dựa vào bộ kinh Pháp 


6) 


7) 


a) 


b) 


Hoa, nói về Đại Thừa và Hiện Tượng 
Luận thuyết -Tien-Tai Tsung was 
founded by Chih-I. The doctrine was 
based on the Lotus Sutra. The sutra 
basically mentions about Mahayana and 
Phenomenological The 
Phenomenology completed by Chih-I in 
about 531 A.D. 

Thời Nam Lương (vào khoảng những năm 
502 đến 557 sau Tây Lịch)—Southern 
Liang Dynasty (502-557 A.D.): Thiển 
Tông (Ch'an Tsung): Dhyana (skÙ)—Thiển 
Tông do Tổ Bồ Đề Đạt Ma sáng lập vào 
khoảng những năm 470 đến năm 534 sau 
Tây Lịch. Thiển tông nhấn mạnh về Đại 
Thừa và tịnh lự—-Chan Tsung was 
founded by Bodhidharma from 470 to 534 
A.D. Chan Tsung emphasizes 
Mahayana and Contemplation. 

Thời nhà Trần (vào khoảng những năm 
557-589 sau Tây Lịch)—Ch'ên Dynasty 
(557-589 A.D.): 

Nhiếp Luận Tông (Shê-Lun-Tsung): 
Mahayana-samparigraha (sk)——Nhiếp 
Luận Tông do ngài Chân Đế sáng lập. 
Giáo thuyết của tông phái nầy căn cứ trên 
bộ Nhiếp Luận cũng do chính Ngài Chân 
Đế dịch vào khoảng năm 563 sau Tây 
Lịch. Bộ luận nói về Đại Thừa và Duy 
Thức —Mahayana-samparigraha Sect was 
founded by Paramartha. The doctrine was 
based on the Mahayana-samparipraha 
sastra, translated by Paramartha in about 
563 A.D. The sastra mentoned about 
Mahayana and Idealistic. 

Câu Xá Tông (Chu-Shê tsung): 
Abhidharmakosa (skt)—Câu Xá Tông do 
ngài Chân Đế sáng lập, giáo thuyết dựa 
trên bộ Luận A Tỳ Đạt Ma Câu Xá cũng 
do ngài Chân Đế dịch trong khoảng những 
năm 563 đến 567 sau Tây Lịch. Bộ luận 
nói về Tiểu Thừa và Thực Tại luận— 
Abhidharmakosa sect was founded by 
Paramartha. The doctrine was based on 


Ccommenfaries. 


on 





8) 


a) 


b) 


C) 


2109 


the Abhidharmakosa sastra, translated by 
Paramartha from 563-567 A.D. The sastra 
mentioned about Hinayana and Realistic. 
Thời nhà Đường (vào khoảng những năm 
590-774 sau Tây Lịch) —T”ang Dynasty 
(590-774 A.D.): 

Pháp Tướng Tông (Fa-Hsiang Tsung): 
ViJjnaptimatrata (skt—Pháp Tướng tông 
do ngài Khuy Cơ (632-682), đệ tử của 
ngài Huyền Trang thành lập. Giáo thuyết 
dựa vào bộ Luận Duy Thức do ngài 
Huyền Trang (596-664) dịch. Bộ luận nói 
về Đại Thừa Tiệm Giáo và Duy Thức 
Luận—Vijnapimatrata Sect was founded 
by Kuei-Chi (632-682 A.D.), a disciple of 
Hsuan-Tsang. The doctrine was based on 
the lIdealsm sasra translated and 
completed by Hsuan-Tsang (596-664 
A.D.). The sasta mentioned about the 
Quasi-Mahayana and Idealistic. 

Hoa Nghiêm Tông (Hua-Yen Tsung): 
Avatamsaka (sk Tông Hoa Nghiêm 
được Ngài Pháp Tạng thành lập vào 
khoảng những năm 643-712 sau Tây Lịch. 
Giáo thuyết của tông phái nầy dựa vào bộ 
Kinh Hoa Nghiêm, chủ yếu nói về Đại 
Thừa, Duyên Khởi luận thuyết, và Pháp 
Giới Trùng Trùng Duyên Khởi luận 
thuyết The Avatamsaka Sect was 
founded by Fa-Tsang in about 643 to 712 
A.D. The doctrine was based on the 
Avatamsaka Sutra, 
Commentaries completed by Fa-Tsang 
from about 643 to 712 A.D.. The 
commentaries mentioned about Mahayana 
and Totalistic. 

Chân Ngôn Tông (Chên-Yen Tsung): 
Matrayana (skt)—Tông Chân Ngôn được 
ngài Thiện Vô Úy, Kim Cương Trí, và Bất 
Không thành lập, giáo thuyết về Đại Thừa 
Mật Giáo—The Mantrayana Sect (about 
Mahayana and Mystic) was founded by 
Subhakarasimha (637-735 A.D.), 


and Totalism 


(B 


`= 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Vajrabodhi (663-723 A.D.), and 
Amoghavajra (705-723 A.D.). 

Thời kỳ hoàn thành từ đời nhà Tùy đến 
đời nhà Đường (vào khoảng những năm từ 
67 đến 907 sau Tây Lịch) —Fial 
completion Period from the Sui Dynasty to 
the T”ang Dynasty (from 67 to 907 A.D.): 
Tam Luận Tông (SanLun Tsung): 
Madhyamika (skt)—Ngài Cát Tạng lập 
thành hệ thống Không tông vào khoảng 
những năm 549 đến 623 sau Tây Lịch— 
Negativism systematized by Chi-Tsang 
from 549-623 A.D. 

Câu Xá Tông (Chu-Shê Tsung): Bộ Câu 
Xá Thực Tại Luận do ngài Huyễn Trang 
soạn và truyền thụ, và đệ tử là Khuy Cơ 
hoàn tất—Kosa Realism transmited by 
Hsuan-Tsang (596-664  A.D) and 
completed by Kuei-Chi (632-682 A.D.). 
Luật Tông (Lu-Tsung): Viyana (skÐ— 
Ngài Đạo Tuyên hoàn thành bộ Luật 
Đàm Vô Đức vào khoảng những năm 
596-667 sau Tây Lịch —Dharmagupta 
Discipline completed by Tao-Hsuan from 
596-667 A.D. 

Thiên Thai Tông: Bộ Hiện Tượng Luận 
do ngài Trí Khải hoàn thành— 
Phenomenology completed by Chih-]— 
See (A) (e) (8). 

Thiển Tông (Chan Tsung): Hệ thống 
Thiển hưng thịnh vào thời Lục Tổ Huệ 
Năng (638-713) Nam phái và Thần Tú 
(605-706) Bắc phá The system of 
meditation flourished under Hui-Nêng 
(638-713 A.D.), Southern school; 
Shên-Hsu (605-706 A.D.), Northern 
school. 

Tịnh Độ Tông và Tha Lực Giải Thoát 
Luận được ngài Thiện Đạo hoàn tất trước 
năm 68I sau Tây Lịch: Sukhavat Sect 
and Amitabha Pietism Commentaries 
completed by Shan-Tao before 681 A.D. 
Hoa Nghiêm Tông: Bộ Pháp Giới Trùng 
Trùng Duyên Khởi Luận do ngài Pháp 


and 


2110 


Tạng hoàn thành—-The Totalism 
completed by Fa-Tsang—See (A) (h) (13). 
Pháp Tướng Tông (Fa-Hsiang Tsung): Bộ 
Duy Thức Học do Huyền Trang và đệ tử 
là Khuy Cơ dịch và hoàn tất —ldealism 
translated and completed by Hsuan-Tsang 
and his disciple Kuei-Ch—See (A) (h) 
(12). 

Phật Giáo Việt Nam: Phật giáo có lẽ đã 
được đưa vào Việt Nam bằng đường biển vào 
đầu thế kỷ thứ nhất. Vào khoảng thế kỷ thứ 
hai thì tại Giao Chỉ đã có những vị Tăng nổi 
tiếng, điển hình là ngài Khương Tăng Hội (see 
Khương Tăng Hội). Tuy nhiên, Phật giáo Việt 
Nam chưa được phát triển mạnh cho mãi đến 
năm 580 khi Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, một 
vị sư Ấn Độ, là đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán, 
trước khi dòng Thiền Trung Hoa bị chia làm 
hai, Bắc và Nam tông, đã đến Việt Nam và 
sáng lập dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Tổ 
truyền của dòng Thiển đầu tiên nầy chấm dứt 
sau khi tổ thứ 28 của nó thị tịch vào năm 1216. 
Tuy nhiên, ảnh hưởng của nó còn rất mạnh ở 
phía Bắc. Dòng Thiền thứ hai tại Việt Nam 
được phát khởi bởi một nhà sư Trung Hoa tên 
là Vô Ngôn Thông, một đệ tử của Thiển sư 
Bách Trượng Hoài Hải. Tổ truyền của dòng 
Thiển nầy chấm dứt vào thế kỷ thứ 13, dù 
dòng Thiển nầy vẫn tổn tại. Mặc dù hai dòng 
Thiền nầy không còn tổn tại như những dòng 
truyền thừa, nhưng chính hai dòng Thiền nầy 
đã đặt nền móng vững chắc cho Phật giáo Việt 
Nam. Dưới thời nhà Đinh (969-981), vua Định 
Tiên Hoàng đã đặt ra Tăng Già Việt Nam 
được nhà vua bảo trợ và bổ nhiệm những vị sư 
nổi tiếng vào các chức vụ trong triểu, những 
chức vụ mà trước kia đều do các học giả 
Khổng Nho đảm nhiệm. Dưới thời nhà Tiền 
Lê (981-1009), bộ Đại Tạng bằng Hán văn 
đầu tiên đã được thỉnh về từ Trung Quốc, làm 
căn bản giáo điển cho Phật giáo Việt Nam. 
Thời nhà Lý là thời hoàng kim của nền tự chủ 
Việt Nam. Năm 1069, vua Lý Thánh Tôn phát 
động chiến dịch Nam tiến chống lại Chiêm 


8) 


Thành, trong chiến dịch nầy trong số hàng 
trăm ngàn tù binh bắt được, có một tù binh rất 
đặc biệt được đưa về kinh đô Thăng Long, một 
nhà sư Trung Hoa tên Thảo Đường. Với sự hổ 
trợ mạnh mẽ của vua Lý Thánh Tôn, dòng 
Thiển Thảo Đường đã được khai sáng (see 
Thảo Đường Thiền Sư). Về sau nầy tông phái 
Tịnh Độ được du nhập vào Việt Nam từ Trung 
Quốc chiếm vị thế khá mạnh và tổn tại cho 
đến ngày nay. Ngoài ra, hầu hết những tông 
phái Phật giáo Trung Hoa đều được truyền bá 
và tổn tại tại Việt Nam—Buddhism may have 
been Infroduced to Vietnam by sea as early as 
the first century. By the second century, 
Tongkin already had several famous monks, 
especially Sanghapala. However, Vietnamese 
Buddhism had not developed until 5§0 when 
Vinitaruci, an Indian monk, a disciple of the 
Thid Patriarch Seng-Ts'an, long before Its 
split Into northern and southern schools. The 
first lineage of Vietnamese Zen Masters ended 
with the death of Its twenty-eiphth patriarch in 
1216, however, its influence continued to be 
prominent In the north (see Tỳ Ni Đa Lưu Chị). 
The second Zen lineage In Vietnam was 
imntated by the Chinese monk named Wu- 
Yun-Tung, a disciple of Pai-Zhang. This 
lineage of Zen Masters also died out in the 
thiteenth century, though the school 1tself 
survives. Although the first two lineages of 
Zen did not survive as lineages, they did lay 
the solid foundations for future Vietnamese 
Buddhism. In the Đinh dynasty (969-981), king 
Đnh Tiên Hoàng establshed a State- 
sponsored Vietnamese Sangha and Initiated 
the pactice of appointing eminent monks to 
advisory positions at court, offices formerly 
ñilled exclusively by Confucian scholars. In the 
Early Le dynasty (981-1009), the first 
complete Chinese Tripitaka was Imported from 
China, establishing the scriptural basis of 
Vietnamesểe Buddhism. The Ly dynasty 
spanned the golden age of Vietnamese 
independence. In 1069, the Ly dynasty”s 


2111 


campalgn of southward expansion against 
Champa reached its farthest extent, the 
seventeenth parallel. In the course of this 
campalgn, a very significant prisoner of war 
was brought to Thang Long Capital from 
captured Champa territory. This prisoner Was 
the Chinese monk Ts°ao-Tang. With the strong 
support of king Lý Thánh Tôn (1054-1072), 
Ts°ao-Tang established the Ts°ao-Tang Zen 
lineage (see Thảo Đường). Later, the Pure 
Land sect (from China) gradually became 
prominent in Vietnam and It maintains to the 
present day. Besides, of Chinese 
Buddhist sects were propagated and survived 
1n Vietnam. 
Phật Giới: 
1) Phật giới đối lại với chúng sanh giới—The 
Buddha realm, in contrast with the realm 
of all living beings (Chúng sanh giới 
Phật quả: The state of Buddhahood. 
Một trong thập giới gồm lục đạo cùng với 
Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát và Phật 
thừa—One of the ten realms which consIst 
of the six gati together with the realms of 
Buddhas, Bodhisattvas, Pratyeka-buddhas, 
and Sravakas. 
Giới luật mà Phật đã đặt ra cho Phật tử 
theo nầy: The 
commandments of the Buddha——The laws 
of reality observed by all Buddhas. 
Phật Hải: Buddha's ocean—Phật giới vô tận 
như biển cả—The realm of Buddha boundless 
as the sea. 
Phật Hải Đức Quang Minh: Sea-Vast 
Virtue”s Radiance Buddha. 
Phật Hải Trí: The ocean of Buddha- 
knowledge. 
Phật Hàng Phục Chúng Ma Vương: King 
Demon-Horde-Subduer Buddha. 
Phật Hậu Phổ Hiền: 
1) Ý nói Đức Phật sau khi đã thành Phật quả, 
vẫn tiếp tục ban phước và cứu độ chúng 
sanh: After having attained Buddhahood 


ImOSE 


2) 
3) 


4) 


tuân sau moral 


sull continue the work of blessing and 
saving other beings 


2) Ngài Phổ Hiển tiếp tục công việc hoằng 
hóa của Phật: Pˆu-Hsien, OT 
Samantabhadra, as continuing the 


Buddhaˆs work. 
Phật Hiền Thiện Thủ: Worhy and 
'WWholesome Leader Buddha. 
Phật Hiện Vô Ngu: Manifesting Without 
Delusion Buddha. 
Phật Hoa Quang Như Lai: Padmaprabha 
Buddha (skt)—See Xá Lợi Phất. 
Phật Hoan Hỷ Nhật: Ngày rằm tháng bẩy, 
ngày cuối cùng của mùa kiết hạ an cư—The 
Buddhist Joy-day (The 15” of the 7” month, 
the last day of retreat). 
Phật Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích: 
Treasury of Happiness and Accumulation of 
Mani Jewels Buddha. 
Phật Học: Buddhist study. 
Phật Học Chỉ Nam: Commentary Guide to 
Buddhism. 
Phật Hộ: Buddhapalita (skt) Phật Hộ sanh 
vào giữa thế kỷ thứ sáu, đồ đệ nhiệt thành của 
Ngài Long Thọ. Ông đã viết quyển Trung 
Quán Chú Giải, mục đích chú giải cho bộ 
Trung Quán Luận của Ngài Long Thọ. 
Nguyên bản bộ Trung Quán Chú Giải nay đã 
bị thất lạc, chỉ còn lại bản dịch bằng Tạng văn. 
Chúng ta có thể nói rằng Phật Hộ là một trong 
những đại diện quan trọng nhứt của chủ thuyết 
Vô Ngã được Long Thọ để xướng vào thế kỷ 
thứ 5. Phật Hộ là vị đã sáng lập ra trường phái 
Prasangika, áp dụng một phương pháp lý luận, 
trong đó một người muốn khẳng định địa vị 
của mình phải đặt ra cho đối thủ những câu 
hỏi sao cho có thể hoàn toàn đánh bại đối thủ 
và làm cho vai trò của người đó trở thành lố 
bịch—Buddhapalita was born In the middle of 
the sixth century, an arden(t disciple of 
NagarJuna. He wrote a commentary called 
Madhyamakavrtti on the Madhyamaka-Sastra 
of Nagarjuna. The original 1s lost. Ít 1s 


2112 


available only in Tibetan translaton. He was 
one of the most Important exponen(s of the 
Sunyavada doctrine propounded by Nagarjuna 
in the fifh century. Buddhapalita was the 
founder of the school of logical thinking known 
as the Prasangika, which attempts to develop a 
method of reasoning in which an individual in 
order to establish his position must put such 
questions to his adversary as would defeat him 
completely and make his position absurd. 
Phật Hống: Tiếng thuyết pháp của Phật hùng 
hồn như tiếng sư tử hống—Buddha”s nada, or 
roar—Buddha's preaching compared to a 
lion”s roar, 1.e. authoritative. 

Phật Hồng Diệm Đế Tràng Vương: King 
Blazing Red Imperial Banner Buddha. 

Phật Huệ: Buddha-wisdom. 


Phật Huệ Cự Chiếu: Wisdom Torches' 
Shinning Buddha. 

Phật Huệ Oai Đăng Vương: King 
Awesome Lamp Of W¡isdom. 


Phật Huệ Tràng Thắng Vương: Victorious 
King Wisdom-Banner Buddha. 

Phật Hư Không Bảo Hoa Quang: L¡ght of 
Precious Flowers in Space Buddha. 

Phật Hương Quang: Fragrant Light Buddha. 
Phật Hương Thượng: Superior-Fragrant 
Buddha. 

Phật Hướng Đạo, Là Những Vị Thây, 
Còn Chúng Sanh Phải Quyết Định Con 
Đường Tu Tập Của Chính Mình; Giác 
Ngộ Hay Mê Lầm, Hạnh Phúc Hay Khổ 
Đau Đều Do Bởi Chính Ta: The Buddhas 
offer their guidance, they are only teachers; 
living beings themselves must determine their 
way Of practice (cultivation); enliphtenment or 
stupidity, happIness or suffering, all 
depend on ourselves. 

Phật Hữu Nhật Nguyệt Đăng: Sun-Moon- 
Lamp Buddha. 

Phật Khẩu Tâm Xà: Good words but 
wicked heart. 


etc. 


Phật Kiên Đức: Firm Virtue Buddha. 

Phật Kiến: The correct views of the 

Buddha—Buddha doctrine. 

Phật Kiến Nhứt Thiết Nghĩa: Vision-Of- 

AlI-Meaning Buddha. 

Phật Kim Cang Bất Hoại: 

Indestructible Buddha. 

Phật Kim Cang Lao Cường Phổ Tán 

Phật Kim Hải Quang: Golden Sea Of Light 

Buddha. 

Phật Kim Hoa Quang: Golden Flowers” 

Light Buddha. 

Phật Kim Quang: Vajra-Eirm And Shedding 

Golden Light Everywhere Buddha. 

Phật Kinh: Phật Kinh bao gồm hình tượng và 

kinh điển Phật —Buddhist canonical literature, 

including Buddha's ¡images and Buddhist 

SutraS. 

Phật Ký: Phật thọ ký hay nói trước một cách 

chắn chắn về sự thành tựu của các vị đệ tử 

trong tương la —Buddha's  prediction— 

Buddha's foretelling of the future of his 

disciples. 

Phật Lạp Nhựt: 

I) Ngày cuối trong năm:The Buddhist last 
day of the old year. 

2) Ngày cuối mùa kiết hạ an cư: The last day 
of the summer retreat—See Hạ Lạp. 

Phật Lập Tam Muội: Mức định trong đó 

Phật hiện đến với thiển giả—A degree of 

samadhi in which the Buddhas appear to the 

meditator. 

Phật Lật Trì Tác Thẳng Na: 

Urddhasthana, Or Urdvasthana, Or 

Vardhasthana, or Vrjisthana (skÐ—Theo Eitel 

trong Trung Anh Phật Giáo Từ Điển, đây là 

một vương quốc cổ, tên Vardaks, vùng gần 

Cabool bây giờ —According to Eitel in the 

Dictonary of Chinese Buddhist Terms, this 

was an ancient kinpgdom, the country of the 

Vardaks, the Ortospana of Ptolemy, the region 

about Cabool. 


Vajra- 


2113 


Phật Liên Hoa Quang Du Hí Thần 
Thông: Lotus-Flower Lipht Roaming In 
Sprritual Power Buddha. 

Phật Long Chủng Thượng Tôn Vương: 
Supeme And Dragon-King 
Buddha. 

Phật Long Tôn Vương: Venerable Dragon- 
King Buddha. 

Phật Lô Xá Na: Nishyanda Buddha. 

Phật Luận: Budhology—Theo Phật giáo 
Nguyên Thủy, Đức Phật chỉ đơn giản là một 
người tự mình nỗ lực để giác ngộ và trở thành 
một bậc Thánh giả. Theo phái Đại Thừa thì 
Đức Phật là hóa thân của chính sự thánh thiện 
trong vũ trụ mà Ngài giáng trần, như là một sứ 
mệnh để truyền dạy giáo nghĩa tối cao về thân 
phận con người và sự giải thoát tối hậu— 
According to Hinayana, the Buddha was 
simply a human being who by his own effort 
became enlightened and divine. In Mahayana, 
1t 1S divinify 1(self that incarnates 1(self in a 
Buddha and descends to earth to impart the 
highest teaching about man's destiny and the 
ultimate liberation. 

Phật Luật: Laws of Buddha's Teachings— 
Buddhist laws. 

Phật Lũng: 

1) Tên của một ngọn núi ở góc tây nam núi 
Thiên Thai: Name of a peak at the south- 
west corner of T”1en-T”a1. 

Tên của đại sư Trí Giả núi Thiên Thai: 
Name for Chih-]. 

Phật Lực: The power of Buddha. 

Phật Lưu Ly Trang Nghiêm Vương: King 
Adorned With Lapus Lazuli Buddha. 

Phật Ly Cấu: Apart From Defilement 
Buddha. 

Phật Ma Ni Tràng: Mani Banner Buddha. 
Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang: Mani 
Banner and Lamps'” Light Buddha. 

Phật Ma Pháp Ma: Những người theo chủ 
nghĩa lý tưởng thường bị vướng mắc bởi hai 


Venerable 


2) 


danh từ Phật và Pháp ldealists who are 

always disturbed by the concept of “Buddha” 

and “Dharma.” 

Phật Mẫu: 

1) Hoàng hậu Ma Da là mẹ của Phật: The 
mother of the Buddha—Maha Maya. 


2) Bà Ma ha Ba Xà Ba Đề là kế mẫu và 
cũng là đì của Phật: Mahapajapatti—His 
aunt who was also his foster-mother. 

3) Giáo pháp đã sanh ra Phật: The Dharma 
or law which produced him. 

4) Bát Nhã Ba La Mật Đa, mẹ của chư Phật: 
The Prajna-paramita, mother of begetter 
of all Buddhas. 

+ 


For more Information, please see Giác 
Mẫu. 

Phật Mẫu Chơn Tam Muội: The samadhi, 
meditation or trance by means of which the 
Buddhas, past, present, and future, become 
1ncarnate. 

Phật Na La Diên: Narayan Buddha. 

Phật Nan Trở: Hard-To-Injure Buddha. 
Phật Ngũ Tánh (Tính): Năm họ của Đức 
Phật trước khi Ngài xuất gia thành đạo——The 
five surnames of Buddha before he became 
enlightened: 

1) Cô Đàm, một nhánh của dòng Thích Ca: 
Gautama, a branch of Sakya clan. 


2) Cam Giá, một trong những họ tổ tiên của 
Phật: Iksvaku, one of Buddha”s ancesftors. 

3) Nhật Chủng: Suryavamsa, of the sun race. 

4) Xá DI: Saka. 

5) Thích Ca: Name of Buddha”s clan. 


Phật Nguyện: Lời nguyện của Phật là cứu độ 
hết thảy chúng sanh—The vow of Buddha to 
save all beinss. 

Phật Nguyệt: Phật đang được soi rọi trong 
tâm chúng sanh giống như mặt trăng soi trong 
nước trong—The Buddha-moon—Buddha 
being mirrored In the human heart like the 
moon in the pure wafter. 

Phật Ngữ: The words or sayings of Buddha. 


2114 


Phật Ngữ Tâm: The Bhutatathata—Chân 
Như hay nơi tàng trữ tất cả lời giảng dạy của 
chư Phật—-The mind or storehouse of 
Buddha”s words. 

Phật Nhãn: Mắt của Phật hay mắt của bậc 

giác ngộ nhìn thấu rõ thực tướng của chư 

pháp—The eye of Buddha—The enlightened 
one who sees all and 1s omniscIent. 

Phật Nhãn Thiền Sư: See Long Môn Thanh 

Viễn. 

Phật Nhãn Tôn: Nhất Thiết Phật Nhãn Đại 

Kim Cương Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu, 

hay Phật Nhãn Bộ Mẫu, hay Phật Mẫu Tôn, là 

tên của một vị tôn do Mật Giáo đặt ra—A 
term of the esoteric cult for the source or 
mother of all wisdom. 

Phật Nhân: Nhân đưa tới Phật quả, như là 

những phước đức thiện nghiệp và công đức 

Phật —Buddha-cause—The cause which leads 

to Buddhahood, 1.e. the merit of planting roofs 

of goodness and Buddha-virtue. 

Phật Nhật: 

1) Đức Phật hay giáo pháp của Ngài như ánh 
sáng mặt trời xua tan bóng tối vô minh 
(Phật có thể xua tan những tăm tối ngu dốt 
của chúng sanh, giáo hóa cho tâm trí họ 
trở nên sáng suốt, giống như mặt trời 
chiếu tới đâu thì chỗ ấy trở nên sáng rõ): 
The Buddha-sun which drives away the 
darkness of 1gnorance. 

2) Ngày của Phật: The day of Buddha. 

Phật Nhứt Thiết Pháp Thường Mãn 

Vương: Forever Replete In All Dharmas 

Buddha. 

Phật Nhứt Thiết Thế Gian Nhạo Kiến 

Thượng Đại Tỉnh Tấn: Supreme Great 

Vigor That AII Worlds Delight To See 

Buddha. 

Phật Nhựt: 

I) Ánh sáng Phật Pháp xua tan bóng tối si 
mê—The Buddha-sun which drives away 
the darkness of ignorance. 


2) Ngày Phật Đản: The day of Buddha 
(birth). 
Phật Nhựt Nguyệt Quang: Light Of Sun 
And Moon Buddha. 
Phật Nhựt Nguyệt Châu Quang: Pearl- 
Light Of Sun And Moon Buddha. 
Phật Nhựt Sanh: Sun-Birth Buddha. 
Phật Niết Bàn: See Niết Bàn. 
Phật Ô: Buddhaghosa (sk— Theo Rhys 
Davids, Phật Ô là một vị luận sư nổi tiếng của 
Tiểu Thừa và kinh Tạng Pali. Ông sanh gân 
Bồ Để Đạo Tràng, và đến Tích Lan vào 
khoảng năm 430 sau Tây Lịch. Hầu như tất cả 
những kinh điển Pali đều được người ta cho là 
của ông viết ra—According to Rhys Davids, 
Buddhaghosa was a famous commenfator and 
writer of the Hinayana School and of the Pali 
canon. He was born near the Bo-Tree, at 
Buddha-Gaya, and came to Ceylon about 430 
A.D. Almost all 
exIsting In Pali are ascribed to him. 
Phật Phàm Nhứt Thể: Phật và phàm phu là 
một, tất cả đều có Phật tánh—Buddha and the 
common people are one, I.e. all are of Buddha- 
nature. 
Phật Phạm Âm: Pure-Sound Buddha. 
Phật Pháp: Buddha-dharma (sk)—Những 
giáo pháp được Phật giảng dạy, mà thực hành 
theo đó sẽ dẫn đến giác ngộ—Buddha Dharma 
or Buddha Teachings, or Law of Buddhist— 
Buddhist law—Buddhist Method—The 
Buddha law preached by the Buddha— 
Methods of cultivation taught by the Buddha 
leading beings to enlightenment. 
Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Pháp: The 
enlightenment of the Buddhist dharma 1s 
1nseparable from that of the secular world. 
Phật Pháp Chỉ Có Một Vị, Đó Là Vị 
Giải Thoát: The Buddhas teaching has only 
one flavour: the flavour of liberation. 
Phật Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà: 
Amitabha Buddha, Whose Body Is The 
Treasury Of The Dharma Realm. 


the commentariles now 


2115 


Phật Pháp Tạng: The storehouse of 
Buddha-law—The Bhutatathata as the source 
of all thinøs. 

Phật Pháp Tăng: The Buddhist Trinity—See 
Phật Bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. 

Phật Pháp Thắng Vương: Dharma-Victory 
Buddha. 

Phật Pháp Thọ Mệnh: The life or extent of 
a period of Buddhism. 

Phật Pháp Tỉnh Yếu: The essence of 
Buddhist doctrine: “Đừng làm các việc ác, làm 
các việc lành, giữ cho tâm ý thanh sạch, đó là 
tất cả những gì Phật dạy ”—“Do not get 
Involved In evil deeds, do whatever benefits 
others, always keep the mind pure, that is all 
the Buddha”s teaching.” 

Phật Pháp Tràng: Dharma-Curtain Buddha. 
Phật Phật Tổ Tổ: From Buddha to Buddha, 
from Patrlarch to Patriarch. 

Phật Phổ Hiện Sắc Thân Quang: Form- 
Bodyˆs Light Appearing Everywhere Buddha. 
Phật Phổ Minh: Universal Understanding 
Buddha. 

Phật Phổ Quang: Universal Light Buddha. 
Phật Phổ Tịnh: Universal Purity Buddha. 
Phật Quả: Buddhaphala (sk)- Quả vị 
Phật Buddhahood—The Buddha frui—The 
state of Buddhahood. 

Phật Quả Viên Ngộ: See Khắc Cần Phật 
Quả. 

Phật Quan Thế Đăng: Lamp That 
Contemplates The World Buddha. 

Phật Quang: Hào quang hay ánh sáng giác 
ngộ của Phật —The true light of the Buddha—— 
Spmitual enlightenment—EThe ligh( of the 
Buddha—Halo—Glory. 

Phật Quang Diệm Vương: The royal 
Buddha of shining flames, flaming 
brightness (Amitabha with his virtues). 

Phật Quang Đức: Bright Virtue Buddha. 
Phật Quang Minh: Rasmiprabhasa— 
Mahakasyapa (Ma ha ca diếp) is to be reborn 


Or 


1n the kingdom of light and glorlous virtue as a 
Buddha. 


Phật Quảng Trang Nghiêm Vương: King 


Vast Adornment Buddha. 
Phật Quốc: 
1) Phật Độ ——Buddhaksetra (skt—Phật Hột 


Sai Đảm La (Buddha realm, land or 
country)—Danh từ Phật Sát, Phật Độ hay 
Phật Quốc không có trong Phật Giáo Tiểu 
Thừa. Theo Đại Thừa, thì đây là quốc độ 
đạt đến của vị đã hoàn toàn giác ngộ, nơi 
đó Phật hướng dẫn giúp chúng sanh chuẩn 
bị giác ngộ —The term Is absent from 
Hinayana. In Mahayana 1t 1s spiritual 
realm acqured by one who reaches 
perfect enliphtenment, where he Instrucfs 
all beings born there , preparing them for 
enliphtenment. 


2) Xứ sở nơi Phật Đản sanh: The country of 
the Buddha's birth. 
3) Nơi ngự trị của chư Phật: A country 


being transformed by a Buddha 
one already transformed—The land or 
realm of Buddha. 
Phật Quốc Ký: Tập ký của Ngài Pháp Hiển 
về những quốc gia theo đạo Phật —Fa-Hsien's 
record of Buddhist counftries. 
Phật Sanh Nhựt: See Phật Đản. 
Phật Sát: Buddhaksetra (sk)—Có hai loại 
Phật Sát There are two classes of Buddha- 
ksetra: 


Or 


l) Đông Độ Cực Lạc: The Eastern 
Paradise—ln the Vairocana Schools, 
regarded as the regions of progress for the 
righteous after death. 

2) Tây Phương Tịnh Độ: The Western Pure 


Land—ln the Amitabha Schools, regarded 
as the Pure Land 
Eor more information, please see Phật Quốc. 
Phật Sắc: Mệnh lệnh hay giáo pháp của 
Phật—Buddhaˆs sasana or orders—Buddhaˆs 
teaching. 


2116 


Phật Sở Hành Tán Kinh: Buddhacarita- 
kavya-sutra (sk)—Kinh nói về cuộc đời của 
Phật Thích Ca, được viết theo thể loại thơ sáng 
tác bởi Mã Minh Bồ Tát, vị tổ thứ 12—A 
poetic narratve of the liíe of Sakyamuni 
written by Asvaghosa (Mã Minh Bồ Tát), the 
twelfth patriarch. 

Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương: 

King Wisdom Like Mountains And Seas And 

Self-Masteryˆs Penetrations Buddha. 

Phật Sư Tử: Lion Buddha. 

Phật Sư Tử Hẩấu Tự Tại Lực Vương: 

King Lionˆs Roar And Power Of Self-Mastery 

Buddha. 

Phật Sứ: Sứ giả của đấng Như Lai—A 

messenger of the Tathagata. 

Phật Sự: 

I)_ Công việc hoằng hóa Phật pháp là cứu độ 
và chuyển hóa chúng sanh: Buddha's 
affars-The work of salvalion and 
transforming all beinss. 

2) Làm việc Phật, như cầu nguyện hay thờ 
phượng: Doing Buddha-work, 1.e. pray€rs 
and worshIp. 

3) Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười một, 
Phẩm Hạnh Bồ Tát, vào giờ cơm trưa 
nhân lúc Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh 
ông, trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa 
của Phật ở nước Chúng Hương đem về ăn 
nơi nhà ông, nên tất cả lổ chân lông đều 
toát ra mùi hương như thế.”—According to 
the Vimalakrrti Sutra, chapter eleven, the 
Bodhisattva Conduct, at lunch time when 
Manjusri Bodhisattva and other Buddhaˆs 
disciples called on to enqure after 
Vimalakirts health, Ủpasaka Vimalakirti 
obtaned what was left over from the 
Buddha”s meal in the Fragrant Land, and 
those who ate 1t at his abode give out this 
fragrance from their pores.” 

®  A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Mùi 
hương đó còn được bao lâu? ”—Ananda 
then asked Vimalakirti: “How long does 


this fragrance last?” 

Duy Ma Cật nói: “Đến khi cơm đó tiêu 
hết.”—Vimalakirti replied: “Tt lasts until 
the rice has been digested.” 

A Nan hỏi: “Cơm đó bao lâu mới tiêu?”— 
Ananda asked: “How long does this take?” 
Duy Ma Cật đáp: “Thế lực cơm đó đến 
bảy ngày mới tiêu. Lại nữa ông A Nan! 
Những Thanh Văn chưa vào chánh vị, ăn 
cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. 
Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm 
giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm Đại 
Thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm Đại 
thừa rồi mới tiêu; đã phát tâm Đại thừa ăn 
cơm đó khi được vô sanh nhẫn rồi mới 
tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó 
đến khi được nhứt sanh bổ xứ rỗi mới tiêu. 
Ví như có món thuốc tên là thượng vị, 
người uống vào trừ hết các độc trong thân 
rồi mới tiêu. Cơm nầy cũng vậy, khi trừ 
hết tất cả độc phiền não rồi mới tiêu.”— 
Vimalakrrti replied: “lt will be dipested 
after a week. Ananda, Sravakas who have 
not reached the ripht position (nirvana) 
will attain It after taking this rice which 
will then be digestible, and those who 
have attained nirvana wil realize 
liberation of their minds (from the subtle 
conception of nirvana) and then the rice 
will be digested. Those who have not 
developed the Mahayana mind will 
develop 1t and then the rice will be 
dipested. Those who have developed 1t 
and take this rice will achieve the patient 
endurance of the uncreate, and the rice 
will then be digestible. Those who have 
achieved the patient endurance of the 
uncreate and take this rice will reincarnate 
once more for final development into 
Buddhahood and the rice will be digested. 
Like an efficacious medicine which cures 
an ailment before wasting away, this rice 
will be digestible after it has killed all 
troubles and afflictions (klesa).” 


a) 


b) 


c) 


) 


©) 


8) 


) 


}) 


k) 


2117 


A Nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Thật 
chưa từng có! Như món cơm thơm ấy có 
thể làm Phật sự.——-Ananda said to the 
Buddha: “World Honoured One, 
indeed a rare thing that this fragrant rice 
performs the Buddha work of salvation.” 
Phật nói: “Đúng thế! A Nan!—The 
Buddha said: “Jt is so, Ananda, it 1s so. 
Hoặc có cõi Phật lấy ánh sáng của Phật 
mà làm Phật sự —There are Buddha lands 
where the Buddha light performs the work 
Of salvation; 

Có cõi lấy Bổ Tát mà làm Phật sự— 
'Where the Bodhisattvas perform 1f; 

Có cõi lấy người của Phật hóa ra mà làm 
Phật sự—Where ¡llusory men created by 
the Buddha do 1t; 

Có cõi lấy cây Bồ Để mà làm Phật sự— 
'Where the Bodhi-trees do 1t; 

Có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật mà 
làm Phật sự—Where the Buddhaˆs robe 
and bedding do 1t; 

Có cõi lấy cơm mà làm Phật sự—Where 
the rice taken by the Buddha does If; 

Có cõi lấy vườn cây đền miếu mà làm 
Phật sự—Where parks and temples do 1t; 
Có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm 
Phật sự—Where (the Buddha's) thirty-two 
physical marks and their eiphty notable 
characteristics do 1t; 

Có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự— 
Where the Buddha's body (rupa-kaya) 
does 1t; 

Có cõi lấy hư không mà làm Phật sự— 
Where empty space does 1f; 

Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật 
nghi. Có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, vang, 
tượng trong gương, trăng dưới nước, ánh 
nắng dợn, các thí dụ như thế mà làm Phật 
sự. Có cõi lại lấy tiếng tăm, lời nói, văn tự 
mà làm Phật sự—Living beings practice 
discipline with success because of these 
causes. Also used for the same purpose 
are dream, illusion, shadow echo, the 


IE 15 


Image In a mirror, the moon reflected In 
water, the flame of a fire, sound, voIce, 
word, speech and writing, 

)_ Hoặc có cõi lấy Phật thanh tịnh vắng lặng, 
không nói một lời nào, không chỉ không 
biết, không tạo không tác mà làm Phật sự. 
Như thế A Nan! Những oai nghi tấn chỉ, 
các việc thi vi của chư Phật đều là Phật sự 
cả—The pure and clean Buddha land, 
silence with neither word nor speech, 
neither pointing, discerning, action nor 
activity. Thus, Ananda, whatever the 
Buddhas do by ceither revealng or 
concealing their awe-inspiring majesfy, 1S 
the work of salvation. 

Phật Ta La Thọ Vương: Sala-King Buddha. 

Phật Ta Lưu Na: Ta-Liu-Na Buddha. 

Phật Tài Công Đức: Wealthy In Merit And 

Virtue Buddha. 

Phật Tài Quang: Gifted And Bright Buddha. 

Phật Tài Quang Minh: Gifted And Brillant 

Buddha. 

Phật Tạng: Tạng kinh điển của Phật —The 

sutas of the Buddhas preaching—The 

teaching of Buddha——Buddha thesaurus. 

Phật Tánh: Buddhata or Buddhitattva (skQ)—— 

Bản thể toàn hảo, hoàn bị vốn có nơi sự sống 

hữu tình và vô tình —Buddha-Nature, True 

Nature, or Wisdom Faculty (the substratum of 

perfection, of completeness, intrinsic to both 

senfient and insentient life). 

(A) Nghĩa của Phật Tánh —The meanings of 
Buddhata: Phật tánh trong mỗi chúng sanh 
đồng đẳng với chư Phật. Chủng tử nh 
thức và giác ngộ nơi mọi người tiêu biểu 
cho khả năng tĩnh thức và thành Phật. Bản 
thể toàn hảo và hoàn bị sẵn có mỗi chúng 
sanh. Phật tánh ấy sẵn có trong mỗi chúng 
sanh, tất cả đều có khả năng giác ngộ; tuy 
nhiên, nó đòi hỏi sự tu tập tinh chuyên để 
gặt được quả Phật. Lý do của Phật tánh 
gồm trong sự đoạn trừ hai thứ phiển não 
(see Nhị Phiển Não) —Buddha nature— 


2118 


The Buddha-nature withim (oneself all 
beinss whiích 1s the same as ¡in all 
Buddhas. Potential bodhi remains in every 
gau, all have the capacity for 
enliphtenment; however, it requires to be 
cultivated in order to produce Ifs rIpe 
frut—The  potential Buddhahood 
inherent all beings—The original 
nature——Self-Nature——True-Nature—True 
Mark—True Mind—Dharma Nature—All 
have the capacity for enliehtenment—The 
seed of mindfulness and enlightenment In 
©very person, represenfting our potential to 
become fully awakened and eventually a 
Buddha. The substratum of perfection, of 
completeness, Intrinsic to both sentienf 
le. 
Buddhahood consists in the destruction of 
the twofold klesa or evil passions. 

Tánh đặc thù của Phật Tánh—The 
characteristics of Buddha-nature: 

Cát sông Hằng luôn nằm dọc theo dòng 
nước, Phật tánh cũng như thế, luôn phù 
hợp theo dòng Niết Bàn—As the sands the 
Ganges which always arrange themselves 
along the stream, so does the essence of 
Buddhahood, always conform ¡tself to the 
steam of Nirvana. 

Mọi chúng sanh đều có Phật Tánh, nhưng 
do bởi tham, sân, si, họ không thể làm cho 
Phật Tánh nầy hiển lộ được —AlI living 
beings have the Buddha-Nature, but they 
are unable to make this nature appear 
because of their desires, hatred, and 
1pnorance. 

Hai Loại Phật Tánh —This nature takes 
two form§s: 

Lý Phật Tánh: Mang nghĩa tuyệt đối, bất 
sanh bất diệ—Noumenal, in the absolute 
sense, unproduced and immortal. 

Hành Phật Tánh: Sự hay hiện tượng— 
Phenomenal, in action. 

Phật Tánh Bất Thọ La: Phật tánh không 
nhận hình phạt của địa ngục vì nó là hư không, 


for 
1n 


and Insentient The reason of 


(B) 


l) 


2) 


( 


~< 


l) 


2) 


nó không có hình tướng, chỉ có những thứ có 
hình tướng mới chịu thọ hình nơi địa ngục— 
The  Buddha-nature 
punishment ¡n the hells because 1t Is void of 


does not receIve 
form, or spiritual or above the formal or 
material (only things with forms can enter the 
hells). 

Phật Tánh Chơn Như: Phật tánh hằng 
hữu —The Buddha-nature, the absolute, 
eternally existent, 1.e. the Bhutatathata. 
Phật Tánh Giới: Giới luật khởi lên từ Phật 
tánh trong chúng sanh mọi loài hay giới luật 
làm hiển lộ Phật tánh—The moral law which 


aS§ 


arises out of the Buddha-nature in all beings; 
the law which reveals or evolves the Buddha- 
nafture. 

Phật Tánh Và Pháp Tánh: Phật tánh chỉ 
cho các loài hữu tình, và Pháp Tánh chỉ chung 
cho vạn hữu; tuy nhiên, trên thực tế cũng chỉ 
là một, như là trạng thái của giác ngộ (nói theo 
quả) hay là khả năng giác ngộ (nói theo 
nhân)—Buddha-nature, which refers to living 
beings, and Dharma-nature, which concerns 
chiefly things in general, are practically one as 
either the state of enlightenment (as a result) 
or the potentiality of becoming enliphtened (as 
a cause©). 

Phật Tánh Thường Trụ: Phật tánh thường 
trụ, bất sanh bất diệt, bất biến—The eternity 
of the Buddha-nature—The Buddha-nature 1s 
1mmortal and immutable. 

Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân: 
Varicolored-Jewels-And-Floer-Adornment 
Buddha. 

Phật Tâm: Tâm của Phật The mind of 
Buddha: 


I) Tâm giác ngộ của Phật: The spiritually 
enlightened heart. 

2) Tâm đại bi: A heart of preat mercy. 

3) Tâm nhìn sự vật như thật, chứ không như 


hình tướng bên ngoài: A heart abiding In 
the real, not the seeming. 


2119 


4) Tâm không luyến chấp (thiện ác): A heart 
detaching from good and evil and other 
such confrasfs. 


Phật Tâm Ấn: 
1) Dấu ấn phổ quát tâm Phật trong mọi 


chúng sanh—Buddha mind seal—Mind- 

the Buddha (the full lotus 

posture)—The stamp of universal Buddha- 

heart in every one. 

Chữ “Vạn” trên ngực của Phật: The seal 

on a Buddha's heart, or breast; the 

Svastika. 

Phật Tâm Thiên Tử: Tâm Phật nơi vị con 

trời, một danh hiệu của Lương Võ Đế 502-549 

sau Tây Lịch—The son of Heaven of the 

Buddha-heart, a name given to Wu-TI of the 

Liang dynasty, 502-549 A.D. 

Phật Tâm Tông: Tông phái Phật Tâm, thí dụ 

như Thiền Tông của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, cho 

rằng mỗi cá nhân có thể trực tiếp đi vào cõi 

Phật qua thiền định—The sect of the Buddha- 

heart, 1.e. the Ch”an (Zen) or Intuitive sect of 

Bodhidharma, holding that each individual has 

direct access to Buddha through meditatlon— 

See Tâm Tông and Thiền Tông. 

Phật Tâm Và Niệm Phật: Buddha-Mind- 

Buddha Recitaton—See Niệm Phật (V). 

Phật Thanh Tịnh: Purity Buddha. 

Phật Thanh Tịnh Thí: Courageous Giving 

Buddha. 

Phật Thặng: Cổ xe đưa người đến Phật 

quả—The Buddha Conveyance or Vehicle— 

See Phật Thừa. 

Phật Thân: Buddhakaya—Threefold 

embodiment of Buddha. 

Phật Thế: Thời đại lúc Đức Phật còn tại 

thế—Buddha-age, especially the age when 

Buddha was on earth. 

Phật Thế Giới: A Buddha-realm. 

1) Tịnh Phật Giới: Pure or Passionless world. 

2) Bất Tịnh Phật Giới: Impure or Passion 
world. 


seal of 


2) 


Phật Thế Tịnh Quang: Pure Light For The 

World Buddha. 

Phật Thế Tôn: Buddha, the World Honoured 

One——The Honoured of the World. 

Phật Thích Ca: Sakyamuni Buddha—See 

Phật. 

Phật Thích Ca Đản Sanh: Celebration of 

Sakyamuni Buddha's Birthday (the 8” day of 

the fourth month Lunar calendar). 

Phật Thích Ca Mâu Ni Nói Pháp: Theo 

Kinh Duy Ma Cật, phẩm mười, Phật Hương 

Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với chư Bồ Tát 

nước Chúng Hương về Phật Thích Ca Mâu Ni 

nói pháp như sau—Accordng to the 

Vimalakirti Sutra, chapter ten, the Buddha of 

the Fragrant Land, Ủpasaka Vimalakiri told 

Bodhisattvas (from the Fragrant Land) about 

what the Buddha taught as follows: 

e Các Bồ Tát nước Chúng Hương hỏi ông 
Duy Ma Cật rằng: “Còn Phật Thích Ca 
Mâu Ni lấy gì để nói pháp? ?—These 
Bodhisattvas from the Fragrant Land then 
asked Vimalakrrti: “How does the World 
Honoured (One, Sakyamun Buddha, 
preach the Dharma?” 

se Ông Duy Ma Cật nói: “Chúng sanh cõi 
nầy cang cường khó giáo hóa, cho nên 
Phật nói những lời cang cường để điều 
phục họ. Nói đó là địa ngục; đó là súc 
sanh; đó là ngạ quỷ; đó là chỗ nạn; đó là 
chổ người ngu sanh; đó là thân làm việc 
tà, đó là quả báo của thân làm việc tà; đó 
là miệng làm việc tà, đó là quả báu của 
miệng làm việc tà; đó là ý làm việc tà, đó 
là quả báo của ý làm việc tà; đó là sát 
sanh, đó là quả báu của sát sanh; đó là 
không cho mà lấy, đó là quả báu của 
không cho mà lấy; đó là tà dâm, đó là quả 
báo của tà dâm; đó là vọng ngữ, đó là quả 
quả báo của vọng ngữ; đó là hai lưỡi, đó 
là quả báo cũa hai lưỡi; đó là lời nói ác 
độc, đó là quả báo của lời nói ác độc; đó 
là lời nói vô nghĩa, đó là quả báo của lời 
nói vô nghĩa; đó là tham lam, ganh ghét, 


2120 


đó là quả báu của tham lam ganh ghét; đó 
tức là giận, đó là quả báu của tức giận; đó 
là tà kiến, đó là quả báo của tà kiến; đó là 
bỏn xẻn, đó là quả báo của bỏn xẻn; đó là 
phá giới, đó là quả báu của phá giới; đó là 
giận hờn, đó là quả báo của giận hờn; đó 
là lười biếng, đó là quả báo của lưỡi 
biếng; đó là ý tán loạn, đó là quả báu của 
ý tán loạn; đó là ngu si, đó là ngu sĩ, đó là 
quả báo của ngu sỉ; đó là kiết giới; đó là 
giữ giới; đó là phạm giới; đó là nên làm; 
đó là không nên làm; đó là chướng ngạ!; 
đó là không chướng ngại; đó là mắc tội; 
đó là khỏi tội; đó là tịnh; đó là dơ; đó là 
hữu lậu; đó là vô lậu; đó là tà đạo; đó là 
chánh đạo; đó là hữu vi; đó là vô vi; đó là 
thế gian; đó là Niết Bàn, vì những người 
khó giáo hóa lòng như khỉ vượn, nên dùng 
bao nhiêu pháp để chế ngự lòng họ, mới 
có thể điều phục được. Ví như voi, ngựa, 
ngang trái không diều được, phải thêm 
đánh đập dữ tợn cho đến thấu xương rồi 
mới điều phục được. Chúng sanh cang 
cường, khó giáo hóa cũng thế, nên phải 
dùng tất cả những lời khổ thiết mới có thể 
đưa họ vào khuôn khổ luật hạnh được— 
Vimalakirti replied: “Living beings of this 
world are pig-headed and difficult to 
convert; hence the Buddha uses strong 
language to tame them. He speaks of 
hells, animals and hungry ghosts In their 
planes of suffering; of the places of rebirth 
for stupid men as retribution for perverse 
deeds words and thoughts, 1.e. for killing, 
stealing, carnality, lying, double tongue, 
coarse language, affected speech, 
COVefoUusness, anger, perverted views 
(which are the ten evils); for stinginess, 
breaking the precepfs, anger, remissness, 
confused thoughts and stupidity (1e. the 
six hindrances to the six paramitas); for 
accepting, observing and breaking the 
prohibitons; for things that should and 
should not be done; for obstructions and 


non-obsfructions; for what ¡is sinful and 
what 1s nof; for purify and filthiness; for 
thề worldly and holy states; for 
heterodoxy and orthodoxy; for activity and 
non-acfivity; and for samsara and nirvana. 
Since the minds of those who are difficult 
(O convert are like monkeys, varlous 
methods of preaching are devised to check 
them so that they can be entirely tamed. 
Like elephants and horses which cannot 
be tamed without whipping them until they 
feel pain and become easily managed, the 
stubborn of this world can be disciplined 
only with bitter and eager worlds.” 

e Các Bồ Tát nước Chúng Hương kia nghe 
rồi nói rằng: “Thật chưa từng có! Như 
Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ẩn cái sức 
tự tại vô lượng của Ngài mà dùng những 
phương pháp sở thích của người nghèo 
hèn để độ thoát chúng sanh. Các Bồ Tát 
đây cũng chịu khổ sở, nhún nhường, dùng 
lòng đại bi vô lượng để sanh vào cõi Phật 
nâầy.”—After hearing this, the visiting 
Bodhisattvas said: “We have never heard 
of the World Honoured One, Sakyamuni 
Buddha, who conceals his boundless 
SOV€T€ign pOWer fo appear as a beggar to 
mix with those who are poor 1n order to 
win their confidence (for the purpose of 
liberating them) and of the Bodhisattvas 
here who are indefatigable and so humble 
and whose boundless compassion caused 
their rebirth In this Buddha land.” 

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn: 

Sakyamuni Buddha's Entering Nirvana Day 

(ngày 15 tháng hai âm lịch—the 15” of the 

second month Lunar calendar). 

Phật Thích Ca Thành Đạo: Anniversary of 

Sakyamun Buddha's Enlightenment Day 

(ngày 14 tháng chạp âm lịch—the 14” day of 

the 12” month Lunar calendar). 

Phật Thích Ca Xuất Gia: Sakyamuni 

Buddhaˆs Leaving Home Day (ngày mồng tám 


2121 


tháng hai âm lịch—the 8” day of the second 

month Lunar calendar). 

Phật Thiên: 

1) Phật và chư Thiên: Buddha and the devas. 

2) Phật như cõi Thiên: Buddha as Heaven. 

Phật Thiện Danh Xưng Công Đức: Merit 

And Virtue And Good Renown Buddha. 

Phật Thiện Du Bộ: Skilful Traveling 

Buddha. 

Phật Thiện Du Bộ Công Đức: Skillful 

Travel And Merit And Virtue Buddha. 

Phật Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn 

Trí Vương: King Well-Stilled Moon-Sound 

And Wonderful Venerable Wisdom Buddha. 

Phật Thiện Ý: Wholesome Mind Buddha. 

Phật Thọ: Tuổi thọ của Phật —Buddha's life 

Or aøe. 

I) Trong khi Ngài chỉ trụ thế chỉ có 80 năm, 
nhưng ứng thân của Ngài là bất diệt— 
Buddha”s life or age—While he only lived 
to eighty as a man, in his Sambhogakaya 
he 1s without end. 


2) Cây Bồ Để: Bodhidruma (skt)—Cây Bồ 
Đề mà dưới gốc đó Đức Thích Ca Mâu Ni 
đã giác ngộ hay thành Phật —The Bodhi- 
tree under which Sakyamuni obtained 
enlightenment or became Buddha. 

+ 


For more Information, please see Nguyên 
Cát Thụ and Bồ Đề Thọ. 

Phật Thọ Ký: Lời tiên đoán của Phật về 
tương lai của các đệ tử của Ngài —Buddha”s 
prediction—Buddha'”s foretelling of the future 
of his discIples. 

Phật Thụ: See Nguyên Cát Thụ and Bồ Đề 
Thọ. 

Phật Thủy Thiên: Water-Deva Buddha. 
Phật Thuyết: Phật thuyết kinh. Kinh Phật 
gồm trên 150 bộ, tất cả đều bắt đầu bằng hai 
chữ nây—Buddha's preaching—The Buddha 
said—The Buddha”s utterance of the sutras. 
There are over 150 sutras of which the tide 
begin with these two words 


Phật Thuyết A Di Đà Kinh: The Buddha 
speaks of Amitabha Sutra. 

Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh: 
Aparimitayus Sutra (skt——The Buddha speaks 
of Infinite Life Sutra. 

Phật Thừa: Cỗ xe đưa chúng sanh đến quả vị 
Phật. Giáo thuyết Nhất Phật Thừa của tông 
Hoa Nghiêm cho rằng tất cả mọi chúng sanh 
đều có thể thành Phật. Phật tử trong tông phái 
nầy gọi giáo thuyết nây là “Viên Giáo.” Giáo 
thuyết nầy cũng được gọi là “Pháp Hoa Nhất 
Phật Thừa—Buddhayana—Buddha Vehicle or 
Conveyance—Buddhism as the vehicle of 
salvaton for all beings. The doctrine of the 
Hua-Yen school that all may become Buddha, 
which ¡1s called “The One Vehicle,” the 
followers of this school calling 1t the 
“Complete or perfect Doctrine.” 'This doctrine 
1s also síyled in The Lotus One Buddha- 
Vehicle. 

Phật Thừa Giới: Những giới luật cứu độ và 
đưa chúng sanh đến quả vị Phật —The rules 
and commandmenfs conveying beings to 
salvation. 

Phật Thường Quang Tràng: Banner Of 
Eternal Light Buddha. 

Phật Tích: Buddha's relic—Any trace of 
Buddha 

Phật Tích Tòng Lâm: Tên của một ngôi 
chùa tân lập tọa lạc trong làng Phước An, 
huyện Long Thành, tỉnh Biên Hòa. Chùa được 
Hòa Thượng Thích Nhật Minh khai sáng vào 
năm 1962 trên một khu đất diện tích hai mẫu. 
Từ cổng chùa vào khoảng 200 mét là một hồ 
sen, giữa có đặt bảo tượng Bổ Tát Quán Âm 
tay cầm nhành dương, tượng cao 12 mét, được 
thực hiện năm 1963. Sau hồ sen là ngôi chánh 
điện Phật Tích Tòng Lâm, được xây năm 1963 
theo kiến trúc Ấn Hồi. Theo tài liệu của chùa 
thì cánh thợ của ông Nguyễn Văn Ba ở Sóc 
Trăng sau khi xây chùa Tây An ở Châu Đốc 
năm 1958, dưới thời Hòa Thượng Thế Mật trụ 
trì, đã tiếp tục về Biên Hòa xây dựng ngôi 


2122 


Phật Tích Tòng Lâm. Chánh điện thờ Tam Thế 
Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền. Giữa 
chánh điện có đặt bảo tượng Quán Âm ngàn 
tay ngàn mắt, được đúc tại chùa Giác Hải, 
thành phố Sài Gòn. Chùa cũng có tháp Tam 
Bảo cao 27 mét do nhóm thợ Ba Miên ở Sóc 
Trăng lên xây để cốt của những vị Phật tử 
thuần thành——Name of a recently built pagoda, 
located In Phước An village, Long Thành 
district, Biên Hòa province, South Vietnam. lt 
was built in 1962 by Most Venerable Thích 
Nhật Minh, on the land of more than two 
hectares in area. Most Venerable Nhật Minh 
entered the monkhood at Linh Sơn Pagoda In 
Saigon City. The statue of Avalokitesvara 
Bodhisattva with a willow branch in one hand, 
12 meters high, built in 1963, placed in the 
center of a lotus pond, 200 meters from the 
three-entrance gate. Behind the lotus pond 1s 
the Main Hall of Phật Tích Tòng Lâm, built in 
1963, following the Hindu-Islam architectural 
síyle. According to the documents of the 
pagoda, the group of skill-maisons whose chief 
was Nguyễn Văn Ba Iliving ¡in Sóc Trăng 
province continued to build Phật Tích Pagoda 
after building Tây An Pagoda in Châu Đốc in 
1958 when Most Venerable Thế Mật headed 
the pagoda. The statue of Sakyamuni Buddha, 
Manjusri Bodhisattva are worshipped 1n the 
Main Haill. In the center of the Main Haill 
stands the precious statue of one-thousand-arm 
and one-thousand-eye 
Bodhisattva, the statue was cast in Giác Hải 
Pagoda In Saigon City. There 1s also the trinity 
stupa for Buddhist devotees, built by Master 
Ba from Sóc Trăng province. The stupa 1s 27 
meters hiph, located on the left side of the 


Avalokitesvara 


pagoda. 
Phật Tiêu Tai Diền Thọ Dược Sư: 
Medicine Master Buddha who dispels 


calamities and lensthens life. 

Phật Tinh Tấn Hỷ: Vigor And Joy Buddha. 
Phật Tinh Tấn Quân: Vigors Army 
Buddha. 


Phật Tịnh Độ: 

Tịnh Độ. 

Phật Tịnh Quang: Pure-Light Buddha. 

Phật Tịnh Vương: Pure King Buddha—Tịnh 

Vương Tôn Phật Supreme Pure King 

Buddha—DI Lặc Tôn Phật: Supreme Maitrya 

Buddha. 

Phật Toàn Giác: A samma Sambuddha. 

Phật Tối Thắng: Most-Victorious Buddha. 

Phật Tổ: 

I) Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni: Sakyamuni 
Buddha. 

2) Phật và những vị Tổ Phật giáo: The 
Buddha and other founders of cults or 
Buddhist Patrlarchs. 

Phật Tôn: Buddha (skt)—The 

Honoured—Honoured of the World. 

Phật Tông: Buddhism—Principles of the 

Buddha Law or dharma. 

Phật Tri Kiến: Cái thấy biết của Phật, khả 

năng thấy thấu suốt của trí tuệ Phật—The 

Buddha's vision—The penetratve power of 

Buddha”s wisdom. 

Phật Trí: Anuttara-samyak-sambodhi (skt)— 

Buddha knowledge—— 

Universal gnosis, awareness or In(elligence—— 

Omniscience. 

Phật Trí Huệ Thắng: Wisdom Victory 

Buddha. 

Phật 

Buddha. 

Phật Tu Di Đăng: Sumeru-Lamp Buddha. 

Phật Tu Di Quang: Sumeru Light Buddha. 

Phật Tu Di Sơn: Mount Sumeru Buddha. 

Phật Tu Di Tướng: Sumeru Appearance 

Buddha. 

Phật Tu Ma Na Hoa Quang: Sumana 

Flower Light Buddha. 

Phật Tú Vương: King-Of-Stars Buddha. 

Phật Tuệ: Đại trí tuệ bình đẳng của Đức Phật 

(Nhất Thiết Chủng Trí)——Buddha-wisdom. 


Buddha's  Pureland—See 


World- 


wisdom——Perfect 


Trì Pháp: 


Dharma-Maintaining 


Phật Từ Lực Vương: King of Kindness and ® 


2123 


Sfrength Buddha. 
Phật Từ Tạng: Treasury of Kindness 
Buddha. 


Phật Tử: 


]) 
2) 
3) 


a) 


b) 


Con Phật: Son of Buddha. 

Vị Bồ Tát: A Bodhisattva. 

Tín đồ Phật giáo: Người tin nơi Phật giáo, 
tu học và thọ trì những giới luật Phật pháp 
căn bản. Muốn trở thành một Phật tử phải 
làm những điều sau đây: Buddhist— 
Buddhist followers——Buddhist believers—— 
A believer in Buddhism——Buddhists—One 
who accepts Buddhism as his relipIon— 
One studies, 
endeavos to live the fundamental 
pínciples of the Buddha-dharma. To 
become a Buddhist, one should do the 
following: 

Quy-Y Tam Bảo: To take refuge ¡in the 
Three Gems. 

Biết cứu cánh chính của Đạo Phật: To 
know the main purpose of Buddhism. 

Chư ác mạc tác: Not committing any evils. 
Chúng thiện phụng hành: Doïng all good. 
Tự tịnh kỳ ý: Purifying the mind. 

Là lời chư Phật dạy: Those are Buddhas” 
teachinøs. 

Thật hiểu con đường đưa đến cứu cánh 
nầy: To understand the path to that goal. 
Thực hành đúng đắn những lời dạy của 
Đức Phật: To practice the Buddha”s 
teachings correctly. 

Người Phật tử—A Buddhist: 

Có lỗi phải biết sám hối, có tội phải biết 
dứt trừ: Must be willing to change and 
repent when mistakes are made. 

Phải bỏ sự dong ruổi nơi tình trần: Must be 
willing to abandon the tendencIes to chase 
constantly after worldly matters. 

Phải quay tâm về hướng giác: Must be 
willing to return to follow the Way of 
enlieghtenment. 


who disseminates and 


Phải y theo lời Phật dạy mà tu hành: Must 
practice Just as the Buddha taught. 
4) Chúng sanh mọi loài, vì mọi loài đều có 
Phật tánh: The term applied to all beings, 
because all are of Buddha-nature. 


5) Nhị chủng Phật tử—Two kinds of 
Buddhists: 

a)_ Ưu Bà Tắc: Upasaka (skt——Cận sự nam— 
See Ưu Bà Tắc. 

b) Ưu Bà Di: Upasika (skÙ—Cận sự nữ— 
See Ưu Bà Di. 

6) Tứ chủng Phật tử-Four kinds of 


Buddhists—See Tứ Chúng. 

For more Information, please see Tam 
Chúng Phật Tử, and Tam Quy-Y in 
Vietnamese-English Section. 

Phật Tử Chân Chánh: True Buddhists 
Phật Tử Có Lòng Lo Cho Đạo: True 
Buddhist who have the Interests of the dharma 


+ 


at heart. 

Phật Tử Thuần Thành: Devotees—True 
disciple—Genuine and sincere Buddhists. 
Phật Tướng Trí: See Phật Trí. 

Phật Tượng: Pratima (sk——Tượng Phật— 
Vào thế kỷ thứ năm thì những tượng Phật bên 
Trung Quốc đều có dáng vẻ Ấn Độ, môi dây, 
mũi cao, mắt dài, cằm đầy, nhưng đến đời nhà 
Đường thì những hình tượng trở nên “nữ hóa 
hơn.”—Buddha”s Image——There 1s a statement 
that in the fifth century A.D. the Images 1n 
China were of Indian features, thick lips, high 
nose, long eyes, full Jaws, etc..., but that after 
the T”ang dynasty, the form became “more 
effeminate.” 

Phật Tỳ Lô Giá Na: Vairocana Buddha— 
Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Pháp thân 
của Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật. Trú xứ 
của Ngài trùm khắp vũ trụ—The Primordial 
Buddha. Represents the Dharma Body of 
Buddha Sakyamuni and all Buddhas. His pure 
Land 1s the entire cosmos. 


2124 


Phật Tỳ Lô Giá Na Đại Quang Minh: 
The Vairocana Buddha of Great Vows of the 
Iluminator. 

Phật Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng 
Vương: King Rare As The Udumbara Flower 
Buddha. 

Phật Vi Đà: Buddhaveda (sk)—Kinh Tạng 


Phật Giáo The Tripitaka, the Veda of 
Buddhism. 

Phật Vị Quả vị Phật The stae of 
Buddhahood. 


Phật Vị Tam Muội: A degree of samadhi in 
which the Buddhas appear to the mediftator. 
Phật Vị Thắng Quang Thiên Tử Thuyết 
Vương Pháp Kinh: See Vương Pháp Kinh 
and Vương Pháp. 

Phật Võng Minh: Net-Brightness Buddha. 
Phật Vô Cấu: Undefiled Buddha. 

Phật Vô Lượng Âm Thỉnh Vương: King 
Infinite Voices Buddha. 

Phật Vô Lượng Cúc Quang: Ininite 
Handfuls Of Light Buddha. 

Phật Vô Lượng Thọ: Measureless-Life 
Buddha. 

Phật Vô Lượng Tỉnh Tấn: Measureless- 
Vigor Buddha. 

Phật Vô Lượng 
Curtain Buddha. 
Phật Vô Lượng Tướng: Measureless- 
Appearance Buddha. 

Phật Vô Ngại Huệ: Trí tuệ của Phật là vô 
biên và không chướng ngại—Ủnhindered, 
infinite Buddha wisdom. 

Phật Vô Sai Biệt: Sự giống nhau của chư 
Phật về phương pháp và mục đích giác ngộ 
của các Ngài. Một trong tam vô sai biệt là 
Phật vô sai biệt, tâm vô sai biệt, và chúng 
sanh vô sai biệt—The identity of all Buddhas 
theIr and purposes of 
enlightenment. One of the three Identiles of 
all Buddhas, of all mind, and of all beings. 


Tràng: Measureless- 


and of methods 


Phật Vô Ưu Đức: Virue Free Of Worry 
Buddha. 

Phật Xá: Buddhist temple. 

Phật Xá Lợi: Xá lợi sau lễ trà tỳ của Phật— 
Buddha*s sarra—Relics or ashes left after 
Buddha”s cremation. 

Phật Ý Linh Nhạc: Zen Master Phật Ý Linh 
Nhạc (1725-1821) —Thiển sư Việt Nam, có lẽ 
quê ở Trấn Biên, bây giờ là Bà Rịa. Ngài thọ 
cụ túc giới với Hòa Thượng Thành Đẳng Minh 
Lương tại chùa Đại Giác tại Biên Hòa. Vào 
năm 1752, ngài trùng tu chùa Đại Giác và đổi 
tên là “Từ Ân.” Người ta nói rằng Chúa 
Nguyễn Vương đã từng trú ngụ tại chùa nầy. 
Năm 1822, vua Minh Mạng ban tặng bản “Sắc 
Tứ Từ Ân Tự.” Ngài Phật Ý đã sống phần lớn 
cuộc đời ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
Giáo tại miền Nam Việt Nam. Ngài thị tịch 
năm I82I—A Vietnamese Zen master, 
probably from Trấn Biên (now Bà Rịa). He 
received precepts with Most Venerable Thành 
Đẳng Minh Lương at Đại Giác Temple in Biên 
Hòa. In 1752, he rebuilt Đại Giác small temple 
and renamed ¡t “Từ Ân.” It is said that Lord 
Nguyễn Vương stayed at this temple. In 1822, 
King Minh Mạng offered it a board entitled 
“Royal Recognized Từ Ân Temple.” He spent 
most of his life In the South to revive and 
expand Buddhism. He passed away In 1821. 
Phép: Authorization—Permission—Permit. 
Phép Lạ: See Phép mầu. 

Phép Lịch Sự: CivilityCourtesy. 

Phép Mẫu: Miracle—Mysterious power. 
Phép Rửa Tội: Externalists believe that the 
Sacrament of Baptsm or Christianity case 
wash away all thelr sins. 

Phết: To boast——To brag about oneself. 

Phê Án: An order of a court. 

Phê Bình: To criicize constructively—To 
comment. 

Phê Bình Phản Tỉnh: Critical reflection. 


2125 


Phê Chuẩn: To ratify—To conffirm—To 
approve. 

Phê Duyệt: See Phê chuẩn. 

Phê Na: Một loại sáo Ấn Độ ——An Indian lute. 
Phế: To dethrone—To depose. 
Phế Bãi: To abolish—To 
nullify. 

Phế Bỏ: See Phế Bãi. 

Phệ: Sủa (như chó)—To bark (as a dog). 

Phệ Đà: Kinh Vệ Đà——Veda (skt). 

Phệ Lam: Vairam (skt—Một loại gió—A 
kind of wind. 

Phệ Lam Bà: Vairambha (skt—Một loại 
mãnh phong—A kind of fierce wind. 

Phệ Lô Già Na: Vairocana (skt—Phệ Lô 
Giả Na—Tỳ Lô Giá Na—Tỳ Lư Xá Na—Tên 
tiếng Phạn của Pháp thân Phật Đại Nhựt Như 
Lai—The Sanskrit name for the dharmakaya 
of Vairocana Buddha. 

Phệ Lưu Ly: vaidurya (sk)—Tỳ Lưu Ly— 
Lưu Ly Tỳ Đầu Lê—Tỳ Trù Lê Dạ—Ngọc 
bích (màu xanh da trời)—Lapis lazul1. 

Phệ Thất La Mạt Nã: Vaisravana or 
Dhananda, or Vessanvana (sk)—Tỳ Thất La 
Mãn Nang—Tỳ Xá La Bà Nô— Ty Sa Môn 
hay Đa Văn Thiên Vương, một trong Tứ Thiên 
Vương—A form of Kuvera, a god of wealth. A 
deva who hears much and is well-versed. 


Suppress—To 


** For more Information, please see Tứ Thiên 
Vương. 
Phệ Thế Sư: Vaisesika (sk)—Phế Thế Sư 
Ca—Phệ Thế Sử Ca Xa Tát Đát La—Phái 
Thắng Luận dựa theo trước tác của Ngài Thế 
Thân——Paramartha-satya-sastra, a 
philosophical work by Vasubandhu. 
Phệ Xá: Vaisya (sk)—Phệ Xa—Tỳ Xá— 
Giai cấp buôn bán, giai cấp thứ ba trong bốn 
giai cẤp Ấn Độ ——The third of the four Indian 
CaSf€S. 
Phệ Xá Già: Vaisakha (skt)—Tháng thứ hai 
của Ấn Độ, từ 15 tháng hai đến 16 tháng ba 
âm lịch—The second Indian month, om 15 





of the second to 16” of the third Chinese 
months. 
** For more Information, please see Thập Nhị 


Nguyệt. 
Phi: 
1) Bay: To fly. 
2) Không phẩi— Chẳng phải —sa—Not— 
WWithoutApart from——Wrong. 
3) Thê thiếp của vua: An imperial concubine. 


Phi An Lập: Không sai biệt không thiết lập 
bởi từ ngữ —The 
undetermined; which 1s beyond terminology. 
Phi An Lập Đế: Phi An Lập Chân Như hay 
cái lý của chân như thành thực, đối lại với 
chân như được diễn tả bằng lời nói và tư 
tưởng, phân biệt trong Duy Thức Học—The 
doctrine of the bhutatathata, the absolute as 1t 
©xIsfs In 1tself, I.e. indefinable, contrasted with 
the absolute as expressible in words and 
thought, a distinction made by the Sastra of 
Consciousness Only. 

Phi Bồ Tát: Không phải Bồ Tát, chỉ những 
người tu hành mà chưa phát nguyện Đại 
Thừa—Not Bodhisattvas—Those who have 
not yet inclined therr heart to Mahayana. 

Phi Diệt: Sự nhập diệt của Thế Tôn không 
phải là sự diệt mất—The Buddha°s extinction 
or death 1s not considered as real. 

Phi Dụ: Một thí dụ tưởng tượng chứ không 
phải là những yếu tố cụ thể, một trong tám 
loại so sánh —An imaginary and not factual 
metaphor, of the ceight of 
COmparision. 

Phi Đạo: Tà Đạo—Wrong ways—Heterodox 
Views Or docfrines. 

Phi Hành: Có khả năng bay đến bất cứ nơi 
nào tùy ý—Flying anywhere at will. 

Phi Hành Dạ Xoa: Mội loại quỷ biết bay— 
Flying yaksas, or demons. 

Phi Hành Hoàng Đế: Vị Chuyển Luân 
Thánh Vương cưỡi xe đi trong không trung— 
Flying ruler, synonym for a SOV€r€Ign. 


unestablished Or 


one forms 


2126 


Phi Hành Tiên: Vị Tiên có thể phi thân từ 
nơi nầy đến nơi khác—Flying genii. 

Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp: Nghiệp Vô 
Lậu —Tính của nghiệp vô lậu là không nhiễm 
ô nên gọi là phi hắc, không đem lại cái thiện 
quả của hữu lậu nên gọi là phi bạch —Neither 
black nor white karma——Karma which does not 
affect metempsychosis either for evil or øood. 
Phi Hóa: Bay đi và thay đổi—Flying and 
changing. 

Phi Học Giả: Những người không học Phật 
Pháp —Those who do not learn Buddha-truth. 
Phi Học Thế Giả: Thế giới của những người 
không tu học Phật pháp—A world of those 
who do not learn Buddha-truth. 

Phi Hữu: Abhava (sk Không hiện hữu, 
không có thật—Non-existence—Not real— 
Non-reality. 

Phi Hữu Phi Không: Trung đạo mà Duy 
Thức Luận trình bày tất cả các pháp đều 
chẳng phải hiện hữu mà cũng chẳng phải 
không hiện hữu; chẳng phải vật chất mà cũng 
chẳng phải phi vật chất (đây là bản chất của 
Chân Như). Dù sự là phi hữu, lý cũng chẳng 
phải là phi không—Neither existing nor 
empty—Neitther material nor Iimmaterial (The 
characteristics of bhutaftathata). In the light of 
this, thouph the phenomenal has no realify In 
1tself, the noumenal is not void. 

Phi Hữu Tưởng Phi Vô Tưởng Thiên: 
NaIvasamjnanasamjnayatana (skÙ—See Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên and Tứ Không Xứ. 
Phi Khí: Theo Phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp 
Hoa, “Phi Khí” là cái căn khí không đủ sức thọ 
tì Phật pháp, như thân của người nữ, không 
thanh tinh—According to Chapter 12 (Deva) In 
the Lotus Sutra, a vessel unfit for Buddha or 
Budhism, 1e. a womans body, which 1s 
unclean. 

Phi Không: Asunya (skt)——Non-empty. 

Phi Lai: Tên một ngôi chùa tọa lạc trong xã 
Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, cách 
biên giới Việt Miên khoảng 4 dậm. Chùa được 


xây dựng năm 1877. Trong phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam vào thập niên 1920, 
chùa là một trong các trường Phật học ở miền 
Nam đã đào tạo nhiều vị Tăng lỗi lạc. Hòa 
Thượng Chí Thiên, vị trụ trì chùa, cũng là 
người sáng lập ra Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu 
Phật Học—Name of a temple located in Ba 
Chúc village, Tri Tôn district, Châu Đốc 
province, about 4 miles from Vietnamese 
Cambodian border. It was builtin 1877. During 
the movement of Buddhist development In 
Vietnam ¡n the 1920s, the temple was one of 
the Buddhist schools in Southern Vietnam 
which formed many talented monks. Most 
Venerable Chí Thiển, Head of the temple, was 
the founder of the South Vietnam Buddhist 
Research Association. 

Phi Lậu Phi Vô Lậu Nghiệp: Karma of 
ordinary  rebirth, Hinayana 
nirvana—Netther of both—Mahayana nirvana. 
Phi Lễ: 
Discourteous. 
Phi Luật Nghỉ: Bất Thiện Luật Nghi— 
Unwholesome rules and ceremonies. 

Phi Lục Sinh: Không phải phát sanh do thức 
thứ sáu, mà do các thức khác—Not arising 
directly from the mind, which ¡1s the sixth 
sense, but from other senses. 


neither noF 


Rude——Impolite——ÙncIvil— 


Phi Lý: Irrational——Tllogical——Extravagant. 
Phi Nghĩa: III-gotten. 
Phi Nghiệp: Cái chết vì tai nạn bất ngờ 
không phải do nghiệp nhân của đời trước mà 
đo tai họa của hiện đời. Đây là cái chết hoạnh 
tử—Death by to be 
determined by previous karma—A sudden, 
unnatural accidental death. 

Phi Nhân: 

1) Không phải người, ngoài loài người ra còn 
có những chúng sanh phi nhân như loài 
Trời, Rồng, Ma, và Dạ Xoa, cũng như tất 
cả các loài trong bóng tối (mắt thường 
không thể thấy được): Not men, not of the 


accident said not 


2127 


human race, 1.e. devas, kinnaras, nagas, 
maras, raksas, and all beings of darkness. 
Thỉnh thoảng còn được dùng ám chỉ một 
vị Tăng đã cắt ái ly gia làm du Tăng khất 
sĩ, sống khác người thường: 
Sometimes applied to monks who have 
secluded themselves from the world and 
to beggars, I.e. not like ordinary men. 
Phi Nhị Tựu: Đứng riêng khỏi hai thứ thân 
và tâm—Apart from the fwo categorles of 
matter and mind—See Phi Sắc Phi Tâm. 
Phi Nhơn: Non-humans—Not men—Not of 
the human race—See Phi Nhân. 
Phi Phàm: Extraordinary—Out 
ordinary. 
Phi Phạm Hạnh: See Bất Tịnh Hạnh. 
Phi Pháp: IIIegal——Unlawful. 
Phi Phi Tưởng Thiên: Non-No-Thought 
Heaven—See Tứ Thiền Thiên. 
Phi Sanh Phi Diệt: The doctrine that the 
Buddha was not really born and did not really 
die for he 1s eternal—See Phi Sinh Phi Diệt. 
Phi Sắc: Arupa (sk)—Những thứ không có 
hình tướng hay hình thể, không được thành lập 
bởi tứ đại (những thứ do tứ đại sinh ra và hình 
thành thì gọi là sắc) —Formless—Without 
rupa, form or shape—Not composed of the 
four elements. 

Phi Sắc Phi Tâm: Chẳng phải sắc mà cũng 

chẳng phải tâm (đứng riêng khỏi hai thứ thân 

và tâm)—Entities neither of matter nor mind— 

Neither phenomenal nor noumenal—Apart 

from the two cafegorIes of matter and mind. 

Phi Sắc Tứ Uẩn: Ngoại trừ sắc uẩn ra, bốn 

uẩn còn lại được gọi là “phi sắc tứ uẩn”——The 

four skandhas, excluding rupa or form. 

Phi Sinh Phi Diệt: 

I) Giáo pháp của Đức Phật là bất sanh bất 
diệt, vì đó là chân lý tuyệt đối thường 
hằng: The doctrine of the Buddha as not 
really born and did not really die for If 1s 
eternal, or the absolute truth. 


2) 


VỚI 


of the 


2) Đức Phật là bất sanh bất diệt vì pháp thân 
của Ngài là vĩnh hằng: The Buddha as not 
really born and did not really die, for he 1s 
eternal (his dharmakaya 1s eternal). 

Phi Sở Đoạn: Pháp vô lậu của hữu vô vi 
(pháp hữu lậu của kiến hoặc là kiến sở 
đoạn)—Not to be cut off, I.e. acfive or paSSIV€ 
nirvana (discipline). 

Phi Tam Phi Nhất: Không phải ba mà cũng 
không phải một, một từ của Tông Thiên Thai 
dùng để chỉ ba khía cạnh không, giả và trung, 
không phải ba mà cũng không phải một; tương 
tự ba thứ pháp thân, trí huệ và niết bàn không 
phải ba mà cũng chẳng phải một —Neither 
three nor one, phrase that 
noumenon, phenomenon, and madhya or 
mean, are three aspects of absolute truth, but 
are not merely three nor merely one; similarly, 
three powers of dharmakaya, wisdom, and 
nirvana are neither three nor one. 

Phi Tang: To destroy evidence. 

Phi Tâm: Acitta (skt)—Phi tâm hay vượt khỏi 
ngoài tâm thức. Các thuật ngữ trừu tượng như 
thế nầy thường được gặp trong các kinh thuộc 
loại Bát Nhã Ba La Mật trong văn học Đại 
Thừa——Apart form mind—Without mind—No- 
mind or beyond menfation. Such abstract terms 
as these are frequently met with In the sutras 
belonging to the Prajnaparamia class of 
Mahayana literature. 

Phi Tâm Phi Phật: Ngoài tâm ra không có 
Phật—Apart from mind there ¡1s no Buddha 
(Thị tâm thị Phật —This mind is Buddha)—No 
mind no Buddha. 

Phi Thiên: A Tu La—Không phải là chư 
Thiên, mà phải chịu quả báo giống như chư 
Thiên, thí dụ như A Tu La —Not devas, 1.e. 
aSUTAS. 

Phi Thiện Giới Bất 
Unwholesome commandments. 
Phi Thời: Không đúng lúc (sau giờ ngọ)— 
Unuũmely—Not at the proper or regulation 


a Tien-Tai 


Thiện Giới— 


2128 


tme (from dawn to noon) for meals (after- 

noon). 

Phi Thời Thực: Ăn sau giờ ngọ—To eat out 

of regulation hours (after-noon). 

Phi Thực: See Phi Thời Thực. 

Phi Thường: 

1) Vô thường, bằng chứng bởi tuổi già, bệnh 
tật, chết chóc—Anitya (skÙ— 
Illusory——Ïlmpermanent—Transient— 
Iilusory, as evidenced by old age, disease, 
and death—See Vô Thường. 

2) Extraordinary—Exceptional—Abnormail. 

Phi Thường Khổ Không Phi Ngã: See Vô 

Thường, Khổ, Không, Vô Ngã. 

Phi Tích: Du Tăng —Flying staff, synonym 

for a travelling monk. 

Phi Tình: Các loại không có tình thức như cổ 

cây, đá—Non-sentient objects such as grass, 

wood, or stone—See Vô Tình Chúng Sanh. 

Phi Tình Thành Phật: Học thuyết của Viên 

Giáo lập ra cái nghĩa các loại cỏ cây đều trở 

thành Phật (Viên Giáo cho rằng Phật tính 

trung đạo có ở khắp pháp giới bất kể hữu tình 
hay phi tình, nhưng do mê muội mà thấy hai 
pháp phân biệt, nhưng sắc tâm chỉ là một đại 

giác)—The ¡nsentent becomes Buddha, a 

tenet of the Complete Teaching, 1e. the 

doctrine of pan-Buddha. 

Phi Tư Lượng Để: 

I) Theo chính thống giáo, “Phi Tư Lượng 

Để” có nghĩa là không phân biệt lý luận: 

According to the Orthodox or teaching 

Secfs, not to discriminate, or reason out. 

Theo Thiên Tông, “Phi Tư Lượng Để” 

nghĩa là dẹp bỏ tà kiến (giải phóng tâm 

thoát khỏi chư hành): According to the 

Ch'an sect, to get rid of wrong thoughts 

(by feeng the mind from active 

Operation). 

Phi Tưởng: Vượt ra ngoài vòng suy nghĩ hay 

không suy nghĩữ—Beyond the condiion of 

thinking thmnking, of 

COTSCiOUuSn€ss Or unconsciousnes. 


và 


2) 


có 


Or  nO( active 


** For more information, please see Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Thiên. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên: 

NÑaIvasamjnanasamjnayatana (skÐ—Phi Hữu 

Tưởng Phi Vô Tưởng Thiên—-Hữu Đỉnh 

Thiên—Trời Tứ Không Thiên hay trời vô sắc 

thứ tư (tầng cao nhất trong tam giới), nơi 

không còn suy nghĩ hay không suy nghĩ nhờ đi 

vào thiển định cực kỳ tĩnh diệu. Mức độ thiển 

định của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ dẫn đến 

tái sanh vào cõi Trời vô sắc, vẫn chưa hoàn 

toàn giải thoát khỏi bát khổ—The heaven or 

place where 1s neither thinking nor not- 

thinking. It is beyond thinking, the fourth of the 

four Immaterial Heavens (Tứ Không Thiên). 

The samadhi or degree of meditation of this 

leads to rebirth in the rupa heaven; which 1s 

not enfirely free from eight forms of distress. 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Thức tính 

bất động, diệt hẳn sự suy nghĩ hay không suy 

nghĩ—The state of neither thinking nor not 

thinking. 

*# For more information, please see Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Thiên. 

Phí: 

l1) Lãng phí: To waste. 

2) Phí tổn: Expense——To spend. 

Phí Công: To waste one”s efforts. 

Phí Của: To waste money. 

Phí Lực: To waste one”s energy. 

Phí phạm: See Phí. 

Phì: Mập phì —Fat. 

Phì Cười: To burst out laughing. 

Phì Giả Da: Vajradhatri (skt—Nữ lực của 

Đức Tỳ Lô Giá Na— The wife or female 

energy of Vairocana. 

Phì Nị: Một loại cổ làm tăng đinh dưỡng của 

sữa bò—A grass or herb said to enrich the milk 

of cattle. 

Phỉ: Piti (p)—Zest—Hân hoan hay hứng thú— 

Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), từ 

“PhỶ” được rút ra từ động từ “panayati” của 

Phạn ngữ có nghĩa là hoan hỷ hay thích thú. 


2129 


Danh từ “Piti” thường được dịch là Phỉ hay Hỷ, 
đóng đúng vai trò của nó như là một yếu tế 
trong thiền na. Phỉ tạm thời khắc phục triển cái 
“oán ghét sân hận.” Có năm loại “Phỉ”— 
According to the Abhidharma, “Pit” derived 
from the verb “panayati” meaning “to refresh,” 
may be explained as delight or pleasurable 
Interest in the object. The term 1s often 
translated as rapture, a rendering which fits Ifs 
role as a jhana factor. “Pii” ¡inhibits the 
hindrance of ill-will (vyapada). There are five 
grades of “pItI.” 

I) Khuddaka Piti (p): Cái vui làm mình rùng 
mình, rởn óc (nổi da gà)—Minor zest 
which is able to raise the hair on the body. 
Khanika Piti (p): Cái vui thoáng qua mau 
lẹ như trời chớp—Momentary zest which 
1s like flashes of lightning. 

Okkantika Piti (p): Cái vui tràn ngập như 
sóng biển trườn lên bãi—Showering zest 


2) 


3) 


which breaks over the body again and 
again like waves on the sea shore. 

Ubbega Pit (p): Cái vui thanh thoát đem 
lại cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng như 


4) 


bông gòn lững lơ bay theo chiều gió— 
Uplifting zest which can cause the body to 
levitate. 

Pharana Piti (p): Cái vui thấm nhuẫn toàn 
thể châu thân như bong bóng được thổi 
phông hay trận lụt tràn lan làm ngập cả ao 


5) 


hồ—Pervading zest which pervades the 
whole body as a full-air balloon or as an 
1nundation fills a cavern. 

Phỉ Báng: Apavada (skÐ). 

() Nghĩa của Phỉ Báng The meanings of 
Apavada: 


1) Nói xấu —To speak ill of—To defame— 
To slander—To dispraise—To 
calumniate—To refute—To deny—To 
vIlify. 

2) Sự phỉ báng xãy ra khi bản chất bất khả 


hữu của một mệnh để được đặt căn bản 
trên những kiến giải sai lầm không được 
hiểu rõ ràng: A refutation takes place 


when the Impossble nattre of a 
proposition based on wrong views 1s nof 
clear comprehended. 
Cổ Đức dạy: “Thí như nhơn thóa thiên, 
hoàn tùng kỷ thân trụy.” Nghĩa là người 
phun nước miếng lên trời, nước miếng rơi 
trở xuống ngay nơi mặt chính họ. Hoặc là 
“Ngậm máu phun người nhở miệng 
mình. —Anclent virtues taught: “Those 
who spIt at the sky, Iimmediately the spit 
will fall back on therr face.” Or To harbor 
blood to spit at someone, the mouth 1s the 
ñrst to suffer from filth. 

(HI)Lời Phật dạy về Phỉ Báng trong Kinh Pháp 
Cú —The Buddha”s teachings on Apavada: 
Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ 
giới luật tỉnh nghiêm, uống ăn có chừng 
mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, siêng tu tập 
thiển định; ấy lời chư Phật dạy—Not to 
slander, not to harm, but to restrain oneself 
1n accordance with the fundamental moral 
codes, to be moderate In eating, to dwell 
in secluded abode, to meditate on higher 
thouphts, this 1s the teaching of the 
Buddhas (Dharmapada 185). 

Phỉ Báng Chánh Pháp: Phỉ báng Phật pháp 

(tội nầy nặng nhất vĩnh viễn đọa vào địa 

ngục)—To speak 1l of the Buddhist 

doctrinnes—To slander or deny the truth, I.e. 

Buddhism. 

Phỉ Nguyễn: Satisfied. 

Phía: Side—Direction. 

Phích: 

1)  Lánh xa: To avoid. 

2) Ngôi vua: Throne. 

3)_ Quốc vương: Lord—King. 

4)_ Vương quốc: Sovereign. 

Phích Chỉ Ca: Pratyeka (sk0—Một mình— 

Each one——Individual—Oneself only. 

Phích Chỉ Ca Phật Đà: Sec Chi Phật. 

Phích Chỉ Phật Thừa: Sec Bích Chi Phật 

Thừa. 


qI) 


2130 


Phích Lịch Hỗa: Lửa sấm sét—A thunder 
fire. 

Phích Lôi: To rend as thunder-—To thunđer. 
Phích Quỷ: Diệt quỷ——To suppress demons. 
Phích Trừ: Loại bỏ— To get ríd of —To 
SUPPF€SS. 

Phiếm Đàm: To talk idly. 

Phiên: 


1) Man: Babarian. 

2) Ngoại quốc: Foreign. 

3) Phiên: Turn. 

4) Phiên dịch: To translate——To Interpret. 
53) Phướn: Pataka (skÙ—A flap—Streamer. 


Phiên Dịch: To translate——To interpret. 

Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập: Bộ Từ Điển 

xếp loại theo ngôn ngữ dùng trong kinh điển 

theo cách gọi và duyên cách của các từ do Sư 

Pháp Vân đời Tống soạn vào khoảng năm 

1II50—A Dictonary of Buddhist Technical 

Terms compiled by Fa-Yun around 1150 A.D. 

during the Sung dynasty 

Phiên Kinh: Dịch Kinh (từ Phạn ngữ)—To 

translate the scriptures. 

Phiên Phạn: Dịch từ Phạn ngữ—To translate 

from SanskrIt. 

Phiên Tăng: 

I) Vị Tăng ngoại quốc, đặc biệt từ Thiên 

Trúc hay Tây Vực: A foreign monk, 

especially from India or the West. 

VỊ Tăng có nhiệm vụ canh gác tự viện: A 

temple warden, or watchman. 

Phiến: 

l) Cây quạt: A fan. 

2) Một miếng mỏng—A slice—A slip—A 
card. 

Phiến Diện: Unilateral. 

Phiến Đa La: Sandhila (sk)—See Đề La. 

Phiến Để Ca: Santika (sk)—Còn gọi là Sán 

Để, một trong những phép Hộ Ma của Mật 

giáo, dịch là Tức Tái Pháp, một nghi thức cầu 

nguyện tiêu tai của Mật giáo—One of several 

diferent kinds of homa, propItlatory, 


2) 


Or 


producing ease or quiet; a ceremony for 
causing calamifies to cease—See Hộ Ma. 
Phiến Quắc: Sandhaka (sk)—See Phiến 
Quắc Bán Trạch Ca. 

Phiến Quắc Bán Để Ca: Sandhaka (sk)— 
See Phiến Quắc Bán Trạch Ca. 

Phiến Quắc Bán Trạch Ca: Sandhaka 
(sk)—Dịch là Hoàng Môn, một trong ngũ 
chủng bất nam, người nam căn không đầy 
đủ—One of the five kinds of impotent males 
or eunuchs, a eunuch, sexually Iimpotent—See 
Ngũ Chủng Bất Nam. 

Phiến Thiền: Một cuộc hành thiển ngắn—A 
brief samadhi or meditation. 

Phiền:  Trouble—Annoyance—Perplexity— 
To bother—Tlo annoy—To disttrb—To 
trouble. 

Phiền Hà: To bother. 

Phiền Lòng: Bored—Annoyed. 

Phiền Lung: Dục vọng được ví như cái lồng 
nhốt kẻ hay đi gây phiền chuốc não—The 
basket of the troublers, 1.e. the passlons. 

Phiền Muộn: Sorrowful—Sad—Grieved 
Phiền Não: Klesa or Sam-klesa (sk— 
Affliction—Delusion—DIstress 
faults Suffering—Wrong 
belief Con đường của cám dỗ và dục vọng 
sanh ra ác nghiệp (đây chính là khổ đau và ảo 
tưởng của cuộc sống), là nhân cho chúng sanh 
lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn 
trở giác ngộ— The way of temptation or 
passion which produces bad karma (lífe”s 
đistress and delusion), cause one to wander in 


Or moral 


Pain—Passions 








the samsara and hinder one from reaching 

enlightenment. There of 

delusions: 

I) Căn bổn phiển não: Delusions arising 
from the six senses. 

2) Tùy phiền não: Consequent delusions. 

Phiền Não Băng: Băng giá phiền não hay 

phiển não như băng giá đóng trên bổ để—The 

lce of moral affliction, 1.e. Ifs congealing, 

ch¡illing influence on bodhi. 


are two kinds 


2131 


Phiền Não Bịnh (Bệnh): The disease of 

moral affliction. 

Phiền Não Chướng: Klesavarana (sk)— 

Affliction obstacles. 

I1) Những dục vọng và ảo ảnh tiếp sức cho 
tái sanh và làm chướng ngại Niết bàn. 
Phiền não chướng còn có nghĩa là những 
trở ngại của phiển não. Phiển não được 
chia làm hai nhóm, phiền não chính và 
phụ. Phiển não chính gồm những thúc đẩy 
xấu vốn nằm trong nền tảng của mọi tư 
tưởng và ước muốn gây đau khổ—The 
passlons and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance Into nirvana. 

2) Những rào cẩn của dục vọng và uế trược 

làm trở ngại sự thành đạt Niết bàn—The 

of temptation, passlon 
defilement, which obstructs the attainment 

Klesa 1s also means 

hindrance of the afflictions. Klesa 1s 

generally divided Into two øroups, prImary 
and secondary. The primary comprises of 
sụch evil impulses that le at the 
foundation of every tormenting thought 


barrler OFr 


of the nirvana. 


and desIre. 
** For more Information, please see Lục 
Chúng Phiển Não. 
Phiền Não Chướng Cập Sở Tri Chướng: 
Klesavarana and Jneyavarana (skt)—Những 
chướng ngại gây nên bởi phiền não và tri 
thức—Hindrances caused by evil passions and 
by Intellection. 
Phiền Não Dư: Những não phiển còn xót lại 
trong tam giới—The remnants of illusion after 
1t has been cut off in the realm of desire, form 
and formlessness—See Nhị chướng. 
Phiền Não Đạo: Con đường của dục vọng 
đưa đến ác nghiệp —The path of misery, 
1llusion, mortality—The way of temptfation or 
passion In producing bad karma. 
Phiền Não Độc: Bản chất ô nhiễm bất tịnh 
của phiển não, một trong năm độc—The 


1mpurity or defiling nature of the passlons, one 
of the five kinds of ImpurIty. 
** For more Information, please see Ngũ Độc. 
Phiền Não Gây Ra Bởi Ngã Mạn Và Ái 
Kỷ: Affliction of pride and self-love. 
Phiền Não Gây Ra Bởi Si Mê: Afflictions 
of delusion. 
Phiền Não Hà: Phiền não có thể làm trôi dạt 
người và trời trong ba cõi—The river of moral 
affliction which overwhelms all beings In the 
three realms. 
Phiền Não Hải: Phiển não của chúng sanh 
sâu rộng như biển cả—The ocean of moral 
affliction which engulfs all beings. 
Phiền Não Lâm: Rừng phiền não—The 
forest of moral affliction. 
Phiền Não Ma: Một trong tứ ma, có thể làm 
rối loạn thân tâm, chướng ngại bổ để— 
Demonic afflictions—The mara or the tempter 
of the passions who troubles mind and body, 
obstructs the entrance to bodhI, one of the four 
kinds of mara. 
** For more Information, please see Tứ Ma 
and Bát Ma. 
Phiền Não Nê: Phiển não như bùn, từ nơi đó 
những cánh sen giác ngộ vươn lên—The soil 
or mud of moral affliction, out of which ørows 
the lotus of enlightenmeit. 
Phiền Não Ngại: Một trong hai trở ngại. 
Phiển não kiến tư làm rối loạn thân tâm, trở 
ngại che lấp đường vào niết bàn— The 
obstruction of temptaton or defilement to 
entrance Into nirvana peace by perturbing the 
mind, one of the two obstructions. 
** For more Information, please see Nhị 
Chướng. 
Phiền Não Nghiệp Khổ: Hoặc Nghiệp 
Khổ—Do phiển não tham sân sỉ mà tạo ra 
nghiệp thiện ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác 
mà phải cảm nhận các quả khổ vui của ba cõi, 
rồi thân phải chịu cái khổ quả đó tiếp tục tạo 
ra nghiệp phiền não—The suffering arising out 
of the working of the passions, which produce 


2132 


good or evil karma, which in turns results In a 
happy or suffering lot In one of the three 
realms, and again from the lot of suffering (or 
mortality) arises the karma of the pass1lons. 
** For more Information, please see Nghiệp, 
Khổ, Tam Đạo, and Hoặc Nghiệp Khổ. 
Phiền Não Quân: The army of temptations, 
tempters or allurements. 
Phiền Não Rộn Ràng: Full of afflictions and 
disturbances. 
Phiền Não Tạng: Chứa nhóm phiển não uế 
nhiễm—The 
defilement. 
** For more Information, please see Ngũ Trụ 
Địa and Ngũ Trược. 
Phiền Não Tặc: Giặc phiền não làm tổn hại 
túc mệnh, làm tốn thương pháp thân— 
Temptation or passion, as a thief injuring the 
spiritual nature. 
Phiền Não Tập: Tập khí của phiền não, dù 
đã đoạn tận phiển não nhưng tập khí của nó 
vẫn còn—- The habit or ¡influence of the 
passlons after they have been cut off. 
Phiền Não Tân: Củi phiền não, bị lửa trí tuệ 
đốt sạch —The fagsgots of passion, which are 
burnt up by the fire of wisdom. 
Phiền Não Trận: Đạo quân phiển não và 
cám dỗ —The army of temptations, tempters, 
or allurements. 
Phiền Não Tức Bồ Đề: Afflictions are 
bodh—Theo Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là 
tông Thiên Thai, phiển não và bổ để là hai 
mặt của đồng tiền, không thể tách rời cái nầy 
ra khỏi cái kia. Khi chúng ta nhận biết rằng 
phiển não không có tự tánh, chúng ta sẽ không 
vướng mắc vào bất cứ thứ gì và ngay tức khắc, 
phiển não đã biến thành Bổ để (khi biết vô 
minh trần lao tức là bổ để, thì không còn có 
tập để mà đoạn; sinh tử tức niết bàn, như thế 
không có diệt để mà chứng)—The passion or 
moral afflictions are bodhi. The one 1s included 
in the other. According to the Mahayana 
teaching, especially the Tlen-Tai sect, 


store of moral afflction or 


afflictions are Inseparable from Buddhahood. 
Afflicion and Buddhahood are considered to 
be two sides of the same coi. When we 
realize that afflicons in themselves can have 
no real and independent existence, therefore, 
we don”t want to cling to anything, at that very 
momeint, afflicions are bodhi without any 
difference. 

Phiền Nhiễu: To disturb—To importune. 
Phiền Phức: Compound—Complicated. 
Phiền Toái: Complicated. 

Phiền Trược: To be entangled in a tangle. 
Phiết: Liếc mắt—A glance. 

Phiết Địa: Một tít tắc hay nháy mắt—An 
1nstant—Quickly. 

Phiệt: Chiếc bè—A raft. 

Phiệt Dụ: Thí dụ về chiếc bè. Pháp của Phật 
như chiếc bè, sang sông rồi thì bè nên bỏ, đến 
bờ của Niết Bàn thì chánh pháp còn nên bỏ hà 
huống phi pháp. Cho nên nói tất cả các pháp 
được nói ra đều gọi là phiệt dụ, chỉ là phương 
tiện giúp đáo bỉ ngạn mà thôi —Raft parable. 
Buddha”s teaching is like a raft, a means of 
crossing the river, the raft being left when the 
crossing has been made. 

Phiệt Ta Tử: Vatsiputra (skQ—Sơ tổ của 
Mâu Tử Bộ ——Founder of the Vatsiputra sect. 
Phiệt Tô Bàn Đầu: See Vasubandhu ¡in 
Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Phiệt Tô Chỉ: Vasuki (skt)——Còn gọi là Hòa 
Tu Chỉ, hay Long Vương—Lord of snakes, or 
nagøas. 

Phiệt Tô Mật Đát La: Vasumitra (skt)— 
Còn gọi là Bà Tu Mật Đa, Bà Tu Mật Đa La, 
Hòa Tu Mật Đa, tên tiếng Phạn là Thế Hữu 
hay Thiên Hữu Bồ Tát. Theo Eitel trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển, Phiệt Tô Mật Đát La 
được mô tả như là một Tăng sĩ thuộc phái Đại 
Chúng Bộ, người bắc Thiên Trúc. Trước kia 
theo ngoại đạo Micchaka sống đời phóng 
đãng, nhưng về sau quy-y Phật và trở thành vị 
Thượng Thủ trong lần kết tập kinh điển lần thứ 
tư dưới triều vua Kaniska, là tổ thứ bảy tại Ấn 


2133 


Độ ——According to Eitel in the Dictionary of 

Chinese-English Buddhist Terms, Vasumitra 1s 

described as a native of northern India, 

converted from riotous living by Micchaka, 

was a follower of the Sarvastivadah school, 

became president of the last synod for the 

revision of the Canon under Kaniska, was 

seventh patriarch, and wrote the Abhidharma- 

prakarana-pada sastra. 

Phiêu Bạt: To wander from place to place— 

To have no fixed home. 

Phiêu Diêu: Lightly. 

Phỉnh Nịnh: To flatter. 

Phó: 

1) Chức phụ tá: Vice—Deputy—Second. 

2) Giao phó: To hand over——To hand down—— 
To deliver. 

3) Phụ: To aid—To assist. 

Phó Chúc: Phó thác hay giao phó (đem vật 

trao gọi là phó, đem việc trao gọi là chúc): 

1) Phó: To deliver (things). 

2) Chúc: To enftrust to (work). 

Phó Cơ: Thuyết pháp theo căn cơ của chúng 

sanh (như hốt thuốc theo bệnh)—To go or to 

preach according to the need or opportunIty. 

Phó Đa: Bhutah (sk)—Một phái khổ hạnh 

lúc nào cũng bôi tro đầy mình—A sect of 

asetics who smeared themselves with ashes. 

Phó Hỏa Ngoại Đạo: Một trong lục ngoại 

đạo khổ hạnh. Nhóm nầy nhẩy vào lửa để tự 

thiêu sống (cho rằng đây là nhân chứng đắc 

đạo quả) —Ascetics who burn themselves 

alive, one of the six kinds of heterodox setcs. 

Phó Liêu: Vị phó trụ trì trong tự viện— 

Deputy In a monastery. 

Phó Pháp Tạng: Sau khi Đức Phật nhập 

diệt, thì tôn giả Ma Ha Ca Diếp đã cùng với 

24 vị trưởng lão khác kết tập pháp tạng——The 

wortk explaning the handing down of 

Sakyamunis teaching by Mahakasyapa and 

the elders, twenty-four in number. 


Phó Thỉnh: Đáp lại lời mời của thí chủ mà 
phó hội—To go in response fo an Invitation— 
To go to Invife. 

Phò Tá: To support—To help. 

Phong: 


1) Gió: Vayu (sk)—Wind—Arr. 

2) Mũi nhọn của vũ khí: The point of a 
weapon or sword. 

3) Niêm phong: To seal—To close (a letter). 

4)_ Phong phú (nhiều): Abundant. 

53) Phong thư: A letter. 

6) Phong tục: Custom. 


Phong Cảnh: Landscape—Scenery. 

Phong Chúc: See Phong Đăng. 

Phong Đại: Gió là một trong tứ đại (có tính 
động —Wind or air as one of the four 
elements—See Tứ Đại. 

Phong Đao: Cây đao gió, hay gió như đao 
cắt, ý nói cuộc sống của con người là sự tiến 
gần đến cái chết và những khổ đau như dao 
cắt trong thân làm tan hoại thân nầy (một ngày 
ta sống là một ngày ta chết, là một ngày ta đi 
gần đến nhà mồ; để rồi lúc mệnh chung, gió 
trong cơ thể dao động mạnh như dao cắt, phân 
giải thân thể, nỗi khổ này nào khác chi đao 
cắt —The wind knife, i.e. approach of death 
and Ifs aøonIes. 

Phong Đăng: Sự phù du của thế giới và con 
người ví như ngọn đèn trước gió—As a lamp or 
candle in the wind, such is evanescence of the 
world and man. 

Phong Độ: Good appearance or manner. 
Phong Giới: Cõi gió là một trong bốn cõi, có 
tính chuyển động (địa thủy hỏa phong có thể 
giữ lẫn nhau mà tạo ra sắc) —The realm of 
wind, or air, with mofion as Ifs principle, one of 
the four elements. 

Phong Kiến: Feudal. 

Phong Luân: Một trong tứ luân, phong luân 
khởi lên từ bên trên không luân, thủy luân 
sanh ra trên phong luân, và kim luân sanh ra 
trên thủy luân, và địa luân dựa trên kim 
luân—One of the four wheels, the wheel, or 


2134 


circle, of wind below the circle of water and 
metal on which the earth rests; the circle of 
wind resfs on space—See Ngũ Luân (C). 
Phong Luân Tam Muội: Một trong ngũ 
luân tam muội hay ngũ luân quán, quán về trí 
tuệ như sự chuyển động của gió làm di chuyển 
và phá sạch sự vật, cũng như vậy trí tuệ thổi 
đến đâu phiển não tức thời bị phá sạch đến 
đó ——The samadhi of the wind-circle, one of 
the five kinds of contemplation of the five 
elemens, the contemplation of the wind or air. 
Phong Luân Tế: Giới hạn vòng ngoài hay 
biên tế của phong luân—The region of the 
wind-circle. 

Phong Nhã: Elegant—Courteous. 

Phong Phanh: To hear indirectly. 

Phong Phấn Tấn Tam Muội: See Phong 
Tam Muội. 

Phong Phú: Richness 

Phong Quang: Beautiful landscape. 

Phong Sắc: Lấy màu của gió để ví với những 
việc không thể xãy ra được, vì làm gì có mầu 
sắc của gió, cũng giống như sừng thỏ lông rùa, 
hay mùi thơm của muối vậy——Wind colour, ¡.e. 
non-existent, like a rabbits horns, tortoise- 
haïr, or scent of salt. 

Phong Tai: Một trong ba tai nạn lớn vào cuối 
thời kỳ thứ ba của hoại kiếp—The calamity of 
destruction by wind at the end of the third 
period of destruction ofa world. 

Phong Tài: Wealthy. 

Phong Tam Muội: Còn gọi là Phong Phấn 
Tấn Tam Muội, chỉ thiển định nổi lên gió lớn 
làm phân hóa sắc thân ra tứ phương. Ngài A 
Nan thường nhập vào “phong tam muội” 
nầy —A samadhi ¡in which the whole body is 
conceived of as scattered. Ananda used to 
enter such samadhI. 

Phong Thánh: To canonize. 

Phong Thể: To seal up a god or Buddha in a 
body by secret methods. 


Phong Thiên: Phong Thiên là một trong tứ 

chấp Kim Cương—The wind deva, one of the 

four Vajra-rulers—See Tứ Chấp Kim Cương. 

Phong Tỏa: To blockade. 

Phong Trào: Movement. 

Phong Trần: Wind and dust—Hardships of 

life 

Phóng: 

I1) Thả: To let go—To release. 

2) Phóng đi: To send out. 

Phóng Dật: Pamado (p). 

1) Uể oäải: Sloth. 

2) Không chú ý: Carelessness—DIstracted— 
Loose——Unrestrained. 

Phóng Đăng: Những dây đèn lồng đốt lên 

vào đêm rằm Thượng Ngươn, sau nầy người ta 

kéo dài từ mồng bảy đến rằm. Theo tập tục từ 

thời Hán Minh Đế thì vào thời nầy chư Tăng 

(Ma Đăng Ca Diếp và Trúc Pháp Lan) cùng 

các đạo sĩ của Lão giáo tranh luận về giáo lý 

và đã thắng các đạo sĩ. Do đó vua Hán Minh 

Đế xuống chiếu lấy ngày rằm Thượng Ngươn 

thắp đèn suốt đêm để biểu thị sự sáng sủa của 

Phật pháp—Lighting strings of lanterns, on the 

fifteenth of the first month, later extended to 

the seventh and fifteenth of the month. A 

custom attributed to Han-Ming TÌ, to celebrate 

the victory of Buddhism ¡in the debate with 

'TaoIsfs 

Phóng Hạ: Buông bỏ—To put down——To let 

down——To lay down. 

Phóng Hào Quang: To emit rays of light. 

Phóng Khoáng: Freely. 

Phóng Quang: Tỏa ra ánh sáng—Light- 

emiftinge—To emit shining ligh—To send out 

an i1lluminating ray—To discharge halo—To 

demonstrate the halo form the body (usually 

the Buddha”s body). 

Phóng Quang Đoan: Tia hào quang kiết 

tường được phóng ra giữa hai chân mày của 

Phật trước khi Ngài thuyết giảng Kinh Pháp 

Hoa—TlThe auspicious ray emited from 


2135 


between the eyebrows of the Buddha before 
pronouncing the Lotus Sutra. 

Phóng Quang Quán Đảnh: Buddha reveals 
his glory to someone to his profit. 

Phóng Quang Tam Muội: Một trong 108 
loại tam muội, tam muội phóng ra ánh hào 
quang nhiều màu sắc—A samadhi in which all 
kinds and colours of light are emitted, one of 
the one hundred eight kinds of samadhI. 
Phóng Sanh: Phóng sinh bao gồm trả tự do 
cho những sinh vật và tháo gở cho những sinh 
vật bị mắc bẫy——To release living creatures as 
a work of merit, including to liberate live 
animals and ro release trapped animals. 
Phóng Túng: To be free (unrestrained). 
Phòng: 


I1) Phòng ốc: Room——Ward—House. 

2) Phòng ốc của chư Tăng Ni trong tự viện: 
The rooms for monks and nuns In a 
mONäSf€ry Or nunnery. 

3) Để phòng: To preven—To ward off-—To 


protectTo beware——To counter. 
Phòng Đọc Kinh: Khán Kinh Đường—Sutra 
Reading Hall. 
Phòng La: Cai ngục hay tuần tra nơi địa 
ngục—Warders or patrols in Hades. 
Phòng Na: Vana (sk) May hay dệt— 
Weaving or sewing. 
Phòng Nan: Giải quyết những khó khăn—To 
counter or solve difficulties, especially difficult 
quesfions. 
Phòng Ngừa: To ward off—To prevent. 
Phòng Thân: To defend oneself. 


Phòng Túc: Kapphina (skQ—See Kiếp Tân 
Na. 

Phòng Xa: To anticipate——To foresee. 
Phỏng: 

l1) To copy—T9 Imitate. 

2) Burnt. 


Phống Đoán: To guess—To presume. 
Phỏng Độ: To estimate—To value. 
Phỏng Vấn: To interview. 


Phổ: Visva (skt). 

1) Phổ biến—Universal—All—Pervasive. 

2) Phổ cập: Popular. 

Phổ Biến: To disseminate—To spread——To 
distribute—To universalize—ŨnIversal— 
Everywhere——On all sides. 

Phổ Cập: To popularize. 

Phổ Chiếu: 


I)_ Chiếu khắp các nơi: Universal shining. 
2) Tên của một ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc 


tại làng Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, 
tỉnh Hải Phòng. Chùa được xây dựng vào 
năm 1953—Name of a famous temple, 
located in Du Hàng Kênh village, An Hải 
đistrict, Hải Phòng province. It was built in 
1953. 
Phổ Chiếu Kiết Tường Tam Ma Địa: 
Trạng thái đại thiển định có khả năng phá vở 
và chấm dứt mọi khổ đau phiền não cho chúng 
sanh. Chư Phật vào trạng thái đại định nầy 
trước khi giảng chú vì chư Phật muốn mang lại 
cho chúng sanh trí huệ, an tịnh, cũng như chấm 
dứt khổ đau hầu đạt tới trạng thái giác ngộ 
toàn—Unwversal Shinng Svastika 
Samadh——A great meditative state that has 
the potential to destroy and end all suffering 
for all sentient beings. The Buddhas entered 
this samadhi before preaching the mantra 
because they wanted to bring all sentient 
beings wisdom, peace, tranquility, and to end 
therr suffering and bring about the state of 


hoàn 


enliphtenment. 
Phổ Chiếu Nhứt Thiết Thế Gian Trí: The 
perfect understanding of universal 
enliphtenment. 


Phổ Cúng Dường Chân Ngôn: Universal 
Offering True Words. 

Phổ Đà: Potala, Pottala, or Potalaka (skÙ—— 
Còn gọi là Bổ Đát Lạc Già Sơn. 


I1) Cửa khẩu cổ gần cửa sông Ấn Hà: An 
ancient port near the mouth of the Indus. 
2) Điện Phổ Đà trong thủ đô La Sa của Tây 


Tạng: The Potala in Lhasa. 


2136 


3) Hải đảo linh thiêng ngoài khơi Ningpo 
(người ta nói chính nơi đây Thiện Tài 
Đồng Tử đã nghe Đức Quán Thế Âm 
thuyết pháp lần thứ 28): The sacred island 
of Pootoo, off Ningpo. 

Phổ Đà Lạc Già Sơn: Tên một tự viện trên 
đảo Phổ Đà (Pˆu-T?o)—Potalaka monastery on 
the ¡island of Pootoo—See Phổ Đà (3). 

Phổ Đà Sơn: Phổ Đà Sơn là tên của một 
ngọn núi nổi tiếng về phía nam bờ biển Ấn 
Độ. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán 
Thế Âm đã thị hiện tại núi nây để phổ độ 
chúng sanh. Phổ Đà Sơn là nơi có nhiều loại 
bông trắng nhỏ biểu hiện cho lòng khiêm tốn 
và đức tính từ bi của Bồ Tát Quán Âm— 
Potalaka Mountain, name of a famous 
mountain located on the southern coast of 
India. According to the Avatamsaka Sutra, 
Avalokitesvara Bodhisattva manifested herself 
there to save senfient beings. There are many 
small white flowers grow; this represents the 
modesty and compassionate behavior of 
Avalokitesvara Bodhisattva. 

Phổ Đẳng: Tất cả mọi nơi đều giống nhau và 
bằng nhau (chỉ chúng sanh mọi loài)— 
Everywhere alike, universal equalty, all 
equally. 

Phổ Độ: Mở rộng việc tế độ chúng sanh đáo 
bỉ ngạn, bao gồm cả việc thế phát độ Tăng— 
To relieve—Universally to ferry 
including helping people to leave home to 
become monks. 

Phổ Độ Chúng Sanh: Cứu độ tất cả chúng 
sanh—To deliver, or save all beings. 

Phổ Đức Bồ Tát: Bodhisatva Universal 
Virtue. 

Phổ Giai Hồi Hướng: Universally transfer 
all merits and virtues—Đây là hạnh nguyện 
thứ mười trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. 
Phổ giai hồi hướng là từ sự lễ kính ban đầu 
nhẫn đến tùy thuận chúng sanh, có bao nhiêu 
công đức thảy đều đem hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh mọi loài thường được an lạc, 


aCrOSS, 


không bịnh khổ, dứt trừ ác nghiệp, thành tựu 
nghiệp lành. Chúng sanh vì tạo tác quá nhiều 
ác nghiệp, chúng ta xin chịu thế để họ được an 
vui giải thoát —This ¡is the last of the ten 
of Samantabhadra 
Bodhisattva. Ủniversally transfer all merits and 
virtIes means we will take all merits and 
virtues from the first vow, to worship and 
respect, up to and ¡ncluding the vow to 
constantly accord, we universally transfer to 
all living beings throughout the dharma realm, 
we vow that all living beings are constantly 
peacefl and happy without 
suffering, we vow that no one will succeed In 
doing any evil, we vow that everyone will 
accomplish all good deeds. We vow to sfand in 
for beings and receive all the extremely 
severe fruifs of sufferineg which they bring on 
with their evil karma, we vow to liberate all 
beings and ultimately bring them to accomplish 
unsurpassed Bodhi. 

Phổ Hiền: Samantabhadra or Visva bhadra 
(skÐ-—Universal Virtue. 
Phổ Hiền Bồ Tát: 


conduc(sễ and  vows 


sickness or 


Samantabhadra or 


Visvabhadra (skÙ—A Bodhisatva called 
Samantabhadra Bodhisattva—See 
Samantabhadra in  Sanskri/Pali-Vietnamese 
Section. 


Phổ Hiền Tam Mạn: See Samantabhadra in 

Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Phổ Hiền Hạnh Nguyện: Phổ Hiền Thập 

Nguyện (mười hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ 

Hiển)—Bodhisatva Samantabhadra's 

vows—Phổ Hiển Thập Giả Kính: 

I1) Nhứt giả lễ kính chư Phật: Eirst is to 
worship and respect all Buddhas—Lời 
nguyện đảnh lễ hết thảy chư Phật có 
nghĩa là đảnh lễ vô số chư Phật trong ba 
đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là 
niềm tin sâu xa của vị Bồ Tát và ngài cảm 
thấy như lúc nào ngài cũng đang ở trước 
mặt chư Phật và đảnh lễ bằng cả thân, 
khẩu và ý của ngài. Ngài sẽ đảnh lễ từng 
Đức Phật không mệt mỏi cho đến khi tận 


ten 


2) 


3) 


2137 


cùng vũ trụ—By the vow to pay reverence 
to all the Buddhas 1s meant that a 
Bodhisatva will pay reverence to an 
1nconceivable number of Buddhas In the 
past, present and future with his pure 
body, speech and mind. He will salute 
every one of them without feeling fatigue 
until the end of the unIverse. 

Nhị giả xưng tán Như Lai: Second is to 
make praise to The Thus Come Ones— 
Lời nguyện tán thán chư Như Lai có nghĩa 
là một vị Bồ Tát sẽ luôn luôn tán thán chư 
Như Lai trong ba đời quá khứ, hiện tại và 
vị lai. Ngài sẽ trình diện trước mặt từng 
Đức Như Lai với sự hiểu biết thâm sâu và 
một nhận thức sáng suốt. Bấy giờ cái biển 
công đức của Như Lai sẽ được tán thán 
bằng giọng điệu nhuần nhuyễn và hùng 
biện; mỗi giọng điệu biểu hiện một tiếng 
nói vô tận và mỗi tiếng nói phát ra một 
biển ngôn từ trong mọi hình thức có thể có 
được. Vị Bổ Tát sẽ tiếp tục sự tán thán 
nầy sẽ tiếp tục không ngừng nghỉ cho đến 
khi thế giới tận cùng mà không cảm thấy 
mệt mỏi—By the vow to praise all the 
Tathagatas is meant that a Bodhisattva 
wIll always praise an innumerable number 
of Tathagatas In the past, present and 
future. A Bodhisattva will present himself 
before each one of these Buddhas with a 
deep  understanding and a 
percepton. The ocean of merits of the 
Tathagata wIll then be praised with an 
exquiste and eloquent tongue, each 
fongue expressing a sea of inexhaustible 
voIces, and each volce articulating a sea 
of words In every form possible. A 
Bodhisatva will go on to praise the 
Buddhas feeling fatigue and 
without cessaton untl the end of the 


clear 


without 


world. 

Tam giả quảng tu cúng dường: Third is to 
practice profoundly (vastly) the giving 
oferings—To cultivate the giving of 


offerings—Lời nguyện quảng tu cúng 
dường cho chư Phật, có nghĩa là một vị Bồ 
Tát sẽ luôn quảng tu cúng dường đến từng 
Đức Phật trong vô số Đức Phật ba đời, quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Sự cúng dường bao 
gồm những thứ hoa, tràng hoa, âm nhạc, 
lọng, y, áo và tất cả những loại hương 
liệu, dầu thơm và nhiều thứ khác, và cúng 
dường bằng một số lượng lớn như mây hay 
núi. Vị Bồ Tát sẽ đốt lên mọi thứ dầu với 
một số lượng sánh như biển trước mỗi Đức 
Phật trong vô số các Đức Phật nầy. Nhưng 
trong tất cả những thứ cúng dường mà 
người ta có thể thực hiện như thế đối với 
một Đức Phật thì sự cúng dường tốt nhất 
là cúng dường Pháp, tức là tự mình tu tập 
theo giáo lý, gây lợi lạc cho chúng sanh, 
chịu khổ đau cho chúng sanh mọi loài, 
nuôi dưỡng thiện căn, thực hiện mọi công 
việc của một vị Bồ Tát, và đồng thời 
không xa rời lý tưởng chứng ngộ. Cúng 
dường vật chất không bằng một lượng vô 
cùng nhỏ của cúng dường Pháp, vì hết 
thảy chư Phật đều được sinh ra do sự cúng 
dường Pháp, vì đây là sự cúng dường thật 
sự, vì thực hành pháp là thành tựu cao tột 
mà người ta có thể dâng lên một Đức 
Phật. Một vị Bồ Tát sẽ thực hiện liên tục 
những cúng dường nầy đối với từng Đức 
Phật, không mệt mỏi, không ngừng nghỉ 
cho đến khi tận cùng thế giới—By the 
vow fo make all kinds of offerings to the 
Buddhas 1s meant that a Bodhisattva will 
always make offerings to an inconceivable 
number of. Buddhas in the past, present, 
and future. The offering consists of 
flowers, wreaths, music, umbrellas, 
garments, and all kinds of incense and 
ointment, and many other things, and all 
these offerings In such a large quantfIty as 
1s equal to clouds or to a mountain. A 
Bodhisattva will also burn before every 
one of the innumerable Buddhas all sorts 
Of oil in such a measure as compares to an 


4) 


2138 


ocean. But of all the offerings one could 
thus make to a Buddha the best 1s that of 
the Dharma, which Is to say, disciplining 
oneself  according to the teaching, 
benfitting all beings, accepting all beinss, 
sufering pains for all beings, maturing 
every root of øgoodness, carrying out all 
the works of a Bodhisattva, and at the 
same time not keeping himself away from 
the thoupht of enliphtenment. The 
material offerings, no matter how big, are 
not equal even to an infinitesimal fraction 
of the moral offerings (dharmapuja), 
because all Buddhas are born of moral 
offerinøs, because these are the true 
offerings, because the practicing of the 
Dharma means the perfection of an 
offering one could make to a Buddha. A 
Bodhisattva will continuously make 
offerings to every one of the innumerable 
Buddhas without feeling fatigue. 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng: Fourth is 
to repent and reform all karmic hindrances 
(faults)——Lời nguyện sám hối mọi tội lỗi 
mà chính mình đã phạm từ vô thỉ và từ đó 
loại trừ mọi nghiệp chướng của mình là 
cần thiết trong tu tập vì mọi tội lỗi đều do 
bởi tham, sân, si từ thân, khẩu, ý 
chính mình. Nay thú nhận và sám hối 
những tội lỗi nầy. Theo Đức Phật, nếu 
thực sự những tội lỗi nầy là vật chất thì 
chúng có thể trải đầy khắp đến tận cùng 
bờ mé vũ trụ mà vẫn chưa hết. Bây giờ 
một vị Bồ Tát sám hối sạch tận đáy lòng 
mà nguyện rằng sẽ không bao giờ tái 
phạm như thế nữa, vì từ đây ngài sẽ luôn 
an trụ trong giới luật thanh tịnh mà tích 
tập đủ mọi thứ công đức. Và ngài sẽ 
không bao giờ mệt mỏi với điều nầy cho 
đến khi nào thế giới cùng tận—The vow 
to repent all one”s own sins (committed by 
oneself) and thereby to get rid of one”s 
karma-hindrance is necessary because 
whatever sins committed by us are due to 


2 
cua 


5) 


our greed, anger, and ignorance done by 
the body, speech, and mind. Now we 
make full confession and repent. 
According to the Buddha, all these sins, If 
they were really subsfantial, are thought to 
have filled the universe to 1ts utmost ends 
and even over-flowing. Now a Bodhisattva 
VOWS fO repent without reserve from the 
depth of his heart, vowing that such sins 
will never be committed again by him, for 
from now on, he will always abide In the 
pure precepts amass every sort of merit. 
And of this he will never get tired even to 
the end of the world. 

Ngũ giả tùy hỷ công đức: Fifth ¡is to 
rejolce and follow In merit and virtie— 
Compliantly reJolce in merit and virtIie—— 
Về lời nguyện tùy hỷ công đức, có nghĩa 
là một vị Bồ Tát phải luôn thống thiết với 
mọi chúng sanh về bất cứ mọi điều thiện 
mà họ suy nghĩ, cảm nhận và thực hành. 
Tất cả chư Phật đều đã trải qua những khó 
khăn vô cùng trước khi các ngài đạt được 
toàn giác. Từ sự phát khởi đầu tiên về ý 
tưởng chứng ngộ, chư Phật không bao giờ 
ngần ngại tích tập mọi công đức hướng 
đến sự đạt thành quả vị Phật, các ngài 
không bao giờ khởi lên một ý nghĩ về vị 
kỷ ngay cả phải hy sinh thân mạng và 
những gì thuộc về thân mạng ấy. Giờ đây 
một vị Bồ Tát cảm thấy một niềm hỷ lạc 
thâm thiết đối với những hạnh nguyện của 
chư Phật, không những các ngài chỉ cảm 
thấy như thế đối với chư Phật mà thôi, mà 
đối với bất cứ hành động công đức nào 
của chúng sanh, dù không quan trọng, các 
ngài thẩy đều hoan hỷ. Với lời nguyện 
nầy vị Bồ Tát sẽ không bao giờ mệt mỏi 
khi đem chúng ra thực hành cho đến khi 
thế giới cùng tận—By the vow to rejoice 
and follow the merit and virtue 1s meant 
that a Bodhisattva should always be In 
sympathy with all beings for whatever 
good things they think, or feel, or do. All 


6) 


7) 


2139 


the Buddhas had gone through untold 
hardships before they attained full 
enlightenment. Since their first awakening 
of the thought of enliphtenment, they 
never hesitated to accumulate all the merit 
that tended towards the attainment of the 
goal of their life, they never raised a 
thought of egotIsm even when they had to 
sacrifice therr life and all that belonged to 
them. Now a Bodhisattva vows to feel a 
sympathetic Joy for all these doings of the 
Buddhas. He does this not only with the 
Buddhas, but for every possible deed of 
merit, however sipnificant, executed by 
any being In the path of existence, of any 
class of truth-seekers. A Bodhisattva with 
this vow will never be tired of putting 1t 
1nfo practice till the end of the world. 

Lục giả thỉnh chuyển pháp luân: Sixth ¡s 
to request that the Dharma wheel be 
turned—request the turning of the Dharma 
Wheel—Lời nguyện thỉnh cầu của một vị 
Bồ Tát đến từng Đức Phật trong vô số 
Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, không 
mệt mỏi, không ngừng nghỉ đến tận cùng 
thế giới—By the vow that a Bodhisattva 
will ask every one of the Iinconceivable 
number of Buddhas to revolve the Wheel 
of the Dharma, without feeling tired and 
without cease until the end of the world. 
Thất giả thỉnh Phật trụ thế: Seventh ¡s to 
request that the Buddha remain in the 
world—Request the Buddhas dwell in the 
world—Lời nguyện của một vị Bồ Tát 
đến từng Đức Phật trong vô số các Đức 
Phật đừng nhập Niết Bàn. Ngài sẽ thỉnh 
cầu điều nầy ngay cả với các vị Bồ Tát, A 
La Hán, Thanh Văn hay Bích Chi, vì ngài 
muốn chư vị thượng đẳng nầy tiếp tục 
sống đời và tiếp tục gây lợi lạc cho tất cả 
chúng sanh. Ngài sẽ tiếp tục thỉnh cầu 
không mệt mỏi cho đến tận cùng thế 
giớ—A Bodhisattva vows to ask every 


one of the Inconceivable number of 


8) 


Buddhas not to enter Into NÑirvana If any 1s 
so disposed. He wIll ask this even of any 
Bodhisatvas, Arhats, Sravakas, or 
Pratyekabuddhas; for he wishes these 
superlor beings to continue to live in the 
world and keep on benefitting all beings. 
He will keep requesting this until the end 
of the world. 

Bát giả thường tùy học Phật: Eighth ¡s to 
follow the Buddha”s teaching always 
Follow the Buddhas ¡n study—Vị Bồ Tát 
nguyện học hỏi từ một đời của một Đức 
Phật ở trong cõi Ta Bà nầy ngay chính lúc 
ngài phát khởi ý tưởng về giác ngộ, đã sẵn 
lòng không bao giờ ngưng việc thực hành, 
đù cho phải hy sinh thân mạng của chính 
mình vì việc phổ độ chúng sanh. Thái độ 
cung kính đối với pháp đã thể hiện qua 
cách như lấy da mình làm giấy, lấy xương 
mình làm bút, lấy máu mình làm mực mà 
chép nên kinh điển Phật chất cao bằng núi 
Tu Di, ngay cả đến thân mạng mà các 
ngài cũng không màng, huống là cung 
vàng điện ngọc, vườn cây, làng mạc và 
các thứ bên ngoài. Do tu tập mọi hình thức 
nhẫn nhục, cuối cùng ngài đạt được giác 
ngộ tối thượng dưới cội Bổ Đề. Sau đó 
ngài thể hiện mọi loại thần thông hay khả 
năng tâm linh, mọi loại biến hóa, mọi khía 
cạnh của Phật thân, và đôi khi đặt mình 
trong Bồ Tát, Thanh Văn, Bích Chi; đôi 
khi trong hàng Sát Đế Lợi, Bà La Môn, 
gia chủ, cư sĩ; đôi khi trong hàng Thiên, 
Long, và phi nhân. Hễ chỗ nào ngài xuất 
hiện, ngài đều thuyết giảng hết sức biện 
tài bằng một giọng nói như sấm để đưa 
tất cả chúng sanh đến chỗ thành thục theo 
sự ước muốn của họ. Cuối cùng ngài tự tỏ 
ra là nhập Niết Bàn. Tất cả các giai đoạn 
nầy của cuộc sống của một Đức Phật, vị 
Bồ Tát quyết phải học tập như là những 
mẫu mực cho chính cuộc đời mình. Vị Bồ 
Tát phải luôn thường tùy học Phật, không 
mệt mỏi, cho đến khi tận cùng thế giới— 





9) 


2140 


A Bodhisattva vows to learn from the life 
of a Buddha who In this Saha World ever 
since his awakening of the thought of 
enliphtenment have never ceased from 
exercising himself ungrudgingly, not even 
sparing his own le, for the sake of 
universal salvaton. His reverential 
atitude towards the Dharma had been 
sụch as to make paper of his skin, a brush 
of his bones, and ¡ink of his blood 
wherewith he copied the Buddhist sutras 
to the amount of Mount Sumeru. He cared 
not even for his life, how much less much 
less for the throne, for the palaces, 
gardens, villages, 
thngs! By practicing every form of 
mortification he finally attained supreme 
enliphtenment under the Bodhi-tree. After 
this, he manifested all kinds of psychical 
powers, all kinds of transformations, all 
aspects of the Buddha-body, and placed 
himself sometimes among Bodhisattvas, 
sometimes  among Sravakas, and 
Pratyekabuddhas, sometimes among 
Kshatriyas, among Brahmans, 
householders, lay-disciples, and 
sometimes among Devas, Nagas, human 
beings, and non-human-beings. Whenever 
he has found, he preached with perfect 
eloquence, with a voice like thunder, in 
order to bring all beings into maturity 
according to their aspirations. Finally, he 
showed himself as entering Iinto Nirvana. 
All these phases of the life of a Buddha, 
the Bodhisattva 1s determined to learn as 


and other external 


models for his own life. A Bodhisattva 
should always follow the Buddha's 
teaching without feeling tired, until the 
end of the world. 

Cửu giả hàm thuận chúng sanh: Ninth ¡s to 
consftantly accord with all living beIngs— 
To forever accord with living beings— 
Trong vũ trụ nầy, đời sống thể hiện ra 
trong vô số hình thức, người nầy khác với 


người kia trong cách sinh ra, hình tướng, 
thọ mạng, xưng danh, khuynh hướng tâm 
linh, trí tuệ, ước vọng, xu hướng, cách cư 
xử, y phục, thức ăn, đời sống xã hội, thể 
cách cư trú, vân vân. Tuy người ta khác 
nhau như thế, vị Bồ Tát vẫn nguyện sống 
phù hợp với từng chúng sanh để giúp đở 
họ, để chăm lo đến các nhu cầu của họ, 
cung kính họ như cha mẹ mình, hay như 
chư A La hán, chư Như Lai mà không 
phân biệt ai là ai trong sự kính trọng nây. 
Nếu họ bị bệnh, ngài sẽ là một thầy thuốc 
đối với họ. Nếu họ đi lạc đường, ngài sẽ 
chỉ cho họ con đường đúng. Nếu họ bị rơi 
vào cảnh nghèo khó, ngài sẽ cấp cho họ 
một kho tàng. Ngài cứ như thế mà cung 
cấp lợi lạc cho chúng sanh, tùy theo các 
nhu cầu của họ, vì vị Bồ Tát tin rằng bằng 
cách phục vụ tất cả chúng sanh, ngài phục 
vụ tất cả chư Phật; bằng cách cung kính 
tất cả chúng sanh, làm cho họ hoan hỷ, 
ngài đã cung kính và làm cho chư Phật 
hoan hỷ. Một trái tim đại từ bi là bản thể 
của Như Lai, chính do bởi các chúng sanh 
mà trái tim từ bi nầy phát khởi, và do bởi 
trái tim từ bi nầy mà ý tưởng về sự chứng 
ngộ được phát khởi, và do bởi sự phát khởi 
nầy mà sự chứng ngộ tối thượng được đạt 
thành. Vị Bồ Tát nguyện sẽ hàm thuận 
chúng sanh, không mệt mỏi, cho đến khi 
tận cùng thế giới—In this universe, life 
manifests ¡itself In Iinnumerable forms, 
each one differing from another In the way 
Of Its birth, in form, in the duration of life, 
In name, 1n mental disposiion, In 
1ntelligence, in aspiration, In inclination, In 
demeanor, 1n garment, In food, in social 
líe, in the mode of dwelling, etc. 
However, no matter different they are, the 
Bodhisattva vows to live In accordance 
with the laws that govern everyone of 
these beinsgs in order to serve them, to 
minister to their needs, to revere them as 
his parents, as his teachers, or Arahts, or 


10) 


2141 


as  Tathagatas, making no distinction 
among them 1n this respect. lf they are 
sick, he wIll be a good physician for them; 
1f they go astray, he will show them the 
ripht path; If they are sunk In poverty, he 
will supply them with a treasure; thus 
uniformly giving benefis to all beings 
according to their needs, because a 
Bodhisattva 1s convinced that by serving 
all beings, he 1s serving all the Buddhas, 
that by revering all beings, by making 
them glad, he 1s revering and gladdening 
all the Buddhas. A great compassion heart 
1s the substance of Tathagatahood and 1t 1s 
of all beings that this 
compassionate heart is awakened, and 
because of this compassionate heart the 
thought of enliphtenment 1s awakened, 
and because of this awakening supreme 
enliphtenment 1s attained. A Bodhisattva 
VOWs to forever accord with all beings 
without feeling tired until the end of the 
world. 

Thập giả phổ giai hồi hướng: Tenth ¡s to 
transfer all merit and virtue universally— 
To universally transfer all merit and 
virtue—Bất cứ công đức nào mà vị Bồ Tát 
thu thập được bằng cách chân thành đảnh 
lễ chư Phật và bằng cách thực hành mọi 
thứ công hạnh trên, các công hạnh nầy sẽ 
được chuyển giáo cho lợi lạc của hết thầy 
chúng sanh đầy khắp trong vũ trụ nây. 
Ngài sẽ hồi hướng tất cả mọi công đức 
của ngài như thế vào việc làm cho chúng 
sanh cảm thấy an ổn, không bị bệnh tật, 
tránh xa các hành động xấu ác, thực hành 
mọi hành động tốt, sao cho nếu có sự ác 
nào thì đều bị ngăn chận và con đường 
đúng dẫn đến Niết Bàn được mở ra cho 
Trời và người. Nếu có chúng sanh nào 
đang chịu khổ vì các kết quả của ác 
nghiệp mà họ đã phạm trong quá khứ thì 
vị Bồ Tát sẽ sẵn sàng hy sinh gánh lấy 
mọi đau thương cho họ để họ được giải 


because 


thoát khỏi nghiệp và cuối cùng làm cho họ 
thể chứng sự giác ngộ tối thượng. Vị Bồ 
Tát nguyện sẽ hồi hướng mọi công đức 
nầy cho kẻ khác, không mệt mỏi cho đến 
tận cùng thế giới —Whatever merits the 
Bodhisattva acquires by paying sincere 
respect to all the Buddhas and also by 
practicing all kinds of meritorious deeds as 
above mentioned, they will all be turned 
over to the benefi(s of all beings In the 
entire universe. He will thus turn all his 
merifs towards making beings feel at ease, 
free from diseases, turn away from evil 
doings, practice all deeds of goodness, so 
that every possible evil may be suppressed 
and the ripht road to Nirvana be opened 
for the gods and men. If there be any 
beings who are suffering the results of 
therr evil karma committed in the past, the 
Bodhisattva will be ready to sacrifice 
the 
miserable creatures In order to release 
them from karma and finally make them 
supreme enliphtenment. A 
Bodhisattva vows to transfer all merit and 


himself and bear the pains for 


realize 


virfue universally without feeling tired 
until the end of the world. 

For more Information, please see 
Samantabhadra In Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section. 

Phổ Hiền Và Văn Thù: Samantabhadra and 
Manjusr—Bồ Tát Phổ Hiền là hiện thân của 
đức trầm tĩnh, lòng xót thương và trí huệ sâu 
xa. Ngài thường được vẽ cưỡi trên lưng một 
con voi trắng (biểu thị đức tính trầm nh và trí 
tuệ) ngôi hầu bên tay phải của Đức Phật; trong 
khi ngài Văn Thù Bồ Tát, một tay cầm kiếm 
kim cang đoạn diệt mê hoặc, ngồi trên lưng sư 
tử ở phía tay trái của Đức Phật. Văn Thù biểu 
thị sự giác ngộ tức là hốt nhiên mà nhận ra 
nhất thể của tất cả cuộc tổn sinh và năng lực 
phát sanh từ đó mà sức mạnh của sư tử là biểu 
tượng. Khi tri kiến nhờ có ngộ mà thành tựu 
được xử dụng làm lợi ích cho loài người, tâm 


2142 


xót thương của Phổ Hiển tự hiện thân. Do đó, 
các Bồ Tát Phổ Hiển và Văn Thù, mỗi người 
một bên tay của Đức Phật, biểu thị cái “Một” 


hay tính bình đẳng và cái nhiều— 
Samantabhadra embodiles calm action, 


compassion, and deep-seated wisdom. He 1s 
usually depicted astride a white elephant (the 
elephant 1s being noted for Ifs tranquility and 
wisdom), sitting In attendance on the right of 
the Buddha; while ManJjusri Bodhisattva, with 
his delusion-cutting vajra sword in one hand, 
sits on the back of a lion on the Buddha”s left 
side. Manjusri represents awakening, that 1s, 
the sudden realization of the lion's  vigor 1s 
symbolic. When the knowledge acquired 
though “awakening” ¡is employed for the 
beneft of mankind, Samantabhadra”s 
compassion 1s manifesting 1(self. Accordinply, 
cach of the Bodhisattvas is an arm of the 
Buddha, representing respectively, Oneness or 
Equality and manyness. 

Phổ Hiện: Chư Phật và chư Bồ Tát tùy ý thị 
hiện các loại thân ở khắp mọi nơi, tùy thuận 
theo căn cơ của chúng sanh mà tế độ cho họ 
(như Đức Quán Thế Âm có 33 thân tâm thinh 
cứu khổ trong Kinh Pháp Hoa)—Universal 
manifestation, especially the manifestation of 
Buddhas or Bodhisattvas In any shape at wIll. 
Phổ Hóa: Giáo hóa khắp nơi—Universal 
change, or transformation. 

Phổ Lễ: Lễ bái tất cả chư Phật (chỉ việc hành 
giả Mật giáo lễ bái bổn tôn và tất cả các vị tôn 
trong Mạn Đồ La, có nghĩa là lễ bái hết thẩy 
chư Phật)—To worship all the Buddhas. 

Phổ Minh: Samantaprabhasa (skt). 


l) Ánh sáng chói lòa, tên của 500 vị A La 
Hán thành Phật —Pervading light, name of 
500 arhats on therr attainng Buddhahood. 

2) Tên một ngôi chùa mới xây khoảng năm 


1972 tại thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang: 
Name of a temple, just built recently in 
Rạch Giá town, Kiên Giang province. 
Phổ Minh Vương: Phổ Minh Vương là tên 
của vị vua bị Ban Túc Vương bắt giữ— 


Pervading Lipht King, name of the king 
captured by Kalmasapada—See Ban Túc 
Vương. 

Phổ Môn: Samanta-mukuha (skt)——Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Môn là cửa phổ biến, 
hay qua cửa nây người ta có thể thống nhiếp 
tất cả các pháp, hay là một môn có nhất thiết 
môn. Qua cửa nây, không có cái gì giới hạn 
Phật và Bồ Tát, thị hiện dưới mọi hình thức để 
cứu độ chúng sanh—According to The Flower 
Scripture, universal door, the 
opening In(o all things, or universality; the 
universe In anything; the unlimited door s open 
to a Buddha, or Bodhisattva, and the forms In 
which he can reveal himself. 

Phổ Nguyện Nam Tuyển Thiền Sư: Zen 
master Pu-Yuan-Nan-Quan—See Nam Tuyển 
Phổ Nguyện Thiền Sư. 

Phổ Pháp: Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là 
chư pháp trong pháp giới (một pháp có đủ tất 
cả pháp, phổ biến viên dung)—According to 
The Flower Ornament Scripture, universal 
dharmas, or things; all thinøs. 

Phổ Quán Kim Cang: See Bất Không Kiến. 
Phổ Quang: Ánh sáng tỏa khắp nơi nơi— 
Universal ligh—To shine everywhere. 

Phổ Sa: 


Adornment 


1) Kiết tường: Auspicious. 

2) Sao Tisya: Pusya (skÙ—The asterism 
Tisya. 

3) Tháng Pausa: Pausa (sk—See Thập Nhị 


Nguyệt (10). 
Phổ Thông: Universal—Common to all— 
General—Reaching everywhere. 
Phổ Thủ: Một tên khác của Ngài Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát —Another name for Manjusri—See 
Văn Thù Sư Lợi. 
Phổ Thuyết: Giảng thuyết tổng quát—Giảng 
thuyết hằng ngày (không nhất thiết phải tại 
Giảng đường hay được sắp đặt trước)— 
General preaching—General  day-to-day 
lectures (not necessarily in the Dharma Hall or 
scheduled in advanee). 


2143 


Phổ Tịnh: Thiền sư Phổ Tịnh, quê ở Thượng 
Phước, Bắc Việt. Khi còn rất nhỏ, ngài xuất 
gia với Thiển sư Phúc Điền, nhưng về sau thọ 
giới với Thiển sư Tường Quang và trở thành 
Pháp tử đời thứ 43 dòng Lâm Tế. Hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài hoằng pháp tại miền Bắc 
Việt Nam. Ngài đi đâu và thị tịch hổi nào 
không ai biế—Zen Master Phổ Tịnh, a 
Vietnamese monk from Thượng Phước, North 
Vietnam. He lef( home to follow Most 
Venerable Phúc Điển when he was very 
young. Later, he received precepts with Zen 
Master Tường Quang and became the Dharma 
herr of the forty-third generation of the Linn 
Chih Zen Sect. He spent most of his life to 
expand the Buddha Dharma in North Vietnam. 
His whereabout and when he passed away 
were unknown. 

Phổ Tri Trí siêu việt, thông suốt vạn pháp— 
Omniscience. 

Phổ Tri Giả: Đức Phật là bậc phổ trí, vì ngài 
thông suốt tất cả —The ommiscient, i.e. the 
Buddha. 

Phổ Tri Tôn: See Phổ Tri Giả. 

Phổ Vương: Phổ Vương là danh hiệu của 
Diêm Vương khi ông ta diệt tận những tội 
chướng của chính mình —Universal king, title 
of Yama when he has expiated (extinguished) 
all his sins. 

Phối Hợp: To combine——To Coordinate. 
Phối Trí: See Phối hợp. 

Phôn Hoa: Prosperous. 

Phồn Thịnh: See Phồn hoa. 

Phu: 

l1) Người phu lao động: A laborer. 


2) Người (nói chung): A man. 

3) Trượng phu: A sage officer. 

4) Phu quân (chồng): A husband. 

5) Phổ biến: To spread—To difuse—To 
promulgate——To announce. 

6) See Phu Tọa. 

Phu Bến Tàu: Docker. 

Phu Cụ: 


1) Áo cà sa: The monkˆs robe. 

Chiếc đệm trải ra trước bàn thờ Phật: The 

displayed, or promulgating article In front 

of the altar of the Buddha. 

Phu Đổ Rác: Garbage collector. 

Phu Khuân Vác: Porter. 

Phu Lục Lộ: Roadmender. 

Phu Mạn Đà La: Để tấm vải Mạn Đà La 

dưới đất—To spread a magic cloth, 

mandala, on the ground. 

Phu Mỏ: Miner. 

Phu Nhân: Mistress—Wïfe. 

Phu Phụ: Husband and wife. 

Phu Quân: My husband. 

Phu Quét Đường: Street sweeper. 

Phu Thê: See Phu Phụ. 

Phu Tọa: Cách ngồi đặt bàn chân nầy lên đùi 

chân kia (có hai cách, một là kiết già, hai là 

bán già) —To sit cross-legged. 

** Eor more information, please see Kiết Già, 

and Bán Già Phu Tọa. 

Phú: 

I) Che dấu: Một trong các địa pháp tiểu 
phiển não (sợ mất danh dự mà che dấu tội 
lỗi của mình)—Covering—Decei—S§ee 


Or 


Tùy Phiển Não. 

2) Giàu sang——Rich—Wealthy—Well- 
supplied. 

3) Ném: To throw——To overthrow. 


Phú Bạch: Phủ một tấm khăn nhỏ lên bức 
tượng——To throw a coverlet over an image. 
Phú Bát: Bát lộn ngược đặt dưới chín vòng 
tròn trên nóc chùa—The ¡nverted bowl at the 
top of a pagoda below the nine circles. 

Phú Ca La: Pudgala (skt——See Phú Già La. 
Phú Cường: See Phú Hào. 

Phú Diện: 

1) Vải che mặt: A veil for the face. 

2) Che mặt: To cover the face. 

Phú Đa: Putana (skt)—See Bố Đát Na and 
Phú Đơn Na. 

Phú Đà Na: Putana (skt)—See Phú Đơn Na. 


2144 


Phú Đặc Ca Gia: Pudgala (skt)—See Phú 
Già La. 

Phú Đặc Ca La: Pudgala (skt)—See Phú 
Già La. 

Phú Đơn Na: Putana (skt)—Phú Đà Na—Xú 
Ngạ Quỷ—Loài quỷ một khi bắt người liền 
làm cho người ấy cảm thấy như mình đang 
nằm trên lửa—A kind of demon who once 
invades a person's body makes that person 
feel as If he or she 1s on fire (a cÏlass of preftas 
1n charge of fevers). 

Phú Gia: A wealthy family. 

Phú Già La: Pudgala (sk)—Bổ Đặc Già 
La—Phú Đặc Ca La— Chúng sanh có hình 
tướng, dáng vẻ và tâm thức (con người): 
Living beIngs that have form, body and soul 
(Iving beings that have body, matter, the soul, 
personal Identity, Interpreted by man, men, 
human being, and all the living). 

I1) Hữu tình: The sentient beinss. 


2) Tất cả chúng sanh: All living beings. 

3) Tất cả chúng sanh chịu luân lưu trong luân 
hổi sanh tử: All living beings subject to 
metempsychosis. 

4) Thú hướng: Direction, or transmigration. 


Phú Giảng: Trả bài cho thầy—To repeat a 
lesson to a teacher. 

Phú Hào: Wealthy and powerful. 

Phú Hậu: Enormously rich. 

Phú Hộ: See Phú Gia. 

Phú Khí: 

1) Đồ dùng để ngăn cản hay tắc, chẳng hạn 
như đồ tắc nước, hay ngói không cho nước 
thấm vào nhà: Things for turning off, e.g. 
water, as tiles do. 

Tâm bị tắc nghẽn không thấm được đạo 
pháp: Impermeable resistant to teaching. 
Phú Kiên: Mặc phủ lên vai (loại áo cà sa 
phú-kiên-y che vai phải; trong khi kỳ-chi-y là 
áo che vai trái)—To throw a robe over the 
shoulder. 

Phú La: Pula or Para (skt). 


2) 


I) Quốc độ: Pura (skt)—Land—Country— 
City. 
Chiếc giày ngắn dùng để trang sức: A 
shortlegged (ornament) boot—Boot or 
shoe ornamenftation. 
Phú La Bạt Đà La: See Phú La (2). 
Phú Lan Đà La: Purandara (skt). 
I) Người phá vở thành lũy: Stronghold 
breaker, fortress destroyer. 
2) Một tên khác của Thần Sấm Sét: Another 
name for Indra for thunder-god. 
Phú Lan Na Ca Diếp: Puruna-kasyapa 
(skÙ)—See Bất Lan Ca Diếp. 
Phú Lâu Na: Purna (sk)—Phú Lâu Na Di 
Chất Na Ni Tử, con của trưởng giả Ba-Va và 
một người gái nô lệ. Ông là một trong 1250 vị 
A La Hán đệ tử Phật, cũng là một trong thập 
đại đệ tử của Phật có biệt tài thuyết pháp. Bị 
người anh bạc đãi trong thương vụ, nhưng ông 
đã cứu người anh nây trong một chuyến đắm 
tàu. VỀ sau ông xây một tịnh xá hiến cho Phật. 
Ông được Phật thọ ký sẽ thành Phật đời vị lai 
với hiệu là Pháp Minh Như Lai— 
Purnamaitrayaniputra, or Maitrayaniputra, son 
of Bhava by a slave girl, offen confounded 
with Maitreya. One of the 1250 Arhat disciples 
of the Buddha. He was also one of the ten 
great disciples of the Buddha. He was the chief 
preacher among the ten principal disciples of 
Sakyamu. I[ll-treated by his brother, engaged 
1n business, saved his brother from shipwreck 
by conquering Indra through samadhi. He built 
a vihara (monastery) for Sakyamuni. The 
Buddha predicted that he would become a 
Buddha tiled Dharmaprabhasa. 
Phú Lâu Na Di Đa La Ni TỬ: Purna- 
Maitrayaniputtra (skt)—See Phú Lâu Na. 
Phú Lâu Na Phú La: Purusapura (skt)—Phú 
Lâu Sa Phú La—Phú Lưu Sa Phú La—Trượng 
Phu Thổ, tên một vương quốc cổ, phía Bắc Ấn 
Độ, bây giờ là Peshwar, nơi mà người ta nói 
rằng Ngài Thiên Thân Bồ Tát đã ra đời—The 
ancient capital of Gandhara, north of India, the 


2) 


2145 


modern Peshawar, stated to be the native 
country of Vasubandhu. 

Phú Lâu Sa: Purusa (skt). 

1) Nhân loại: Man——Mankind. 


2) Con người được nhân cách hóa làm Na La 
Diên Thiên (một loại trời): Man 
personified as NÑarayana——See Narayana. 

3) Tâm Thức: Soul and source of the 
UnIVerse. 

4) Thần Ngã: The spiritual self. 

5) Ngã: Atman (skt—Ego—Tánh chất đặc 


biệt của “ngã” là tư tưởng, và qua một 
chuỗi thay đổi của kiếp hiện hữu—The 
atman whose characteristic 1s thought, and 
which throuph successive modifications, 
all forms of existence—See Atman In 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 

Phú Lâu Sa Phú La: Purusapura (skt)——See 

Phú Lâu Na Phú La. 

Phú Lưu Sa Phú La: Purusapura (skt)—See 

Phú Lâu Na Phú La. 

Phú Mộ: Vong linh trở về viếng mồ ba ngày 

sau khi đã được chôn cất—To return to visit a 

grave on the third day after internmernt. 

Phú Na: Punya, Punar, or Purna (skt—See 

Phú Lâu Na. 

Phú Na Bà Tô: Punarvasu (skt)—Tên của 

một vị sư Ấn Độ —Name of an Indian monk. 

Phú Na Bạt Đà: Purnabhadra (skt)——Tên cùa 

một Thần tướng——Name of a spirit-general. 

Phú Na Da Xá: Punyayasas (skÙ—Phú Na 

Dạ Xoa—See Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ (11). 

Phú Na Dạ Xa: Punyayasas (skÙ—See Hai 

Mươi Tám Tổ Ấn Độ (11). 

Phú Na Kỳ: Purneccha (sk0. 

1) Tên của một loại ngạ quỷ (khi Đức Phật 
đang trụ tại tịnh xá Trúc Lâm trong thành 
Vương Xá, tôn giả Mục Kiển Liên thấy 
một con quỷ thân hình đen đủi như cột nhà 
cháy, bụng to như núi, cổ khẳng khiu như 
cây kim, vừa chạy khắp nơi vừa la hét om 
sòm, đòi phân và nước tiểu để uống. Ngài 
Mục Kiển Liên bèn đến hỏi Đức Phật. 


Đức Phật đáp: “Trong đời Hiền Kiếp nầy 
ở thành Xá Vệ, có một vị trưởng giả làm 
nghề ép mía lấy mật mà trở nên đại phú. 
Bấy giờ có vị Bích Chi Phật mắc bệnh 
tiêu khát, bèn đến vị trưởng giả xin nước 
mía để uống. Vị trưởng giả lòng rất hoan 
hỷ, bảo với người vợ là Phú Na Kỳ rằng 
'tôi có việc cần phải đi gấp, nàng ở nhà 
hãy lấy nước mía mà bố thí cho vị Bích 
Chi Phật nầy.' Sau khi chồng đi, người vợ 
bèn cầm lấy chiếc bát của vị Bích Chi 
Phật, vào bên trong mà tiểu tiện vào đó, 
đoạn đổ thêm nước mía vào, rồi đưa cho 
vị Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật cầm 
bát định uống, nhưng biết không phải là 
nước mía, bèn đổ xuống đất rồi cầm bát 
không ra về. Người phụ nữ ấy khi thác 
sanh đọa làm ngạ quỷ, lúc nào cũng bị cơn 
đói khát ghê gớm dày vò)—Name of a 
preta, or hungry ghost. 

2) Tên của một nhà sư: Name of a monk. 

Phú Nông: A rich farmer. 

Phú Ông: A rich man. 

Phú Quí: Rich and noble. 

Phú Sa: Pusya (skt). 

1)_ Một vị cổ Tiên—An ancient rsi. 

2) Tên 
constellation. 

Phú Thọ: Rich and long-lived. 

Phú Thương: Rich merchant. 

Phú Tục Đế: Thế Tục Đế—Tục đế chẳng 

những không lột hết được nghĩa lý mà còn che 

lấp mất chân lý (thí dụ như sắc vốn không phải 

là cái bình mà cho là cái bình; thanh vốn 

không phải là ca khúc mà cho là ca khúc)— 


một chòm sao: Name of a 


The unenliphtened ¡Inversion of reality, 
common views of thinøs. 

Phù: 

I) Nổi lềnh bểnh: Floatng—Drifing— 


Unsettled. 
2) Phù trợ —Aid—Support 
Phù Chú: Incantation. 
Phù Danh: Vainglory. 





Uphold. 


2146 


Phù Dung Đạo Giai Thiền Sư: Zen master 

Fu-Reng-T°ao-Jai—Thiển sư Phù Dung Đạo 

Giai sanh năm 1043 tại Nghi Châu (nay thuộc 

tỉnh Sơn Đông), là đệ tử của Đầu Tử Nghĩa 

Thanh—Zen master Fu-Reng-Yi-Qing was 

born in 1043 in Yi-Chou (now the city 1n 

southern San-T”ong Province), was a disciple 
of T”ou-TzI-Yi-Qing. 

e Sư hỏi Đầu Tử: “Ngôn giáo của Phật Tổ 
như việc cơm nước thường ngày trong nhà, 
ha rời việc nầy riêng có chỗ vì người hay 
chăng?” Đầu Tử đáp: “Ngươi nói sắc lệnh 
của Thiên Tử trong cõi nầy, lại nhờ vua 
Võ, vua Thang, Nghiêu, Thuấn hay 
chăng?” Sư suy nghĩ để đáp lại. Đầu Tử 
lấy phất tử bịt miệng sư, nói: “Ngươi phát 
ý ra đã đáng ăn ba mươi gậy rồi.” Ngay 
câu nói nầy, sư tỉnh ngộ, đảnh lễ, liền lui 
ra. Đầu Tử gọi: “Xà Lê hãy lại đây.” Sư 
chẳng ngó lại. Đầu Tử nói: “Ngươi đến 
chỗ chẳng nghi chăng?” Sư liền bịt tai— 
Fu-Rong asked T”ou-TzI: “Ihe words of 
the Buddhas and ancestors were about 
everyday things such as drinking tea or 
eating rice. Besides this, does the teaching 
have anything special for people or not?” 
Tou-Tzi said: “You speak the Cosmic 
Emperor”s edict. Are you pretending to be 
Yao, Shun, Yu, and Tang or not? Fu-Rong 
wanted to continue speaking but T”ou-Tzi 
raised his whisk and placed it over Fu- 
Rong”s mouth, saying: “If you have some 
intention, then you already deserve thirty 
hís with the stick??” Fu-Rong then 
experienced enlightenment. He bowed 
and turned to leave. T”ou-Tzi said: “Come 
back! Your reverence!” EFu-Rong Ignored 
him. T”ou-Tz1 said: “Have you come to the 
place of no doubt?” Fu-Rong then covered 
his ears with his hands. 

e Một hôm, sư theo Đầu Tử đi dạo vườn trà. 
Đầu Tử trao cây gậy cho sư, sư nhận lấy 
liền đi theo sau Đầu Tử. Đầu Tử bảo: “Lý 
nên thế ấy.” Sư thưa: “Cùng Hòa Thượng 


xách giày cầm gậy, cũng chẳng phải việc 
phần ngoài.” Đầu Tử bảo: “Vẫn có người 
đồng hành.” Sư thưa: “Đây là một người 
không nhận dạy.” Đầu Tử thôi hỏi. Đến 
chiều, Đầu Tử bảo: “Sớm mai nói thoại 
chưa hết.” Sư thưa: “Thỉnh Hòa Thượng 
nói tiếp.” Đầu Tử nói: “Mạo sanh nhật, 
tuất sanh nguyệt.” Sư liền đốt đèn đem 
đến. Đầu Tử nói: “Ngươi đi lên đi xuống 
đều không luống công.” Sư thưa: “Ở bên 
cạnh Hòa Thượng lý phải như thế.” Đầu 
Tử nói: “Kẻ tôi đòi trong nhà nào mà 
không có.” Sư thưa: “Hòa Thượng tuổi cao 
thiếu nó không được.” Đầu Tử hỏi: “Ân 
cần cái gì?” Sư thưa: “Có phần đển ăn.”— 
One day, T”ou-Tzi and Fu-Rong were 
walking in the vegetable patch. T”ou-Tzi 
came up to Fu-Rong and handed him his 
staff. Eu-Rong took it, then walked behind 
Tou-Tzli Tou-Tzi said: “Ils thís 1n 
accordance with principle?” Eu-Rong said: 
“Carrying the master”s shoes or sfaff for 
him, 1t can”t be otherwise.” T”ou-Tz1 said: 
“There”s one walking with me.” Eu-Rong 
said: “Who's not learnng from you?” 
Tou-Tzi went back. When evening came, 
he said to Fu-Rong: “The master we spoke 
of earlier Isn't finished.” Fu-Rong said: 
“Master, please speak your mind.” T”ou- 
Tzi said: “[he morning gives birth to the 
sun. The evening gives birth to the moon.” 
Fu-Rong then lit the lamp. T”ou-Tzi said: 
“Your comings and goinøs, none Of If IS 
like that of a disciple.” Fu-Rong said: 
“Taking care of the master”s affalrs, this 1s 
in accordance with principle.” T”ou-TzI 
sad: “Servans and slaves, what 
household doesn't have them?” Fu-Rong 
said: The master is advanced In years. 
Neglecting him 1s unacceptable.” T”ou-Tzi 
said: “So this 1s how you apply your 
diigence!” Fu-Rong said: “One should 
repay kindness.” 


2147 


e Vào ngày mười bốn tháng tám âm lịch 
năm 1118, sư hỏi bút giấy, đoạn viết kệ: 
“Ngô niên thất thập lục 
Thế duyên kim đĩ túc 
Sanh bất ái thiên đường 
Tử bất phạ địa ngục 
Tán thủ hoành thân tam giới ngoại 
Đằng đằng nhận vận hà câu thúc.” 
(Ta tuổi bẩy mươi sáu, 
Duyên đời nay đã đủ 
Sanh chẳng thích thiên đường 
Chết chẳng sợ địa ngục 
Buông tay đi ngang ngoài tam giới 
Mặc tình vươn bổng nào buộc ràng). 
Sau đó, sư thị tịch. 
On the fourteenth day of the eighth lunar 
month ïn the year 1118, Fu-Rong asked for 
a brush and paper. He then wrote this 
V€TS€: 
“Ƒm seventy-six years old, 
My causational existence 1s now completed 
In life I did not favor heaven 
In death I don't fear hell 
Hands and body extend 
beyond the three realms. 
What stops me from roaming as I please? 
Soon after writing this verse, the master 
passed away. 


Phù Đà: See Buddha and Stupa 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Phật in 
Vietnamese-English Section. 

Phù Đầu: See Buddha and Stupa 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section, and Phật in 
'Vietnamese-English Section. 

Phù Đô: 

1) Buddha (skÐ: Còn gọi là Hưu Đồ, là âm 
khác của Phật Đà —Another name for 
Buddha—See Buddha 1n SanskrIVPali- 
VietnamesềŸ Section, and Phật 
Vietnamese-English Section. 

Stupa (skÐ: Xưa gọi Phật giáo là Phù Đô, 
về sau nây từ Phù Đồ dùng để chỉ riêng 
tháp thờ xá lợi Phật—Formerly “Phù Đồ” 
means “Buddhism;” however, nowadays, 


in 


in 


in 


2) 


1f 1s used to Indicate a stupa of Buddhaˆs 
relics—See Stupa SanskrIUPali- 
Vietnamese Section. 


in 


Phù Hợp: To agree—To correspond—To 
accord. 

Phù Hộ: To protect (spirits). 

Phù Khổng: Lổ hỏng xuyên qua bọng cây 
trôi lễn bểnh trên biển, mà con rùa một mắt 
tình cờ nhìn thấy được mặt trăng, quả là cơ hội 
hiếm có, giống như cơ hội được gặp Phật quả 
là hiếm hoi vậy—A hole in a floating log, 
through which a one-eyed turtle accidentally 
obtains a glimse of the moon, the rarest of 
chances, e.g. the rareness of meeting a 
Buddha. 

Phù Luật Đàm Thường Giáo: Giáo pháp 
phù trợ giới luật, thuyết giải Phật tính thường 
trụ, như trong Kinh Niết Bàn— The teaching 
which supports the rules and speaks of the 
eternal, I.e. the Nirvana Sutra. 

Phù Mộc: Khúc gỗ nổi (dụ con rùa mù và 
khúc gỗ nổi)—A floating log—See Manh Quy. 
Phù Nang: Chiếc phao (vật mà người đi sông 
lớn hay biển thường hay mang theo để để 
phòng chết đuối. Phù nang ví như giới cấm đối 
với người tu. Muốn vượt qua biển khổ, muốn 
chấm dứt luân hồi, người tu phải giữ gìn giới 
luật, không giữ giới thì chẳng khác nào đâm 
lủng phao, chẳng những không qua được bờ 
bên kia, mà còn bị nhận chìm trong biển đời 
sanh tử nữa)—A floating bag, a swimming 
float, a lifebuoy. 

Phù Phép Phù Du: Externalist guru or 
shaman. 

Phù Phiếm: Futility 

Phù Sỉnh: Short life. 

Phù Sớ: Tên khác của Kinh Niết Bàn mà 
tông Thiên Thai cho rằng là sự khuếch đại của 
Kính Pháp Hoa—Supporting Commentary, 
another name for the Nirvana Sutra. According 
to the T”ien-T”al, It is an amplification of the 
Lotus Sutra. 

Phù Tát: Bodhisattva (skt——See Bồ Tát. 


2148 


Phù Trần: Bụi nổi—Tất cả các pháp hữu vi 
đều như bụi nổi, không chân thực. Nó che lấp 
mất chân tính-Floating dust or atoms, 
unstable matter, 1e. phenomena which hide 
reality. 

Phù Trần Căn: Ngũ Trân Phù Trợ Chính 
Căn hay ngoại hình của ngũ căn, có thể thấy 
được hay nghe được như thị giác, thính giác, 
vân vân, là phù trần phù trợ “chính căn.” Đối 
lại với thắng nghĩa căn—The external organs 
Of sensation, 1.e. of sight, hearing, etc, which 
aid the senses. Also means “fleeting,” or 
“vacuous,” these external things having an 
1llusory existence; the real organs, or IndrIya; 
in contrast with the function of faculty of 
Sensafion. 

Phù Tưởng: Những tư tưởng phù phiếm 
không thật —Passing thoughts, unreal fancies. 
Phù Vân: Đời sống hay thân nầy cũng trôi 
nổi giống mây bay vậy——A drifting cloud, e.g. 
this life, or the body. 

Phủ Quyết: To veto. 

Phũ Phàng: Brutal—Cruel. 

Phu: 

I) Cha: Tỷ Đa—Father. 

Đàn bà: À woman. 

Phụ Trợ: Subsequent—To aId—To assIst. 
Phụ Cận: AdJjoin—Near. 

Phụ Lục: Appendix—Attached to. 

Theo giáo điển nhà Phật, không có thứ gì 
nguy hiểm cho cuộc sống tịnh xá hơn đàn 
bà. Đàn bà là cội rễ khổ đau, là chướng 
ngại, là sự hủy diệt, là vướng mắc, sầu 
khổ, hận thù và mù quáng, vân vân—A 
woman—According to Buddhist teaching, 
nothng 1s so dangerous fo monastic 
chastity as woman. She 1s the root of all 
misery, hindrance, destruction, bondage, 
sorrow, hatred, blindness, etc. 

Phụ phàng: To turn the back on someone. 
Tiền phúng điếu: Pecuniary aid for 
funerals. 


7) 
8) 


9) Vác mang trên vai hay lưng: To bear on 
the shoulder or back. 

10) Vợ: A wIfe. 

Phụ Cận: Adjacent—Near—Neighboring. 

Phụ Giúp: To help—To assist. 

Phụ Họa: To repeat someone”s opinion. 

Phụ Khuyết: To be alternate. 

Phụ Liều: Deputy in a monastery. 

Phụ Mẫu: Cha mẹ—Father and mother— 

Parents. 

(A) Vô minh và tham ái được coi như là cha 
mẹ của phiển não và nghiệp chướng— 
The two “ignorance and concupiscence” 
being the parents of all delusion and 
karma. 

1) Phụ Vô Minh: Ignorance 1s referred to as 

father. 

Mẫu Tham Ái: Desire or concupiscence as 

mother. 

Tam Ma Địa cũng được coi như cha, và 

Bát Nhã được coi như mẹ của tất cả trí 

tuệ và công đức Samadhi 1s 

referred to as father, and prajna (wisdom) 
as mother, the parents of all knowledge 
and virfue. 

1) Cha Tam Ma Địa: Samadhi ¡is referred to 

as father. 

Mẹ Bát Nhã: Prajna as mother. 

Trong chập chùng sanh tử luân hồi, tất cả 

người nam đã từng là cha ta, và tất cả 

người nữ đã từng là mẹ ta (Nhứt thiết nam 
nữ ngã phụ mẫu trong kinh Tâm Địa 

Quán)—In the vast Interchanges of rebirth 

all have been or are my parents, therefore 

all males are my father and all females 
my mother. 

Phụ Mẫu Phu Thê Tử Tôn Thân Bằng 

Quyến Thuộc: Parents-Husbands and Wives- 

Ch¡ildren-Friends-Relatives—Theo Kinh Duy 

Ma Cật, Phẩm Tám, Cư Sĩ Duy Ma Cật đã nói 

về phụ mẫu, phu thê, tử tôn, thân bằng, quyến 

thuộc như sau—According to the Vimalakirti 

Sutra, Chapter Eighth, trong chúng hội có Bồ 


2) 


(B 


` 


also 


2) 
(C©) 


2149 


Tát tên Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Duy Ma 
Cật rằng: “Cư sĩ! Cha mẹ, vợ con, thân bằng 
quyến thuộc, những người trí thức là ai? Tôi tớ, 
trai bạn, voi ngựa, xe cộ ở đâu?—A 
Bodhisattva called Universal Manifestation, 
who was present asked Vimalakirti: “Who are 
your paren(s, wife and children, relatives and 
kinsmen, officlal and private friends, and 
where are your pages and maids, elephanfs 
and horse carts?” Duy Ma Cật dùng bài kệ đáp 
rằng—lIn reply Vimalakiri the 
following: 

I) Trí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, 
Đạo sư tất cả chúng, đều do đấy sinh ra— 
Wisdom-perfection 1s a Bodhisattva”s 
Mother, his father is expedient method, 
For the teachers of all living beings come, 
Only from these two (upaya and prajna). 
Pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là gái, tâm 
thành thực là trai, rốt ráo vắng lặng nhà— 
His wIfe is Joy in Dharma”s law; Kindness 
and ply are his daughters; His sons 
moralfy and truthflness; Absolute 
voidness his quiet abode. 

Trần lao là đệ tử, tùy ý mà sai xử, đạo 
phẩm vốn bạn lành, do đấy thành Chánh 
giác—Passlons are his disciples Whom he 
transforms at will. Bodhipaksita dharma 
are his friends. Helping him to win 
supreme enlightenment. 


chanted 


2) 


3) 


Phụ Môn: Bị thua trong cuộc tranh luận— 
Positions that have been withdrawn from ïn 
argument—Defeated. 


Phụ Nhân: 
1) See Phụ (6). 
2) Vợ: A wife. 


Phụ Phàng: To put away (betray—desert) 
one”s wIfe or husband. 

Phụ Phật Pháp Ngoại Đạo: Ngoại đạo 
nằm ngay trong lòng Phật Giáo (chỉ những 
người mang danh Phật tử mà luôn bị tà vạy mê 
hoặc) —Heretics within Buddhism. 

Phụ Tá: To assist—To help. 


Phụ Tâm: Ungratefulness. 

Phụ Thành: Thành của phụ vương của Đức 
Phật hay thành Ca Tỳ La vệ—The paternal or 
nafive CItY, especially Sakyamuni, 
Kapilavastu. 

Phụ Thân: Cha—Father—Daddy. 

Phụ Thuộc Lẫn Nhau: Interdependent 

Phụ Tình: See Phụ Phàng. 

Phụ Trách: To undertake—To assume the 


responsIbility. 

Phúc: 

I1) Cái bụng: The belly. 

2) Phước đức: Blessing—Happiness— 


Felicity—Good fortune. 
Phúc Báo: See Phước Báo. 
Phúc Đáp: To 
respond. 

Phúc Địa: Tên gọi chùa chiềng, mảnh đất 
sinh ra phúc đức—A place of blessedness, a 
mOnaSsft€ry. 

Phúc Điền: Zen Master Phúc Điển—Thiển 
sư Phúc Điển, quê ở Hà Đông. Ngài là người 
có công trong việc bảo tồn sử liệu Phật Giáo 
Việt Nam. Ngài thường trụ tại chùa Liên Tông 
để hoằng pháp. Ngài cũng là người khai sơn 
chùa Thiên Quang trên núi Đại Hưng ở Hà 
Nội. Sau đó, không ai biết ngài đi đâu và thị 
tịch hồi nào—A Vietnamese Zen master from 
Hà Đông, North Vietnam. He had the credit of 
preserving a lot of Vietnamese Buddhist 
history materials. He stayed most of his life at 
Liên Tông Temple In Hanoi to expand the 
Buddha Dharma. He was also the founder of 
Thiên Quang Temple at Mount Đại Hưng in 
Hanoi. Where and when he passed away were 
unknown. 

Phúc Đình: Sảnh đường của phúc đức, hay tự 
viện—A  court, or haÏll, of blessedness, a 
OnaStery. 

Phúc Đức: See Phước Đức. 

Phúc Hậu: Kind—Virtuous—Benevolent. 


reply—To answer—To 


Phúc Họa: Happiness and misfortunes. 


2150 


Phúc Lộc: Happiness and wealth 
Phúc Lợi: Well-being 


Phúc Nhân: 

l) Một người sung sướng hạnh phúc: Happy 
man. 

2) Nghiệp nhân cảm ứng từ quả phúc đức, thí 


dụ như thiện căn: A cause which g1ves rIse 
to blessing, I.e. all good deeds. 
Phúc Nhơn Sanh Phúc Quả: Blessed deeds 
produce blessed rewards, now and hereafter. 
Phúc Thọ: Happiness and longevity. 
Phúc Tỉnh: Lucky star. 
Phúc Trạch: Happiness and favour. 
Phúc Trung: 
l1) Cái trong bụng: Withn the belly. 
2) Đứa trẻ chưa sanh: Unborn child. 
3) Trái tim: The heart. 
4) Tử cung: Womb. 


Phục: 

l) Y phục: Clothes. 

2) Phúc đáp: To reply. 

3) Phục hồi: To rever—Again. 
4) Phục: To admire——To esteem. 
5) Tang phục: Mourning clothes. 
6)_ Nuốt: To swallow. 


Phục Bái: Bái phục —To prostrate oneself. 
Phục Chức: 
resfore someone to his former position. 

Phục Dịch: To serve (attend) someone. 

Phục Dược: To take the medicine. 

Phục Đà Mật Đa: Buddhamitra (skt)—Vị tổ 
thứ chín trong hai mươi tám tổ Ấn Độ, tác giả 
của bộ Ngũ Môn Thiền Kinh Yếu Dụng 
Pháp —Buddhamitra, the eighth patriarch of 
the twenty-eight patriarchs 1n India, author of 
the Pancadvara-dhyana-sutra-mahartha- 
dharma. 


To reinstate someone——To 


Phục Hình: To suffer a punishmert. 

Phục Hoạt: Sống trở lại —To return to life— 
To live again——To resurrect. 

Phục Hoặc: To tame binding karmas—Phục 
hoặc có nghĩa là hành giả đã đạt được thành 


tựu tâm linh nào đó có thể hàng phục được các 
hoặc nghiệp trói buộc—To tame binding 
karmas means the cultivator has reached 


certain spirtual achievements to remain 
somewhat free from his or her karmic 
afflictions. 


Phục Hồi: To restore. 

Phục Hồi Sức Khỏe: To restore one's 
health. 

Phục Hồn: To call (raise) a SpIrit. 

Phục Hưng: To rise again—To revive. 

Phục Mệnh: To carry out an order. 

Phục Nguyện: To make a vow. 

Phục Nhẫn: Nhẫn thứ nhất trong ngũ nhẫn— 
The first of the five forms of submission—See 
Ngũ Nhẫn. 

Phục Pháp: See Phục hình. 

Phục Phịch: Fat and clumsy. 

Phục Sỉnh: Ngoại đạo tin rằng có cái gọi là 
“Sống lại —Externalists believe that there 
exists a so-called Resurection (come to life 
again or return from the dead). 

Phục Sức: Hoàn tục (người đã một lần tháo 
bỏ đồ trang sức để xuất gia, nay lại để tóc dài 
mặc đồ thế tục nên gọi là phục sức)—To 
refurn to ordinary garments, 1.e. to doff the 
robes for lay life——Clothes and adornments. 
Phục Thiện: Làm lành lánh ác—To yield to 
reason——To do good and get rid of evIl. 

Phục Thù: To take revenge. 

Phục Thủy Luận Sư: Một trong 20 thứ 
ngoại đạo. Phục Thủy Luận Sư cho rằng nước 
là căn bản của vạn vật. Nước có khả năng 
sanh ra trời đất; nước cũng có bản năng hủy 
hoại vạn hữu. Ngoại đạo nầy lấy nước làm cứu 
cánh Niết Bàn— The sect of non-Buddhist 
philosophers (one of the twenty heretic sects) 
who considered water the beginning and end 
of all thinøs. 

Phục Tòng: To obey——To yield—To submit. 
Phục Vụ: To serve. 

Phủi: To dust off. 


2151 


Phun Lửa: To spit fire. 

Phung Phí: To waste. 

Phúng: Nói bóng 

safIrize——TOo Intone. 

Phúng Điếu: To 

deceased person. 

Phúng Kinh: Điều chỉnh giọng nói để phúng 

tụng kinh văn, đặc biệt là trong các cuộc lễ 

(dù là pháp của Bà La Môn, nhưng Đức Phật 

vẫn cho phép chư Tăng Ni dùng trong các buổi 

tụng kinh cho thuận theo lòng người)—To 

Intone a scripture, especially one suited to the 

OCCASIOn. 

Phúng Tụng: Gatha (sk)—Già Đà—Những 

câu phúng vịnh, tán thán nghĩa lý thâm diệu 

và ca tụng công đức của Phật và Tam Bảo— 

To Intone——To sing. 

Phụng: 

1) Phụng tế: To serve—To worship. 

2) Phụng sự: To serve someone respectfully. 

3) Chim Phượng (chim trống): Một loài chim 
biểu trưng cho sự cát tường—A male 
phoenix—An auspicious bird. 

Phụng Dưỡng Mẹ Cha: To support one”s 

parents 

Phụng Gia: See Phụng Nạp. 

Phụng Hành: 

1l) Làm theo mệnh lệnh: To execute an 

order. 

Tuân theo và thực hành chỉ giáo của Đức 

Phật: Devout practicing—To obey and 

practise the Buddhaˆs teaching. 

Phụng Hiến: Hiến tặng quà cho bể trên—To 

offer gIfts fO one”S SUD€TIOFS. 

Phụng Hoàng: Cặp chim Phụng Hoàng. 

l1) Phụng: A male phoenix. 

2) Hoàng: A female phoenIx. 

Phụng Nạp: To make offerings—See Cúng 

Dường. 

Phụng Sát: Một từ dùng để chỉ tự viện Phật 

giáo—Phoenix ksetra, a term for a Buddhist 

temple. 


gió hay châm biếm—To 


offer ritual obJects to a 


2) 


Phụng Sơn: Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng, 
tọa lạc trong quận 11 thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa còn có tên là Chùa Gò, được 
Hòa Thượng Liễu Thông xây vào đầu thế kỷ 
thứ 19. Đến năm 1904, chùa được Hòa Thượng 
Minh Tuệ trùng tu. Bên cạnh chùa có cây bạch 
mai cao 5 thước, được trồng từ năm 1909. 
Chùa khi xưa nổi tiếng là một thắng cảnh của 
tỉnh Gia Định. Gần đây một nhóm các nhà 
khảo cổ ở thành phố Sài Gòn đã tìm thấy dấu 
vết của một ngôi đền cổ Bà La Môn, đã chìm 
sâu dưới đất, được xây cách nay hơn 1.500 
năm, với kiểu kiến trúc của vương quốc Phù 
Nam. Những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ vẫn 
còn được lưu giữ trong chùa, đặc biệt là các 
tượng Phật tròn, như bộ tượng tam thế, Ngũ 
Hiền, vân vân, được chạm trổ từ khoảng năm 
1904 đến năm 1915 trong giai đoạn trùng tu 
chùa. Trong Chánh điện có bộ tượng Ngũ 
Hiền, gồm năm tượng. Tượng Đức Phật Thích 
Ca cưỡi sư tử; tượng Văn Thù cưỡi sư tử; tượng 
Thế Chí cưỡi voi chín ngà; tượng Quán Âm 
cưỡi cọp; và tượng Phổ Hiển cưỡi lân. Các pho 
tượng được đặt trên đá chạm lởm chởm— 
Name of a famous ancient pagoda located In 
the Eleventh district, Saigon City, South 
Vietnam. It is also called Gò Pagoda. The 
pagoda was established by Most Venerable 
Liễu Thông in the early nineteenth century. 
The Most Venerable Minh Tuệ rebuilt ít in 
1904. Next to the pagoda 1s a five-meter white 
apricot raised in 1909. At one time, Gò Pagoda 
was a beaufy spot of Gia Định province. 
Recentdly, a group of archaeologists of Saigon 
City have found the remnanfs of a Hinduist 
anclent temple built 1,500 years ago, and 
burned deep underground. The temple 
symbolized the archiectuire of Founan 
Kingdom. The artistic wooden masterpleces 
conserved ¡n the pagoda primarily are round 
sfatues such as those of the Buddhas of the 
Three Periods, the FIve Sages, efc., cast from 
1904 to 1915 during the reconstruction of the 
pagoda. In the Main Hail, there are five 


2152 


síatles of the Flve sages. The sfatue of 

Sakyamuml Buddha was cast riding a lion; that 

of£ Majusi Bodhisatva ridng a  lion; 

Mahasthama sfatue siting on a nine-fusk 

elephant; Avalokitesvara Bodhisattva sfatue 

riding a tiger; and Samantabhadra Bodhisattva 

riding a unicorn. These statues are placed on a 

ruggedly carved stone pedesfal. 

Phụng Sự: To serve—To carry out an order. 

Phụng Sự Chúng Sanh Tức Là Cúng 

Dường Chư Phật: To serve (perform) good 

deeds for sentient beings, you have also made 

offerings to the Buddhas. 

Phụng Thờ: To worship. 

Phụng Thừa: To follow blindly. 

Phút Chốc: In a moment. 

Phụt: 

1) Phụt lên: To spring up (water). 

2) Bất chợt: Suddenly. 

Phụt Tắt: Chợt tắ—Suddenly went out. 

Phức: 

I)_ Gấp hai: Double. 

2) Lập lạt: Repeated. 

3) Loại áo kép—Double garments. 

Phức Tạp: Complicated. 

Phưng Phức: Rất thơm tho ngọt ngào —Very 

sweef-smelling. 

Phừng: To burst into. 

Phước Báo: Phước báo tưởng thưởng, như 

được tát sanh vào cõi trời hay người— 

Merits—Blessings—A blessed reward, e.g. to 

be born as a man or a deva. 

Phước Cái: Tàng lọng của phước báo—The 

COVer, or canopy, of blessing. 

Phước Địa: See Phúc Địa. 

Phước Điền: 

(D_ Nghĩa của Phước Điền—The meanings of 
Field of Blessedness: Ruộng cho người 
gieo trồng phước báo. Người xứng đáng 
cho ta cúng dường. Giống như thửa ruộng 
gieo mùa, người ta sẽ gặt thiện nghiệp 
nếu người ấy biết vun trồng hay cúng 


dường cho người xứng đáng. Theo Phật 
giáo thì Phật, Bồ tát, A La Hán, và tất cả 
chúng sanh, dù bạn hay thù, đều là những 
ruộng phước đức cho ta gieo trồng phước 
đức công đức -lhe field of 
blessedness or the field for cultivation of 
happiness, meriforious or other deeds, I.e. 
any sphere of kindness, charity, or virtue. 
Someone who 1s worthy of offerings. Just 
as a field can yield crops, so people will 
obfain blessed karmic results I1f they make 
offerings to one who deserves them. 
Accordng to Buddhism, Buddhas, 
Bodhisattvas, Arhats and all sentient 
beings, whether friends or foes, are fields 
of merifs for the cultivator because they 
provde him with an opportunity 
cultivate merifs and virtues 

I Phân loại Phước Điển— Categories of 
Field of blessedness: 

(A) Nhị Phước điển —There are two kinds of 
felicIty: 

I1) Hữu lậu phước điển (giúp con người cải 
thiện điều kiện sống trong kiếp lai sanh): 
Worldly field for cultivating of happiness 
which helps the cultivator to have better 
living conditions in the next life. 

a. Bi điển: Compassion fields—Chăm sóc 
cho người bịnh đáng thương hay người 
nghèo khó——Tender the sick, the pitiable, 
or poor and needy as the field or 
opportunity for charIty. 

b.. Kính điển: Revverence fields—Hộ trợ chư 
Tăng Ni. Kính trọng Phật và Thánh 
chúng—Support the monks and the nuns. 
The field of religion and reverence of 
Buddhas, the saints and the priesthood. 

c. Ân điển: Gratitude fields. 

Gieo phước Cultivate 

blessedness in parents—Be dutful to 

one”s parents. 

se  Gieo phước bằng cách đắp đường, đào 
giếng, xây bồi Cultivate 
lessedness in making roads and wells, 


và 


{O 


nơi cha mẹ: 


cầu, lộ: 


2153 


canels and bridges; 
roads. 


repair dangerous 


2) Vô lậu phước điển: Niết bàn là ruộng 
phước vĩnh cửu—Nirvana (out of passion) 
field for culivating of an eternal 
happIness. 

(B) Tam Phước điển —-Three sources of 
felicity—See Tam Phước. 





(C) Tứ Phước Điển—Four fields of felicIty— 
See Tứ Phước Điền. 


(D)Bát Phước Điền: Eigh( fields for 
cultvating blessedness—see Bát Phúc 
Điền. 


Phước Điền Tự: Còn gọi là chùa Hang, tọa 
lạc tại núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh Châu 
Đốc, Nam Việt Nam. Chùa Hang là một hang 
đá thiên nhiên. Chánh điện và nhà hậu tổ do 
bà Thợ dựng lên từ năm 1840 đến 1845 bằng 
tre và lá đơn sơ. Đến năm 1885, ông Phán 
Thông ở Châu Đốc cùng nhân dân trong vùng 
dựng lại chùa. Năm 1946, Hòa Thượng 
Nguyễn Văn Luận đứng ra trùng tu ngôi chùa 
như hiện nay. Chùa Hang là một quần thể di 
tích có kiến trúc đẹp, nổi bậc nhất là các hang 
đá thiên nhiên với nhiều huyền thoại hấp dẫn 
khách thập phương—Name of a temple 
located in Mount Sam, Châu Đốc town, Châu 
Đốc province, South Vietnam. Hang Temple is 
a natural cave where the Main Haill and the 
Patrlarch Hall were simply built by Ms. Thợ 
from 1840 to 1845. In 1885, a government 
clerk named Thông and the local people 
rebuilt the temple. In 1946, Most Venerable 
Nguyễn Văn Luận rebuilt it again. Hang 
temple 1s a beautiful complex of architecture. 
There one can find many natural caverns 
relating to legends and myths attractive to the 
pilgrims. 

Phước Điền Y: Y áo của ruộng phước, hay y 
áo của chư Tăng Ni—The robe of a field of 
happiness (the garment of the field of blessing, 
or the monk”s robe). 

Phước Đức: Punya (sk)—Phước đức do quả 
báo thiện nghiệp mà có. Phước đức bao gồm 


tài sản và hạnh phước của cõi nhân thiên, nên 
chỉ là tạm bợ và vẫn chịu luân hồi sanh tử— 
Blessings virtues—Merit—Blessed 
virfIies—AIl good deeds, or the blessing 


and 


arising from good deeds. The karmic result of 
unselfish action either menfal or physical. The 
blessing wealth, intelligence of human beings 
and celestial realms; therefore, they are 
temporary and subJect to birth and death. 
Phước Đức Công Đức Không Thể Nghĩ 
Bàn: Incomparable merit and virtue. 

Phước Đức Môn: Cửa phước đức, ba la mật 
thứ năm trong sáu ba la mật—The gate of 
blessedness and virtue, the first five of the six 
paramitas. 

Phước Đức Thân: Thân Phật trong niềm hỷ 
lạc tột cùng của phước đức tam muội —The 
Buddhakaya, or body of Buddha, in the 
enJoymernt of the highest samadhi bliss. 

Phước Đức Trang Nghiêm: Tu thiện hạnh 
phúc đức mà đắc được Phật quả trang 
nghiêm—The adornment of blessedness, I.e. 
of good deeds 

Phước Đức Tư Lương: Những chất dinh 
dưỡng vun trồng phước đức, như bố thí—The 
nutriment of blessedness, 1.e. deeds of charIty. 
Phước Hải: Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc 
trong quận nhất, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được một vị tổ người Hoa tên Lưu 
Minh xây vào cuối thế kỷ 19, và được khánh 
thành vào năm 1906. Trong Chánh điện có các 
tượng Ngọc Hoàng, các Thiên Thân, như Thần 
Mây, Thân Mưa, Thần Sấm, Thần Chớp, Tứ 
Thiên Vương. Giữa Chánh Điện thờ tôn tượng 
Đức Phật Thích Ca——Name of a famous 
anclent pagoda, located In the First district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was 
called Đa Kao pagoda by the French. lt was 
built by Liu-Ming, a Chinese Patriarch In the 
late nineteenth cenfury and Inaugurated In 
1906. In the Main Haill, there are statues of the 
Emperor of Jade and other Deities as those of 
Cloud, Wind, Rain, Thunder, Liphtning, and 


2154 


the Four Kings of Heaven. The statue of 
Sakyamun Buddha 1s worshipped ín the 
middle of the Main Haill. 
Phước Hành: Một trong tam hành làm ảnh 
hưởng đến nghiệp, hành pháp cảm ứng phúc 
lợi của nhân thiên như ngũ giới và thập thiện 
giới, vân vân—One of the three lines of 
actions that affect karma, the life or conduct 
which results in blessing, e.ø. being reborn as a 
man or deva, as a result of the cultivation of 
the five basic commandments, or the ten good 
deeds. 
Phước Hậu: Hòa Thượng Phước Hậu, một 
trong những đại đệ tử của Hòa Thượng Tâm 
Truyền. Ngài là một Thiền sư lại có khiếu làm 
thơ. Tiếc thay, qua bao biến cố, thơ văn của 
ngài bị thất lạc, chỉ còn lại bài thơ sau đây, di 
ngôn thấm nhuần đạo vị của ngài—Most 
Venerable Phước Hậu, one of the most 
outstanding disciples of Most Venerable Tâm 
Truyền (Tâm Truyền was a disciple of Diệu 
Giác; Diệu Giác was a đisicple of Nhất Định). 
He was both a Zen master and a poet. Ít was 
regrettable that now, after so many changes, 
all that remains of his works Is merely a poem, 
as his last words imbued with Buddhist 
thoughts: 

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư 

Học hành không thiếu cũng không dư, 

Năm nay tính lại chừng quên hết 

Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ! 

Buddhist sutras are not few. 

MẸ learning cannot be said to be 

SafISfacfOFY Or pOOT. 

I have forgotten all, 

1t seems, now looking back. 

There only remains In my heart the word 

“NHƯ.” 
Phước Hòa: Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng, 
tọa lạc trong quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa đã được xây dựng từ lâu lắm 
(không rõ niên đại) với kiểu kiến trúc cổ của 
các chùa miền Nam. Năm 1958, chùa được 
trùng tu theo kiến trúc như hiện nay. Trước 


đây chùa là trụ sở của Hội Phật Học Nam 
Việt. Ngày 24 tháng 2 năm 1952, nhân ngày 
đại hội, lá cờ Phật giáo đầu tiên ở miền Nam 
được treo tại chùa. Ngày I tháng 4 năm 1956, 
nhiệm kỳ hai đại hội Phật giáo cũng được 
triệu tập tại chùa Phước Hòa. Trong Chánh 
điện có ba tượng gỗ, tượng Phật Thích Ca, 
tượng Diệm Ma Vương, tượng Quán Thế Âm 
nghìn tay nghìn mắt, được tạc vào khoảng từ 
năm 1960 đến năm 1962—Name of a famous 
ancilent pagoda located in the third district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was 
bult a long time ago, with 
architectural style of South Vietnam's 
pagodas. In 1958, it was rebuilt as 1t 1s seen 
today. Formerly, the pagoda functioned as the 
offlce of South Vietnam Associlalon of 
Buddhist Studies. It was at this pagoda, the 
Buddhist flag was hung for the first time on the 
Occasion of the Congress of the Association on 
February 24, 1952. On April first, 1956, the 
second session of Congress of the Vietnam 
Buddhist Sangha organized 1s opening at 
Phước Hòa Pagoda. In the Main Hall, there are 
three wooden sfatues of Sakyamuni Buddha, 
Yama of Hell, and One-thousand-arm and one- 
thousand-eye Avalokitesvara Bodhisattva. 
These sfatues were cast from 1960 to 1962. 
The statue of Sakyamumi Buddha 1s 2.5 meters 
hiph, 2 meters wide. 


{SĨ anclent 


Phước Huệ: 

l) Phước đức và trí huệ—Blessings, or 
blessedness and wisdom—Virtue and 
wisdom. 

2) Tên của một Pháp Sư người Việt Nam tại 


Úc, vị lãnh đạo Phật giáo quan trọng tại 
Úc Châu và Tân Tây Lan. Ông còn là chủ 
tịch Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại 
Úc Châu và Tân Tây Lan. Ông là người 
đã sáng lập ra Trung Tâm Văn Hóa Việt 
Nam ở Sydney. Trước năm 1975, Hòa 
Thượng Phước Huệ là giảng sư trong 
nhiều năm tại Ấn Quang, một trung tâm 
Phật giáo nổi bậc của miền Nam Việt 


2155 


Nam thời bấy giờ—Name of an important 
Vietnamese Buddhist leader in Australia 
and New Zealand, and current head of the 
Vietnamese Unified Buddhist Congress In 
Australia and New Zealand. He 1s a 
founder of Vietnam Cultural Center im 
Sydney. Before 1975, Most Venerable 
Phước Huệ taught for many years at An 
Quang Pagoda, the pre-eminent Buddhist 
Center in South Vietnam. 
Phước Huệ Song Tu, Đồng Đăng Bỉ 
Ngạn: To practice blessings (offerings and 
charity) and wisdom (meditation) at the same 
time, you will surely obtain enliphtenmernt. 
Phước Hưng: Tên của một ngôi tự viện cổ 
nổi tiếng, tọa lạc trong thị xã Sa Đéc, tỉnh Sa 
Đéc, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng 
Minh Phúc khởi công xây cất năm 1838. Chùa 
có lối kiến trúc khá đặc sắc. Chánh điện hình 
chữ nhật dài 19 mét 5, rộng I4 mét, trên nóc 
trang trí theo kiểu của người Trung Hoa. Bên 
trong chánh điện được tôn trí trang nghiêm. Ở 
đây có một pho tượng Phật A Di Đà cổ bằng 
đất thếp vàng; một chiếc trống cổ khắc năm 
1828 có bể ngang 1 mét 4, đường kính 90 
phân, và bức hoành sơn son thếp vàng chạm 
trổ công phu, ở giữa có chạm chiếc lá Bồ Đề 
có ghi ba chữ Hán: “Phước Hưng Tự 1882,” hai 
bên là hai bản Lạc Hoa và Thạnh Hoa khắc 
năm 1846. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều bản 
kinh khắc gỗ chữ Hán hai mặt, mỗi tấm bể 
ngang 20 phân, dọc 30 phân, dầy 3 phân, khắc 
các bộ kinh Địa Tạng, Kim Cang, Phổ Môn, 
Bát Nhã, vân vân—Name of a famous ancient 
pagoda located in Sa Đéc town, Sa Đéc 
province, South Vietnam. The pagoda was 
builtin 1838 by Most Venerable Minh Phúc. It 
has a rather distinctive architecture. Its Main 
Hall is a rectangular building, 19.5 meters 
long, l4 meters wide, the top of which 1s 
decorated in Chinese pagoda's style. The Main 
Haill 1s arranged solemnly. Here stands the old 
statue of Amitabha Buddha made of clay and 
gilded. There are also an ancient drum made In 


1828, 1.4 meters in width and 0.90 meter in 
diameter and a horizontal board elaboratedly 
gided and engraved. In the middle of the 
board, a leaf of Bo-tree was carved, on which 
are three Chinese characters “Phước Hưng Tự 
1882” On both sides of the board are 
respectively the words Lạc Hoa and Thịnh 
Hoa. The pagoda has also conserved many 
wooden pieces on which a lot of suftras were 
written. The dimension of every plece 1s 20 by 
13 by 3 centimeters. The names of these sutras 


ae Kshigarbha, Vajrachedika, Prajna 
Paramita, etc. 
Phước Khánh: Chúc phúc cho ai— 


Blessedness and felicity, or blessed felicIty— 
To congratulate on good fortune. 

Phước Lâm: Tên của một ngôi chùa cổ tọa 
lạc trong thành phổ Vũng Tàu, Nam Việt 
Nam. Chùa được xây trên 200 năm và đã trải 
qua nhiều lần trùng tu. Lần trùng tu cuối cùng 
là vào năm 1956. Trong chánh điện có tượng 
Thần Vishnu. Theo tài liệu của nh Bà Rịa thì 
tượng làm bằng đá, vào khoảng thế kỷ thứ 
bẩy, di tích của cuối thời Phù Nam đầu thời 
Chân Lạp—Name of an ancient pagoda, 
located in Vũng Tàu City, South Vietnam. It 
was built 200 years ago, and has been rebuilt 
many times. The last time 1t was rebuilt was In 
1956. There 1s a statue of Vishnu in the middle 
of the Main Haill. According to the records 
from Vũng Tàu province, the statue was made 
Of stone, built in the seventh century. Ít 1s a 
vestigee of the late Phù Nam period and the 
early Chân Lạp one. 

Phước Lộc: Hạnh phúc và tài bây giờ và về 
sau nầy —Happiness and emolument, good 
fortune here or hereafter. 

Phước Lực: Power of accumulating merits. 
Phước Lưu: Tên của một ngôi chùa cổ nằm 
trên quốc lộ 22, thị trấn Trắng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh, Nam Việt Nam. Chùa được dựng lên từ 
lâu lắm. Lúc đầu chùa chỉ là một mái thảo am, 
gọi là Am Bà Đồng, về sau được nới rộng ra 
nên gọi là Chùa Bà Đồng vào năm 1900. Tổ 


2156 


Trùng Lực, thuộc phái Liễu Quán đời thứ 42 
đã xây lại ngôi chùa và đặt tên Phước Lưu. Kể 
từ đó đến nay đã kế tục năm vị trụ trì và được 
trùng tu nhiều lần (vào những năm 1945, 1946, 
1968). Chùa Phước Lưu nổi tiếng vì ảnh hưởng 
của nó trong việc mở rộng phái Liễu Quán 
(Lâm Tế) trong tỉnh Tây Ninh. Trong Chánh 
điện có tượng Di Đà Tam Tôn bằng gốm thếp 
vàng, được mang đến từ Trung Quốc. Mỗi bên 
chánh điện có tượng các vị La Hán, mỗi tượng 
cao 35 phân, rộng 20 phân khoảng giữa hai 
đầu gối. Lại có những tượng của Thập điện 
Diêm Vương hai bên chánh điện, mỗi tượng 
cao l mét và rộng 50 phân—Name of an 
ancient pagoda, located alongside of Hiphway 
22, Trảng Bàng town, Tây Ninh province, 
South Vietnam. The pagoda was built a long 
time ago. It was previously called Bà Đồng 
Thatched Hut and later, Bà Đồng pagoda due 
to the enlargement in 1900. Patriarch Trùng 
Lực of the forty-second generation of the Liễu 
Quán Sect had the pagoda rebuilt and renamed 
1t Phước Lưu. Ït was In turn headed by five 
successive Masters and restored many times 
(1945, 1946, 1968). Phước Lưu Pagoda 1s 
famous for Ifs influence on developing the Lin- 
Chi followers of the Liễu Quán Sect in Tây 
Ninh province. In the Main Hall stand the 
síatues of the Three Amifabha Noble Ones of 
ceramincs, gilded and carried from China. Ôn 
each side of the Main Hall, each Arahat statue, 
0.35 meter high, 0.20 meter wide between the 
two knees, ¡is worshipped on the altar. There 
also statues of the ten Kings of the Hells, 
worshipped on the altar of both sides of the 
Main Haill, each statue Is l meter high, 0.50 
meter wIde between the two knees. 
Phước Nghiệp: Hành nghiệp do phúc đức mà 
sanh ra, một trong tam phước Happy karma, 
or the karma of blessedness, one of the three 
Sources of felicIty. 
#* For more Information, please see Tam 
Phước in Vietnamese-English Section. 
Phước Nhân: See Phúc Nhân. 


Phước Quả: Quả báo của phước đức—The 
reward of blessedness. 
Phước Quán: Phước báo và quán sát— 
Blessedness and insight—See Phước Trí. 
Phước Sanh: Sanh vào chỗ phước đức—Born 
Of or to happiness. 
Phước Sanh Thiên: Punyaparsavas (skÙ— 
Cõi trời Phạm Thiên thứ mười trong sơ thiển 
thiên—The tenth brahmaloka, the first region 
of the fourth dhyana. 
** For more information, please see Tứ Thiển 
Thiên (1). 
Phuớc Thành: Tên của một ngôi chùa cổ ở 
Huế, Trung Việt. Chùa do bà Nguyễn thị Ngọc 
Cầu, một thứ phi của chúa Võ Vương Nguyễn 
Phước Hoạt, xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 18. 
Nguyên thủy, chùa đã được xây dựng kiên cố, 
theo kiểu kiến trúc đương thời với kiểu chánh 
điện vuông hai chái. Đến năm 1832, chùa 
được trùng tu, chỉ là một nhà từ đường của 
người sáng lập ra chùa. Từ đó trở đi không rõ 
tiến trình trùng tu. Đến thời vua Khải Định, 
chùa được xử dụng như là một nhà Tăng cho 
chư Tăng lưu trú mỗi khi đến hành lễ tế tự 
trong hoàng cung. Đến năm Bảo Đại thứ 3 
(1928), con cháu thuộc hệ thứ 9 của bà đã đúc 
một tiểu hồng chung nặng 120 cân với bài 
minh họa do Hiệp Tá Đại Học Sĩ Tôn Thất Tế 
chấp bút, hiện nay vẫn còn tại chùa. Năm 
1987, vì vật liệu cũ đã quá hư hỏng không thể 
trùng tu được, nên chùa đã phải tái thiết theo 
kiểu kiến trúc mới. Chính điện được chuyển 
dựng ra phía trước, lấy nên cũ làm sân trong. 
Tiền đường được đút bằng bê tông cốt sắt và 
mái lợp ngói —Name of an ancient temple In 
Huế, Central Vietnam. The temple was built in 
the late eighteenth century by a concubine of 
Võ Vương Nguyễn Phước Hoạt named 
Nguyễn Thị Ngọc Cầu. Formerly the temple 
was built with a solid structure of the style 
popular at that time, a square main hall with 
two-side rooms. In 1832, the temple was 
rebullt, merely as a worship house to Its 
founder. No records of reconsfruction of the 


2157 


temple were known. During king Khải Định”s 
reign, the temple was used as lodging place for 
monks who came to participate in the religIous 
ceremonies held in the royal palace. In the 
thrd year of king Bảo Đại”s reign (1928), the 
descendants If the founder of the temple 
dedicated a small-sized bell, 120 pounds to the 
temple with a eulogy written by Hiệp Tá Đại 
Học Sĩ Tôn Thất Tế, the bell still remains at 
the temple. In 1987, because the ancient 
construction materials 
badly that no more reconstruction could be 
made. As a result, the temple was wholly 
rebuilt in a new design. Now the main hall 
sands in front, i{s old ground became a 
courtyard, and a tiled roof antechambre buIlt of 
COnCT€fe. 

Phước Thiện: Benevolence—Charity. 
Phước Trí: Phúc đức và trí huệ, hai loại trang 
nghiêm—Blessedness and wisdom, the two 
virtues which adorn—See Nhị Trang Nghiêm. 
Phước Túc: Một trong nhị túc, chân thứ nhất 
bao gồm năm Ba La Mật đầu, và chân thứ hai 
còn gọi là “trí túc,” gồm Ba La Mật thứ sáu— 
The feet of blessedness, one consisting of the 
first five paramitas, the other being the sixth 
paramita, 1.e. wisdom; happiness—See Lục Độ 
Ba La Mật (1) (2) (3) (4) (S5). 

Phước Tuệ: See Phước Trí. 

Phước Tướng: Marks of merits. 

Phước Tướng Pháp Thân: Phước báo hình 
tướng nơi pháp thân Phật, đối lại với trí huệ 
Phật The Buddha-dharmakaya 
blessedness, 1n contrast with it as wisdom. 
Phước Tường: Tên một ngôi chùa, tọa lạc 
trong thôn Tăng Phú, xã Tăng Nhơn Phú, 
huyện Thủ Đức, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được xây vào giữa thế kỷ thứ 18 
và trùng tu vào năm 1834 dưới triểu vua Minh 
Mạng. Trong chánh điện có nhiều tượng, trong 
đó có một tượng hộ pháp, và tượng Tổ Diệu 
Minh tạc vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19, bằng 
gỗ quý, thếp vàng sơn đổ——Name of a temple 


had deteriorated so 


của aS 


located in Tăng Phú hamlet, Tăng Nhơn Phú 
village, Thủ Đức district, Sài Gòn City, South 
Vietnam. The temple was built in the middle 
of the eighteenth century and rebuilt in 1834, 
under King Minh Mạng”s reign. In the Main 
Hall, there are many sfatues, Iincluding a sfatue 
of Dharma Guardians, and the statue of 
Patriarch Diệu Minh, ¡in the middle of the 
nineteenth century, it was made of precIous 
wood, gilded, and painted in red. 

Phược Đà: Baddha (sk)_— Hệ phược— 
Fettered—Bound——Tied——Fixed. 

Phướn: Banner—Streamer 

Phướn Động, Gió Động Hay Tâm Động? 
The flag moving, the wind moving, or our 
minds moving?—Lục tổ Huệ Năng đã khẳng 
định với các vị sư đang cải cọ trước tu viện 
Pháp Tâm rằng: “Chẳng phải phướn động, 
cũng chẳng phải gió động, mà là tâm của mấy 
ông động.”—Several monks was arguing back 
and forth about the flag and the wind without 
reaching the truth in front of the Fa Hsin 
monastery in Kuang Chou. The sixth patriarch, 
Hui-Neng, said to them: “Ĩt 1s not the wind 
moving, neither the flaø moving. Ït is your own 
minds that are moving." 

Phương: 

l1)  Vuông: Square. 





2) Phương cách: Method—Way——Means. 

3) Địa phương: A place—Locality. 

4) Đến (chánh điện): A temple—A place of 
assembly. 

Phương Cách: Way—Context—Means 

Approach. 

Phương Cách Đáng Kính: A respectable 

Way. 


Phương Châm: Tenets. 

Phương Châm Tu Hành Của Phật Tử: 
Bồ để tâm làm nhân, đại bi tâm làm căn bản, 
phương tiện thiện xảo làm phương cách thực 
hành, và Niết bàn làm cứu cánh.”—Guideline 
(tenets) of cultvation for Buddhists: “Bodhi 
mind 1s the cause, øreat compassion 1s the 


2158 


foundation, skillful means 1s daily method of 
practicing, and Nirvana 1s the ultimate goal.” 
Phương Chỉ: Direction. 

Phương Chước: Expedient—Means. 
Phương Danh: Good name (reputation). 
Phương Diện: Aspect. 

Phương Đẳng: Theo tông Thiên Thai, 
phương có nghĩa là phương chính, đẳng là bình 
đẳng; phương đẳng ám chỉ hết thảy kinh điển 
Đại Thừa—According to the T”len-T”ai sect, 
Phương 1s ¡interpreted as referring to the 
doctrine, Đẳng as equal or universal; Phương 
Đẳng means everywhere equally. Phương 
Đẳng implies the Vaipulya Sutras. 

Phương Đẳng Giới Đàn: Giới đàn giảng 
pháp và truyền giới—An open altar at which 
1nstrucftion the 
preached to the people, founded on the 
Mahayana Vaipulya Sutra (Đại Thừa Phương 
Đẳng Kinh). 

Phương Đẳng Kinh điển: Vaipulya—The 
whole of the Mahayana Sutras—See Phương 
Quảng. 

Phương Đẳng Thời: Thời kỳ thứ ba trong 
năm thời thuyết giẳng—The third of the five 
periods of Buddhaˆs teaching, from the twelfth 
to the twentieth years of Buddha”s teaching 
(Hoa nghiêm: Avatamsaka, A Hàm: Agamas, 
Phương Đẳng: Vaipulyas, Bát Nhã: Prajna, 
Pháp Hoa & Niết Bàn: Lotus and Nirvana). 
Phương Điển: Từ ngữ chỉ toàn thể kinh điển 
Đại Thừa—A term covering the whole of the 
Mahyana sutrase—See Phương Đẳng Kinh 
điển. 

Phương Hại: 
detrimental. 
Phương Hội Dương Kỳ Thiền Sư: Zen 
master Fang-Hui-Yang-Qi—Thiển sư Phương 
Hội sanh năm 992 tại Viên Châu (bây giờ 
thuộc tỉnh Giang Tây), đệ tử và là người kế 
thừa Pháp của Thiền Sư Thạch Sương Sở 
Viện, và là thầy của Bạch Vân Thủ Đoan. 
Dương Kỳ lập ra phái Thiển Lâm Tế mang tên 


in commandments WaS 


To be harmfuil—-To be 


ông, một trong hai nhánh thiển Lâm Tế sau khi 
thầy Thạch Sương thị tịch. Phái Thiển nầy 
được các thiển sư Trung Hoa và Nhật Bản 
mang vào Nhật Bản và hiện nay vẫn còn được 
lưu truyền tại đây —Zen master Fang-Hui- 
Yang-Qi was born in 992 in Yuan-Chou (now 
in Jiang-XI Province), was a disciple and 
dharma successor of Shi-Shuang-Chu-Yuan, 
and the master of Pai-Yun-Shou-Tuan. Yang- 
Q¡ founded the Yogi school of Lin-Chi Zen, 
which bears his name. Ït 1s one of the two 
lineages into which the tradition of the Lin-Chi 
school divided after Master Shih-Shuang. The 
strict Zen of Yogi lineage was brought to Japan 
by Chinese and Japanese masters and still 
flourishes there today. 

e Đi du phương, sư đến yết kiến Thiền sư 
Từ Minh ở Nam Nguyên. Sư dừng lại đây 
phụ tá cho Từ Minh một cách siêng năng 
cần khổ. Từ Minh dời sang Thạch Sương 
Đạo Ngô, sư cũng đời theo. Nơi đây sư 
làm Giám Tự (administrator). Tuy theo Từ 
Minh đã lâu mà sư chưa tỉnh ngộ. Mỗi khi 
đến thưa hỏi, Từ Minh bảo: “Việc trong ty 
khố quá nhiều hãy đi.” Hôm khác sư đến 
hỏi, Từ Minh bảo: “Giám Tự ngày sau con 
cháu khắp thiên hạ cần gì vội gấp.” Một 
hôm Từ Minh vừa đi ra chợt mưa đến, sư 
tình ở con đường tắt. Từ Minh đến, sư liền 
nắm đứng lại nói: “Ông già này! Hôm nay 
phải vì tôi nói, nếu không nói tôi sẽ đánh 
ông.” Từ Minh nói: “Giám Tự biết là việc 
quanh co liễn thôi.” Câu nói chưa dứt, sư 
đại ngộ, liền đẳnh lễ ngay dưới bùn. Hôm 
sau, sư đây đủ oai nghi đến phương trượng 
lễ tạ. Từ Minh quở: “Chưa phải.”—When 
Shi-Shuang Chu-Yuan moved from Nan- 
Yuan to Mount T”ao-Wu, and then to Shi- 
Shuang, Yang-QI him, 
performing administrative affatrs in each 
place. Although Yang-Qi remained with 
Shi-Shuang for a long time, he never 
attaned enliphtenment. Each time he 
would have an ¡interview, Shi-Shuang 


followed 


2159 


would say: “There are a lot of 
administrative affairs requiring aftention. 
Go do them.” Ôn one occasion when 
Yang-QI went to see Shi-Shuang for 
1nstruction on practice, Shi-Shuang said: 
“Director! Someday your descendanfs will 
cover the earth. Why are you 1n a hurry?” 
One day, Shi-Shuang had JjJust gone out 
when it suddenly began to rain. Yang-QI 
spled his teachers walking on a smaill 
path, chased him down, and grabbed him, 
saying: “You”ve got to talk to me now, or 
else Ïm going to hit you!” Shi-Shuang 
said: “Director! You already completely 
know how to take care of things, so that”s 
enough!” Before Shi-Shuang had finished 
speaking, Yang-QI experienced great 
enliphtenment. He then knelt and bowed 
to Shi-Shuang on the muddy path. 

Từ Minh thượng đường, sư ra hỏi: “Khi 
chim núp kêu nẩm nẩm, từ mây bay vào 
núi loạn, là thế nào?” Từ Minh đáp: “Ta 
đi trong cỏ hoang, ngươi lại vào thôn sâu.” 
Sư thưa: “Quan chẳng nhận kim, lại mượn 
một câu hỏi.” Từ Minh liền hét. Sư thưa: 
“Hét hay” Từ Minh lại hét. Sư cũng hét. 
Từ Minh hét luôn hai tiếng. Sư lễ bái. Từ 
Minh nói: “Việc nầy là cá nhơn mới gánh 
vác.” Sư phủi áo ra đi —Yang-Q¡ asked 
Shi-Shuang: “How 1s 1t when the great 
dark bird cries “Na! Na! and flies down 
from the clouds Into the chaotic mounftain 
peak?” Shi-Shuang said: “I walk in wild 
Ørasses. You rush Into the village.” Yang- 
Q¡ said: “When the senses have no room 
for even a needle, still there is another 
question.” ShiShuang then shouted. 
Yang-QI said: “Good shout.” Shi-Shuang 
shouted again. Yang-Qi also shouted. Shi- 
Shuang then shouted twice. Yang-Oi 
bowed. Shi-Shuang said: “This affair 
concerns one person taking up and 
carrying a lotus” Yang-QI shook his 
sleeves and went out. 


Dương Kỳ thường nói một cách tích cực 
về an tâm lập mệnh và cái giàu phi thế 
tục của ngài. Thay vì nói chỉ có đôi tay 
không, ngài lại nói về muôn vật trong đời, 
nào đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, 
thật quá đủ lắm rồi như chúng ta có thể 
thấy qua bài thơ sau đây diễn tả về ngôi 
nhà điêu tàn của sư: 

“Nhà ta phên mái rách tơi bời 

Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 

Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mối 

Người xưa nhà chỉ bóng cây thôi.” 
—Zen master Yang Chi always talked 
positively about his contentment and 
unworldly riches. Instead of saying that he 
1s empty-handed, he talked of the natural 
suffilciency of things about him as we can 
see through this poem concerning his 
deserted habifatlon: 
My dwelling 1s now here at Yang-Ch'1 
The walls and roof, how weather-beaten! 
The whole floor 1s covered white with 
Snow crystal, shivering down the neck, 
lam filled with thoughts. 
How [I recall the ancient masters whose 
habitat was no better than the shade of a 
treel” 
Theo Thiển sư D. T. Suzuki trong Thiển 
Luận, Tập I, bài thơ nầy không ngụ ý tác 
giả ăn không ngồi rồi hay không làm gì 
khác, hoặc không có gì khác hơn để làm 
hơn là thưởng thức hoa đào nở trong nắng 
sớm, hay ngắm vâng trăng trong tuyết 
bạc, trong ngôi nhà đìu hiu. Ngược lại, 
ngài có thể đang hăng say làm việc, hoặc 
đang dạy đệ tử, hoặc đang tụng kinh, quét 
chùa hay dẫy cỏ như thường lệ, nhưng 
lòng tràn ngập một niềm thanh tịnh khinh 
an. Mọi mong cầu đều xả bỏ hết, không 
còn một vọng tưởng nào gây trở ngại cho 
tâm trí ứng dụng dọc ngang, do đó tâm 
của ngài lúc bấy giờ là tâm “không,” thân 
là “thân nghèo.” Vì nghèo nên ngài biết 
thưởng thức hoa xuân, biết ngắm trăng 


2160 


thu. Trái lại, nếu có của thế gian chồng 
chất đây con tim, thì còn chỗ nào dành 
cho những lạc thú thần tiên ấy. Kỳ thật, 
theo sư Dương Kỳ thì sự tích trữ của cải 
chỉ toàn tạo nghịch duyên khó thích hợp 
với những lý tưởng thánh thiện, chính vì 
thế mà sư nghèo. Theo sư thì mục đích 
của nhà Thiền là buông bỏ chấp trước. 
Không riêng gì của cải, mà ngay cả mọi 
chấp trước đều là của cải, là tích trữ tài 
sản. Còn Thiển thì dạy buông bỏ tất cả 
vật sở hữu, mục đích là làm cho con người 
trở nên nghèo và khiêm cung từ tốn. Trái 
lại, học thức khiến con người thêm giàu 
sang cao ngạo. Vì học tức là nắm giữ, là 
chấp; càng học càng có thêm, nên “càng 
biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ 
não càng lắm.` Đối với Thiền, những thứ 
ấy chỉ là khổ công bắt gió mà thôi— 
According Zen master D.T. Suzuki In the 
Essays In Zen Buddhism, Book I, this 
poem 1s not to convey the I1dea that he 1s 
1dly sitting and doing nothing particularly; 
or that he has nothing else to do but to 
enjoy the cherry-blossoms fragrant In the 
morning sun, or the lonely moon white and 
silvery 1n a deserted habitation. In the 
confrary, he may be In the midst of work, 
teachng pupils, reading the sutras, 
sweeping and farming as all the master 
have done, and yet his own mind 1s filled 
wih transcendentadl happiness and 
quietude. All hankerings of the heart have 
departed, there are no ¡idle thoughts 
clogeging the flow of life-activity, and thus 
he 1s empty and poverty-stricken. As he 1s 
poverty-stricken, he knows how to enjoy 
the “spring flowers” and the “autumnal 
moon.` When worldly riches are amassed 
1n his heart, there 1s no room left there for 
sụch celestial enjoymens. In fact, 
according to Zen master Yang-Ch'i, the 
amassing of wealth has always resulted In 
producing characters that do not go very 


well with our ideals of saintliness, thus he 
was always poor The aim of Zen 
discipline 1s fo atfain to the state of “non- 
atainment”" All knowledge ¡Is an 
acquisition and accumulation, whereas 
Zen proposes fo deprive one of all one”s 
pOSsesslons. The spirit 1s to make one poor 
and humble, thoroughly cleansed of Inner 
1mpUurIfIes. 
makes one rich and arrogant. Because 


On the contrary, learning 


learning 1s earning, the more learned, the 
richer, and therefore “in muụch wisdom 1s 
much øgrief; and he that Increased 
knowledge Increased sorrow.` It Is after 
all, Zen emphasizes that this Is only a 
“vanify and a striving after wind.` 


Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Mây dày đường 
hẹp xe to từ đâu đến?” Vị Tăng thưa: 
“Trời không bốn vách.” Sư hỏi: “Đi rách 
bao nhiêu giày cỏ?” Vị Tăng liền hét. Sư 
bảo: “Một hét hai hét sau lại làm gì?” VỊ 
Tăng nói: “Xem ông Hòa Thượng già vội 
vàng.” Sư nói: Cây gậy không có ở đây, 
thôi ngổi uống trà. —Yang-Qi¡ asked a 
monk who had Just arrived: “The fog 1s 
thick and the road is obscured, so how did 
you get here?” The monk said: “The sky 
does not have four walls.” Yang-QI said: 
“How many sfraw sandals did you wear 
out coming here?” The monk shouted. 
Yang-QI said: “One shout. Two shout. 
After that, then what?” The monk said: “1l 
meet you, Master, but you "re quite busy.” 
Yang-QI said: “[ don”t have my staff. St 
and have some tea.” 

Sư hỏi vị Tăng mới đến: “Lá rụng mây 
dồn sớm rời chỗ nào?” Vị Tăng thưa: 
“Quan Âm.” Sư nói: “Dưới chơn Quan Âm 
một câu làm sao nói?” VỊ Tăng nói: “Vừa 
đến thấy nhau xong.” Sư hỏi: “Việc thấy 
nhau là thế nào?” Vị Tăng không đáp 
được: Sư bảo: “Thượng Tọa thứ hai đáp 
thế Thượng Tọa thứ nhất xem?” Vị Tăng 


2161 


thứ hai cũng không đáp được. Sư bảo: “Cả 
hai đều độn hết.”—When another monk 
arrived, Yang-Qi said to him: “The leaves 
fall and the clouds gather. Where did you 
come from today?” The monk said: “From 
Kuan-Yin.” Yang-Qi asked: How would 
you say one word from beneath Kuan- 
Yins heels?” The monk said: “ve Just 
arrived to see you.” Yang-QI said: “What 
1s 1t that you ve seen?” The monk didn't 
answer. Yang-QI said to a second monk 
who had also come: “You! Can you say 
somethmng for this The 
second monk didn”t answer. Yang-QI said: 


practitioner?” 


“Here are a couple of dumb horses.” 
e - Sư thị tịch năm 1054—He passed away In 
1054. 
For more Information, please see Dương 
Kỳ Phương Hội Phái. 
Phương Hướng: Direction. 
Phương Kế: Expedien—Device—Means. 
Phương Khẩu Thực: Vị Tăng đã xuất gia 
mà còn xu nịnh, vòi vĩnh để tìm cơ kiếm sống. 


+ 


Đây là một trong tứ tà mệnh——Opportunism In 
obtainng a living—A monk who makes a 
living by fawning or by bullying (One of the 
four 1llicit ways of livelihood—Tứ tà hạnh). 

** For more Information, please see Tà Mệnh. 


Phương Ngoại: 

I)_ Thế ngoại hay bên ngoài cuộc đời: Out of 
the world. 

2) Cuộc đời của một vị Tăng: The life of a 
monk. 


Phương Ngôn: Idiom. 

Phương Ngung Pháp Giới: See Tứ Phương 
in Vietnamese-English Section. 

Phương Pháp: Method—Mode——Plan. 
Phương Pháp Đối Trị Sân Hận Là Nhẫn 
Nhục, Thân Nhẫn, Khẩu Nhẫn và Ý 
Nhẫn: Method to combat and subdue anger is 
forebearances (endurances or patience), body 
patilence, mouth patience and mind patience. 


Phương Phi: Tall and handsome. 


Phương Phục: Pháp phục của Tăng Ni, hết 

thảy đều được ráp nối bằng hình vuông—A 

monk”s robe (Cà Sa), to be so called because 

1{S Squar€ app€arance. 

Phương Quảng: Vaipulya (skt). 

1) Tên chỉ chung cho các kinh Đại Thừa— 
Extension—Enlargeement—Broad—— 
Spacilous—Fuller explanaion of the 
doctrine—The whole of the Mahayana 
Sutras—ScrIptures of measureless 
meaning (universalistic Ininite). 
Vaipulya sutra Is used to ¡indicate all 
Mahayana sutras—See Đại Thừa Kinh. 


Or 


2) Tên của bộ kinh thứ mười trong 12 bộ 
Kinh Phật: Name of the tenth of the 
twelve Buddhist sutras. 

3) Tên một thiển sư thời nhà Đường. Niên 


đại về cuộc đời của ông không được biết 
rõ, có lẽ ông sống giữa thế kỷ thứ bẩy. 
Ông từng trụ trì tu viện Quốc Thanh trên 
núi Thiên Thai. Người ta biết đôi chút về 
ông là qua lời tựa quyển Hàn Sơn Tự, một 
sưu tập thơ do ẩn sĩ Hàn Sơn soạn, trong 
đó có vài đoạn được coi là của Phương 
Quảng—Feng-Kuang, a Chinese Ch?an 
master of the Tang period. Precise dafes 
of his life are unknown, probably the 
middle of the seventh century. He was the 
abbot of the Kuo-Ch”ing Monastery In the 
Tlen-T'ai Mountains. The litle that 1s 
known of him comes for the most part 
from the foreword to the Han-Shan-Tzih, a 
collection of the poetry of the hermits of 
Han-Shan. It also contains several poems 
attributed to Feng-Kuang. 
Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Kinh: 
A Vaipulya Sutra—Kinh nói về những chuyện 
Phật giáng trần từ trên cung trời Đâu suất 
xuống thế xuất gia, thành đạo với danh hiệu 
Thích Ca Mâu Ni— The Lalita-vistara, which 
øIves an account of the Buddha ¡n the Tusita 
Heaven and his descent to earth as SakyamuI. 
Phương Quảng Đạo Nhân: Ngoại đạo phụ 


Ẩn?” 


vào Đại Thừa chấp vào lý “không kiến”— 


219 


Heretical followers of Mahayana, who hold a 
false doctrine of the Void, teaching 1t as tofal 
non-exIstence, or nihilism. 

Phương Quy: Có hình vuông—Square- 
shaped. 

Phương Sách: Process—Way—Procedure 
Phương Tiện: Upaya (skt—Contrivance— 
Expediency—Means—Method—Phương pháp 
tiện dụng tùy theo hay thích hợp với sự thụ 
nhận của chúng sanh—Convenience— 
Adaptability—To be Instumental—Means— 
Expedilents—Tact skil teaching 
according to receptivity—Expedient ways— 
Skill-in-means—Convenlent to the place or 
situaton—Suited to the condition. There are 
several Interpretations: 

1) Phương có nghĩa là phương pháp, tiện là 
tiện dụng; phương tiện là phương pháp 
tiện dụng thích hợp với căn cơ của những 
chúng sanh khác nhau: Phương 1s 
Iinterpreted as method, mode or plan; and 
Tiện 1s interpreted as convenient for use; 
so Phương Tiện means a convenient or 
expedlent method which ¡is suitable to 
different sentient beIngs. 

Phương có nghĩa là phương chánh, tiện là 
xảo diệu; phương tiện là dùng lý phương 
chánh thiện xảo hay lời lẽ khéo léo thích 
hợp với việc giáo hóa: Phương means 
correct, Tiện means strategically; Phương 
tiện means strategically correct. 

Quyền Đạo Trí: Trí quyển nghi (từng 
phần, tạm thời hay tương đối) để thâm 
nhập vào cái chân thực, đối lại với trí Bát 
Nhã là chân như tuyệt đối—Partial, 
fempOrary, teachng of 
knowledge of realifty, in contrast with 
prajna, and absolute truth, or reality 
I1nstead of the seeming. 

Phương Tiện Ba La Mật: Upaya—Ba La 
Mật thứ bảy trong mười Ba La Mật —The 
seventh of the ten paramifas. 

Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát: Vị Bồ 
Tát trong Thai Tạng Giới, đứng hàng thứ hai 





OFr in 


2) 


3) 


or relative 


bên phải của Hư Không Viện—A Bodhisattva 
1n Garbhadhatu group, the second on the right 
1n the hall of Space. 

Phương Tiện Độ: See Phương Tiện Hóa 
Thân Độ. 

Phương Tiện Giả Môn: Expedient gates or 
ways Of using the seeming for the real. 
Phương Tiện Hiện Niết Bàn: Như Lai 
thường trụ bất diệt, nhưng ngài tạm thời nhập 
Niết Bàn khiến cho chúng sanh khởi lên ý 
niệm tưởng nhớ Như Lai mà dụng công tu 
đạo—Though the Buddha 1s eternal, he 
showed himself as temporarlly extinct, as 
necessary to arouse a longing for Buddha. 
Phương Tiện Hóa Thân Độ: Nơi Phật A Di 
Đà xuất hiện hóa thân—Intermediate land of 
transformation (where Amitabha appears in his 
transformation-body). 

Phương Tiện Hữu Dư Độ (Biến Dịch 
Độ): Theo tông Thiên Thai, đây là một trong 
tứ độ; là cõi nước mà chúng sanh vẫn còn phải 
tái sanh trong hình thức cao hơn, trụ xứ của 
chư Thánh Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm A Na 
Hàm và A La Hán—According to the T”ien- 
Tai Sect, this is one of the four lands or 
realms, the realm which 1s temporary, where 


bemgs still subJject to hipher forms of 
transmigration, the abode of Srotapanna (Tu 
đà hườn), Sakrdagammn (Tư đà hàm), 


Anagammn (A na hàm), and Arhat (A la hán). 
** For more Information, please see Tứ Độ. 
Phương Tiện Môn: Pháp môn phương tiện 
dẫn tới chân lý The gate of Upaya— 
Convenlent or expedient gates leading Into 
Truth. 

Phương Tiện Sát Sanh: Phương tiện thiện 
xảo của vị Bồ Tát, biết được nghiệp báo của 
từng người, nên giết mà không bị tội, để tránh 
không cho người nầy phạm tội làm khổ đau 
không ngừng, hay giúp cho người đó được sanh 
vào cảnh giới cao hơn —The right of Great 
Bodhisattvas, knowing every one”s karma, fo 
kHI without sinning, in order to prevent a 


2163 


person from commiting sin ¡1nvolving 
unintermitted suffering, or to aid him reaching 
one of the higher reincarnations. 

Phương Tiện Thiện Xảo: Upaya-kausalya 
(skÐ—Expedient method Implies strategically 
correc—Skilful means—Phương tiện thiện 
xảo là phương tiện tốt lành và tính xảo mà chư 
Phật và chư Bồ Tát tùy căn tánh của các loại 
chúng sanh mà “quyển cơ nghỉ hay quyển 
biến hóa độ họ từ phàm lên Thánh (từ sĩ mê 
thành giác ngộ). Các bậc trí lực không chấp nê 
nơi hình thức, họ chỉ coi hình thức như những 
phương tiện thiện xảo để tiến tu và đạt cứu 
cánh là quả vị Phật—Extraordinary Skilful 
Means 1s a good and virtuous practice which 
Buddhas and Maha-Bodhisattvas use to follow 
adapt the CapacIty, 
personality, and Inclination of sentlent beings 
to aid and transform them from unenlightened 
(to enliphtened beings. 
pOSsess wisdom are no longer attached to 
forms and appearances; because forms and 
appearances are only expedients for them to 
the 


and tO Individual 


Practitioners  who 


advance ¡in culivation to  obtain 


Buddhahood. 

Phương Tiện Trí: Upayajnana (skt)—Skilful 
knowledge—SKkllfull means of knowledge—— 
Quyền trí hay trí thông đạt về phương pháp 
cứu độ chúng sanh. Ý niệm về phương tiện 
thiện xảo là một ý niệm quan trọng trong Phật 
giáo Đại Thừa và không tách rời với ý niệm 
về một trái tim đại từ đại bi vận hành toàn bộ 
hữu thể của Phật tính. Nó không đủ để vị Bồ 
Tát có được Thánh Trí hay Bát Nhã được thức 
tỉnh viên mãn vì ngài phải được phò trợ bằng 
phương tiện trí nhờ đó có thể đưa toàn bộ cơ 
phận cứu độ vào thực tiễn tùy theo các yêu 
cầu của chúng sanh—-The wisdom or 
knowledge of using skillful means for saving 
others. The Idea of “skillful means” is an 
Iimportfant idea in Mahayana Buddhism and 
1nseparable from that of a great compassionate 
heart moving the whole being of Buddhahood. 
lt is not enouph for the Bodhisattva to have the 


supreme wisdom (wisdom of the Buddha) or 
Aryajnana, or Prajna fully awakened, for he 
must also be supplied with skillful wisdom 
(upayajnana) whereby he 1s enabled to put the 


whole salvation machinery In practice 
according to the needs of beings. 
Phương Trượng: 


1) Viện Chủ: Tự Chủ——An abbotHead of a 
monastery——The Abbot”s Quarters. 

2) Khu Mười Thước vuông Anh: The Square 
Ten Feet. 


Phưởng Phất: Dimly—Vaguely—Faintly. 


U 


Qua: 
l) Cái Giáo: (mác—thương)—A spear. 
2) _ Dưa: Gourd—Melon. 


Quá: 

1) Lỗi: Error—Transgression. 

2) Quá khứ: Past—Passed. 

3) Vượt qua: To pass. 

Quá Ác: Dausthulya (skÐ—Cùng hung cực 

ác, khuynh hướng xấu, hay sự sai lầm— 

Surpassing evil; extremely evIl, evil tendency, 

OT ©TTOF. 

Quá Chừng: Exceeding—Beyond measure. 

Quá Cố: Deceased. 

Quá Dư: Exuberant. 

Quá Đáng: 

Exaggerated. 

Quá Độ: 

1) Không điều độ: Immoderate. 

2) Vượt ra khỏi cảnh sanh tử: To pass from 
mortal life. 


Unduly——ExcessIve—— 


216 


Quá Hạ: Cách gọi khác của an cư kiết hạ— 
To pass the summer, or the summer refreat— 
See An Cư Kiết Hạ. 

Quá Hạn: To excecd the limit. 

Quá Hiện Vị: Quá khứ, hiện tại và vị lai— 
Past, present, future. 

Quá Khích: Extremist. 

Quá Khứ: See Quá (2). 

Quá Khứ Thánh Linh: Thần thức của 
người quá vãng——The spirit of the departed. 
Quá Khứ Thất Phật: The seven past 
Buddhas—See Thất Phật. 

Quá Khứ Thế: 

1) Kiếp quá khứ: The past age, or world. 

2) Thời quá khứ—The past—The past time 
Quá Kỳ: Vượt quá thời hạn quy định— 
Beyond the time. 

Quá Lố: Excessive. 

Quá Mạn: Một trong thất mạn—One of the 
seven arrogances—See Thất Mạn (2). 

Quá Mộc Kiểu: Vượt qua độc mộc kiểu 
(thần thức của người quá vãng phải vượt qua 
để tái sanh) —To cross over the single log 
bridge, I.e. only one sfring to the bow. 

Quá Mức: See Quá lố. 

Quá Sức: Beyond one's strength. 

Quá Tệ: Worse. 

Quá Tin: To be over confident on oneself. 
Quá Tinh Tế: Exceedingly subtle. 

Quá Trớn: To overstep a limit. 

Quá Vãng: To pass away—To die. 

Quả: Phala (skt). 

I1) Trái cây: Fruit. 

2) Hậu quả: Effect—Consequence. 

3) Quả báo: reward—Retribution—See Quả 
Báo. 

Từ “Quả” đối lại với “Nhân”: The term 
“consequence” or “effecf” contrasts with 
“cause,” or “Fruif” contrasts with “seed.” 
Hết thấy các pháp hữu vi là trước sau nối 
tiếp, cho nên đối với nguyên nhân trước 


4) 


5) 


mà nói thì các pháp sinh ra về sau là quả: 

The effect by causing a further effect 

becomes also a cause—See Ngũ Quả. 
Quả Báo: Retribution—Những hệ quả của 
tiên kiếp. Những vui sướng hay đau khổ trong 
kiếp nây là ảnh hưởng hay quả báo của tiền 
kiếp. Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri tiền 
thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế 
quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn 
biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì 
hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta đang thọ 
lãnh trong kiếp nây. Muốn biết quả báo kế 
tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào những nhân 
mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong kiếp 
hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý nầy 
rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của người 
con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn có khả 
năng tránh các điều dữ, làm các điều lành— 
Consequences (requitals) of one”s previous 
life—The pain or pleasure resulting In this life 
from the practices or causes and retributions of 
a previous life. Therefore, ancient virtues said: 
“If we wish to know what our lives were like 
1n the past, Just look at the retributions we are 
experiencing currently in this life. If we wish 
to know what retributions will happen to us in 
the future, just look and examine the actions 
we have created or are creating in this life.” If 
we understand clearly this theory, then 1n our 
dally activities, sincere Buddhists are able to 
avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds. 
I) Quả báo của ăn cắp vặt là nghèo nàn 
khốn khó: The retributions of robber and 
pety thieves are poverty and accute 
suffering. 
Quả báo của bỏn xẻn là cầu bất đắc: The 
retributions of being stingy are frustrated 
desires. 
Quả báo của của việc phỉ báng là không 
lưỡi hay thối miệng: The retributions of 
being slandering and harsh speech are 
tongueless and cankerous mouth. 


2) 


3) 


2165 


4)_ Quả báo của bần tiện tham lam là nghèo 
nàn: The retribution of mean and greedy 1s 
DOV€Tty. 

Quả báo của việc gây thù chuốc oán là 
bản thân bị hại: The retribution of being 
creating hatred with others is to live an 
endangerced life. 

Quả báo của việc mắng chưỡi kẻ ăn xin là 
chết đói giữa đường: The retribution of 
being laughing at or scolding the beggar 1s 
to starve to death at the road side. 

Quả báo của vị kỷ hại người là suốt đời 
canh cô (không ai muốn gần gủi mình): 
The retibution of being benefitting 
oneself by bringing harmness to others 1s 
to be life-long friendless. 

Quả báo của việc loan tin thất thiệt hại 
người là không còn ai tin mình về sau nầy 
nữa: The retribution of bringing harm to 
others by spreading rumours 1s to become 
đistrust (mistrusfful) forever. 

Quả báo của việc phỉ báng Tam Bảo là 
vĩnh viễn đi vào địa ngục vô gián: The 
retribution of being slandering the Triratna 
(Buddha, Dharma and Sangha) 1s to enter 
Avicl forever. 

Quả Báo Ba Đời: See Tam Quả Tứ Nhân. 
Quả Báo Độ: Tên khác của Thực Báo Vô 
Chướng Ngại Độ, một trong Tứ Độ trong tông 
Thiên Thai The realm of reward, where 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


bodhisaftvas attain the full reward of their 
deeds, one of the four realms according to the 
T”1en-T”ai Sect. 

#* For more Information, please see Tứ Độ. 
Quả Báo Tứ Tướng: Quả báo tiền kiếp 
trong tứ tướng sanh trụ dị diệt (sanh, già, bịnh, 
chết) —Consequences of one”s previous life in 
four forms of the present life: 

1) Sanh: Birth. 

2) Già: Old age. 

3) Bịnh: Disease. 

4) Chết: Death. 

** For more Information, please see Tứ Tướng 
Quả Cảm: Courageous—Daring. 


Quả Cực: Quả mãn cực thành—Fruition 
perfect, the perfect virtue or merit of Buddha- 
enlightenmernt. 
Quả Cực Pháp Thân: Pháp thân quả mãn 
cực thành —-The dharmakaya of complete 
enliphtenment. 
Quả Danh: Quả Hiệu —Danh hiệu của mỗi vị 
Phật chỉ sự giác ngộ của vị Phật ấy— 
Attainment-name, or reward-name or tifle, I.e. 
of every Buddha, Iindicating his enliphtenment. 
Quả Duy Thức: Trí tuệ đạt được do tư duy 
và quán sát cái lý của duy thức (tâm và tứ), 
bao gồm bốn thức đầu trong bát thức—The 
wisdom 1nvestigating 
thinking about philosophy, or Buddha-truth, I.e. 
of the sutras and Abhidharmas; this includes 
the first four kinds of “only-consciousness.” 
Quả Đầu: Quả Thượng—Tu nhân được quả, 
đặc biệt là quả vị Giác Ngộ Bồ Đề —The 
condition of retribution, especially the reward 
of bodhi or enliphtenment. 
** For more information, please see Quả 
Thượng. 
Quả Đầu Phật: Bậc đã đạt được quả vị Phật, 
một thuật ngữ của tông Thiên Thai—He who 
has attained the Buddha-condition, a T”ien- 


atfained from and 


'T”a1 term. 
Quả Địa: Quả vị Phật, đối lại với nhân địa 
hay nhân tu hành —Resultng Buddhahood, in 
confrast with the causal ground or fundamenfal 
cause, the sfate of practicing the Buddha- 
religIlon—The stage of attainment of the goal 
of any disciplinary course. 

Quả Đoán: Decided—Determined. 

Quả Đoạn: 

1) Dứt bỏ hoặc nghiệp: To cut off the fruit or 
results of former karma. 

2) Bậc A La Hán ở Hữu Dư Niết Bàn, tuy đã 
dứt bỏ được nhân đau khổ (tử phược), 
nhưng chưa dứt bỏ được quả phược: The 
Arhat who has a “remnant of karma,” 
though he has cut off the seed of misery, 
has not yet cut Of Its fruIfs. 


2166 


Quả Đức: Quả đức của Niết bàn hay công 
đức của bậc quả thượng là Thường, Lạc, Ngã, 
Tịnh —The merifs of nirvana (Thường: Eternal, 
Lạc: Blissful, Ngã: Personal or Autonomous, 
Tịnh: Pure). 
** For more Information, please see Tứ Đức 
(AI). 
Quả Giới Viên Hiện: Trong Phật Giới, hay 
giới của các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, 
mọi việc đều hiện lên một cách viên dung—In 
the Buddha-realm, 1.e. of complete bodhi- 
enliphtenmen, all things are perfectly 
manIfest. 
Quả Hải: Biển Bồ Đề hay giác ngộ—The 
ocean of bodhi or enliphtenment. 
Quả Mãn: Công đức tròn đầy của bậc quả 
thượng hay nhân tròn đầy thành bậc chánh 
giác—The full or complete fruition of merit— 
Perfect reward. 
Quả Mạn Đà La: Kim Cang Mạn Đà La, đối 
lại với Thai Tạng Giới Mạn Đà La— 
Vajradhatu mandala, ¡in contrast with 
Garbhadhatu mandala (nhân mạn đà la). 
Quả Nhân: Những bậc tu hành đã chứng đắc 
quả thượng, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, 
gồm có ba bậc—Those who have obtained the 
fruit, I.e. escaped the chan of transmigratIon: 
1) Phật: Buddha. 
2) Bích Chi Phật: Pratyeka-buddha. 
3) A La Hán: Arhat. 
Quả Phận: The reward, e.g. of ineffable 
nirvana, or dharmakaya. 
Quả Phật Tánh: Quả Phật Toàn Giác, một 
trong năm Phật tánh The fruiion of the 
Buddha-enlightenment, 1s perfection, one of 
the five forms of the Buddha-nature—See Ngũ 
Phật Tánh (B) (4). 
Quả Phược: Khổ quả sinh tử trói buộc không 
cho chúng ta giải thoát. Nghiệp nhân dẫn đến 
khổ quả đã trói buộc ta, là tử phược— 
Retibution bond—The bitter of 
transmigration binds the individual so that he 


frui 


cannot attain release. This fruit produces 
further seeds of bondage. 

Quả Phược Đoạn: Cắt bỏ mọi trói buộc tức 
là nhập vào Niết Bàn —Cutting off the ties of 


retribution, entering nirvana, cntering 
salvation. 

Quả Quả: The fruit of fruit. 

1) Niết Bàn: Nirvana. 

2) Bồ Để là quả, mà cũng là kết quả của 


việc tu hành nên gọi là quả quả: the 
fruiion of bodhi. Bodhi i1tself 1s a fruit; 
however, 1t 1s also the fruit of a life-long 
cultivation. 
Quả Quả Phật Tánh: The fruition of that 
fruition, or the revelation of parinirvana—See 
Ngũ Phật Tánh (B) (5). 
Quả Quyết: 


Resolute. 


Determined—Decided—— 


Quả Tang: Flasrant—To be caught in the act 
or fact (red-handed). 

Quả Thần: Môi của Phật đồ như trái của cây 
Bimba—Fruit lips, Buddha's were “red like 
the fruit of the Bimba tree.” 

Quả Thật: Indeed—Truly—As a matter of 
fact. 

Quả Thục Thức: The Alaya-vijnana (skt)— 
A Lại Da Thức hay Tàng Thức—The 
s(orehouse or source of consciousness, from 
which both subJect and obJect are derived. 
Quả Thượng: Nhờ công đức tu hành mà 
chứng đắc được quả địa (quả địa nầy ở trên 
nhân vị trong lúc đang tu) gọi là quả thượng— 
In the stage when the ¡individual receives the 
consequences of deeds done. 

Quả Tiểu Thừa: Hai quả vị Thanh văn và 
Duyên giác—Fruit of the two vehicles of 
Sravakayana and Pratyeka-buddha. 

Quả Tình: See Quả Thật. 

Quả Trục: Quả đi theo (quả đi theo nhân như 
hình với bóng) —The fruit follows (the fruit 
follows the cause as the Image and Ifs 
shadow). 


2167 


Quả Trục Nguyện: Sự chắc chắn của việc 

phổ cứu, nguyện thứ hai mươi trong Tứ Thập 

Bát Nguyện của Phật A Di Đà The 

assurance of universal salvation, the twentieth 

of Amitabha”s forty-eight vows. 

** For more Information, please see Tứ Thập 
Bát Nguyện (20). 

Quả Tử: 

1) Quả và Nhân—Fruit and Seed. 

2) Quả sanh Nhân: Fruit produced seeds. 

Quả Tướng: Quả thể tổng báo của giới hữu 

tình, là một trong ba hình thức của A Lại Da 

Thức—Reward——Retribution—Effect—One of 

the three forms of the alaya-vijnana. 

** For more Information, please see A Lại Da 
Thức and Alaya-v1Jnana. 

Quả Vị: Vị của quả Phật, đối lại với nhân 

vị —The stage of atfainment, or reward as 

confrasted with the cause-sfage, 1.e. deed. 

** For more Information, please see Nhân VỊ. 

Quả Viên: Quả vị viên mãn, một trong tám 

quả viên mãn của tông Thiên Thai—Fruit 

complete, I1.e. perfect enliphtenment, one of 

the eipht T”Ien-T”a1 perfection. 

Quả Vô Sanh: The stage of non-birth. 

Quái: 

I1) Khiếm khuyết: Impediment. 

2) Nguyên nhân của lo âu: Cause of anxiety. 

3) Treo: To hang——To suspend. 

Quái Chân: Treo chân dung của một vị tôn 

quý như Đức Phật ——To hang up a picture of a 

Buddha. 

Quái Dị: Strange——Peculiar. 

Quái Đáp: Chỉ việc các vị sư dừng lại một 

nơi nào đó để nghỉ ngơi—To dwell in a place. 

Quái Đơn: Vị du Tăng ghé lại chùa nghỉ qua 

đêm—One who hangs up all his possesslons, 

1.e. a wandering monk who sfays for the nipht 

1n a monastery. 

Quái Kiệt: Man of exceptional talent. 

Quái Lạ: How strange. 


Quái Lạc: Còn gọi là Quái La, tên một loại 
áo cà sa ngắn (do các thiển Tăng Trung Quốc 
chế ra)—A short garment, 
WaISfcoat. 

Quái Ngại: A hindrance——An impediment. 


OF COVCIT; Aa 


Quái Niệm: Lo lắng——To be anxious about. 
Quái Tích: Treo tích trượng (khi các vị sư 
đừng lại nơi nào nghỉ chân)—To hang up oneˆs 
sfaff. 

Quái TỬ: Tên một loại áo cà sa—A peg for a 


garment. 

Quan: 

I)_ Áo quan: A coffin. 

2) Đóng lại: To shut—To include. 
3) Nơi bị đóng kín: A closed place. 
4)_ Quan ải: Frontier—Barrier. 

5) Quan hệ: To involve. 

6) Quan chức: Official —Public. 

7) Quan ngại: To concern. 


Quan Âm: Avalokitesvara Bodhisattva— 
Bodhisattva of mercy—Goddess of mercy. 

Quan Âm Đường: Pavilion of Bodhisattva 
Avalokitesvara—Bodhisattva Avalokitesvara”s 
Hall—Pavilion of Regarder of the Sounds. 

Quan Âm Sắc Tứ Tự: Tên của một ngôi 
chùa tọa lạc trong thị xã Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau. Chùa còn gọi là chùa Phật Tổ, được Hòa 
Thượng Tô Quang Xuân dựng lên vào giữa thế 
kỷ thứ 19. Nguyên thủy chùa chỉ là một cái am 
nhỏ làm nơi tu hành và phát thuốc cho nhân 
dân trong vùng. Sau đó Hòa Thượng lên thành 
Gia Định, tu ở chùa Kim Chương và thị tịch ở 
đó. Năm 1842, vua Thiệu Trị đã sắc phong cho 
Hòa Thượng và sắc tứ chùa Quan Âm. Ngôi 
chùa hiện tại đã được hai vị Hòa Thượng 
Thiện Tường và Thiện Đức xây dựng vào năm 
1936—Name of a temple located in Cà Mau 
town, Cà Mau province. It is also called Phật 
Tổ Temple. It was built ¡in the middle of the 
nineteenth centur by Most Venerable Tô 
Quang Xuân. At first it was only a smaill 
temple where he stayed and worshipped 
Buddhism, and made prescription to cure the 


2168 


local people. Later, he moved to Gia Định and 

stayed at Kim Chương Temple, with Buddhist 

name “lrí Tâm” and passed away there. In 

1842, King Thiệu Trị proclaimed him Most 

Venerable, ofered the Royal 

Recognizaton to the temple. The present 

temple was rebuilt by Most Venerable Thiện 

Tường and Most Venerable Thiện Đức ¡In 

1936. 

Quan Đại Thần: Minister. 

Quan Đế: 

I1) Quan Đế hay Quan Vân Trường: Kuan-Ti, 
the god of War, adeified hero of the Three 


and 


Kingdoms. 
2) Vị Hộ Pháp: A protector of Buddhism. 
Quan Điểm: Concepts—Opinions— 


Outlook——Point of vIew——VIewpoInt. 

Quan Điểm Chính: Central concept. 

Quan Điểm Thuần Lý: A rational outlook. 
Quan Nan: Bị rắc rối với pháp luật—ln 
danger from the law——Official oppression. 
Quan Ngại: To obstruct—To hinder. 

Quan Niệm: Concept. 

Quan Niệm Không Hữu Lý: Irrational 
VICWS. 

Quan Sắt: Observation. 

Quan Sát Khách Quan: 
observation. 


Objective 


Quan Tâm: To pay attention to. 
Quan Thế Âm: Avalokitesvara (sk—See 
Quán Thế Âm. 
Quan Trọng Nhứt: Most importantly. 
Quán: Vipasyana or Vidarsana (skÐ. 

1. 
1) Đi xuyên qua: To pass through. 


2) Rửa: To wash—To sprinkle. 

3) Xỏ xâu: To thread—To string. 

4 Ngẫm nghĩ cẩn thận (tế tư): 
Contemplaton—Examinaton—To look 
ino—To study—To contemplate—To 


contemplate and mentally enter Into 


truh—Contemplaton can be used to 


dispel distractions and defilements. To 
consider illusion and discern 1llusion or 
discerning the seeming from the real: 
Quán tình thương triệt tiêu lòng sân hận: 
Contemplation on love to dispel anger. 
Quán sự biết ơn và tâm hỷ triệt tiêu lòng 
ganh ghét: Contemplation on appreciation 
and rejoicing In the good qualiles of 
others can dispel the problem of Jealousy. 
c) Quán vô thường và niệm chết giúp giảm 
bớt sự Contemplaton on 
Impermanence and death awareness can 
reduce covetousness. 


a) 


b) 


tham ái: 


d) Quán bất tịnh giúp giảm thiểu chấp thủ: 
Contemplation on the impurity can help 
reduce attachmeht. 

e) Quán vô ngã và tánh không giúp triệt tiêu 


những tư tưởng xấu xa: Contemplation on 

non-ego (non-self) and emptiness can help 

(eradicate) completely all 

negative thoughts. 

I. Two kinds of contemplation: 

l) Quán sự: Contemplation or meditation on 

the external forms of the phenomenal. 

Quán lý: Contemplation or medifation on 

the real or underlying nature. 

Quán Âm: See Quán Thế Âm. 

Quán Chiếu: Lấy trí tuệ mà soi sáng hay 

sự lý —To be 

enliphtened or to enliphten as a result of 

1nsight (intelligent) contemplation. 

** For more Information, please see Bát Bát 
Nhã and Tam Bát Nhã. 

Quán Chiếu Bát Nhã: Một trong ba loại 

Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực 

tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được 

chân lý—One of the three kinds of Prajna, the 

prajna or wisdom of meditative enliphtenment 

on realIty. 

** For more Information, please see Bát Nhã 
and Tam Bát Nhã. 

Quán Chiếu “Khổ”: 

1) To reflect on suffering. 


eliminate 


2) 


chiếu kiến reflect—To 


2169 


2) Quán chiếu “khổ” là một trong những cửa obeyed the Buddha's command to call on 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó  Vimalakrrti to enquire after his health: 


mà chúng ta mới có khả năng chấm dứt s 
mọi chấp trước, ham muốn và dục vọng— 
Reflection on suffering 1s one of the mostf 
iImportant  entrances to the great 
enliphtenment; for with 1t, we are able to 
end all atfachmenfs, aspiratons and se 
desires. 

Quán Chiếu “Tỉnh Lặng ”: 

1) Reflection on calmness or tranquIlity. 

2) Quán chiếu “Tỉnh Lặng” là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, 
vì nhờ đó mà chúng ta không khuấy rối 
tâm mình—Reflection on calmness 1s one 
of the most Imporfant entrances to the 
øreat enliphtenment; for with it, we do not 
disturb our mind. 

Quán Chiếu “Vô Ngã ”: 

1) Reflection on No-Self. 

2) Quán chiếu “Vô Ngã” là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà chúng ta không lâm chấp vào cái 
ngã ảo huyền—Reflection on “NÑo-self” is 
one of the most Important entrances to the 
great enliphtenment; for with it, we do not 
mistakenly attach to an illusive self. 

Quán Chiếu “Vô Thường”: 

1) To reflect on Impermanence. 

2) Quán chiếu vô thường là một trong những 
cửa ngõ đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta mới có khả năng thấy được bộ 
mặt thật của những dục vọng trong nhà 
lửa tam giới—Reflection on 
Impermanence 1s one of the mosf 
important  entrances to the great 
enliphtenment; for with 1t, we are able to 
reflect and see the real face of all the 
desires of the triple world burning house. 

Quán Chúng Sanh: To contemplate a living 

beIngs—Theo Kinh Duy Ma Cật, khi ngài Văn 

Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh Phật đến thăm 

bệnh cư sĩ Duy Ma Cật—According to the 

Vimalakmtuil  Sutra, Manjusi Bodhisattva 


Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma 
Cật: “Bồ Tát quán sát chúng sanh phải 
như thế nào?—Manjusri  asked 
Vimalakiri: “How should a Bodhisattva 
look at living beings?” 

Ông Duy Ma Cật đáp: “Ví nhà huyễn 
thuật thấy người huyễn của mình hóa ra, 
Bồ Tát quán sát chúng sanh cũng như thế. 
Như người trí thấy trăng dưới nước, thấy 
mặt trong gương, như ánh nắng dợn, như 
âm vang của tiếng, như mây giữa hư 
không, như bọt nước, như bóng nổi, như 
lõi cây chuối, như ánh điển chớp, như đại 
thứ năm, như ấm thứ sáu, như căn thứ bẩy, 
như nhập thứ mười ba, như giới thứ mười 
chín. Bổ Tát quán sát chúng sanh cũng 
như thế. Như sắc chất cõi vô sắc, như 
mộng lúa hư, như thân kiến của Tu Đà 
Hoàn, như sự nhập thai của A Na Hàm, 
như tam độc của A la hán, như tham giận 
phá giới của Bồ Tát chứng vô sanh pháp 
nhẫn, như tập khí phiền não của Phật, như 
mù thấy sắc tượng, như hơi thở ra vào của 
người nhập diệt tận định, như dấu chim 
giữa hư không, như con của thạch nữ (đàn 
bà không sanh đẻ), như phiển não của 
người huyễn hóa, như cảnh chiêm bao khi 
đã thức, như người diệt độ thọ lấy thân, 
như lửa không khói. Bồ Tát quán sát 
chúng sanh cũng như thế đó.”— 
Vimalakrti rephied: “ A Bodhisattva 
should look at living beings like an 
1llusionist does at the 1llusory men (he has 
created); and like a wise man looking at 
the moon's reflection in water; at his own 
face In a mirror; at the flame of a burning 
fire; at the echo of a calling voice; at 
flying clouds in the sky; at foam in a 
liquid; at bubbles on water; at the (empty) 
core of a banana tree; at a flash of 
liphnimg; at the (non-existent fifth 
element (beside the four that make the 


2170 


human body); at the sixth ageregate 
(beside the five that make a sentient 
being); at the seventh sense datum (beside 
the six obJecfs of sense); at the thirteenth 
(ayatana-beside the 
involving the six organs and six sense 
date); at the nineteenth realm of sense 
(beside the eighteen dhatus or fields of 
sense); at form in the formless world; at 
the (non-existenf) sprout of a charred grain 
Of rice; at a body seen by a srofa-apanna 
(who has wiped out the illusory body to 
enter the holy stream); at the entry of an 
Anagamin (or a non-returning Sravaka) 
into the womb of a woman (for rebirth); at 
an arhat still preserving the three poIsons 
(of desire, anger and stupidity which he 
has eliminated for ever); at a Bodhisattva 
realizing the patient endurance of the 
uncreate who 1s still preedy, resenfful and 
breaking the prohibitions; at a Buddha still 
suffering from klesa (troubles); at a blind 
man seeing thinøs; at an adept who still 
breathes aïr in and out while in the state of 
nirvanic Iimperturbability; at the tracks of 
birds flying ¡n the arr; at the progeny of a 
barren woman; at the suffering of an 
1llusory man; at a sleeping man seeing he 
1s awake In a dream; at a devout man 
realizing nirvana who takes a bodily form 
for (another) reincarnation; 
smokeless fire. This 1s how a Bodhisattva 
should look at living beings.” 


entrance twelve 


and at a 


Quán Đảnh: 
I)_ Điểm đạo: Abhisekana or Murdhabhisikta 


a) 


(sk0. 
Quán đảnh đệ tử bằng cách đặt tay hay 
rưới nước lên đầu đệ tử. Chư Phật quán 
đảnh đệ tử bằng cách đặt tay lên đỉnh đầu 
của đệ tử. Tục lệ Ấn Độ nầy thường thấy 
trong lễ phong vương, bằng cách rưới lên 
đầu tân vương nước từ bốn bể, và nước từ 
những con sông trong lãnh địa của ông ta. 
Bên Trung Quốc, người ta thường dùng 


b) 


nghi thức Phật Giáo cho các vị đại quan, 
cũng như lễ thọ cụ túc giới cho chư Tăng 
Ni. Các thầy Mật Giáo dùng nghi thức 
quán đảnh để điểm đạo cho đệ tử của 
mình, cho các cấp lãnh đạo, cũng như 
trong các buổi đàn tràng siêu độ (cầu 
nguyện sau khi xấy ra tai ương hay chuẩn 
bị cho sự tái sanh)—Baptism——lnitiatlon— 
Head—SuperintendentEmpowerment— 
Inauguraton or consecration by placing 
the hand on or sprinkling or pouring wafer 
on the head. Every Buddha baptizes a 
disciple by laying a hand on his head. An 
Indian custom on the Investfiture of a king, 
whose head was baptized with water from 
the four seas and from the rivers In his 
domain. In China, it is administered as a 
Buddhist re chiefly to híph personages 
and for ordination purpose. Among the 
©SOfTICS If 1S a especially 
administered to their disciples; and they 
have several categorles of baptism, e.g. 
that of ordinary disciples, of teacher or 


rie 


preacher, of leader, of office-bearer; also 
for speclal causes such as relief from 
calamrity, preparation for the next life, efc. 
Quán Đảnh Chân Ngôn—The ritual of 
anointment of the Shingon School: Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo—According to 
Prof. Junjiro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy: 

Chân Ngôn tông có nghi quỹ quán đảnh 
(Abhiseka) cũng như nghi quỹ đàn tràng. 
Nơi sửa soạn lễ quán đảnh phải được 
trang hoàng bằng mạn đà la của cả hai 
giới; và tất cả những nhu cầu lễ tiết phải 
được thực hiện đây đủ. Đôi khi các mạn 
đà la được nới rộng ra để thành lập môi 
trường hành lễ. Do đó mà nơi đây được 
gọi là mạn đà la. Chỉ khi nào nghi thức 
được triệt để tuân hành mới có thể đạt 
được linh nghiệm từ năng lực gia trì của 
Phật. Theo truyền thuyết, Thiện Vô Úy và 


2171 


đổ đệ là Nhất Hành, truyền thừa Thai 
Tạng giới, trong lúc Kim Cương Trí và đệ 
tử là Bất Không giảng thuyết về Kim 
Cang giới. Thế nên ta phải nhận định rằng 
có đến hai dòng truyền thừa, mà mỗi dòng 
chỉ là một phần hay phiến diện: The 


Shngon School has the riual of 
anointment (Abhikesa) as well as the 
ordinaion ceremony. The area of 


anointment must be decided with the 
Circles of the two realms; 
requiremenfs must be fulfilled. Sometimes 
the Circles are spread out and thereby the 
rifual area 1s formed. So the area 1s called 
“Circle.” Only the adequate performance 
of the ritual can make the evoking of any 
enfolding power of Buddha effective. 
According to tradition, Subhakarasimha 
and his pupil, I-Hsing, transmited the 
Matrix doctrine, while Vajrabodhi and his 
pupil, Amoghavajra, taught the Diamond 
doctrine. Thus we must presume that there 
Wwere fwo traditions of transmission, both 
being only partial or one-sided. 

Tuy nhiên, sự khám phá mới đây của giáo 
sư Tucci về Tattvasamgraha ở Tây Tạng, 
và của giáo sư Ono về cuốn Vajra- 
Sekhara ở Nhật đã khiến cho những 
truyền thuyết cũ không còn đứng vững 
nữa, bởi vì quyển Vajra-sekhara trình bày 
trong Ngũ Bộ Tâm Quán được giữ bí mật 
tại tự viện Mii ở Ômi và Shorenin, Kyoto. 
Ngũ Bộ là Phật, Liên Hoa, Đa Bảo, Kim 
Cương, và Kiết Ma. Đây nguyên là các bộ 
phận của Kim Cang giới; rõ ràng là ngay 
từ đầu chúng ta đã có bản kinh về Kim 
Cương giáo thuyết do Thiện Vô Úy mang 
đến. Thực sự chúng là dòng truyền thừa 
của Thiện Vô Úy. Từ đó, chúng ta nhận 
thấy rằng vào thời của Thiện Vô Úy, cả 


all ritual 


hai giáo thuyết về Kim Cương và Thai 
Tạng đã có mặt ở Trung Quốc. Bản của 


Tucci bằng Phạn ngữ và của Ono là bản 
giải thích bằng tranh ảnh, nếu không có 


2) 


3) 


nó thì khó mà theo dõi nguyên bản 
Sanskri. Những người nghiên cứu Mật 
giáo có thể hy vọng được hỗ trợ thực tế 
nhờ khảo cứu các bản văn nầy: However, 
the discovery of the Tattva- 
sangraha In Tibet by Professor Tucci and 
the Vajra-sekhara in Japan by Professor 
Ono make the old tradiions entirely 
untenable, the  Vajra-sekhara 
represented 1n the Five Assemblies was 
kept in secret in the Mii Monastery in Ômi 
and Shorenn ¡im Kyoto The Five 
Assemblies are Buddha, Padma, Ratna, 
Vajra and Karma. These being originally 
the divisions of the Diamond Realm, 1t 1s 
clear that we had from the beginning the 
text of the “Diamond” doctrine brought by 
Subhakarasimha. They were actually the 
transmission by Subhakarasimha. From 
this it will be seen that at the time of 
Subhakarasimha both the “Diamond” and 
“Matrix' doctrines were existing In China. 
Tuccls text 1s Sanskrit and Ono”s 1s 
pictorial explanaton without which a 
perusal of Sanskrit original often becomes 
1mpossible. Students of mysticism may 
expect a real contribution from the study 
Of these texfs. 

Quán Đảnh Bồ Tát: Một nghi thức rưới 
nước lên đầu một vị Bồ Tát, khi vị ấy sắp 
bước vào giai đoạn cuối cùng đến Phật 
quả—Ceremomial sprinkling of water on a 
bodhisattva”s head, 1s said to be done 


Tecent 


because 


when a bodhisattva 1s about to enter the 
ultimate state and become Buddha. 

Quán Đảnh Đại Sư (561-632) —Kuan-Ting 
Great Master (561-632): Quán Đảnh là vị 
tổ thứ năm của tông Thiên Thai. Ba tác 
phẩm lớn của ngài Trí khải đều do Quán 
Đảnh tập thành toàn vẹn—Kuan-Ting ¡is 
the fifth patriarch of the T”1en-T”a1 School. 
The three great works of Chih-I are all 
compilations of Kuan-Ting. 


2172 


Quán Đảnh Tam Muội: Tam muội đạt 

được trong thiển quán —The samadhi of the 

summit of contemplation (the peak whence all 

the samadhis may be surveyed). 

Quán Đảnh Trụ: Thập trụ của một vị Bồ 

Tát khi vị nầy đã được Phật thọ ký (xức dầu 

quán đảnh) thành Phật The tenth stage of a 

Bodhisatva when he ¡is anoited by the 

Buddha as a Buddha. 

Quán Đạo: 

I) Thấu triệt giáo pháp: To know the 
doctrine thoroughly. 

2) Thiển Quán: 
Meditation—Insipht. 

Quán Đạt: Đạt được chân lý qua thiển 

quán —To penetrate realty through 

contemplation. 

Quán Đẳnh: See Abhisheka in Sanskrit/Pali- 

Vietnamese Section. 

Quán Giác: Awakening——Awareness. 

1) Quán: Examination or study. 

2) Giác: Awakening or awareness. 

Quán Giải: Quán niệm và giải lý được chân 

lý—To contemplate and expound the ultimate 

reality. 

Quán Hành: 


Contemplation— 


{O 


1) Quán lý ở tâm rồi đích thân thực hành 
đúng theo lý đó——Contemplation and 
accordant action. 

2) Pháp Quán Sát Hành Pháp của Tâm: 


Method of contemplating. 
Quán Hành Ngũ Phẩm Vị: The Tien-T'ai 
five stages of medifation and action. 
Quán Hành (Hạnh) Phật: See Quán Hành 
Tức Phật and Lục Tức Phật. 
Quán Hành Tức Phật: Quán và hành như 
Phật. Đây là giai đoạn thứ ba của Lục Tức 
Phật. Vị Bồ Tát đã đạt được ngũ phẩm Phật 
Địa—To contemplate and act as a Buddha. 
The thírd of the six stages of Bodhisattva 
developments. Any Bodhisattva or disciples 
who have attained to the fifh stage of 
Bodhisattvahood. 


** For more Information, please see Lục Tức 
Phật. 
Quán Hoa: Chuỗi hoa, lời kệ tụng trong kinh 
gọi là “Quán Hoa” hay chuỗi hoa (đời văn 
trong kinh gọi là “Tán Hoa” hay hoa rời)—A 
string of flowers, a term for the gathas in 
Sutras, 1.e. the prose recapitulated In verse. 
Quán Huệ: Trí tuệ quán sát thấu hiểu được 
chân lý—The wisdom which penetrates to 
ultimate reality. 
Quán Không: Quán chiếu vạn hữu giai 
không hay không tướng của các pháp—To 
contemplate (regard) all things as unreal (no 
fundamental reality. 
Quán Lạp: Hàng năm cứ đến ngày Hạ Mãn, 
tức rằm tháng bẩy âm lịch, các tự viện đều cử 
hành nghi thức “quán lạp” hay tắm Phật—The 
washing of the Buddha's Image at the end of 
the monastic year, or the end of summer, 
usually the 15" of the seventh lunar month. 
Quán Môn: 
1) Thiển quán là một trong hai môn giáo 
quán để thấu triệt chân lý: Contemplation 
or meditation as one of the two methods of 
enfry Into the truth. 
Thiển quán cũng còn là một trong sáu 
“Diệu Môn” người Phật: 
Contemplation or medifation 1s also one of 
the six wonderful strategies or doors for 
Buddhist cultIvators. 
** For more information, please see Lục Diệu 
Môn. 
Quán Môn Thập Pháp Giới To 
contemplate on the ten dharma realms—See 
Thập Pháp Giới. 
Quán Niệm: Nhìn vào sự vật để quán 
tưởng—To look into (things) and think over— 
To contemplate and ponder. 
Quán Niệm Niệm Phật: Scc Quán Tưởng 
Niệm Phật. 
Quán Pháp: Contemplation of mind-objects. 


2) 


cho tu 


2173 


(A) Phép quán niệm chân lý ở tâm——Methods 


(B) 


] 


of contemplation (obtaining of insipht Into 
truth). 

Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 
“quán pháp” như sau —According to the 
SafIpatthanasutta, the Buddha taught about 
“contemplaton of mind-objects” 
follows: 

Năm Triển Cái —The Five Hindrance: 
Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp? Nầy 
các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với năm 
triỀn cái (năm món ngăn che). Và nầy các 
Tỳ Kheo, thế nào là các Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với 
năm triền cái? Vị Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các nội pháp; hay sống 
quán niệm pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn 
ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán niệm tánh diệt tận trên các pháp. 
Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên 
các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng 
đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy 
là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp-And how, Bhikkhus, 
Bhikkhu abide contemplating mind-obJects 
as mind-objects? Here a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects 
objects in terms of the five hindrances. 
And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-objects mind- 
objects in terms of the five hindrances? A 
Bhikkhu abides contemplatng mind- 
objects as mind-objects Internally, or he 
abides contemplatng mind-obJects 
mind-objects externally, or he abides 
contemplating mind-objects 
obJects both internally and externally. Or 


aS 


does a 


mind- 


aS§ 


aS§ 


aS 


as mind- 


b) 


else he abides contemplating in mind- 
obJects their arising factors, or he abides 
contemplating mind-objects therr 
vanishing factors, or he abides 
contemplating In mind-objects both therr 
arisng and vanishing factors. Or else 
mindfulness that “there are mind-obJects” 
1s sinply established in him to the extent 
necessary for knowledge 
mindfulness. And he abides independent, 
not clinging to anything in the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJjects as mind-obJects In terms of 
the five hindrances. 

Nầy các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm Tỳ Kheo 
có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của 
mình đang có ái dục. Khi nội tâm không 
có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của 
mình không có ái dục. Và với ái dục chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy ý thức được sự 
đang sanh khởi ấy. Khi một niệm ái dục 
đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã sanh khởi 
ấy. Khi ái dục đang được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức như 
vậy—Here, there being sensual desire in 
him, a Bhikkhu understands: “l[here 1s 
sensual desire in me;” 


in 


bare and 


or there being no 
sensual desire In him, he understands: 
““There 1s no sensual desire in me;” and he 
also understands how there comes to be 
the arising of unarisen sensual desire, and 
how there comes to be the abandoning of 
arisen sensual desire, and how there 
comes to be the future non-arising of 
abandoned sensual desire. 

Khi nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng 
nội tâm mình đang có sân hận. Khi nội 
tâm không có sân hận, vị ấy ý thức rằng 
nội tâm mình đang không có sân hận. Khi 
một niệm sân hận chưa sanh nay bắt đầu 
sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu 
sanh khởi ấy. Khi một niệm sân hận đã 
sanh khởi, nay được đoạn diệt, vị ấy ý 
thức được sự đoạn diệt ấy. Khi một niệm 


) 


2174 


sân hận đã được đoạn diệt và tương lai 
không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức 
được như vậy——There being 1ll-will in him, 
a Bhikkhu understands: “There ¡s 1ll-will 
1n me;” or there being no 1lI-will in him, he 
understands: “There ¡is no ¡ll-will in me;” 
and he also understands how there comes 
to be the arising of unarisen ¡1ll-will, and 
how there comes to be the abandoning of 
arisen ill-will, and how there comes to be 
the future non-arising of abandoned IIl- 
will. 

Khi nội tâm có hôn trầm thụy miên (mê 
muội và buồn ngủ), vị ấy ý thức được sự 
hôn trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm 
không có hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức 
được nội tâm của mình đang không có hôn 
trầm thụy miên. Khi hôn trầm và thụy 
miên chưa sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị 
ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. Khi 
hôn trầm và thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đang đoạn 
diệt ấy. Khi hôn trầm và thụy miên đã 
được đoạn diệt và tương lai không thể 
sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được điểu 
đó—There being sloth and torpor In him, a 
Bhikkhu understands: '“There are sÌoth and 
torpor in me;” or there being no sloth and 
torpor 1n him, he understands: “I[here are 
no sloth and torpor in me;” and he also 
undersfands how there comes to be the 
arising of unarisen sioth and torpor, and 
how there comes to be the abandoning of 
arisen sloth and torpor, and how there 
comes fo be the future non-arising of 
abandoned sloth and torpor. 

Khi nội tâm có trạo hối (sự dao động bất 
an và hối hận), vị ấy ý thức rằng mình 
đang có dao động bất an và hối hận. Khi 
nội tâm không có dao động bất an và hối 
hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang 
không có sự dao động bất an và hối hận. 
Khi dao động bất an và hối hận sanh khởi, 
vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang sanh 


©) 


2) 


khởi dao động bất an và hối hận. Khi dao 
động bất an và hối hận đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt 
ấy. Với dao động bất an và hối hận đã 
được đoạn diệt, tương lai không còn sanh 
khởi nữa, vị ấy ý thức được như vậy— 
There being restlessness and remorse in 
him, a Bhikkhu understands: “There are 
restlessness and remorse 1n me;” or there 
being no restlessness and remorse In him, 
he understands: “ “Phere are no restlessness 


and remorse ¡1n me;” and he also 
understands how there comes to be the 
arising of unarisen restlessness and 


remorse, and how there comes to be the 
abandoning of arisen resflessness and 
remorse, and how there comes to be the 
futtre  non-arising of 
resflessness and remorse. 

Khi nội tâm có nghị, vị ấy ý thức được nội 
tâm của mình đang có nghi. Khi nội tâm 
không có nghị, vị ấy ý thức được nội tâm 
mình đang không có nghi. Khi nội tâm với 
nghi chưa sanh nay đang sanh khởi, vị ấy 
ý thức được sự sanh khởi ấy. Với nghi đã 
sanh nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức 
được sự đoạn diệt ấy. Với nghi đã được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy ý thức được như vậy—There being 
doubt ¡in him, a Bhikkhu understands: 
“There 1s doubt in me;” or there being no 
doubt in him, he understands: ““There 1s no 


abandoned 


doubt in me;” and he also understands how 
there comes to be the arising of unarisen 
doubt, and how there comes to be the 
abandoning of arisen doubt, and how there 
comes to be the future non-arising of 
abandoned doubt. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ 
uẩn. Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán pháp trên các pháp đối 
với năm thủ uẩn? Nầy các Tỳ Kheo, Tỳ 


Kheo quán chiếu như sau: Again, 


a) 


b) 


C) 


) 


©) 


3) 


2175 


Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJects in terms of 
the five agsregates affected by clinging. 
And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-objects as mind- 
objects In terms of the five aggregaftes 
affected by clinging? Here a Bhikkhu 
undersfands: 

Đây là sắc (hình thể), đây là sắc tập (sự 
phát sinh ra hình thể), đây là sắc diệt— 
Such 1s material form, such 1ts origin, such 
1{s disappearance. 

Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ 
diệt—Such 1s feeling, such 1fs origin, such 
1{s disappearance. 

Đây là tưởng, đây là tưởng tập, đây là 
tưởng diệt —Such is perception, such its 
Oorigin, such 1ts disappearance. 

Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành 
diệt—Such are the formations, such their 
origin, such their disappearance. 

Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức 
diệ—Such 1s 
Origin, such 1s disappearance. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu 
nội ngoại xứ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào 
là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với sáu nội ngoại xứ?—Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJects as mind-obJects In terms of 
the six Internal and external bases. And 
how does a Bhikkhu abide contemplating 
mind-obJjects as mind-obJects In terms of 
the six Internal and external bases? 

Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của mắt 
là hình sắc và về những ràng buộc tạo nên 
do mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh nay đang phát sanh. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát 
sanh nay được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa—Here a Bhikkhu 
understands the eye, he understands 


COnsclousness, such Ifs 


b) 


C) 


forms, and he understands the fetter that 
dependent on both; and he 
understands how there comes to be the 
arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arIsing of 
the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về tai và đối tượng của tai là 
âm thanh và về những ràng buộc tạo nên 
do tai và âm thanh. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh, 
nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương 
lai không còn sanh khởi nữa—Here a 
Bhikkhu the  ear, he 
understands sounds, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arIsing of 
the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về lổ mũi và đối tượng của 
mũi là mùi hương và những ràng buộc tạo 
nên do lổ mũi và mùi hương. Vị nầy ý 
thức về những ràng buộc chưa phát sanh 
nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã phát sanh và đang 
được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa-Here a 
Bhikkhu understands the nose, he 
understands odours, and he understands 
the fetter that arises dependent on both; 
and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how 
there comes to be the future non-arIsing of 
the abandoning fetter. 

Vị ấy ý thức về cái lưỡi và đối tượng của 
lưỡi là vị nếm và những ràng buộc tạo 
nên do cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa phát sanh nay đang 
phát sanh. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc đã phát sanh nay đang được đoạn 
diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 


ArIS©S 


understands 


) 


Ñ) 


2176 


được đoạn diệt, tương lai không còn sanh 
khởi nữa— Here a Bhikkhu understands 
the tongue, he understands flavours, and 
he understands the fetter that arises 
dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be 
the future non-arising of the abandoning 
fetter. 

Vị ấy ý thức về thân và đối tượng của 
thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang 
được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc đã sanh khởi đang được đoạn 
tận. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 
được đoạn diệt, tương lai không còn sanh 
khởi nữa—Here a Bhikkhu understands 
the body, he undersfands tangibles, and he 
undersands the fetter that arIses 
dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be 
the future non-arising of the abandoning 
fetter. 

Vị ấy ý thức về đối tượng của ý là tư 
tưởng và về những ràng buộc tạo nên do ý 
là tư tưởng. Vị ấy ý thức về những ràng 
buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. 
Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh 
khởi đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã đoạn diệt, tương lai 


không còn sanh khởi nữa-Here a 
Bhikkhu understands the mind he 
understands mind-objects, and he 
understands the feter that arises 


dependent on both; and he understands 
how there comes to be the arising of the 
unarisen fetter, and how there comes to be 
the future non-arising of the abandoning 
fetter. 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên pháp đối với thất 
giác chi. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán pháp trên pháp đối với 


a) 


b) 


thất giác chỉ? —Again, Bhikkhus, a 
Bhikkhu abides contemplating mind- 


obJects as mind-objects In terms of the 
seven enliphtenment factors. And how 
does a Bhikkhu abide contemplating mind- 
obJects as mind-objects In terms of the 
seven enlightenment factors? 

Khi nội tâm có niệm giác chi (yếu tố 
chánh niệm), vị ấy ý thức là mình có 
chánh niệm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm 
mình đang có chánh niệm. Khi không có 
chánh niệm, vị ấy ý thức rằng tâm mình 
không có chánh niệm. Vị ấy ý thức về 
chánh niệm chưa sanh khởi nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm đã phát 
sanh nay đang thành tựu viên mãn—Here, 
there being the mindfulness enlightenment 
factor in him, a Bhikkhu understands: 
“There is the mindfulness enliphtenment 
factor there being no 
mindfulness enlightenment factor in him, 
he understands: “Ihere 1s no mindfulness 
enlightenment factor In me;” and also 
understands how there comes to be the 
ArISIng 
enlightenment factor, and how the arisen 
mindfulness enliphtenment factor comes 
to fulfilment by development. 

Khi nội tâm có trạch giác chi (giám định 
đúng sai thiện ác). VỊ ấy ý thức là mình 
đang có sự phân định đúng sai thiện ác. VỊ 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự 
giám định đúng sai thiện ác. Khi không có 
sự giám định, vị ấy ý thức là mình đang 
không có sự giám định. Vị ấy ý thức về 
một sự giám định chưa sanh nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về một sự giám định đã 
sanh khởi nay đang thành tựu viên mãn— 
Here, there being the Investigatlon-of- 
síates enliphtenment factor In him, a 


In me;” Or 


of the unarisen mindfulness 


Bhikkhu understands: “There 1s the 
1nvestigation-of-stafes enlightenment 
factor In me; or there being no 
1nvestigation-of-stafes enlightenment 


C) 


) 


2177 


factor in him, he understands: “ “[here 1s no 
1nvesfigation-of-sfates enlightenment 
factor in me;” and also understands how 
there comes to be the arising of the 
unarisen 1nvesfigation-of-states 
enliphtenment factor, and how the arisen 
1nvesfigation-of-sfates enliphtenment 
factor comes to fulfilmen by 
developmett. 

Khi nội tâm có tinh tấn giác chi, vị ấy ý 
thức là mình đang có sự tinh chuyên. VỊ 
ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự 
tinh chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh 
chuyên, vị ấy ý thức rằng tâm mình không 
có sự tỉnh chuyên. Vị ấy ý thức về một sự 
tinh chuyên chưa sanh khởi nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về sự tính chuyên đã 
sanh khởi nay đang đi đến thành tựu viên 
mãn— Here, there being the energy 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
the  energy 
enliphtenment factor In me;” or there 
being no energy enlightenment factor in 
him, he understands: ““Ihere 1s no enegy 
enliphtenment factor in me;” and also 
understands how there comes to be the 
arIsing of the energy 
enliphtenment factor, and how the arisen 
energy cenliphtenment facfor comes to 
fulfilment by development. 

Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức là 
mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu 
rằng tâm mình đang an vui. Khi nội tâm 
không có an vui, vị ấy ý thức là mình đang 
không có an vui. Vị ấy ý thức về niềm an 
vui chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. VỊ 
ấy ý thức về niềm an vui đã sanh khởi, 
nay đang đi đến thành tựu viên mãn— 


understands: “There 1s 


Uunarisen 


Here, there beinng the  rapture 
enliphtenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “[here Is the rapture 


enliphtenment factor In me;” or there 
being no rapture enliphtenment factor 1n 
him, he understands: “Ihere 1s no rapfure 


©) 


enlightenment factor in me;” and also 
understands how there comes to be the 
ArISIng of the rapfture 
enlightenment factor, and how the arisen 
rapture enliphtenment factor comes to 
fulfilment by development. 

Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý 
thức tâm mình đang có khinh an (nhẹ 
nhõm). Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình 
đang có khinh an. Khi nội tâm không có 
khinh an, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình 
không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự 
khinh an chưa sanh khởi, nay đang sanh 
khởi. Vị ấy ý thức về sự khinh an đã sanh 
khởi, nay đang đi đến thành tựu viên 
mãn—Here, there being the tranquility 
enlightenment factor in him, a Bhikkhu 
“[here 1s the tranquility 
enlightenment factor in me;” or there 
being no tranguility enlightenment factor 
in him, he understands: “There 1s no 
tranquility enliphtenment factor In me;” 
and also understands how there comes tfo 
be the arising of the unarisen tranquility 
enlightenment factor, and how the arisen 
tranquility enliphtenment factor comes to 
fulfilment by development. 

Khi nội tâm có định giác chi, vị ấy ý thức 
là mình đang có định. Khi nội tâm không 
có định, vị ấy ý thức là mình đang không 
có định. Khi định chưa sanh khởi, nay 
đang sanh khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi 
định đã sanh khởi, nay đang đi đến thành 
tựu viên mãn, vị ấy cũng ý thức như 
vậy—Here, there being the concentration 
enlightenment factor in him, a Bhikkhu 
understands: “There 1s the concentraflon 
enlightenment factor in me;” or there 
beng no concentraton enliphtenmenf 
factor In him, he understands: ““There 1s no 
concentration  enliphtenment 
me;” and also understands how_ there 
comes to be the arising of the unarisen 
concentration enlightenment factor, and 


Uunarisen 


understands: 


factor In 


8) 


5) 


2178 


how the arisen concenfration 
enliphtenment factor comes to fulfilment 
by development. 

Khi nội tâm có xả giác chi, vị ấy ý thức là 
mình đang buông xả. Vị ấy quán chiếu là 
tâm mình có buông xả. Khi nội tâm không 
có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm mình 
đang không có sự buông xả. Vị ấy ý thức 
về sự buông xả chưa sanh khởi, nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự buông xả đã 
sanh khởi, nay đang đi đế sự thành tựu 
viên mãn—-Here, there being the 
equanimity enlightenment factor in him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the 


equanimify enlightenment factor in me;” 


or there being no  cequanimity 
enliphtenment“ factor in hỉm, he 
understands: “There 1s no equamity 


enliphtenment factor In me;” and also 
understands how there comes to be the 
arIsing of the unarisen equanimity 
enliphtenment factor, and how the arisen 
equanimity enlightenment factor comes to 
fulfilment by developmernt. 

Lại nữa, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối 
với Tứ Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế 
nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với bốn sự thật cao quý? Nây các 
Tỳ Kheo, ở đây Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự 
kiện là đau khổ, vị ấy quán niệm đây là 
đau khổ. Khi sự kiện là nguyên nhân tạo 
thành đau khổ, vị ấy quán niệm đây là 
nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi sự 
kiện là sự chấm dứt khổ đau, vị ấy quán 
chiếu đây là sự chấm dứt khổ đau. Khi sự 
kiện là con đường đưa đến sự chấm dứt 
khổ đau, vị ấy quán niệm đây là con 
đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.”— 
Agam, Bhikkhus a Bhikkhu abides 
contemplating mind-objects as mind- 
objects In terms of the Four Noble Truths. 
And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-objects as mind- 


obJects 1n terms of the Four Noble Truths? 
Here a Bhikkhu understands as 1t actually 
1S: “This 1s suffering;” he understands as 1t 
actually 1s:ố “Thís 1Is the orlginn of 
suffering;” he understands as 1t actually 1s: 
“This Is the cessation of suffering;” he 
understands as 1t actually 1s: “This 1s the 
way leading to the cessation of suffering.” 


***% For more Information, please see Quán 


Tâm, Lục Quán Pháp, and Chỉ Quán. 


Quán Phật: 


l) 


2) 


3) 





Tấm Phật: Dục Phật—LễỄ tắm Phật trong 
ngày Phật Đản. Đây là một công việc có 
nhiều phước đức và được thực hiện với 
nhiều nghi thức—To wash the image or 
sfatue of the Buddha during the Buddhaˆs 
Birthday, usually with scented water, 
which Is a work of great merit and done 
with much ceremony. 

Quán niệm hổng danh của Phật: To 
meditate or contemplate upon Buddha. 
Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười hai, 
phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn hỏi 
Duy Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn 
đến đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán 
sát?”—According to the Vimalakirti Sutra, 
Chapter Twelve, Seeing Aksobhya 
Buddha, the Buddha asked Vimalakirti: 
“You spoke of coming here to see the 
Tathagata, but how do you see Him 
1mpartially?” 

Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực 
tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con 
quán Như Lai đời trước không đến, đời 
sau không đi, hiện tại không ở; không 
quán sắc, không quán sắc như, không 
quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, 
hành, thức, không quán thức như, không 
quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, 
cũng không như hư không; sấu nhập 
không tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm đã vượt qua; không ở ba cõi, đã ha ba 
cấu; thuận ba môn giải thoát; có đủ ba 
minh, cùng ngang vô minh, không một 


2179 


tướng, không khác tướng, không có tự 
tướng, không có tha tướng, không phải 
không tướng, không phải chấp tướng; 
không bờ bên nây, không bờ bên kia, 
không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh; 
quán tịch diệt cũng không diệt hẳn; không 
đây, không kia, không nương nơi đây, 
không nương nơi kia; không thể dùng trí 
mà hiểu được, không thể dùng thức mà 
biết được; không tối không sáng; không 
danh không tướng; không mạnh không 
yếu; không phải sạch không phải nhơ; 
không ở phương sở, không ha phương sở; 
không phải hữu vi, không phải vô vi; 
không bày không nói; không bố thí, không 
bỏn xẻn; không giữ giới, không phạm giới; 
không nhẫn không giận; không tinh tấn 
không giải đãi; không định không loạn; 
không trí không ngu; không thực không 
dối; không đến không đi; không ra không 
vào; bặt đường nói năng; không phải 
phước điền, không phải không phước điển; 
không phải xứng cúng dường, không phải 
không xứng cúng dường; không phải thủ, 
không phải xả; không phải có tướng, 
không phải không tướng; đồng với chân tế 
bình đẳng như pháp tánh; không thể cân, 
không thể lường, qua các sự cân lường, 
không lớn không nhỏ; không phải thấy, 
không phải nghe, không phải giác, không 
phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các 
trí, đồng với chúng sanh; đối các pháp 
không phân biệt; tất cả không tổn thất, 
không trược không não, không tác không 
khởi, không sanh không diệt, không sợ 
không lo, không mừng không chán, không 
đã có, không sẽ có, không hiện có, không 
thể lấy tất cả lời nói phân biệt chỉ bày 
được. Bạch Thế Tôn! Thân Như Lai như 
thế, con quán cũng thế, nếu người nào 
quán theo đây gọi là chánh quán, quán 
khác gọi là tà quán ”—Vimalakirti 
replied: “Seeing reality in one”s body 1s 


how to see the Buddha. I see the 


Tathagata did not come ¡n the past, will 
not go In the fufure, and does not stay In 
the present. The Tathagatfa Is seen neither 
in form (rupa, the first agøregafe) nor In 
the extncion of form nor ¡in the 
underlying nature of form. Neither is He 
seen 1n responsivenes (vedana), 
conception (sanjna), discrimination 
(samskara) and consciousness (vijnana) 
(e. the four other agsregates), thelr 
extnction and their underlying natfures. 
The Tathagata 1s not created by the four 
elements (earth, water, fire and air), for 
He Is (mmaterial) like space. He does not 
come from the union of the six entrances 
(i.e. the six sense organs) for He 1s beyond 
eye, car, nose, tongue, body and Intellect. 
He ¡is beyond the three worlds (of desire, 
form and formlessness) for He 1s free from 
the three defillements (desire, hate and 
stupidity). He 1s in line with the three 
gates to nirvana and has achieved the 
three states of enliphtenment (or three 
Iinsiph(ts) which do not differ from (the 
underlying nature of ) unenlightenmeit. 
He ¡s neither unity nor diversity, neither 
selfness nor otherness, neither form nor 
formlessness, neither on this shore (of 
enlightenment) nor In mid-steam when 
converting living beings. He looks 1nto the 
nữrvanc condiion (of stillness and 
extinction of worldly existence) but does 
not dwell in Its permanent extinction. He 
1s neither this nor that and cannot be 
revealed by these two extremes. He 
cannot be known by intellect or perceived 
by consciousness. He 1s neither bright nor 
obscure. He ¡is nameless and formless, 
being neither song nor weak, neither 
clean nor unclean, neither In a given place 
nor oufside of it, and neither mundane nor 
supramundane. He can neither be pointed 
out nor spoken of. He is neither charitable 
nor selfish; he neither keeps nor breaks 


2180 


the precepts; 1s beyond patence and 
anger, dilipence and remissness, stillness 
and disturbance. He 1s neither Intellipgent 
nor stupid, and neiher honest nor 
deceitful. He neither comes nor øgoes and 
neither enters nor leaves. He Is beyond 
the paths of word and speech. He 1s 
neither the field of blessedness nor 1s 
Opposite, neither worthy nor unworthy of 
worshIp and offerings. He can be neither 
seized nor released and 1s beyond “is” and 
“is nof°. He 1s equal to reality and to the 
nature of Dharma (Dharmata) and cannot 
be desipnated and estimated, for he 1s 
beyond figuring and measuring. He 1s 
neither large nor small, Is neither visible 
nor audible, can neither be felt nor known, 
1s free from all ties and bondage, 1s equal 
to the All-knowledge and to the 
(underlying) nature of all living beings, 
and cannot be differentiated from all 
things. He ¡is beyond gain and loss, free 
from defilement and troubles (Klesa), 
beyond creating and givinng rise (fO 
anything), beyond birth and death, beyond 
fear and worry, beyond like and dislike, 
and beyond existence in the past, future 
and present. He cannot be revealed by 
word, speech, discerning and pointing. 
“World Honoured One, the body of 
the Tathagata being such, seeing Him as 
above-mentioned 1s 
seeing Him otherwise 1s wrong.” 


correct whereas 


nên rõ rệt bởi vì khi sanh và diệt không 
được chú ý, thì đặc tính ấy bị che lấp bởi 
tính tương tục. Đặc tính khổ không hiện rõ 
vì khi sự bức bách liên tục không được 
chú ý, thì đặc tính nầy bị che lấp bởi các 
dáng điệu uy nghi. Đặc tính vô ngã không 
hiện rõ, vì khi sự phân tích thành các giới 
không được tác ý, thì đặc tính nầy bị che 
lấp bởi tính nguyên vẹn. Nhưng khi sự 
tương tục bị gián đoạn do phân biệt sinh 
diệt, thì đặc tính vô thường trở nên rõ rệt 
trong thực chất của nó. Khi các dáng điệu 
được tác ý là bị áp bức liên tục, thì đặc 
tính khổ hiện rõ trong thực chất của nó. 
Khi sự phân biệt thành các giới được thực 
hiện đối với cái vẻ nguyên vẹn, thì đặc 
tính vô ngã hiện rõ trong thực chất nó: 
According to the Path of Purification, the 
characteristics faill to become apparent 
when something 1s not given attention and 
so something conceals them. Firstly, the 
characteristic of impermanence does not 
become apparent because, when rise and 
fall are not given attention, 1t is concealed 
by continuity. The characteristic of pain 
does not become apparent because, when 
CONfinuous Øoppression 1s not given 
affention, 1t is concealed by the postures. 
The characteristic of not self does not 
apparent 
resolution Into the various elemenfs 1s not 
given affenton, I( 1s concealed by 
compactness. However, when con(inu1ty 1s 


become because, when 


disrupted by discerning rise and fall, the 
characteristic of Iimpermanence becomes 


Quán Phật Tam Muội: Nhứt tâm quán 
tưởng tướng mạo hình sắc của Phật (thành tựu 
được tam muội nầy thì thấy Phật hiện đến)—A 

samadhi on the characterisic marks of a 

Buddha. 

Quán Sanh Diệt Knowledge of 

comtemplation of rise and fall. 

(A) Theo Thanh Tịnh Đạo, các đặc tính không 
thể hiện rõ khi một vật không được chú ý 
đến, bởi thế, có cái gì khuất lấp chúng. 
Trước hết, đặc tính vô thường không trở 


apparent In 1fs true nature. When the 
poOstures are exposed by aftenfon to 
confinuous oppression, the characferistic 
of pain becomes apparent In I(s true 
nature. When the resolution of the 
compact 1s effected by resolution into 
elements, the characteristic of not-self 
becomes apparent in ifs true nafure. 


2181 


(B) Trong Phân Biệt Xứ nói tóm tắt như sau: 


Ù 


“Đặc tính vô thường rõ rệt khi một cái đĩa 
rớt xuống vỡ toang; đặc tính khổ rõ rệt khi 
một ung nhọt xuất hiện trên cơ thể. Nhưng 
đặc tính vô ngã không rõ rệt. Dù chư Phật 
có xuất hiện hay không, các đặc tính vô 
thường và khổ vẫn được biết đến, nhưng 
nếu không có chư Phật ra đời thì không có 
lý vô ngã được công bố. Trong Luận về 
Kinh Trung Bộ 22: In the commentary to 
the Ayatana-Vibhanga find: 
“Impermanence Is obvious, as when a 
saucer falls and breaks; paIn Is obvIous, aS 
when a boil appears in the body; the 
characteristic of not-self is not obvious; 
whether Perfect Ones arIse or do not arIse 
the characteristics of impermanence and 
paimn are made known but unless there 1s 
the arising of a Buddha, the characteristic 
of nof-self Is not 1s not made known. 
Agaim, in the commentary to Majjima 
NÑikaya Sutta 22: 

Sau khi hiện hữu nó trở thành không, bởi 
thế nó là vô thường. Nó vô thường vì bốn 
lý do: vì sinh diệt, vì biến dị, vì tính chất 
tạm thời, và vì không có chuyện trường 
cửu. Theo Thanh Tịnh Đạo, khi sự tương 
tục bị gián đoạn, nghĩa là khi sự tương tục 
bị phơi bày ra do quán sát sự đổi khác của 
các pháp, khi chúng nối nhau sanh khởi. 
Vì không phải qua sự liên kết của các 
pháp mà đặc tính vô thường trở nên rõ rệt 
cho một người chánh quán sinh diệt, mà 
chính là qua sự gián đoạn của chúng: 
Having been, it is not, therefore 1t 1s 
1mpermanent; it 1s Impermanent for four 
reasons, that 1s, in the sense of the state of 
rise and fall, of change, of temporarIness, 
and of denying permanence. According to 
the Path of Purification, when confinuIfy 1s 
disrupted  means COnfinufy 1s 
exposed by observinng the perpetual 
otherness of state as they øo on occuring 
1n succession. For It Is not through the 


W© 


when 


2) 


3) 


connectednes of  stae that the 
characteristic of Iimpermanence becomes 
apparent to one who rightly observes rise 
and fall, but rather the characteristic 
becomes more thoroughly evident through 
their disconnectedness, as If they were 
1ron darfs. 

Nó là khổ vì sự bức bách theo bốn ý 
nghĩa: thiêu đốt, khó chịu nổi, là căn đế 
của khổ, và ngược với lạc. Khi các uy nghi 
được phơi bày, có nghĩa là khi nỗi khổ nội 
tại ẩn nấp trong các uy nghi lộ ra. Vì khi 
cơn đau khởi lên nơi một uy nghi, thì uy 
nghi khác đã được áp dụng, làm cho hết 
đau. Và như vậy, dường như khuất lấp sự 
khổ. Nhưng khi đã biết chân chánh rằng, 
nỗi khổ trong mỗi uy nghi được di chuyển 
bằng cách thay thế uy nghi khác, thì sự 
khuất lấp cái khổ tiềm ẩn trong các uy 
nghi được lộ rõ, vì rõ ràng các hành liên 
tục bị tràn ngập bởi đau khổ: It is painful 
on account of the mode of oppr€ssSIon; If IS 
painful for four reasons, that 1s, In the 
sense of burning, of being hard to bear, of 
being the basis for pain, and of opposing 
pleasure. According to the Path of 
Purification, when the postures are 
xposed, means when the concealment of 
the pain that 1s actually inherent in the 
postures Is exposed. For when paIn arIses 
In a posture, the next posture adopted 
removes the pain, as It were, concealing It. 
But once It 1s correcftly known how the 
pan ¡im any posture is shited by 
subsftituting another posture for that one, 
then the concealment of the pain that 1s In 
them 1s exposed because 1t has become 
evdent that formatons are being 
1ncessantly overwhelmed by pain. 

Nó vô ngã vì không chịu được một năng 
lực nào tác động lên nó, và vì bốn lý đo: 
trống rỗng, không sở hữu chủ, không sáng 
tạo chủ, và vì đối lại với ngã. Sự phân tích 
cái khối nguyên vẹn là phân thành đất, 


2182 


nước, lửa, gió; hoặc xúc, thọ, vân vân. Khi 
phân tích thành các giới đã được thực hiện 
là khi cái có vẻ nguyên vẹn như một khối 
hay như một nhiệm vụ duy nhất, đã được 
phân tích ra. Vì khi các pháp sắc, vô sắc 
sinh khởi củng cố cho nhau, như danh và 
sắc, thì khi ấy ta hiểu lầm có một khối 
nguyên vẹn do không thể nhận ra các 
hành bị bức bách. Cũng thế ta nhận lầm 
có một nhiệm vụ duy nhất trong khi thực 
sự các pháp 
Cũng vậy, ta lầm cho rằng có một đối 
tượng duy nhất, trong khi mỗi tâm pháp 
đều có đối tượng riêng của nó. Khi phân 
tích thành các giới như vậy, chúng phân 
tán như bọt dưới bàn tay nén lại. Chúng 
chỉ là pháp sinh khởi do nhiều duyên, 
trống rỗng. Với cách ấy, đặc tính vô ngã 
trở nên rõ rệt: It ¡is not-self on account of 
1nsusceptibility the 
©Xercise of power; It Is not-self for four 
reasons, that 1s, in the sense of voidness, 
of having no owner-master, of having no 
Overlord, and of opposing self: Resolution 
of the compact 1s effected by resolving 
what appears compact In this way. The 
earth element 1s one, the water element 1s 
another, efc., distinguishing each one; and 
in this Wway, contact 1s one, feeling 1s 
another, etc, distinguishing each one. 
When the resolution of the compact 1s 
effected, means that what is compact as a 
mass and what Is compact as a function or 
as an obJect has been analyzed. For when 
material and immaterial states have arisen 
mutually steadying each other, menfality 
and materiality, for example, then, owing 
(O misinterpreting that as a unHy, 
compactness of mass Is assumed_ through 
failure to subJect formations to pressure. 
And likewise compactness of function 1s 
assuned — when, although definite 
differences exist in such and such states" 
functions, they are taken as one. And 


có nhiệm vụ khác nhau. 


the mode of tO 


likewise compactness of object 1s assumed 
when, although differences exist in the 
ways in which states that take obJects 
make them their objects, those objects are 
taken as one. But when they are seen after 
resolving them by means of knowledge 
1nto these elemenis, they disintegrate like 
froth subjected to compression by the 
hand. They are mere sfates occuring due 
to conditions and void. In this way the 
characterisic of the not-self becomes 
more evidenI. 
Quán Sát: Pravicaya or Vibhavana (skt)— 
Investigaton—Meditaton on 1nqu1ry 
1nto——Clear perception. 
** For more Information, please see Ngũ 
Niệm Môn. 
Quán Sát Chánh Hạnh: Quán sát về Tây 
Phương Tịnh Độ, một trong năm chánh hạnh 
đảm bảo vãng sanh Tây Phương Cực Lạc— 
Meditation on the Pure Land, one of the five 
proper courses to ensure the bliss of the Pure 
Land. 
** For more Information, please see Ngũ 
Chánh Hạnh. 
Quán Sát Môn: Một trong ngũ niệm môn 
của Tịnh Độ tông, là pháp môn quán tưởng về 
tướng trang nghiêm của cõi Tịnh Độ Cực 
Lạc —Contemplation of the Joys of Amitabha”s 
Pure Land, one of the five devotional gates of 
the Pure Land sect. 
** For more Information, please see Ngũ 
Niệm Môn. 
Quán Sát Pháp Nhẫn: Một trong nhị nhẫn, 
quán pháp chư pháp thể tính chẳng sinh chẳng 
diệt, an nhiên nhẫn chịu và tâm chẳng động— 
Physical and menftal patlence or endurance— 
One of the two kinds of patlence, 
1mperturbable examination of or medifation In 
the law of all thinøs. 
Quán Sát Trí: Pravicayabuddhi (skt)—Cái trí 
thấy suốt vào tự tính của hiện hữu là cái trí 
vượt khỏi tứ cú hay bốn mệnh để của sự phân 
biệt—The ¡intellect that sees into the self- 


and 


2183 


natufe of existence which ¡is beyond the 

fourfold proposilon of discriminatlon—For 

more Information, please see Tứ Cú Phân Biệt 
in Vietnamese-English Section. 

Quán Sổ Tức: Ana or Anapana (sk0. 

(A) Breathing meditation—Ana có nghĩa là 
thở ra—Ana means exhaling; pana (skt) 
có nghĩa là thở vào—Pana means 
inhaling. Theo Kinh Nhập Tức Xuất Tức 
Niệm, thế nào là tu tập Nhập Tức Xuất 
Tức Niệm để được công đức lớn?— 
According to the Anapanasatisutta, how 1s 
mindfulness of breathing developed and 
cultivated, so that It 1s of great fruit and 
great benefi(?—Đây là phương pháp 
Thiển Quán căn bản cho những người sơ 
cơ. Nếu chúng ta không thể thực hành 
những hình thức thiển cao cấp, chúng ta 
nên thử quán sổ tức. Thiền Số Tức hay 
tập trung vào hơi thở vào thở ra qua mũi. 
Chỉ tập trung tâm vào một việc là hơi thở, 
chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ vượt qua sự 
lo ra và khổ não của tâm —This is the 
basic meditaton method for beginners. If 
we are unable to engage In hipher forms 
of medifation, we should try this basic 
breathng meditaion—Mediaton or 
concenfratlon on normal inhalations and 
exhalations of breath through our nostrIls. 
Just focus our mind on one thíng: 
breathing, we will soon overcome a lot of 
distractions and unhappy sfates of mind. 
Try to calm the body and mind for 
contemplation by counting the breathing. 
Ở đây, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo đi đến 
khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi 
nhà trống, và ngôi kiết già, lưng thẳng và 
trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở 
vô; chánh niệm vị ấy thở ra—Here a 
Bhikkhu, gone to the forest or to the rootf 
Of a tree or to an empty hut, sits down; 
having folded his legs crosswise, set his 
body erect, and established mindfulness 1n 


Ù 


2) 


front of him, ever mindful he breathes in, 
mindful he breathes out. 

Thở vô dài, vị ấy biết mình đang thở vô 
đài. Hay thở ra dài, vị ấy biết mình đang 
thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết 
mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, 
vị ấy biết mình đang thở ra ngắn. Vị ấy 
tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” 
Vị ấy tập: “An tịnh toàn thân tôi sẽ thở 
vô.” VỊ ấy tập: “An tịnh toàn thân, tôi sẽ 
thở ra —Breathing ¡n long, he 
understands: “I[ breathe 1n long:” or 
breathing out long, he understands: “] 
breathe out long.” Breathing ¡n short, he 
understands: “[ breathe ¡in short” or 
breathing out short, he understands: “J 
breathe out short.” He trains thus: “I shall 
breathe In experiencing the whole body of 
breath;” he trains thus: “I shall breathe out 
experiencing the whole body of breath.” 
He tramns thus: “[ shall breathe In 
tragilizing the bodily formation;” he trains 
thus: “I shall breathe out tranquilizing the 
bodily formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi 
sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, 
tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Cảm giác tâm 
hành, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Cẩm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Cảm 
giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô.” VỊ 
ấy tập: “Cảm giác an tịnh tâm hành, tôi sẽ 
thở ra.—He trains thus: “[ shall breathe 
1n experiencing rapture;” he trains thus: 
“JI shall breathe out experiencing rapture.” 
He tramns thus: “[ shall breathe in 
experiencing pleasure;” he trains thus: “l 
shall breathe out experiencing pleasure.” 
He tramns thus: “[ shall breathe in 
experlencing the mental formation;” he 
tramns this: “I shal breathe out 
experlencing the mental formation.” He 
trains thus: “I shall breathe In tranquilizing 


3) 


4) 


2184 


the mental formation;” he trains thus: “J 
shall breathe out tranquilizing the mental 
formaton.” 

Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Cảm giác về tâm, tôi sẽ 
thở ra.” VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở vô.” VỊ ấy tập: “Với tâm hân hoan, 
tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Với tâm định 
tĩnh, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: “Với tâm 
định nh, tôi sẽ thở ra.” Vị ấy tập: “Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô.” Vị ấy tập: 
“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra.”—He 
tramns thus: “I[  shall breathe 
experiencing the mỉnd;” he trains thus: “l 
shall breathe out experlencing the mind.” 
He tramns thus: “[ shall breathe 
gladdening the mind;” he trains thus: “1l 
shall breathe out gladdening the mind.” 
He tramns thus: “[ shall breathe In 
concenfrating the mind;” he trains thus: “] 
shall breathe out concentrating the mind.” 
He tramns thus: “[ shall breathe 
liberating the mind;” he trains thus: “† 
shall breathe out liberating the mind.” 

Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ 
thở ra.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra.” VỊ ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở 
vô.” Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở 
ra.—He trains thus: “I shall breathe im 
contemplatfing impermanence;” he trains 
thus: “I shall breathe out contemplating 
1mpermanence.” He trains thus: “[ shall 
breathe In contemplating fading away;” he 
tramns thus “[ shall breathe 
contemplating fading away.” He trains 
thus: “I shall breathe In contemplating 
cessation;” he trains thus: “I shall breathe 
out contemplating cessation. 
thus: “I shall breathe In contemplating 
relinguishment;” he trains thus: “I shall 


1n 


in 


1n 


ouf 


» 


He trains 


(B) 


]) 


breathe 
relinquishment.” 
Và như thế nào, nầy các Tỳ Kheo, là nhập 
tức xuất tức niệm được tu tập? Như thế 
nào làm cho sung mãn, khiến bốn niệm 
xứ được viên mãn?—And how, Bhikkhus, 
does mindfulness of breathing, developed 
and cultivated, fulfil the four foundations 
0f mỉndfulness? 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở 
vô đài, vị ấy biết là mình đang thở vô dài. 
Hay khi thở ra dài, vị ấy biết là mình đang 
thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết là 
mình đang thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, 
vị ấy biết là mình đang thở ra ngắn. Vị ấy 
tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô.” 
VỊ ấy tập: “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 
ra.” VỊ ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở vô.” Vị ấy tập: “An tịnh thân hành, tôi 
sẽ thở ra.” Trong khi tùy quán thân thể 
trên thân thể, này các Tỳ Kheo, vị Tỳ 
Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm 
để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, đối với các thân, Ta đây nói là một, 
tức là thở vô thở ra. Do vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi tùy quán thân thể trên 
thân thể, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời —Bhikkhus, on whatever occasion a 
Bhikkhu, breathing In long, understands: “Ï 
breathe in long;” or breathe out long, 
“I[  breathe long;” 
breathing In short, understands: “I breathe 
1n short;” breathing out short, understands: 
“I breathe out short.” He trains thus: “l 


out contemplating 


understands: OUf 


shall breathe In experiencing the whole 
body of breath;” he trains thus: “[ shall 
breathe out experlencing the whole body 
of breath;” he trains thus: “I shall breathe 
in tranquilizing the bodily formation;” he 


trans thus “I shall breathe out 
tranguilizing the bodily formation.” On 
that occason a Bhikkhu abides 


contemplating the body as a body, ardent, 


2) 


a) 


b) 


C) 


q) 


8) 


h) 


2185 


fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and øgrIef for the world. Ï say 
that this 1s a certain body among the 
bodies, namely, ¡n-breathing and out- 
breathing. That 1s why on that occasion a 
Bhikku abides contemplating the body as a 
body, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness and grIef 
for the world. 

Khi nào, nầy các vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo 
nghĩ về cảm giác hỷ thọ: Bhikkhus! On 
whatever occasion a Bhikkhu thinks about 
“eXperiencing rapture': 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
©experIencing rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
©experIencing rapture.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thổ 
vô.”—He trains thus: “[ shall breathe in 
experIencing pleasure.” 

Vị ấy tập: “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing pleasure.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “[ shall breathe in 
experiencing the mental formation.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing the mental formation.” 

Vị ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
tranquilizing the mental formation.” 

Vị ấy tập: “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
tranquilizing the mental formation.” 

Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, nầy 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Nầy các Tỳ Kheo, đối với các thọ, Ta 
đây nói là một, tức là thở vô thở ra. Do 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán 
thọ trên các thọ, vị Tỳ Kheo trú, nhiệt 


3) 


a) 


b) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời—On that occasion, a 
Bhikhu abides contemplating feelings as 
feelings, ardent, fully aware, and mindful, 
having put away covefousness and grIef 
for the world. I say that this 1s a this Is a 
among the feelings, 
namely, giving close attention to 1n- 
breathing and out-breathing. This 1s why 
that Bhikkhu  abides 
contemplating feelings as feelings, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and øsrIef for the world. 

Khi nào, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ 


certan  feeling 


on OCCcasion a 


về cảm giác tâm: Bhikkhus, on whatever 
Occasion, thinks of the “experiencing the 
mỉnd.' 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô.” 
A Bhikkhu trains thus: “I shall breathe in 
experIencing the mind.” 

VỊ ấy tập: “Cảm giác tâm, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
experiencing the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
vô.——A Bhikkhu trains thus: “I shall 
breathe In gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở 
ra”—A Bhikkhu trains thus: “I shall 
breathe out gladdening the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm Thiển định, tôi sẽ thở 
vô.”— A Bhikkhu trains thus: A Bhikkhu 
trains thus: “I shall breathe In gladdening 
the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm Thiền định, tôi sẽ thở 
ra”—A Bhikkhu trains thus: “I shall 
breathe out concentrating the mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “I shall breathe im liberating the 
mind.” 

Vị ấy tập: “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: A Bhikkhu trains 
thus: “[ shall breathe out liberating the 
mind.” 


4) 


a) 


b) 


C) 


q) 


2186 


Trong khi tùy quán tâm trên tâm, nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Nầy các Tỳ Kheo, sự tu tập nhập tức 
xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất 
niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, nầy các 
Tỳ Kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, 
vị Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời—On that 
occasion a Bhikkhu abides contemplating 
mind as mind, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away coveftousness 
and grief for the world. I do not say that 
there 1s the development of mindfulness of 
breathing for one who 1s forgetful, who 1s 
not fully aware. That is why on that 
occasion a Bhikkhu abides contemplating 
mind as mind, ardent, fully aware, and 
mindful, having put away coveftousness 
and grief for the world. 


Khi nào nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo nghĩ 
về “quán vô thường: Bhikkhu, on 


whatever occasion, a Bhikkhu thinks about 
“contemplation of impermanencc': 

VỊ ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe in 
contemplating Impermanence.” 

Vị ấy tập: “Quán vô thường, tôi sẽ thở 
ra.”—He trains thus: “[ shall breathe out 
contemplating Impermanence.” 


Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe In 
contemplating fading away.” 

Vị ấy tập: “Quán ly tham, tôi sẽ thở ra.”— 
He thus: “I shall breathe out 
contemplating fading away.” 

Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
vô.”—He trains thus: “I shall breathe in 
contemplating cessation.” 

Vị ấy tập: “Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở 
ra.”— He trains thus: “I shall breathe out 
contemplating cessation.” 


trains 


8) 


h) 


5) 


6) 


(C) 


l) 


Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô.”— 
thus: “I shall breathe 
contemplating relinquishment.” 

Vị ấy tập: “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra.”— 
thus: “I shall breathe out 
contemplating relinquishment.” 


He trains in 


He trains 


Trong khi tùy quán pháp trên pháp, nầy 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời. Vị ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi 
thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm 
xả ly. Do vậy, nây các Tỳ Kheo, trong khi 
tùy quán pháp trên các pháp, vị Tỳ Kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để 
chế ngự tham ưu ở đời —On that occasion 
a Bhikkhu abides contemplating mind- 
obJects as mind-objects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covetousness and grief for the world. 
Having seen the wisdom the abandoning 
Of covetousness and øgrief, he closely looks 
on with equanimity. That is why on that 
occasion a Bhikkhu abides contemplating 
mind-obJjects as mind-obJects, ardent, fully 
aware, and mindful, having put away 
covefousness and øsrIef for the world. 
Nhập tức xuất tức niệm, nầy các Tỳ Kheo, 
được tu tập như vậy làm cho sung mãn 
như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên 
mãn—Bhikkhus, that 1s how mindfulness 
of breathing, developed and cultivated, 
fulfñils the four foundations of mindfulness. 
Và Bốn niệm xứ, nầy các Tỳ Kheo, tu tập 
như thế nào, làm cho sung mãn như thế 
nào, khiến cho thất giác chỉ được viên 
mãn?—An how, Bhikkhus, do the four 
foundatons of mindfulness, developed 
cultivated,  fulfil the 
enlightenment factors? 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi tùy quán thân 
trên thân, Tỳ Kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời, trong khi ấy, niệm không hôn mê của 
vị ấy được an trú. Trong khi niệm không 


and seven 


2) 


3) 


2187 


hôn mê của vị ấy cũng được an trú, nầy 
các Tỳ Kheo, trong khi ấy niệm giác chỉ 
được bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo, trong 
khi ấy, Tỳ Kheo tu tập niệm giác chỉ. 
Trong khi ấy niệm giác chi được Tỳ Kheo 
tu tập đi đến viên mãn—Bhikkhus, on 
whatever occasion a Bhikkhu abides 
contemplating the body as a body, ardent, 
fully aware, and mindful, having put away 
covefousness and grief for the world, on 
that occasion unremitting mindfulness 1s 
established In him. On whaftever occasion 
unremifting mindfulness 1s established in a 
Bhikklu, on that occasion the mỉndfulness 
enlightenment factor is aroused In him, 
and he develops 1t, and by development, 1 
comes fo fulfilment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh 
niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi trú với chánh niệm như 
vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, 
thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy trạch pháp 
giác chỉ được bắt đầu khởi lên với Tỳ 
Kheo. Trong khi ấy, Tỳ Kheo tu tập trạch 
pháp giác chi. Trong khi ấy trạch pháp 
giác chỉ được Tỳ Kheo tu tập đi đến viên 
mãn——Abiding thus mindful, he 
Investigates and examines that state with 
wisdom and embarks upon a full inquiry 
1nto 1t. On whatever occasion, abiding thus 
mindful, a Bhikkhu ¡nvestigates and 
examines that state with wisdom embarks 
upon a full imquiry Into 1t. On that 
occasion, the  investigation-of-states 
enlightenment factor is aroused In him, 
and he develops 1t, an by development 1t 
comes fo fulfilment in him. 

Nầy các Tỳ Kheo, trong khi trú với chánh 
niệm như vậy, Tỳ Kheo với trí tuệ suy tư, 
tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn 
không thụ động bắt đầu khởi lên với vị Tỳ 
Kheo. Nây các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ 
Kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát 


4) 


5) 


pháp ấy, sự tĩnh tấn không thụ động được 
bắt đầu khởi lên với Tỳ Kheo ấy. Trong 
khi ấy tỉnh tấn giác chỉ được Tỳ Kheo tu 
tập đi đến viên mãn—lIn one who 
Investigates and examines that sfate with 
wisdom and embarks upon a full inguiry 
InfO 1, tireless energy 1s aroused. On 
whatever occasion, tireless ©nergy IS 
aroused in a Bhikkhu who Investigates and 
examines that sfate with wisdom embarks 
upon a full inguiry Into 1t. On that 
the cenergy cenliphtenment 
facfor 1s aroused 1n him, and he develops 
1, an by development 1t 
fulfilment in him. 

Hỷ không liên hệ đến vật chất được khởi 
lên nơi vị tinh tấn tỉnh cần. Nầy các Tỳ 
Kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật 
chất khởi lên nơi Tỳ Kheo tinh tấn tỉnh 
cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi 


OCcasion, 


comes fO 


lên trong vị Tỳ Kheo. Trong khi ấy hỷ 
giác chỉ được vị Tỳ Kheo tu tập đi đến 
viên mãn—ln one who arouses energy, 
worldly rapture On whatever 
Occasion, unworldly rapfure arises In a 
Bhikkhu who has aroused energy, on that 
the rapture cenlightenment 
facfor 1s aroused 1n him, and he develops 
1, an by development it comes to 
fulfilment In him. 

Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở 
thành khinh an, tâm cũng được khinh an. 
Nầy các Tỳ Kheo, trong khi Tỳ Kheo với 
ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm 
cũng khinh an, trong khi ấy, khinh an giác 
chi bắt đầu khởi lên nơi Tỳ Kheo. Trong 
khi ấy, khinh an giác chỉ được Tỳ Kheo tu 
tập. Trong khi ấy, khinh an giác chỉ được 
Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn—lIn 
one who 1s rapturous, the body and mind 
becometrandquil. On whatever occasion, 
the body and mind become tranquil in a 
Bhikkhu who ¡is rapturous, on that 
Occasion, the tranquility enlighfenment 


ariSes. 


OCcasion, 


2188 


factor 1s aroused In him, and he develops 
1t, an by development 1t comes to 
fulfilment in him. 

Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị Ấy 
được định tĩnh. Nầy các Tỳ Kheo, trong 
khi Tỳ Kheo có thân khinh an, an lạc, tâm 
vị ấy được định tĩnh, trong khi ấy định 
giác chi bắt đầu khởi lên nơi vị Tỳ Kheo 
nầy. Trong khi ấy định giác chỉ được Tỳ 
Kheo tu tập. trong khi ấy định giác chỉ 
được Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn— 
In one whose body 1s tranguil and who 
pleasure, the 
concentrated. Ôn whatever occasion, the 
mind become concentrated in a Bhikkhu 
who 1s tranguil and feels pleasure, on that 
the concentration 
enlightenment factor is aroused In him, 
and he develops 1t, an by development 1t 
comes to fulfilment in him. 

Vị ấy với tâm định nh như vậy, khéo 
nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Nầy các Tỳ 
kheo, trong khi Tỳ Kheo làm với tâm định 
tnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm 
xả ly, trong khi ấy xả giác chi được Tỳ 
Kheo tu tập. trong khi ấy xả giác chỉ được 
vị Tỳ Kheo làm cho đi đến sung mãn—He 
closely looks on with equanimity at the 
mind thus. On whatever o0ccasion, a 
Bhikkhu closely looks on with equanimity 


6) 


feels mind ˆ becomes 


OCCaSiIon, 


7) 


at the mind thus, on that occasion, the 

equanimify enliph(enment factfor 1s 

aroused in him, and he develops 1t, an by 

development It comes to fulfilment in him. 
Quán Sứ: Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc 
trong quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 
Bắc Việt Nam. Xưa kia thuộc địa phận thôn 
An Tập, huyện Thọ Xương, Thăng Long thành. 
Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, vào thời nhà 
Lê, các nước Chiêm Thành, Siêm, và Ai Lao 
thường gửi sứ thần đến triều cống. Nhà vua 
cho xây một ngôi chùa dùng làm nơi trú ngụ 
cho các sứ thần nầy vỉ các nước nầy rất sùng 
đạo Phật, vì thế mà chùa có tên là chùa Quán 


Sứ. Chùa đã trải qua nhiều thay đổi. Năm 
1934, Tổng Hội Phật Giáo Bắc Phần ra đời, 
đặt trụ sở tại chùa. Chùa đã được xây dựng lại 
theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn 
Ngọc Ngoạn và Nguyên Xuân Tùng do Tổ Sư 
Vĩnh Nghiêm duyệt xét bào năm 1941. Chánh 
Điện trong chùa được trang trí trang nghiêm. 
Các pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng 
lẫy. Lá cờ Phật giáo thế giới lần đầu tiên được 
treo tại Việt Nam tại chùa Quán Sứ nhân ngày 
lễ Phật Đẩn năm 1951 (Phật lịch 2495)— 
Name of an ancient temple, located in Hoàn 
Kiếm district, Hanoi City, North Vietnam. At 
first, It belonged to An Tập village, Thọ Xương 
district, Thăng Long ancient citadel. According 
to Đại Nam Nhất Thống Chí, in the Lê dynasty 
(1428-1788), Champa, Siam, Laos, all sent 
their envoys to Vietnam to offer the tributes. 
The King had a temple built as the residence 
for the envoys, because these above counfries 
are devout Buddhists. The temple, therfore, 
was named Quán Sứ to distinguish 1t from 
other temples. Quán Sứ Temple has been 
changed many times. In 1934, the North 
Vietnam Buddhist Sangha Associlatlon was 
founded and the temple was chosen Ifs 
headquarter. It was rebuilt, following a plan 
drawn out by the two architects Nguyễn Ngọc 
Ngoạn and Nguyễn Xuân Tùng, with the 
acceptance of Patriarch Vĩnh Nghiêm ¡in 1941. 
The Main Haill is solemnly decorated. The 
sfatues are pretty big and splendidly lacquered 
in red and gild colours. For the first time In 
Vietnam, the flag of the World Buddhist 
Associaton was hung at Quán Sứ Temple In 


195lfor celebraing the Buddha's  Holy 
Birthday. 

Quán Tại Tát Đỏa: Kuan-Yin 
Bodhisatva—See Quán Thế Âm and 
Avalokitesvara. 


Quán Tâm: Citta-nupassana (p). 

(A) Quán sát tâm tính. Tâm là chủ muôn 
pháp, không có một sự nào ở ngoài tâm 
cả—Contemplation of the mind—Mental 


(B) 


5 


2189 


contemplation, contemplation of all things 
as mind. 

Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 
“quán tâm” như sau —Accroding to the 
SafIpatthanasutta, the Buddha taught about 
“contemplation of mind” as follows: 

Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm tâm thức nơi tâm 
thức? Nầy các Tỳ Kheo, mội khi nơi tâm 
thức có tham dục, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang có tham dục. Mỗi khi 
tâm thức không có tham dục, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình không có tham 
dục. Mỗi khi trong tâm thức mình có sân 
hận, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang có sân hận. Mỗi khi tâm thức của 
mình không có sân hận, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang không có sân hận. 
Mỗi khi tâm thức mình có si mê, vị ấy ý 
thức rằng tâm thức của mình đang si mê. 
Mỗi khi tâm thức của mình không có sỉ 
mê, vị Ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang không có si mê. Mỗi khi tâm thức 
mình có thu nhiếp, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang có thu nhiếp. Mỗi khi 
tâm thức mình tán loạn, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang tán loạn. Mỗi khi 
tâm thức mình trở thành khoáng đạt, vị ấy 
ý thức rằng tâm thức của mình đang trở 
thành khoáng đạt. Mỗi khi tâm thức mình 
trở nên hạn hẹp, vị ấy ý thức rằng tâm 
thức của mình đang trở nên hạn hẹp. Mỗi 
khi tâm thức mình đạt đến trạng thái cao 
nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức của mình 
đang đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi 
tâm thức mình không đạt đến trạng thái 
cao nhất, vị ấy ý thức rằng tâm thức mình 
không đạt đến trạng thái cao nhất. Mỗi khi 
tâm thức mình có định, vị ấy ý thức rằng 
tâm thức của mình đang có định. Mỗi khi 
tâm thức mình không có định, vị ấy ý thức 
rằng tâm thức của mình đang không có 
định. Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị 
ấy ý thức rằng tâm thức của mình đang 


2) 


giải thoát. Mỗi khi tâm thức mình không 
có giải thoát, vị ấy ý thức rằng tâm thức 
của mình đang không có giải thoát—And 
how, Bhikkhus, doeas a Bhikhu abide 
contemplatng mind as mind? Here a 
Bhikhu understands mind affected by lust 
as mind affected by Iust, 
unaffected by lust as mind unaffected by 
lust. He understands mind affected by hate 
as mind affected by hate, and mind 
unaffected by hate as mind unaffected by 
hate. He understands mind affected by 
delusion as mind affected by delusion, and 
mind unaffected by delusion as mind 
unaffected by delusion. He understands 
confracted mind as contracted mind, and 
distracted mind as distracted mind. He 
understands exalted mind as exalted mind, 
and unexalted mind as unexalted mind. He 
understands surpassed mind as surpassed 
mind, unsurpassed 
unsurpassed He 
concenfrated mind as concentrated mind, 
and 


and mind 


and mind  as 


mind. understands 


unconcentrated mind aS 
unconcentrated mind. He  understands 
liberated mind as liberated mind, and 
unliberated mind as unliberated mind. 

Như vậy vị ấy sống quán niệm tâm thức 
trên nội tâm; hay sống quán niệm tâm 
thức trên cả nội tâm lẫn ngoại tâm. Hay vị 
ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên 
tâm thức; hay sống quán niệm tánh diệt 
tận trên tâm thức. Hay sống quán niệm 
tánh sanh diệt trên tâm thức. “Có tâm đây, 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 
vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và 
vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ 
Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm tâm thức trên các tâm thức——In this 
way he abides contemplating mind as 
mnd  mnternaly or he  abides 
contemplating mind as mind externally, or 
he abides contemplating mind as mind 


2190 


both internally and externally. Or else he 
abides contemplating in mind 1(s arising 
factors, or he abides contemplating in 
mind its vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind both Its arising and 
vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there 1s mind” 1s simply established in him 
(to the extent necessay for bare 
knowledge and mindfulness  And he 
abides ¡independent, not clnging to 
anything In the world. That is how a 
Bhikkhu abides contemplatng mind as 
mind. 
Quán Tẩy: Tắm rửa tượng Phật, thường được 
tổ chức trong ngày Khánh Đản—To wash a 
Buddha'*s Image, usually done during the 
Buddha's Birthday. 


Quán Thân Bất Tịnh: Contemplation on the 
Impure body—Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật 
dạy—According to the Satipatthanasutta, the 
Buddha taught: 

l) Này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan sát thân 
nầy, từ gót chân trở lên và từ đỉnh tóc trở 
xuống, bao bọc bởi một lớp da và chứa 
đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong 
thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, 
hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng 
ruột bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu.” 
Này các Tỳ Kheo, cũng như một bao đô, 
hai đầu trống đựng đây các loại hạt như 
gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã 
xay rồi. Một người có mắt, đổ các hột ấy 
ra và quan sát: “Đây là hột gạo, đây là hột 
lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi.” Cũng 
vậy, nầy các Tỳ Kheo, một Tỳ Kheo quan 
sát thân nây dưới từ bàn chân trở lên trên 
cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa 
đầy những vật bất tịnh khác nhau. Trong 
thân nầy: “Đây là tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, 


2) 


hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng 
ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước 
tiểu.”—Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this 
same body up from the soles of the feet 
and down from the top of the harr, 
bounded by skin, as full of many kinds of 
Iimpurity thus: “In this body there are 
head-hairs, body-hairs, nails, teeth, skin, 
flesh, sinews, bones, bone-marrow, 
kidneys, heart, liver, diaphragm, spleen, 
lungs, largee Intestines, small Intestines, 
contents of the stomach, feces, bile, 
phlepm, pus, blood, sweat, fat, tears, 
ørease, spittle, snot, oil of the Joints, and 
urine.” Just as though there were a bag 
with an opening at both ends full of many 
Sorfs Of prain, such as hill rice, red rice, 
beans, peas, millet, and whifte rice, and a 
man with good eyes were fo open 1t and 
review It thus: ““This 1s hill rice, this 1s red 
rice, these are beans, these are peas, this 
1s millet, this 1s whit©e rice;” so too, a 
Bhikkhu reviews this same body... as full 
of many kinds of impurity thus: “In this 
body there are head-harrs... and urine.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quan 
sát thân nầy về các vị trí các giới và sự 
sắp đặt các giới: “Trong thân nầy có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại.” Nây 
các Tỳ Kheo, như một người đồ tế thiện 
xảo, hay đệ tử của một người đổ tể giết 
một con bò, ngôi cắt chia từng phần tại 
ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo quán sát thấy thân nầy về 
vị trí các giới: “Trong thân nây có địa đại, 
thủy đại và phong đại”—Again, 
Bhikkhus, a Bhikkhu reviews this same 
body, however It Is placed, however 
disposed, as consisting of elements thus: 
“In this body there are the earth element, 
the water element, the fire element, and 
the air element.” Just as though a skilled 


3) 


4) 


5) 


2191 


butcher or his apprentice had killed a cow 
and was seated at the crossroads with 1t 
Cut up Into pieces; so too, a Bhikkhu 
reviews this same body... as consisting of 
elements thus: “In this body there are the 
earth element, the water element, the fire 
element, and the air element.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể 
ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối 
ra. Tỳ Kheo quán niệm- thân thể ấy như 
sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy.”—Again, Bhikkhus, as though he 
Were foO see a corpse thrown aside In a 
charnel ground, one, two, or three days 
dead, bloated, livid, and oozing matter, a 
Bhikkhu compares this same body with 1t 
thus: “This body too 1s of the same nature, 
1t Will be like that, 1t 1s not exempt from 
that fate.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, ỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài 
diễu hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, 
hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả 
can ăn, hay bị các loài đòi bọ rúc rỉa. Tỳ 
Kheo quán chiếu sự thực ấy vào thân thể 
của chính mình: “Thân nây tánh chất là 
như vậy, bản chất là như vậy, không vượt 
khỏi tánh chất ấy.”—Again, as though he 
Were fO see a corpse thrown aside In a 
charnel ground, being devoured by crows, 
hawks, vultures, dogs, Jackals, or various 
kinds of worms, a Bhikkhu compares this 
same body with 1t thus: “This body too 1s 
of the same nature, it will be like that, 1t 1s 
not exempt from that fate.” 

Nầy các Tỳ Kheo, lại nữa, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, với các bộ xương còn liên kết với 
nhau, còn dính thịt và máu, còn được nối 
liền bởi các đường gân..., với các bộ 


6) 


xương còn liên kết với nhau, không còn 
dính thịt, nhưng còn dính máu, còn được 
các đường gân cột lại với nhau..., với các 
bộ xương không còn dính thịt, không còn 
dính máu, không còn được các đường gân 
cột lại với nhau, chỉ còn có xương không 
dính lại với nhau, rãi rác chỗ nầy chỗ kia. 
Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, 
ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp 
vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương 
sống, ở đây là xương đầu. Tỳ Kheo ấy 
quán niệm thân ấy như sau: “Thân nầy 
tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh tánh chất ấy.”— 
Again, as thouph he were fo see a corpse 
thown aside in a charnel ground, a 
skeleton with flesh and blood, held 
topgcther with fleshless 
skeleton smeared with blood, held 
together with sinews... a skeleton without 
flesh and blood, held together with 
sinews.. disconnected bones scatfered In 
all directions, here a hand-bone, there a 
foot-bone, here a shin-bone, there a thipgh- 
bone, here a hip-bone, there a back-bone, 
here a rib-bone, there a breast-bone, here 
an arm-bone, there a shoulder-bone, here 
a neck-bone, there a jaw-bone, here a 
tooth, there the skull, a Bhikkhu compares 
this same body with it thus: '““This body too 
1s Of the same nature, 1t will be like that, 1t 
1S not exempt from that fate.” 

Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa 
địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ 
ốc..., chỉ còn một đống xương lâu hơn ba 
., chỉ còn là xương thối trở thành 
bột. Tỳ Kheo ấy quán niệm thân ấy như 
sau: “Thân nầy tánh chất là như vậy, bản 
tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
tánh chất ấy. —Again, Bhikkhus, as 
though he were to see a corpse thrown 
aside in a charnel ground, bones bleached 
white, the color of shells... bones heaped 


Sinews... a 


năm.. 


7) 


2192 


up, more than a year old... bones rotted Quán Thế Âm: Avalokitesvara (sk)—Quán 
and crumbled to dust, a Bhikkhu compares Âm—Quan Âm— Quán Thế Tự Tại—Quán 
this same body with it thus: “This body too Tự Tại. 


1s Of the same nature, it will be like that,it (A) Tên của một ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc 


1S not exempt from that fate.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm thân thể 
trên nội thân; hay sống quán niệm thân 
thể trên ngoại thân; hay sống quán niệm 
thân thể trên cả nội thân lẫn ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi 
trên thân thể; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên thân thể. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên thân thể. “Có 
thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. 
Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm thân thể trên thân thể——In 
this way he abides contemplating the body 
as a body nnternally, or he abides 
contemplatng the body body 
Iinternally, or he abides contemplating the 
body as a body both ¡internally and 
externally.  OÖr he  abides 
contemplating In the body 1ís arising 
factors, or he abides contemplating 1n the 
body Its vanishing factors, or he abides 
contemplating in the body both Ifs arising 
and vanishing factors. Or else mindfulness 
that “there 1s a body" 1s simply established 
in him to the extent necessary for bare 
knowledge and mindfulness  And he 
abides ¡ndependent, not clinging 
anything in the world. That too 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating the body as 
a body. 


aS a 


else 


{O 


#*% For more Information, please see Seven 


types of contemplation on the Impure 
body. 


Quán Thất: Căn phòng làm lễ quán đảnh 
của Mật Giáo —The building ¡in which the 
©soferics practice the rite of baptism. 

Quán Thế: To be the ace during the lifetime. 


(B 


` 


trong quận Phú Nhuận, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được xây vào 
năm 1922 và được trùng tu lại từ năm 
1964 đến 1969. Chùa là di tích cuối cùng 
của Bồ Tát Thích Quảng Đức (vị Pháp 
thiêu thân)—Name of a famous pagoda 
located in Phú Nhuận district, Saigon City, 
South Vietnam. The pagoda was built in 
1922 and rebuilt from 1964 to 1969. ]t Is 
the last memento of Thích Quảng Đức 
Bodhisattva (burnt himself for the sake of 
Buddhism). 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, chúng sanh 
khổ não mà nhất tâm xưng danh ngài, tức 
thời ngài quán sát âm thanh của họ (tầm 
thanh) và độ cho họ được giải thoát. Khởi 
thủy tượng của ngài là tượng nam, nhưng 
bây giờ thì thường là tượng nữ. Nghĩa xác 
thực của Quán Âm chưa được xác định. 
Quán Âm là bộ Tam Thánh với Phật A Di 
Đà, thường đứng bên trái của Phật Di Đà, 
nhưng có đến ba mươi ba hình thức khác 
nhau của ngài Quán Thế Âm, có thể là 
một con chim, một tịnh bình, một nhành 
liễu, một viên ngọc ma ni, hay ngàn mắt 
ngàn tai, vân vân; khi làm người trợ giúp 
những em bé thì ngài bổng trên tay một 
đức trẻ. Đảo Phổ Đà là trung tâm chính 
thờ phượng Đức Quán Âm bên Tàu, nơi 
đó ngài là người bảo hộ những kẻ khổ đau 
hoạn nạn, đặc biệt là những người đi biển. 
Phẩm 25 trong Kinh Pháp Hoa là phẩm 
Phổ Môn nói về công hạnh của Đức Quán 
Thế Âm. Thỉnh thoảng người ta lầm ngài 
Quán Âm với Phật A Di Đà hay Phật Di 
Lặc—Regarder of the world”s sounds or 
cries—Goddess of Mercy—According to 
Eitel in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Avalokitesvara ¡is one 





2193 


who contemplates the world's sounds, 
oripinally represented as a male, the 
Images are now generally those of a 
female figure. The meaning of the term 1s 
in doubt. Kuan-Yin 1s one of the triad of 
Amitabha, 1s represented on his left, and 1s 
also represented as crowned with Amida; 
but there are as many as thirty-three 
different forms of Kuan-Yin, sometimes 
with a bird, a vase, a willow wand, a pearl, 
a thousand eyes and hands, etc. and when 
as bestower of children, carrying a child. 
The ¡island of P°u-T”o (Potala) 1s the chief 
center of Kuan-Yin worship, where she 1s 
the protector of all in distress, especially 
of those who go to sea. Chapter 25 of the 
Lotus Sutras devoted to Kuan-Yin, and 1s 
the principal scriptures of the cult. Kuan- 
Yin is sometimes confounded (bị lầm lẫn) 
with Amitabha and Maitreya. 


(C) Những danh hiệu của Ngài Quán Thế 
Âm—Various tiles of Avalokitesvara 
Bodhisattva: 

1) Quán Âm: See Quán Thế Âm. 

2) Quán Tại Tát Đỏa: Kuan-Yin Bodhisattva. 

3) Quán Thế Âm: Regarder or Observer of 
the world's sounds, or cries (sounds that 
enliphten the world). 

4) Quán Thế Tự Tại: See Quán Tự Tại. 

3 Quán Tự Tại: The Sovereign Beholder, 


not associated with sounds or crI©s. 

6)_ Quang Thế Âm: See Quán Thế Âm. 

#* For more Information, please see 
Avalokitesvara 1n SanskriV/Pali-Vietnamese 

Section. 

Quán Thế Âm Bồ Tát: Avalokitesvara 

(sk)—Vị Bồ Tát được Phật tử Bắc tông thờ 

phượng—Kuan Shi Yin Bodhisatva—A 

Bodhisatva worshipped by the northern 

Buddhists. 

** For more information, please see Quán Thế 
Âm in Vietnamese-English Section and 
Avalokitesvara 1n SanskrIV/Pali-Vietnamese 

Section. 


Quán Thế Âm Mẫu: Tara (skt)— The sakti, 
energey of the 
Avalokitesvara. 
Quán Thế Tự Tại: Sovereign Regarder (not 
associated with sounds or cries)—See Quán 
Thế Âm. 
Quán Thế Âm Viên Thông: Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật hỏi 
ngài Quán Thế Âm về viên thông và ngài 
Quán Thế Âm đã bạch Phật rằng: “Bạch Thế 
Tôn! Tôi từ căn tai tu tam muội viên chiếu, 
duyên tâm, tự tại, bởi tu để tiếng động vào căn 
tai, vào rồi mất..., để được tam ma địa, thành 
tựu Bồ Đề. Bạch Thế Tôn! Đức Phật kia khen 
tôi khéo được pháp môn viên thông. Trong đại 
hội của Ngài, tôi được thọ ký là Quán Thế 
Âm. Bởi tôi quán nghe cả mười phương đều 
viên minh, nên tên Quán Thế Âm khắp cả 
mười phương thế giới—In th Surangama Sutra, 
book Six, the Buddha asked Avalokitesvara 
Bodhisattva about perfect penetration, and 
Avalokitesvara Bodhisattva reported to the 
Buddha as follows: “World Honored One! 
From the gateway of ear, I obfained perfect 
and 1llumining samadhi. The conditioned mind 
was at ease, and therefore | entered the 
appearance of the flow, and obtaining 
samadhi, I accomplished Bodhi World 
Honored One! That Buddha, the Thus Come 
One, praised me as having obfained well the 
Dharma-door of perfect penetration. In the 
øreat assembly he bestowed a prediction upon 
me and the name, Kuan-Shih-Yin. 
Quán Thể: Nature of visualization. 
Quán Thiền: Quán sát và thiền định— 
Contemplaton and  meditaton—To 
abstract trance. 
Quán Thông: To understand (penetrate) 
thoroughly. 
Quán Thụ (Thọ): 
(A) Quán cây Trí Tuệ như Đức Phật Thích Ca 
khi thành đạo rồi thì từ tòa Kim Cương trở 
dậy quán cây Bồ Đề (Ngài nói rằng ta 


or female masculine 


St 1n 


(B) 


Ù 


2194 


mới ngôi ở đạo tràng cũng đã từng quán 
thụ hay quán cây Bồ Để)—To 
contemplate the tree of knowledge, as 
Sakyamuni 1s said to have after his 
enliphtenment. 

Theo Kinh Niệm Xứ, Đức Phật dạy về 
“quán cảm thọ” như sau—According to the 
SafIpatthanasutta, the Buddha taught about 
the “contemplation of feeling” as follows: 
Nầy các Tỳ Kheo, như thế nào là Tỳ 
Kheo sống quán niệm cảm thọ trên các 
cảm thọ? Nâầy các Tỳ Kheo, ở đây Tỳ 
Kheo khi cảm giác lạc thọ, vị ấy ý thức 
rằng: “Ta đang có một cảm thọ khoái lạc.” 
Mỗi khi có một cảm thọ đau khổ, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ đau 
khổ.” Mỗi khi có một cảm thọ không 
khoái lạc cũng không đau khổ, vị ấy ý 
thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
không khoái lạc cũng không đau khổ.” 
Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chất, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
khoái lạc vật chất.” Khi có một cảm thọ 
khoái lạc tỉnh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khoái lạc tinh thần.” 
Khi có một cảm thọ khổ đau vật chất, vị 
ấy ý thức rằng: “Ta đang có một cảm thọ 
khổ đau vật chất.” Khi có một cảm thọ 
khổ đau tỉnh thần, vị ấy ý thức rằng: “Ta 
đang có một cảm thọ khổ đau tinh thần.” 
Khi có một cảm thọ vật chất không khoái 
lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ vật chất không 
khoái lạc cũng không đau khổ.” Khi có 
một cảm thọ tỉnh thần không khoái lạc 
cũng không khổ đau, vị ấy ý thức rằng: 
“Ta đang có một cảm thọ tinh thần không 
khoái lạc cũng không khổ đau.”—And 
how, Bhikkhus, does a Bhikkhu abide 
contemplating feelings as feelings? Here, 
when feelng a pleasant feeling, a 
Bhikkhu understands: “[ feel a pleasant 
feeling;” when feeling a painful feeling, 
he understands: “I feel a painful feling;” 


2) 


when feelng a  neither-painful-nor- 
pleasant feeling, he understands: “I feel a 
neither-paInful-nor-pleasant feeling.” 
When feeling a worldly pleasant feeling, 
he understands: “[ feel a worldly pleasant 
feling?” when feelng an unworldly 
pleasant feling, he understands: “I feel an 
unworldly pleasant feeling:” when feeling 
a worldly painful feeling, he understands: 
“J feel a worldly painful feeling:” when 
feeling an unworldly painful feeling, he 
understands: “I feel an unworldly painful 
feeling;” when feeling a worldly neither- 
pamfulnor  pleasant feeling, he 
understands: “I feel a worldly neither- 
painful-nor-pleasant feelng:” when 
feeling an unworldly neither-painful-nor- 
pleasant feeling, he understands: “I feel 
an unworldly neither-painful-nor-pleasant 
feeling.” 

Như vậy vị ấy sống quán niệm cảm thọ 
trên các nội thọ; hay sống quán niệm cảm 
thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán cảm 
thọ thể trên cả nội thọ lẫn ngoại thọ. Hay 
vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên 
các thọ; hay sống quán niệm tánh diệt tận 
trên các thọ. Hay sống quán niệm tánh 
sanh diệt trên các thọ. “Có thọ đây, vị ấy 
an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như 
vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm cẩm thọ 
trên các cảm thọ-——In this way he abides 
contemplating  feelings feelings 
internally, or he abides contemplating 
feelings as feelings externally, or he 
abides contemplating feelings as feelings 
both internally and externally. Or else he 
abides contemplating ¡in feelings theIr 
arising factors, or he abides contemplating 
in feelings their vanishing factfors, or he 
abides contemplating In feelings both theIr 
arising and vanishing factors. Or else 


aS 


2195 


mindfulness that “there ¡is feeling” 1s 
simply established In him to the extent 
necessary for bare knowledge and 
mindfulness. And he abides Iindependent, 
not clinging to anything 1n the world. That 
1s how a Bhikkhu abides contemplating 
feelings as feelings. 

Quán Trí: Trí tuệ đạt được qua thiển định— 

WWisdom obfained from contemplation. 

Quán Triệt: To penetrate thoroughly 

Quán Tuệ: Đem trí tuệ quán chân lý, hay lấy 

trí tuệ quán sát thấu hiểu được chân lý—The 

wisdom which penetrates to ultimate reality. 

Quán Tứ Niệm Xứ: To meditate upon the 

Body, Feelings, Mind and Dharma—To 

contemplate the four contemplations: 

1) Quán thân bất tịnh—To contemplate that 
the body ¡s not sanitary: Vì điên đảo mộng 
tưởng mà đa số chúng ta đều cho rằng 
thân nầy quý báu hơn hết. Nên thân nầy 
cần phải được ăn ngon mặc đẹp. Chính vì 
vậy mà chúng ta vật lộn với cuộc sống 
hằng ngày. Đời sống hằng ngày không 
còn là nơi an ổn nữa, mà trở thành đấu 
trường của tham, sân, si, mạn, nghi, tà 
kiến, sát, đạo, dâm, vọng, ty hiểm, ganh 
ghét và vô minh. Từ đó ác nghiệp được từ 
từ kết tạo. Người tu chân thuần phải quán 
thân từ mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, hậu 
môn, vân vân đều là bất tịnh. Khi ngồi 
chúng ta nên quán tưởng thân nây là bất 
tịnh, được bao phủ bởi một cái túi da nhơ 
nhớp, bên trong như thịt, mỡ, xương, máu, 
đàm, và những chất thừa thải mà không 
một ai dám đụng tới. Thân nầy, nếu không 
được tắm rữa bằng nước thơm dầu thơm 
và xà bông thơm, thì chắc chắn không ai 
dám tới gần. Hơn nữa, thân nầy đang hoại 
điệt từng phút từng giây. Khi ta ngừng thở 
thì thân nây là cái gì nếu không phải là 
cái thây ma? Ngày đầu thì thây ma bắt 
đầu đổi màu. Vài ngày sau đó thây thảẩy 
ra mùi hôi thúi khó chịu. Lúc nây, dù là 
thây của một nữ tú hay nam thanh lúc còn 


sanh thời, cũng không ai dám đến gần. 
Người tu Phật nên quán thân bất tịnh để 
đối trị với tham ái, ích kỷ, và kiêu ngạo, 
vân vân. Một khi ai trong chúng ta cũng 
đều hiểu rằng thân nầy đều giống nhau 
cho mọi loài thì chúng ta sẽ dễ thông hiểu, 
kham nhẫn và từ bi hơn với mình và với 
người. Sự phân biệt giữa người già, người 
phế tật, và các chủng tộc khác sẽ không 
còn nữa—Due to illusions, most of us 
think that our body 1s more valuable than 
any thing else. So 1t needs be provided 
with better foods and expensive clothes. 
Therefore, the “strugsle for life” has come 
ino play. Life Is no longer a peaceful 
place, but a battle field with greed, hatred, 
envy, arrogance, doubt, wrong views, 
kiling, stealing, sexual misconduct, lying. 
Evil karma 1s gradually formed as a result. 
Earnest Buddhists should view the body 
(eye, ear, skin, hair, nose, tongue, mouth, 
anus, efc) is unclean (Quán thân bất tịnh) 
which covered with a bag of skin, Inside 
are flesh, fat, bone, blood, mucus and 
waste matfers of which no one wishes fO 
touch. The body 1tself, 1f not being washed 
frequently with fragrant water and soap, 
no one wan(s to stay close fo 1t. In 
addition, 1t is prone to decay minute after 
minute, second after second. If we stop 
breathing, what 1s the body called 1f not a 
corpse? During the first day, 1s color 1s 
changing. A few days later, It becomes 
bluish and produces offensive odor. At this 
time, even If that disintegrated body once 
was the most beautfllỦ woman or a 
handsome man, no one wants to be close 
to 1t. Earnest Buddhist should always 
contemplate that the body 1s unclean. This 
contemplation 1s designed to cure greed, 
attachment, selfishness, and arrogance. 
Also, when people realize that they are 
physically and biologically the same, they 
would easily understand, tolerate and 


2) 


2196 


compassionate among themselves and 
others. The discrimminaton against the 
aging, people with disabiliies, and the 
other race would be diminished. 

Quán rằng cảm thọ là đau khổ—To view 
all the feelings are painful: Có ba loại 
cảm thọ là vui sướng, khổ đau và trung 
tính; tuy nhiên, Phật dạy mọi cảm thọ đều 
đau khổ vì chúng vô thường, ngắn ngủi, 
không nắm bắt được, và do đó chúng là 
không thật, ảo tưởng. Hơn nữa, khi chúng 
ta nhận của ai cái gì thì lẽ đương nhiên là 
chúng ta phải làm cái gì đó để đền trả lại. 
Rất có thể chúng ta phải trả giá cao hơn 
cho những gì mà chúng ta đã nhận. Tuy 
nhiên, sự nhận về phần vật chất vẫn còn 
dễ nhận ra để đề phòng hơn là sự cảm thọ 
tinh thần, vì cảm thọ là một hình thức thọ 
nhận mà phần đông chúng ta đều vướng 
bẫy. Nó rất vi tế, nhưng hậu quả tàn phá 
của nó thật là khốc liệt. Thường thì chúng 
ta cảm thọ qua sáu căn. Thí dụ như khi 
nghe ai nói xấu mình điều gì thì mình lập 
tức nổi trận lôi đình. Thấy cái gì có lợi thì 
mình bèn ham muốn. Tham sân là hai thứ 
thống trị những sinh hoạt hằng ngày của 
chúng ta mà chúng ta không tài nào kiểm 
soát chúng được nếu chúng ta không có tu. 
Quán thọ thị khổ dần dần giúp chúng ta 
kiểm soát được những cảm thọ cũng như 
thanh tịnh tâm của chúng ta, kết quả sẽ 
làm cho chúng ta có được an lạc và tự 
tạ —There are three kinds of feelings: 
pleasures, pain and neufral ones; however, 
according to Buddha's teaching, all 
feelings are painful because they are 
1mpermanent, transcient, ungraspable, and 
therefore, they are unreal, illusive and 
deceptive. (Quán thọ thị khổ). 
Furthermore, when you accept something 
from others, naturally, you have to do 
something else for them In return. It might 
cost you more than what you have 
accepted. However, we can easily refuse 


3) 


material things, but the hardest thing to 
escape 1s our own feelings. Feeling 1s a 
form of acceptance that most of us could 
easily be trapped. It is very subtle, but Its 
effect 1s so destructible. We usually feel 
whatever conveyed to us by the six 
senses. For example, hearing someone 
bad-mouth on us, we feel angry at once. 
Seeing something profitable, we readily 


feel greedy. After all, If we dont 


cultvate, øreed and angry are fwo 
uncontrollable agents which dominate and 
overwhelm our dailly activiles. To 


contemplate all the feelings are painful 
will gradually assist us to keep the 
feelings under control as well as to purIfy 
our mind; and as a result, provide us the 
Joy and peace. 

Quán thấy tâm ngắn ngủi vô thường—To 
view the 
impermanent: Nhiều người cho rằng tâm 
họ không thay đổi vì thế cho nên họ luôn 
chấp vào những øì họ nghĩ và tin rằng đó 
là chân lý. Rất có thể một số cũng thấy 
tâm mình luôn thay đổi, nhưng họ không 
chấp nhận mà cứ lờ đi. Người tu Phật nên 
quán sát tâm thiện, tâm ác của ta đều là 
tướng sanh diệt vô thường không có thực 
thể. Tất cả các loại tâm sở tướng nó chợt 
có chợt không, chợt còn chợt mất thì làm 
gì có thật mà chấp là tâm mình. Trong khi 
ngồi thiển định, người ta sẽ có cơ hội nhận 
ra rằng tâm nầy cứ tiếp tục nhẩy nhót còn 
nhanh hơn cả những hình ảnh trên màn 
ảnh xi nê. Cũng chính vì vậy mà thân 
không an vì phải luôn phản ứng theo 
những nhịp đập của dòng suy tưởng. Cũng 
chính vì vậy mà con người ta ít khi được 
nh lặng và chiêm nghiệm được hạnh 
phúc thật sự. Phật tử thuần thành nên luôn 
nhớ rằng tâm không phải là một thực thể 
của chính nó. Nó thay đổi từng giây. 
Chính vì thế mà Phật đã dạy rằng tâm của 
phàm phu như con vượn chuyền cây, như 


mmnd 1s transclent or 


4) 


2197 


gió, như điển chớp hay như giọt sương mai 
trên đầu cỏ. Pháp quán nầy giúp cho hành 
giả thấy được mọi sự mọi vật đều thay đổi 
từ đó có khả năng dứt trừ được bệnh chấp 
tâm sở là thật của ta—Most people think 
that their mind 1s not changed; therefore, 
they attach to whatever they think. They 
believe that what they think reflects the 
truth. Probably some of them would 
discover that their mind 1s changing, but 
they refuse to accept 1t. Buddhist 
practiioners should always  contemplate 
their wholesome and unwholesome minds, 
they are all subject to rising and 
destroying. They have no real entity. In 
siting meditaton, one will have the 
chance to recognize the facts that the mind 
keeps Jumping In a fast speed as pictures 
on a movie screen. The body, therefore, 
always feels restless and eager to react on 
the thinking pulses. That is why people are 
rarely calm down or experlencing true 
happIness Earnest Buddhists should 
always remember that the mind does not 
have any “real entity” to 1tself. It changes 
from second to second. Thats why the 
Buddha viewed the mind of an ordinary 
person 1s like a swinging monkey, the 
wind, lightning or a drop of morning dew 
(Quán tâm vô thường). This contemplation 
helps the practitioners see that everything 
1s changed so that the practiioners wIll 
have the ability to eliminate attachment to 
what they think. 

Quán pháp vô ngã—To view the Dharma 
1s without-self: Quán pháp không có tự 
tánh. Mọi vật trên đời, vật chất hay tinh 
thần, đều tùy thuộc lẫn nhau để hoạt động 
hay sinh tồn. Chúng không tự hoạt động. 
Chúng không có tự tánh. Chúng không thể 
tự tổn tại được. Thân thể con người gồm 
hàng tỷ tế bào nương tựa vào nhau, một tế 
bào chết sẽ ảnh hưởng đến nhiều tế bào 
khác. Cũng như vậy, nhà cửa, xe cộ, 


đường xá, núi non, sông ngòi đều được kết 
hợp bởi nhiều thứ chứ không tự tổn. Do 
vậy, mọi vật trên đời nầy đều là sự kết 
hợp của nhiều vật khác. Chẳng hạn như 
nếu không có chất bổ dưỡng, nước, và 
không khí thì thân thể nầy chắc chắn sẽ 
ốm o gầy mòn và cuối cùng sẽ bị hoại 
diệt. Chính vì vậy mà Đức Phật dạy rằng 
vạn pháp vô ngã, không, và vô thường. 
Hành giả nào thường quán pháp vô ngã thì 
những vị ấy sẽ trở nên khiêm nhường và 
đáng mến hơn—Everything ¡n the world, 
either physical or mental, is depend upon 
each other to function or survive. They are 
not free from one another or Íree to act on 
their owns, on their own will. They do not 
have a "self” They are not capable of 
beimng self-existed. A human body 1s 
composed of billions of cells that depend 
on one another; one cell đies will effect so 
many other cells. Similarly, a house, a 
car, a road, a mountain, or a river all are 
compounded, not being self-existed. 
Everything, therefore, 1s a combination of 
other things. For ¡nstance, without 
nufritious foods, water, and fresh air, this 
body will certainly be reduced to a 
skeleton and eventually disintegrated. 
Thus the Buddha taught: “All existenfs are 
selfless, empty, and impermanent.” 
Practiloners who always contemplate 
“the dharma 1s without-self,` they should 
become more humble and likable. 
Quán Tự Tại: Sarvayogavasavartin (sk)—Ở 
cảnh sự lý vô ngại, đạt quán tự tại (không có 
quan hệ với tầm thanh cứu khổ). Đức Phật 
được xem như là bậc “Quán Tự Tại.”—One 
who contemplates at ease—Reality Observant 
Bodhisattva—Sovereign Regarder (beholder), 
not assoclated with sounds or cries. The 
Buddha 1s regarded as Sarvayogavasavartin. 
** For more Information, please see 


2198 


Sanskrit/Pali- 
Vietnamese Section and Quán Thế Âm in 
Vietnamese-English Section. 

Quán Tự Tại Bồ Tát: Bodhisattva of Free 

Reflection—Bodhisattva Avalokitesvara—See 

Quán Thế Âm ¡in Vietnamese-English Section 

Sanskrit/Pali- 


Avalokitesvara in 


and AvaloKkitesvara 1n 
Vietnamese Section. 
Quán Tự Tâm Sở Hiện Cố: Do bởi sự 
thông hiểu rằng thế giới là biểu hiện của chính 
cái tâm mình —By thoroughly comprehending 
that the world 1s the manifestation of one”s 
own mind. 
Quán Tưởng: Contemplation—See Thiền. 
(D Ý nghĩa của quán tưởng—The meanings 
of contemplation. 
1) Quán tưởng là phương pháp Phật tử áp 
dụng hằng ngày, luyện cả thân tâm, đem 
lại sự hòa hợp giữa tinh thần và vật chất, 
giữa người thiên nhiên: 
Contemplaton 1s the dally practice of 
Buddhist adepts for training the body and 
mind ¡in order to develop a balance 
between Matter and Mind, between man 
and the unIverse. 
Quán tưởng và niệm hổng danh một vị 
Phật trong tâm, đặc biệt là Phật A Di 
Đà — To contemplate—To 
visualze—To mediate and think—To 
contemplate Buddha, especially 
Amitabha, In the mind and repeat his 
name. 
Quán tưởng là tập trung tư tưởng để quan 
sát, phân tích và suy nghiệm một vấn để, 
giúp cho thân an và tâm không loạn động, 
cũng như được chánh niệm. Quán tưởng 
không phải là chuyện đơn giản. Thật vậy, 
trong thế giới máy móc hiện đại hôm nay, 
cuộc sống cuồng loạn làm tâm trí chúng ta 
luôn bị loạn động với biết bao công 
chuyện hằng ngày khiến cho chúng ta mệt 
mỏi về thể xác lẫn tinh thần, nên việc làm 
chủ thân mình đã khó, mà làm chủ được 
tâm mình lại càng khó hơn: Contemplation 


con và 


2) 


focus—To 


3) 


the 
concenfration of the mind on a certain 
subJect, aiming at realizing a tranquil 
body, and an undisturbed mind as a way to 
perform right mindfulness. Contemplation 
1s not a simple matter. In the world today, 
based on mechanical and technological 
advances, our life 1s totally distrubed by 
those_ dally that are very 
tiresome and distressing for mastering; 
thus, the body 1s already difficult and If we 
want to master the mind, it is even more 
difficult. 

ID Trước khi quán tưởng—Before 
contemplation: See Thiển Định (IV). 

(I)Những phương pháp quán tưởng— 
Methods of contemplation: 

l) Ngũ đình tâm quán: Eive-fold procedures 

for quleting the mind—See Ngũ Đình 

Tâm Quán. 

Tứ Niệm Xứ: Four types of Buddhist 

meditaton for eradicating illusions and 

atfainng enlightenment—See Tứ Niệm 

Xứ. 

(V)Những lời Phật dạy về “Quán Tưởng” 
trong Kính Pháp Cú The Buddha”s 
teachings on “Contemplaton” 1n the 
Dharmapada Sutra: 

I) Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 

giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm 

tưởng Phật Đà ——The disciples of Gotama 
are always well awake. Those who always 
contemplate the Enlightened One by day 

and night (Dharmapada 296). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 

giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm 

tưởng Đạt Ma—The disciples of Gotama 
are always well awake. Those who always 
contemplate the Dharma by day and night 

(Dharmapada 297). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 

giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm 

tưởng Tăng già—The disciples of Gotama 
are always awake. Those who always 


can fundamentall be defined as 


activities 


2) 


2) 


3) 


2199 


contemplate the Sangha by day and night 
(Dharmapada 298). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 
giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm 
tưởng sắc thân—The disciples of Gotama 
are always awake. Those who always 
contemplate the body by day and night 
(Dharmapada 299). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 
giác, vô luận ngày hay đêm, thường vui 
điều bất sát —The disciples of Gotama are 
always awaken. Those who always 
contemplate delight in harmlessness or 
compassion by day nipht 
(Dharmapada 300). 

Đệ tử Kiều Đáp Ma, phải luôn tự tỉnh 
giác, vô luận ngày hay đêm, thường ưa tu 
thiển quán—The disciples of Gotama are 
always awaken. Those who always 
contemplate delight in meditation by day 
and night (Dharmapada 301). 

Không có trí huệ thì không có thiền định, 
không có thiển định thì không có trí tuệ. 
Người nào gồm đủ thiền định và trí tuệ thì 
gần Niết 
concentration In one who lacks wisdom, 


4) 


5) 


and 


6) 


7) 


đến bàn-There ¡is no 
nor 1s there wisdom In him who lacks 
He has both 
concenfrafion and wisdom 1s near Nirvana 
(Dharmapada 372). 
Quán Tưởng Niệm Phật: Quán tưởng Đức 
Phật A Di Đà mà niệm thầm hồng danh ngài, 
đối lại với niệm ra bằng lời—To contemplate 
Buddha, especially Amitabha, in the mind and 
repeat his name silently, In confrast with 
repeating his name loudly . 
Quán Tượng: Diễn tả voi bằng cách cảm 
biết thay vì nhìn thấy, như trường hợp một 
người mù rờ voi (chỉ đúng ngay lúc đó mà 
thôi, chứ không phải là chân lý)—To describe 
an elephant from feeling rather than seeing 1t, 
as a blind man does (from feeling it, I.e. 
1mmediate and correct knowledge). 


Cconcentrafion. who 


Quán Tượng Niệm Phật: Một trong bốn 
loại niệm Phật, niệm hình tượng hóa thân của 
Đức Phật A Di Đà trong tâm mình, hoặc nhìn 
hình tượng mà niệm hồng danh ngài—One of 
the four kinds of contemplation of the Buddha, 
to contemplate the Image of Amitabha Buddha 
and repeat his name. 

Quán Vô Lượng Thọ Kinh: Phật Thuyết 
Quán Vô Lượng Thọ Kinh—Quán Kinh—Một 
Kinh Đại Thừa quan trọng, liên hệ tới Phật A 
Di Đà và trường phái Tịnh Độ (có nhiều luận 
cho bộ kinh nầy)—The Sutra of Contemplation 
of Infinite Life. An Important Mahayana sutra 
relatng to Amitabha Buddha and the Pure 
Land (there are numerous commentaries on ï£). 
Quán Xuyến: Have a good grasp of worldly 
affairs. 

Quàn: To leave the corpse in a temporary 
shelter prior to burial. 

Quản: 

l) Ống: A pIpe—A tube. 

2) Quản ngại: To mind. 

3) Quản trị: To control——To rule. 

Quản Đắc: Being able to control. 

Quản Giáo: To look after—To instruc—To 
take care of. 

Quản Huyền Giảng: Ống, dây, và giảng là 
ba thứ đi cùng với nhau trong nghi lễ bên Ấn 
Độ —PIpes, stringøs, and preaching, 
accompanied service 1n India. 


and 


Quản Lý: To administer. 

Quản Thúc: To confine. 

Quang:  Prabha—Light—Brightness—There 
are two kinds: 

l1) Phật quang: The true lipght ofthe Buddha. 
2) Ma quang: Mara”s delusive lipht. 

Quang Âm: Light and shadow——Passing 
time. 

Quang Âm Thiên: Abhasvara (sk)—Quang 
Âm Thiên hay Cực Quang Tịnh Thiên, là cõi 
trời thứ ba trong đệ nhị thiền thiên thuộc sắc 
giới. Tại cõi trời nầy dứt mọi âm thanh, lúc 


2200 


muốn nói thì dùng tịnh quang làm ngôn ngữ, 
nên gọi là Quang Âm. Thời đại hỏa tai hủy 
diệt cõi sơ thiển thiên của sắc giới thì chúng 
sanh ở hạ giới đều tập hợp tất cả vào cõi trời 
nầy. Chờ tới sau khi thế giới tái thành, buổi 
ban đầu của thành kiếp, từ cõi trời nây nổi lên 
những áng mây vàng, trút mưa lũ xuống để tạo 
ra thế giới từ sơ thiển thiên xuống tới địa ngục. 
Khi thế giới đã thành rồi thì chúng sanh ở cảnh 
trời nầy phúc bạc, dần dần phải đi xuống cõi 
dưới, thậm chí cho tới địa ngục đều thấy chúng 
sanh-Light and sound or Lipht-sound 
heavens, also styled the heaven of utmost light 
and purity, the third of the second dhyana 
heavens, in which Inhabifants converse by lipht 
Instead of words; they recreate the unIverse 
from the hells up to and ¡ncluding the first 
dhyana heavens after it has been destroyed by 
fire during the final serles of cataclysms; but 
they gradually diminish In power and are 
reborn 1n lower sfates. The three heavens of 
the second dhyana are: 

1) Thiểu Quang Thiên: Minor-Light Heaven. 
2) Vô Lượng Quang Thiên: Infinie-Lipht 
Heaven. 

Quang Âm Thiên: Ligh( and Sound 
Heaven. 

Quang Bảo: 

I) Sư Phổ Quang ở chùa Đại Từ Ân bên 
Trung Quốc thời nhà Đường, tác giả của 
bộ 30 quyển Câu Xá Luận Ký—A noted 
monk named Pu-Kuang of Ta-Tzu-Ên 
monastery under the Tang dynasty, who 
was the author of the Record of Kosa 
Sastra, 30 books. 

Sư Pháp Bảo cũng tại Đại Từ Ân Tự đời 
Đường, cùng thời với sư Phổ Quang—A 
no(ed monk named Fa-Pao who lived In 
the same monastery and under the same 
period with monk Pu-Kuang. 

Quang Bối: Circle of ligh( behind the 
Buddha. 

Quang Cảnh: Spectacle—View——Aspect 
Outlook. 


3) 


2) 





Quang Chiếu Như Lai Tướng: Vairocana- 
rasmi-pratimandita-dhvaja—Một vị Bồ Tát đệ 
tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà tiền 
thân là Tịnh Đức Phu Nhân—A Bodhisattva, 
disciple of Sakyamuni, who was In a former 
life Vimaladatta. 

Quang Diệm Vương Phật: 

l) Đức Phật có danh hiệu Quang Diệm 
Vương vì ánh sáng của Đức Phật ấy soi 
sáng nhất: The royal Buddha of shining 
flames, or flaming brightness. 

Đức danh của Đức Phật A Di Đà: 
Amitabha with his virtues. 


Quang Dũng Thiền Sư: Zen Master Kuang- 
Yong in Nan-Ta 850-938 —Thiển sư Quang 
Dũng Nam Tháp sanh năm 850 tại Phong 
Thành (bây giờ thuộc tỉnh Giang Tây). Sư rất 
thông minh và tinh thông Tứ Thư Ngũ Kinh lúc 

13 tuổi. Ông là đệ tử của Thiển Sư Ngưỡng 

Sơn Huệ Tịch, và là thầy của thiển sư Ba Tiêu 

Huệ Thanh. Vào năm 19 tuổi sư thọ cụ túc 

giớ—Zen Master Nan-Ta-Kuang-Yong was 

born in 850 in Feng-Cheng (now In jJiang-X1 

Province). He was clever, mastering the 

Confucian classics at the age of thirteen. He 

was a disciple of Yang-Shan-Hui-Chi, and 

master of Pa-Chiao-Hui-Ch'ing. At ninetieen, 
he underwent ordination. 

e Sư sang miền Bắc yết kiến Lâm Tế, lại 
trở về hầu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: 
“Ngươi đến làm gì?” Sư thưa: “Đảnh lễ ra 
mắt Hòa Thượng” Ngưỡng Sơn hỏi: 
“Thấy Hòa Thượng chăng?” Sư thưa: “Dạ 
thấy.” Ngưỡng Sơn nói: “Hòa Thượng sao 
giống in lừa.” Sư thưa: “Con thấy Hòa 
Thượng cũng chẳng giống Phật.” Ngưỡng 
Sơn hỏi: “Nếu chẳng giống Phật thì giống 
cái gì?” Sư thưa: “Nếu con phải so sánh 
Hòa Thượng với cái gì đó, thì Hòa Thượng 
nào có khác lừa?” Ngưỡng Sơn ngạc nhiên 
nói: “Phàm Thánh cả hai đều quên, tình 
hết, thể hiện bày, ta lấy đây nghiệm xét 
người, hai mươi năm không ngờ vực. Con 
nên gìn giữ đó.” Ngưỡng Sơn thường chỉ 


2) 


2201 


sư bảo với người: “Kẻ nầy là nhục thân 
Phật.”—When Kuang-Yong return from a 
trip to visit Lin-JI, Yang-Shan said: “Why 
have you come?” Kuang-Yong said: “lo 
pay respects to the master.” Yang-Shan 
said: “Do you still see me?” Kuang-Yong 
said: “Yes.” Yang-Shan said: “When I 
observe the master, you don't look like a 
Buddha.” Yang-Shan said: “Tf I don”t look 
like a Buddha, then what do I look like?” 
Kuang-Yong said: “If Ï must compare you 
to something, then how do you differ from 
a  donkey?” Yang-Shan 
excitedly: “He”s forgotten both ordinary 
and sacred! The passions are exhausted 
and the body 1s revealed. For twenty years 
Ive tested them in this way and no one 
has gotten 1t. Now this disciple has done 
1” Yang-Shan would always point 
Kuang-Yong and say to people: “This 
disciple 1s a living Buddha.” 

Có vị Tăng hỏi: “Văn Thù là thầy bẩy 
Đức Phật, Văn Thù có thầy chăng?” Sư 
đáp: “Gặp duyên liền có.” Vị Tăng hỏi: 
“Thế nào là thầy Văn Thù?” Sư dựng 
đứng cây phất tử chỉ đó. Tăng thưa: “Cái 
ấy là phải sao?” Sư ném cây phất tử 
khoanh tay—A monk asked Zen master 
Kuang-Yong: “ManJushri was the teacher 
of seven Buddhas. Did Manjushri have a 
Kuang-Yong  said: 
“Manjushri was subJect to conditions, and 
therefore had a teacher.” The monk said: 
“Who was manjushri teacher?” Kuang- 
Yong help up his whisk. The monk said: 
“Is that all?” Kuang-Yong put down the 
whisk and clasped his hands. 

Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu dụng 
một câu?” Sư đáp: “Nước đến thành hồ.” 
Vị Tăng hỏi: Chơn Phật ở tại chỗ nào?” 
Nói ra không tướng, cũng chẳng tại nơi 
khác—A monk asked: What 1s a sentence 
of mystic function?” Kuang-Yong said: 
“[he water comes and the diích fills up.” 


cried out 


teacher or not?” 


The monk asked: Where does the real 
Buddha reside?” Kuang-Yong said: “T( 
doesn"t appear In words, nor anywhere 
else, either.” 
e - Không rõ sư thị tịch năm nào——H¡s date of 
death was unknown. 
Quang Điệu: Shinning. 
Quang Đãng: Clear. 
Quang Đoan: Tia sáng cát tường được Phật 
phóng ra từ giữa hai bộ lông mày của Ngài 
trước khi Ngài khai pháp——The auspicious ray 
sent from between the Buddha”s eyebrows 
before a revelation (khai pháp). 
Quang Đức Quốc: Avabhasa (skt—Vương 
quốc ánh sáng (của đức hạnh) nơi Đức Ma Ha 
Ca Diếp tái sanh như một vị Phật dưới tên 
Quang Minh Phật—The kingdom of light and 
virtue (ølorious virtue), in whích Mahakasyapa 
(Ma ha ca diếp) is to be reborn as a Buddha, 
under the name of Rasmiprabhasa (Quang 
Minh Phật). 
Quang Giáng: Thế Tôn giáng thế, thí dụ như 
Phật hay Bồ Tát được thờ phượng giáng trần— 
The honoured one descends, 1.e. the Buddha or 
Bodhisattva who 1s worshipped descends. 
Quang Hào: Sợi lông mày trắng tỏa ánh hào 
quang, giữa chỗ giao nhau của hai lông mày 
Đức Phật, có sợi lông trắng đài xoắn lại thành 
một búi nhỏ luôn tỏa ra ánh sáng. Đây là một 
trong ba mươi hai tướng hảo của Phật —The 
urna or curl between the Buddha”s eyebrows 
whence streams light that reveals all worlds, 
one of the thirty-two characteristics of a 
Buddha. 
Quang Hoa: Glorious. 
Quang Huy: bright light. 
Quang Ký: Trước tác của Phổ Quang Pháp 
Sư đời Đường —A work of Pu-Kuang In the 
Tang dynasty—See Quang Bảo (1). 
Quang Lãng: Light wave. 
Quang Minh: Prabha (skQ——Lipht (bright and 
clear)—lIlluminaton—To Illuminate—T here 
are fwo kinds: 


2202 


I)_ Sắc quang minh: Physical light. 
2) Trí huệ quang minh (tâm quang minh): 
Wisdom or mental light. 
Quang Minh Chánh Đại: Clear and 
uprIght. 
Quang Minh Chân Ngôn: Đà La Ni mà 
một khi trì niệm, hành giả sẽ có được sự sáng 
suốt và huy hoàng của chư Phật, và mọi tội lỗi 
đều phải quay đi—A dharani by whose 
repetition the brightness or glory of Buddha 
may be obtained, and all retribution of sin be 
averted. 
Quang Minh Đại Phạm: Jyotisprabha 
(skÐ—The great 1llustrious Brahman. 
Quang Minh Đại Sư: Tên của tự viện và 
cũng là danh hiệu vua Đường Cao Tông ban 
cho sư Thiện Đạo: Kuang-Ming Tzu, temple 
and tile of Shan-T”ao, a noted monk of the 
Tang dynasty (under Tang Kao-Tsung). 
Quang Minh Đàn: The fire altar. 
Quang Minh Độ: Tên gọi tắt của Vô Lượng 
Quang Minh Độ, là đức danh của cõi Tây 
Phương Cực Lạc The glory land or the 
Paradise of Amitabha. 
Quang Minh Phật: See Quang Đức quốc. 
Quang Minh Sơn: Trụ xứ hay nơi trụ của 
Đức Quán Âm, là tên gọi khác của Potala— 
The shining hill, or monastery, a name for the 
abode of Kuan-Yin, said to be in India, and 
called Potala. 
Quang Minh Tâm Điện: Chỗ trụ xứ của 
Đức Đại Nhật Như Lai ở Kim Cang Giới (Trí 
môn hay Bất Hoại Kim Cang Quang Minh 
Tâm Điện) —The temple of the bripht or 
shining heart; the seat of Vairocana, the sun 
Buddha, in the Vajradhatu mandala. 
Quang Minh Vô Tế: 
1llumination. 
Quang Minh Vương: Một trong 25 vị Bồ 
Tát cùng với Phật A Di Đà tiếp dẫn những 
người lâm chung mà niệm hồng danh Phật— 
Shining heart bodhisattva, one of the twenty 
ñve Boshidatvas who, with Amitabha, 


Imeasurable 


welcomes to the Western Paradise the dying 
who call on Buddha. 
Quang Mục Nữ: Người con gái mắt to và 
sáng, tiên thân của Ngài Địa Tạng Vương Bồ 
Tát —The bright-eyed (wide-eyed) daughter, a 
former Incarnation of Ksitigarbha (Địa Tạng). 
Quang Nguyên: Light source. 
Quang Phổ: Spetrum. 
Quang Phục: To restore. 
Quang Thái: Brighi. 
Quang Thế Âm: See Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Quang Thống: Luật sư Tuệ Quang vào thế 
kỷ thứ sáu, người đã từ chức quan “Thống” 
của triểu đình để xuất gia—A Vinaya-monk 
named Hui-Kuang, the sixth century, who 
resiened the hiph office of the general 
supervisor and left home to become a monk. 

Quang Tọa: Prabha-mandala (sk—Hào 

quang và bảo tọa của một vị Phật —The halo 

and throne of a Buddha, or the halo behind the 
throne of an Iimage (a halo throne). 

Quang Tộ Trí Môn Thiền Sư: Zen master 

Kuang-Zuo-Zhi-Men—Thiển sư Quang Tộ Trí 

Môn, quê ở Triết Giang, là đệ tử và người nối 

Pháp của Hương Lâm Trừng Viễn, và là thầy 

của Tuyết Đậu Trùng Hiển. Ông là một trong 

những thiển sư đầu tiên dùng thơ ca ngợi 
những câu châm ngôn hay lời dạy của các thầy 
thời xưa, đây là một nghệ thuật mà sau nây 
học trò của ông là Tuyết Đậu còn vượt trội 
hơn ông nữa—Zen master Kuang-Zuo ZhI- 

Men was from Zhe-]iang Province, was a 

disciple and dharma successor of Xiang-Lin- 

Chen-Yuan, and the master of Hsueh-T”ou- 

Ch'ung-Hsien. He was one of the first masters 

of Chˆan tradition to celebrate the words of the 

old masters In poetic form, and art at which his 
disciple Hsueh-T”ou was even better than his 
teacher. 

e Sư thượng đường dạy chúng: “Một pháp 
nếu có, pháp thân rơi tại phàm phu; muôn 
pháp nếu không, Phổ Hiển mất cảnh giới 
ấy. Chính khi ấy Văn Thù nhằm chỗ nào 


2203 


xuất đầu? Nếu đã xuất đầu chẳng được thì 
con sư tử lông vàng lưng bị gãy. Hân hạnh 
được một bàn cơm, chớ đợi gạo gừng 
tiêu.—Kuang-Zuo entered the hall and 
addressed the monks, sayIng: “Tf there 1s 
one Dharma, then Vairocana becomes a 
commoner. If the ten thousand dharmas 
are lacking, then Samantabhadra loses his 
realm. Just when 1t 1s like this, MaJushri 
has nowhere to show his head, and If he 
cant show his head, then the golden- 
harred lion 1s cut In two. lÝ you enjoy a 
bowl of food, don”t eat the spicy meat 
cakes.” 

e - Tên tuổi của Trí Môn được nhắc đến trong 
những thí dụ 21 và 90 của Bích Nham 
Lục—Chih-Men appears in examples 2l 
and 90 of the Pi-Yen-Lu. 

e Thí dụ thứ 90 của Bích Nham Lục cho 
chúng ta thấy Trí Môn và lối vấn đáp của 
ông với đệ tử. Một nhà sư hỏi Trí Môn: 
“Vật thể của sự khôn ngoan là gì?” Trí 
Môn đáp: “Có sao Kim mang trong mình 
nó trăng sáng.” Nhà sư hỏi: “Hiệu quả của 
sự khôn ngoan là gì?” Trí Môn đáp: “Con 
thỏ cái chờ lũ thỏ con.”—Example 90 of 
the Pi-Yen-Lu shows us Master Chih-Men 
in a conversaton with his disciples as 
followed: A monk asked Chih-Men, 
“What 1s the wisdom body?” Chi-Men 
said, “I[he Venus mussel bears the bright 
moon ïn 1t.” The monk asked, “And what 
1s the effect of wisdom?” Chih-Men said, 
““The female hare gets pregnant.” 

e Trí Môn có đến ba mươi đệ tử kế thừa 
Pháp. Ông thị tịch năm 1031—Chih-Men 
had 30 dharma successors. He passed 
away In 1031. 

Quang Trạch: Quang Trạch là tên của một 

tự viện bên Trung Quốc nơi mà ngài Pháp Vân 

đã viết bộ luận về Kinh Pháp Hoa hồi đầu thế 
kỷ thứ sáu —Kuang-Zhai, name of the temple 
in China where where Fa-Yun wrote his 


commentary on the Lotus Sutra early In the 
sixth century. 

Quang Trạch Tứ Giáo: See Tứ Giáo. 
Quang Trạch Tứ Thừa: Ngài Quang Trạch 
chia Nhà Lửa Tam Giới ra làm Tứ Thừa, được 
trường phái Thiên Thai thừa nhận—Kuang- 
Zhai made a division of four yanas from the 
Burning House parable, which adopted by the 
TP1en-T”ai: 


I1) Xe Dê chỉ Thanh Văn Thừa: The goat cart 
representing the Sravaska. 

2) Xe Hươu chỉ Duyên Giác Thừa: The deer 
cart representing the Pratyeka-buddha. 

3) Xe Trâu chỉ Bổ Tát Tiểu Thừa: The ox- 
cart representing Hinayana Bodhisattva. 

4) Xe Trâu Trắng lớn chỉ Bồ Tát Đại Thừa: 


The great whife ox-cart representing the 
Mahayana Bodhisattva. 
#**. For more Informaton, please see Tứ Giáo. 
Quang Tụ Phật Đảnh: Một trong năm vị 
Phật Đảnh—One of the five dhyani-Buddhas. 
Quang Tuyến: Ray. 
Quang Tướng Tự: Tự viện nằm trên đỉnh 
núi Nga Mi, thuộc huyện Nga Mi, tỉnh Tứ 
Xuyên, nơi mà Phổ Hiển Bồ Tát đã đạt đạo vô 
thượng—The monastery at the top of O-Mei- 
Shan, in Omeli district, Szech-Wan province, 
where Pˆu-HsIen (Samantabhadra) 1s supreme. 
Quang Vinh: Glorious. 
Quang Võng Đồng Tử: Jaliniprabhakumara 
(skt)—Một trong tám đồng tử có lưới chiếu 
sáng, theo hầu cạnh Ngài Văn Thù—The 
youth with the shining net, one of the eight 
attendants on ManJusr1. 
Quáng: Blinded. 
Quàng Cổ: To wear around the neck. 
Quàng Vai: To wear around the shoulders. 
Quàng Xiên: To talk nonsense 
Quảng: 
1) Rộng rãi: Vipula (skt——Broad—Wide 
Extensive—Spaclous—Extended—— 





Enlarged——Expanded. 
2) Vaipulya (skt)—See Phương Quảng. 


2204 


Quảng Bá: To spread——To broadcast. 

Quảng Bác: Đọc nhiều học rộng—Wide and 
SpacIous, extensively read, very learned. 
Quảng Bác Thân: Một thân của Đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na bao trùm khắp cả hư không— 
The one body fills space, Vairocana. 

Quảng Bác Thân Như Lai: Đức Phật Tỳ 
Lô Giá Na——Vairocana Buddha. 

Quảng Cáo: To 
something public. 
Quảng Chiếu Huệ Giác Thiền Sư: Zen 
Master  Kuang-Zhao-Hui-Jue—Thiển sư 
Quảng Chiếu, quê ở Tây Lạc, là đệ tử của 
Thiển sư Phần Dương. Cha làm Thái Thú 
Hoành Dương (nay là một thành phố thuộc 
miễn nam tỉnh Hồ Nam), rồi mất ở đó, sư phò 


advertise—To make 





linh cửu cha về xứ. Sau khi mai táng cha xong, 

ông đã xuất gia tại chùa Dược Sơn—Zen 

master Kuang-Zhao-Hui-]ue, came from Xi- 

Luo, was a disciple of Fan-Yang. His father 

was a governor of Heng-Yang (a c1y 1n 

southern Hunan Province) . His father died 
there, and Kuang-Zhao, fulfilling his fiial 
obligation, carried his father”s casket back to 
their native home. After burying his father, he 
left home to become a monk at Yueh-Shan 

Temple. 

e Một vị Tăng hỏi sư: “Cái gì là Phật?” Sư 
đáp: “Đầu đồng, trán sắt.” Vị Tăng hỏi: 
“Là nghĩa gì?” Sư đáp: “Chim mỗ, cá vẫy 
vùng. —A monk asked Kuang-Zhao: 
“What ¡is Buddha?” Kuang-Zhao said: 
“Copper head, Iron forehead.” The monk 
said: “What does that mean?” Kuang-Zhao 
said: “Bird beak, fish g1lls.” 

e Vị Tăng hỏi: “Sen là cái gì trước khi trồi 
lên mặt nước?” Sư đáp: “Mèo đội nón 
giấy.” Một người lại hỏi: “Sau khi sen trồi 
khỏi nước là cái gì?” Sư đáp: “Chó thấy 
roi là chạy.”—A monk asked: “How 1s If 
before the lotus comes out of the water?” 
Kuang-Zhao said: “The cat wears a paper 
hat.” The person asked: “How about after 


the lotus comes out of the water?” Kuang- 
Zhao said: “The dog runs when 1t sees the 
whIp.” 

e Một hôm sư thượng đường dạy chúng: 
“Thấy, nghe, hiểu biết đều là nhơn sanh 
tử. Thấy nghe hiểu biết chính là gốc giải 
thoát. Thí như sư tử nhào lộn không nhất 
định đứng ở Nam Bắc Đông Tây. Cả thấy 
các ngươi nếu là chẳng biết, đâu những cô 
phụ ông già Thích Ca—One day, Kuang- 
Zhao entered the hall and addressed the 
monks, SayIng: “Hearing 
enlightenment and wisdom, these are the 
cause of lifeể and death. Hearing about 
enlightenment and wisdom, that Itself 1s 
the root of liberation. [fs as 1ƒ a lion were 
sfapøering around ¡in every direction with 
no place to live. If you don”t understand, 
don't let yourself forsake old Sakyamumi! 
Hey!” 

Quảng Đại: Rộng lớn—Broad and great. 

Quảng Đại Bao Dung: Generosity. 

Quảng Đại Hội: Trung tâm nơi hội họp của 

những con người quảng đại bao dung, một từ 

ngữ đặc biệt nói về cõi nước A Di Đà—The 
centre where vast virtIes meet, a ferm for 

Amitabha. 

Quảng Đại Trí: Trí huệ rộng lớn của Như 

Lai là không thể đo lường, không thể nghĩ 

bàn—The vast wisdom of Buddha beyond 

me€asure. 

Quảng Đức: Great favour. 

Quảng Giáo: Quảng Giáo là giai đoạn mà 

Đức Phật nói rộng về giới luật cho giáo đoàn 

của Ngài, Ngài dạy bảo nhất nhất đều phải 

tuân theo giới luật, đối lại với “Lược Giáo” 
hay giai đoạn 12 năm đầu sau khi Phật thành 
đạo, Ngài chỉ nói một cách tóm lược về giáo 
pháp của Ngài như “chư ác mạc tác, chúng 
thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật 
giáo,” cũng như những phép tu hành cho đệ tử. 
Tuy nhiên, có quá nhiều người làm sai trái, 


⁄ 


nên Đức Phật bèn nói “Quảng Giáo”—Full or 


about 


2205 


detailed teaching by the Buddha about the 
duties of the order, In contrast with general or 
sumnmarized teaching; the detailed teaching 
resulting from errors which had crept in anong 
his disciples. 

Quảng Hạnh: Great deed—Vast deed— 
Extensive deed. 

Quảng Hiệp: Rộng và hẹp —Broad and 
ñarTOW. 

Quảng Huệ: Vipulaprajna (sk)—See Quảng 
Tuệ. 

Quảng Hưởng: Tên một ngôi già lam nổi 
tiếng trong quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Trí 
Thủ xây năm 1958. Đây là chi nhánh của Phật 
Học Viện Nha Trang. Bên phải Chánh điện có 
đại hổng chung nặng 330 kí lô, đúc tại Phật 
Học Viện Nha Trang năm 1966. Trên chuông 
có khắc bài văn ghi lại lịch sử của chùa mà 
Hòa Thượng Trí Thủ đã ghi lại vào ngày 3l 
tháng 3 năm 1966——Name of a famous pagoda 
in Gò Vấp district, Saigon City, South 
Vietnam. l( was built in 1958 by Most 
venerable Trí Thủ. It has been the school of 
basic Buddhist Studles for Monk students. A 
330 kilogram great bell cast at Nha Trang 
Institute of Buddhist Studies in 1966 1s hung on 
the right of the Main Hall. On the bell there 1s 
a text written by Most Venerable Trí Thủ on 
March 31, 1966, telling us the history of the 
monastery. On the right, im the back of the 
monaStery, sfupa 
commemorating Most Venerable Trí Thủ. 
Quảng Kết Thiện Duyên: To strengthen 
affinity with others. 

Quảng Lượng: Generosity. 

Quảng Mục Thiền Vương: Virupaksa 
(sk)—Tiếng Phạn là Tỳ Lưu Bát Xoa, vị thiên 
vương có ba mắt xấu xa. Tên của một trong 
bốn vị Thiên Vương, vị nầy là vị trời thủ hộ 
phương tây (Ngài trụ về phương tây của núi Tu 
Di, và dùng tịnh nhãn để quan sát chúng sanh 
trong cõi Diêm Phù Để)—The wide ugly-eyed 


stands  a and stele 


(diversely eyed) Maharaja, with three eyes, 
one who has deformed eyes. Name of one of 
the four Maharajas, he who guards the west. 
Quảng Nghiềm Thành: Vaisali (skt)—Tỳ 
Xá Ly, một thành rộng rãi trang nghiêm tại 
vùng frung Ấn Độ—Broad ornate city, In 
Central India. 

Quảng Nghiềm Thiền Sư: Zen Master 
Quảng Nghiêm (1121-1190)—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Đan Phượng, Bắc Việt. Ngài mồ 
côi cha mẹ từ lúc nhỏ. Sau khi cha mẹ mất, 
ngài theo học Phật pháp với cậu là thầy Bảo 
Nhạc. Khi thầy Bảo Nhạc thị tịch, ngài gặp và 
trở thành đệ tử của Thiên sư Trí Thiển. Ngài là 
pháp tử đời thứ 11 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Ngài thị tịch năm 1190, thọ 69 tuổï— 
A Vietnamese Zen master from Đan Phượng, 
North Vietnam. He lost his parents when he 
was very young. After his parents passed 
away, he studied Buddha Dharma with master 
Bảo Nhạc, his uncle on the mother side. After 
his master passed away, he met and became a 
diseiple of Zen master Trí Thiền. He was the 
dharma heir of the eleventh generation of the 
Wu-Yun- Tung Zen Sect. He passed away In 
1190, at the age of 69. 

Quảng Quả Thiên: Brhatphala (skt)—Tên 
cõi trời thứ ba trong tám cõi trời đệ tứ thiển 
sắc giới (Đệ Tứ Thiển Thiên là cõi trời tối 
thắng mà phàm phu được sanh vào. Từ cõi trời 
nầy trở lên năm cõi trời thì gọi là Ngũ Tịnh Cư 
Thiên mà chỉ riêng bậc Thánh mới được sanh 
vào)—The twelfth Brahmaloka, the realm of 
form; name of the third heaven of the eipht 
heavens of the fourth dhyana realm of form 
where there are great fruit, or abundant merIfs. 





Quảng Tế: Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, 
Trung Việt. Chùa tọa lạc tại phía đông triỀn 
đổi Quảng Tế, về phía tây bắc Đàn Nam Giao. 
Năm 1807, vị Tiền Quân Đô Đốc Phủ Chưởng 
Phủ Sự tước phong Lương Tài Hầu Trần Văn 
Năng dựng lên một thảo am, lấy địa danh gọi 
tên chùa là Quảng Tế. Sau khi xây chùa một 
thời gian, đại sư Tánh Linh Quang Hiển đã 


2206 


được cử trông coi chùa. Năm 1844, Hòa 
Thượng Hải Nhu, tăng cang chùa Thiên Mụ, 
cùng với thí chủ Bùi Tín Tại đã kiến thiết 
chùa, mở rộng qui mô, đổi tranh lợp ngói. Năm 
1894, Hòa Thượng Thanh Trí, với sự hỗ trợ 
của bà Thánh Cung, vợ vua Đồng Khánh, tiến 
hành trùng tu chùa, đúc một đại hồng chung 
nặng 230 cân. Năm 1989, Thầy Chơn Hương 
đã xây cổng Tam Quan làm cho cảnh chùa 
thêm vẻ uy nghi—Name of an ancient temple 
in Huế, Central Vietnam. The temple ¡s 
situated on the east side of Quảng Tế hill, 
which 1s northwest of the Altar to Heaven. In 
1807, Lương Tài Hầu Trần Văn Năng built a 
thatched temple on the east side of Quảng Tế 
hill and named 1t after the land. Sometimne 
after the temple was built, the senior monk 
named Tánh Linh Quang Hiển took charge of 
the temple. In 1844, Most Venerable Hải Nhu, 
the royalrecognized monk of Thiên Mụ 
temple with lay person named Bùi Tín Tại 
rebuilt the temple, enlarged the structure and 
replaced thatched with tiles for the roof. In 
1894, Most Venerable Thanh trí, with the help 
from Thánh Cung, wife of king Đồng Khánh, 
undertook the reconstruction. A øgreat-sized 
bell, 230 pounds was contributed to the temple 
by the royal family. In 1989, Venerable Chơn 
Hương constructed an old-style three-entrance 
gate giving the temple a more Impr€ssIVe 
appearance. 

Quảng Trí: Extensive knowledge—Immense 
learning. 

Quảng Trí Thiền Sư: Zen master Quảng 
Trí Thiền sư Việt Nam, quê ở Thăng Long, 
Băc Việt. Năm 1059, ngài xuất gia làm đệ tử 
của Thiền sư Thiển Lão tại núi Tiên Du. Ngài 
trở thành Pháp tử đời thứ bảy dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Chẳng bao lâu sau tiếng tăm của 
ngài lan rộng và nhiều đệ tử đến với ngài. Về 
sau ngài trụ tại chùa Quán Đảnh trên núi 
Không Lộ. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã 
chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc 
Việt. Ngài thị tịch năm I09I—A_ Vietnamese 


Zen master from Thăng Long, North Vietnam. 
He left home in 1059 to become a disciple of 
Zen master Thiển Lão in Tiên Du. He became 
the Dharma herr of the seventh generation of 
the Wu-Yun-]I”ung Zen Sect. His reputation 
soon spread all over North Vietnam and he had 
a lot of followers. Later, he stayed at Quán 
Đỉnh Temple on Mount Không Lộ. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism 
1n North Vietnam. He passed away In 1091. 
Quảng Trường Thiệt: Lưỡi to và dài, một 
trong 32 tướng hảo của Như Lai, có thể che kín 
mặt, tới chân tóc nơi trán (theo Đại Trí Độ 
Luận, có người hỏi Phật:”Như Đức Thế Tôn, 
là bậc Đại Đức đáng kính trọng, nhưng vì sao 
lưỡi lại to dài như tướng khinh tiện?” Phật đáp: 
“Tướng lưỡi như vậy thì lời nói ắt chân thực, 
như xưa Phật thè chiếc lưỡi to dài, che kín mặt 
cho tới tận chân tóc nơi trán, và nói với vị Bà 
La Môn rằng: “Nhà ngươi xem trong kinh sách 
có người nào lưỡi như vậy lại nói lời tà vọng 
không?” VỊ Bà La Môn nói: “Người nào mà 
lưỡi thè ra che kín mũi đã không nói lời hư 
vọng, huống hồ là người mà lưỡi che kín cả 
mặt tới tận chân tóc nơi trán. Lồng ta tin rằng 
Đức Phật tất không nói lời hư vọng.”—A 
broad and long tongue, one of the thirty-two 
marks of a Buddha, big enough to cover his 
face; 1t is also one of the marvels in the Lotus 
Sutra. 

** For more Information, please see Tam Thập 

Nhị Hảo Tướng Của Phật. 

Quảng Tu Cúng Dường: Broad cultivation 
and making abundant offerings—Đây là hạnh 
nguyện thứ ba trong Phổ Hiền Thập Hạnh 
Nguyện. Quảng tu cúng dường là khởi lòng tín 
giải rất sâu, đem đồ cúng dường thượng diệu 
mà cúng dường pháp hội của chư Phật. Tuy 
nhiên, trong các thứ cúng dường, pháp cúng 
dường là quý hơn cả. Pháp cúng dường là tu 
hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, 
làm lợi ích cho chúng sanh để cúng dường, 
chịu khổ thế cho chúng sanh để cúng dường, 
nhiếp thọ chúng sanh để cúng dường, siêng 


2207 


năng tu tập căn lành để cúng dường, không 
thối chuyển Bồ Tát hạnh để cúng dường, 
chẳng rời tâm Bồ để để cúng dường—This is 
the third of the ten conduc(s and vows of 
Samantabhadra Bodhisattva. Broad cultivation 
and making abundant offerings means to have 
deep belief and understanding in the Buddha 
teachings and to make offerings of superb and 
wonderful gifts. However, of all offerings, the 
gift of dharma 1s supreme. Dharma offerinss 
mean offering of cultivation according to the 
teachinøgs, the offering of benefitting all living 
beinøgs, the offering which gathers ¡n all living 
beings, the offering of standing In for all 
beings to undergo therr suffering, the offering 


of diligently culivating good roots, the 
offering of not forsaking the deeds of 
Bodhisattvas, and the offerng of not 


renouncing the Bodhi-mind. 

Quảng Tuệ: Vipulaprajna or Vipulamati 
(sk) —Trí tuệ rộng lớn, danh hiệu của Đức 
Phật, có trí tuệ rộng lớn có thể chuyển hóa 
được chúng sanh mọi loài —Vast wisdom, an 
eptthet of a Buddha, one able to transform all 
beingss. 

Quanh Co: Winding. 

Quanh Năm: Throughout the year. 

Quanh Quẩn: To beat about the bush. 

Quát: To shout (scold) loudly. 


Quay Cuỗng: To turn round and round—To 
be in a whirl. 


Quay Gót: To turn back. 

Quay Trở Lại: See Quay Về. 
Quay VỀ: To return—To go back. 
Quắc Thước: Vigorous. 

Quăng Bỏ: To throw away. 
Quăng Xuống: To throw down. 


Quẳng Gánh Lo Âu: To throw away the 3 


burden of anxIety. 
Quân: 
l) Quân bình: Balance—Equal. 


2) Anh (nói theo kiểu quý phái): Prinee— 
Noble——lIdeal man. 

3) Quân Đội: An army——MIlitary—Martial. 

Quân Bình: To balance 

Quân Đề: Kun-Ti (Ch). 

a) Người ta nói đây là một đệ tử thuần thành 

của Ngài Xá Lợi Phất: Said to be a 

devoted disciple of Sariputra. 

Một trong những thị giả của Ngài Văn 

Thù: One of the attendants on ManJusr1. 

Quân Đề Đông Tử: See Quân Đề (b). 

Quân Đồ: Kunda (sk)—Lò lửa, dùng làm 

phép Hộ Ma trong Mật Giáo—A hole In the 

ground, or a brazier, or a fire-pot, for the fire at 
the fire altar; the homa or fire altar In the 
©sof€ric sects 1n fire-worshIp. 

Quân Đô Lợi: Kundalin (sk)—Thủy bình 

hình tròn như chiếc nhẫn—A ring-shaped vase 

or bottle. 

Quân Đồ Lợi Minh Vương: Amrta (skt). 

l) Một trong ngũ đại minh vương, Cam Lộ 

Minh Vương—One of the five Ming- 

Wang, the ambrosia king. 

Dạ Xoa trong hình thức trừ ma: Also 

known as Yaksa 1n his firece form of 

queller of demons. 

Quân Na: Kunda (skt). 

I1) See Quân Đồ. 

2) Một loại hoa, có lẽ là hoa lài: a kind of 

flower, perhaps jasmine. 

Quân Sư Phụ: King master and father. 

Quân Trà Lợi Minh Vương: Kundali-raja 

(sk)——See Quân Đồ Lợi Minh Vương. 

Quân Trì: Kundi or Kundika (skt)—Quân Trì 

Ca——Vận Thì. 

I) Chiếc bình trong tay của Đức Quán Âm: 
The hand—An 
asecetic” water bottle. 

)_ Một trong 18 vật dụng của Tỳ Kheo: One 
of the eipghteen utensils of Bhikkhus. 

Quấn Quít: To hang about (around). 

Quần: 


b) 


2) 


vase 1n Kuan-Yin”s 


2208 


1) Cái quần: Nivasana (sk——A skirt, a kind 
of garment, especially an under garment. 
2) Một đàn—A flock (of sheep)—A crowd—— 


A herd. 

Quần Chúng: The pubiic. 

Quần Hữu: Các cõi hiện hữu (có quả báo và 

chúng sanh thụ quả báo), một trong tam hữu 

hay cửu hữu—All that exists, one of the three 

Sfaøes of mortal existence or nine staøes Or 

conditions in which sentient beings enJoy to 

dwell. 

** For more Information, please see Tam Hữu, 
and Cửu Hữu in Vietnamese-English 
Section. 

Quần Loại: Tất cả chủng loại chúng sanh, 
đặc biệt là những chúng sanh hữu tình—AlI 
classes of living beimgs, especially the 
SenfIent. 
Quần Manh: Những gì mới lú mầm chưa 
thành thục, ví với những chúng sanh mới phát 
tâm đạo, chưa phát triển, hãy còn bị vô minh 
che lấp minh tâm——AlI the shoots, sprouts, or 
1mmature things, 1.e. all the living as ignorant 
and undeveloped. 

Quần Mê: Chỉ chung những chúng sanh hãy 

còn mê mờ điên đảo——AlI the deluded; all 

delusions. 

Quần Nghi Luận: Answers to Doubts and 

Skepticism Commentary—Đây là quyển luận 

giải tổa các mối nghi ngờ của Phật tử về pháp 

môn niệm Phật, được viết bởi một vị Tổ Tịnh 

Độ—A  commentary which  provides 

explanatons and clarifications to Buddhists' 

doubtsễ and skepticism of the Pureland 

Buddhism, written by a Pureland Patriarch. 

Quần Quật: To work hard all day long 

without rest. 

Quần Sinh: Tất cả chúng sanh, đặc biệt là 

những chúng sanh hữu tình—AII the living , 

especially all living, conscIous beinøs. 

Quần Thoa: Woman. 

Quần Bách: To be in financial difficuldes 

Quần Trí: To become senseless 


Quẫn Trí: To get stuck in something that the 


mnd “ becomes senseless—Tlo become 


senseless. 
Quầng (Hào Quang): Halo. 
Quất: To whip. 
Quật: 
l1) Cái hang: Guha (skt——A cave. 
2) Đào lên: To dịg. 
3) Nổi bật —Distinguished—Sừng 
Lofty. 
Quật Cụ La: Nhang của phương tây (An Tức 
hương)—A kind of western incense. 
Quật Cường: To refuse to submit or yield (o. 
Quật Đa: Chữ viết tắt của Ưu Ba Cúc Đa— 
An abbreviation for Upagupta—See Hai Mươi 
Tám Tổ Ấn Độ (4). 
Quật Luân: Đảo Côn Luân (có lẽ là Côn 
Sơn) thuộc Việt Nam ở biển Đông—Polo 
Condre of Vietnam n the South China Sea. 
Quật Ngoại: See Quật Nội. 
Quật Nội: Phái Trong Hang. Trong xứ Ma 
Kiệt Đà có ngọn núi Nam Sơn, cách ngọn 
Nam Sơn về phía bắc có một hang đá lớn. Sau 
khi Đức Phật nhập diệt, ngài Ca Diếp chủ trì 
cuộc kết tập Tam tạng kinh điển trong hang đá 
nầy. Đông thời bên ngoài cách hang đá chừng 
20 dậm, lại có một số khác tập hợp lại để kết 
tập Ngũ Tạng. Do đó mà có hai phái trong 
hang và ngoài hang. Trong hang là Thượng 
Tọa Bộ, ngoài hang gọi là Đại chúng bộ— 
“Within the cave,” the assembly of the elder 
disciples, after Sakyamunr's”death, in the cave 
near Magadha, when, according to tradition, 
Kasyapa presided over the compiling of the 
Tripitaka; while at the same time, the disciples 
the compiled 
canonknown as Pancapitaka. To this separation 
1S ascribed, without evidence, the formation of 
the two schools of the Mahasthavirrah and 
Mahasanghika. 
Quật Sơn: Núi Kỳ Xà Quật hay núi Linh 
Thứu—Vulttre Peak—See Grdhrakuta 
Sanskrit/Pali-Vietnamese Section. 


sửng— 


“oufside cave” another 


1n 


2209 


Quây Quần: To gather together (around) — 

To cluster. 

Quấy: To be wrong. 

Quấy Nhiễu: To bother—To disturb—To 

trouble—To discommode——To annoy. 

Quấy Rầy: See Quấy Nhiễu. 

Quấy Rối: To harass—To trouble—To 

đisturb. 

Quen: To be acquained with—-To be 

accustomed to——To be used to. 

Quen Biết: To know——To be acquainted with 

Someone. 

Quen Chịu To be 

accustomed to. 

Quen Cực Khổ: To be accustomed to. 

Quen Làm: To be (get) accustomed to doïng 

something. 

Quen Sơ: To be slightly acquainted with. 

Quen Thân: To know well. 

Quen Thuộc: To be familiar (acquainted 

with). 

Quen Việc: To be accustomed to and familiar 

(well acquainted) with the work. 

Quét Sạch: To brush aside. 

Quê Nhà: Birthplace——Homeland. 

Quế Sâm Thiền Sư: Thiền Sư Quế Lâm ở 

Viện La Hán sanh năm 867, quê ở Thường 

Sơn. Từ thuở nhỏ đã ăn chay và nói những lời 

hay ho lạ thường. Sư xuất gia và thọ cụ túc 

giới với đại sư Vô Tướng tại chùa Vạn Tuế—— 

Zen master Kui-chen was born In 867 from an 

ancient Chang-Shan. It is said that from early 

childhood he could speak very well and would 
not eat meat. He left home to become a monk 
and received full ordinaion at Wan-Sui 

Temple, under a teacher named Wu-Xiang. 

e _ Lúc đầu sư học Luật rất nghiêm, nhưng về 
sau sư tuyên bố rằng nếu chỉ giữ không 
phá luật không thôi, không phải thật sự 
xuất gia, nên sư ra đi tìm học với thiển 
tông—At first he closely followed the 
teachings of the Vinaya, but later declared 


(get—become) 


that Just guarding against breaking the 
vows and adhering to the precepts did not 
equal true renunciation. He then set off to 
explore the teachings of the Zen school. 
Sau sư đến Huyển Sa yết kiến Đại Sư 
Tông Nhất, vừa nghe một câu khai phát 
liên rỗng suốt không ngờ —He arrived at 
Hsuan-Sha's place. Hsuan-Sha, who 1s 
said to have brought Kui-Chen erase all 
his doubts and to attain full awakening. 
Một hôm Huyễn Sa hỏi sư: “Tam giới duy 
tâm, ngươi biết thế nào?” Sư chỉ cái ghế 
dựa hỏi lại Huyền Sa: “Hòa Thượng kêu 
cái ấy là gì?” Huyền Sa đáp: “Ghế dựa.” 
Sư thưa: “Hòa Thượng không biết tam giới 
duy tâm.” Huyền Sa bảo: “Ta bảo cái ấy 
là tre gỗ, ngươi kêu là gì?” Sư thưa: “Con 
cũng gọi là tre gỗ.” Huyễn Sa lại bảo: 
“Tận đại địa tìm một người hiểu Phật 
pháp cũng không có.” Sư do đây càng 
được khích lệ thêm—One day, Hsuan-Sha 
questoned KuiChen, saying: “In the 
three realms, there is only mind. How do 
you understand this?"”Kui-Chen pointed 
to a cha1r and said: “What does the master 
call that?” Hsuan-Sha said: “A chair.” Kui- 
Chen said: “Then the master can't say that 
in the three worlds there is only mind.” 
Hsuan-Sha said: “[ say that 1t 1s made from 
bamboo and wood. What do you say 1S 
made from?” Kui-Chen said: “I also say 
1S 
Hsuan-Sha said: “[”ve searched across the 
øreat earth for a person who understands 
the Buddhadharma, but I havent found 
one.” 

Huyền Sa bảo chúng: “Mặc dù Quế Sâm 
tàng ẩn trong chúng, nhưng tiếng tắm vang 
xa—Hsuan-Sha told the monks: “Although 
Kui-Chen did not aspire to a leading 
position In the Buddhist community, his 
reputation as an adept nevertheless spread 
widely. 


made from bamboo and wood.” 


2210 


Một vị Tăng hỏi: “Thế nào là một câu của 
La Hán?” Sư đáp: “Ta nói với ngươi, liền 
thành hai câu.”—A monk asked: “What 1s 
Luo-Han”s single phrase?” Kui-Chen said: 
“IfT tell you 1t wIll turn into two phrases.” 

Sư thượng đượng dạy chúng: “lông môn 
huyền diệu chỉ là thế ấy sao? Hay riêng 
có chỗ kỳ đặc? Nếu riêng có chỗ kỳ đặc, 
các ông hãy nên xem cái gì? Nếu không, 
chẳng nên đem hai chữ bèn cho là Tông 
Thừa. Thế nào là hai chữ? Nghĩa là Tông 
Thừa và Giáo Thừa. Các ông vừa nói đến 
Tông thừa liền thành Tông thừa, nói đến 
Giáo thừa liền thành Giáo thừa. Chư 
Thiển đức! Phật pháp tông thừa nguyên 
lai do miệng các ông an lập danh tự, làm 
lấy nói lấy bèn thành. Lẽ ấy cần phải 
nhằm trong đó nói bình nói thật, nói viên 
nói thường. Thiển đức! Các ông gọi cái gì 
là bình thật? Nắm cái gì làm viên thường? 
Kẻ hành khất nhà bên cần phải biện rành, 
chớ để chôn vùi; được một ít thanh sắc 
danh tự chứa trong đầu tâm, nói ta hội giải 
khéo hay giản biện. Các ông biết cái gì? 
Ghi nhớ được danh tự ấy, giản biện được 
thanh sắc ấy. Nếu chẳng phải thanh sắc 
danh tự, các ông làm sao ghi nhớ giản 
biện? Gió thổi thông reo cũng là thanh, 
tiếng ếch nhái, chim, quạ, kêu cũng là 
thanh, sao chẳng trong ấy lắng nghe để 
giản trạch đi. Nếu trong ấy có hình thức ý 
tứ cùng các Thượng Tọa. Chớ lầm! Hiện 
nay thanh sắc dẫy đầy, là đến nhau hay 
chẳng đến nhau? Nếu đến nhau, thì linh 
tánh kim cang bí mật của ông nên có hoại 
diệt. Vì sao có như thế? Vì thanh xổ lủng 
lỗ tai ông, sắc đâm đui con mắt ông, 
duyên thì lấp mất huyễn vọng của ông, 
càng chẳng dễ dàng vậy. Nếu chẳng đến 
nhau, thì chỗ nào được thanh sắc? Biết 
chăng? Đến nhau, chẳng đến nhau thử 
biện rành xem?—Kui-Chen entered the 
hall and addressed the monks, saying: “If 
you want to come face-to-face with the 


essential mystery of our order, here 1t 1s! 
There's no other special thíing. lf 1t 1s 
something else, then bring it forth and let”s 
see 1t. If you cant show 1t, then forget 
about 1t. You canỶt Just recife a couple of 
words and then say that they are the 
vehicle of our school. How could that be? 
What two words are they? They are 
known as the “essential vehicle.` They are 
the “teaching vehicle.` Just when you say 
“essential vehicle,” that 1s the essential 
vehicle. Speaking the words “teaching 
vehicle` 1s 1fself the teaching vehicle. 
Worthy practitioners of Zen, our school”s 
essential vehicle, the Buddhadharma, 
comes from and 1s realized through 
nothing other than the names and words 
from your own mouths! It is Just what you 
say and do. You come here and use words 
like “tranquility,` “reality,` “perfection,” or 
“constancy.` Worthy practitioners! What 1s 
this that you call “tranquil' or “real°?What 
1s that s “perfecf` or “constanf? Those of 
you here on a pilgrimage, you must test 
the principle of what lm saying. Letf's be 
open about it. You”ve stored up a bunch of 
sounds, forms, names, and words inside 
your minds. You prattle that “I can do this” 
or “m good at figuring out that,” but 
actually what can I do? What can you 
figure out? All that you re remembering 
and holding on to 1s Just sounds and forms. 
lf it weren”t all sounds and forms, names 
and words, then how would you remember 
them or figure them out? The wind blows 
and the pine makes a sound. A frog or a 
duck makes a sound. Why don't you go 
and listen to those things and figure them 
out? If everywhere there are meaningful 
sounds and forms, then how mụuch 
meaning can be ascribed to this old monk? 
There`s no doubt about 1t. Sounds and 
forms assault us every moment. Do you 
directly face them or not? If you face them 


2211 


directly then your diamond-solid concept 
of self wIll melt away. How can this be? 
Because these sounds penetrate your ears 
and these forms pIerce your eyes, you are 
overwhelmed by conditions. 
kiled by delusion. There 1snt enough 
room Inside of you for all of these sounds 
and forms. If you dont  face them directly 
then how will you manage all of these 
sounds and forms? Do you understand? 
Face them or not face them. See yourself. 

Sư dừng giây phút, lại nói: “Viên thường 
bình thật ấy là người gì? Nói thế nào? 
Chưa phải là kẻ ở trong thôn Hoàng Di thì 
biết nói thế nào? Đó là các vị Thánh xưa 
bày chút ít giúp đỡ hiển phát. Thời nay 
không hiểu phải quấy, liền cho là toàn 
thật, nói ta riêng có tông phong huyền 
diệu. Phật Thích Ca không chót lưỡi, 
chẳng giống với các ông có chút ít bèn chỉ 
hông chỉ ngực. Nếu luận về tội sát, đạo, 
dâm, tuy nặng mà vẫn còn nhẹ, vì có khi 
hết. Kẻ nây chê bai Bát Nhã làm mù mắt 
chúng sanh, vào địa ngục A Tỳ, nuốt hoàn 
sắt nóng chớ bảo là thong thả. Do đó, cổ 
nhơn nói: “Lỗi tại hóa chủ, chẳng can hệ 
việc ông.` Trân trọng!”—After a pause, 
Kui-Chen “°Perfection.” 
“Constancy.` “Iranquility.` “Reality.` Who 
talks like this? Normal people im the 
village don't talk like this. ÏIts Jjust some 
old sages that talk this way and a few of 
ther wicked disciples that spread 1t 
around. Šo now, you don't know_ good 
from bad, and you are absorbed in 
“perfection” and “reality.` Some say I don't 
pOSsess the mysfterious excellence of our 
order”s style. Sakyamuni didnt have a 
tongue! Not like you disciples here who 
are always pointing at your own chests. To 
speak about killing, stealing, and lewdness 
1S fo speak of ørave crimes, but they are 
lipht by comparison. Ifs unending, this 
vilificaton of nirvana, this blinding the 


You are 


confinued: 


eyes of beings, this falling In the Avici 
Hell and swallowing hot Iron balls without 
relief. Therefore the ancients said: “When 
the transgression Is transformed Into the 
host, 1t no longer offends.' Take care!” 

e Sư thị tịch năm 928, được vua ban hiệu 
“Chơn Ứng Đại Sư”—He died in 928. 
After death, he received the posthumous 
tre “Zen Master True Response.” 

Quên Dĩ Vãng: Let bygones be bygones— 
To forget the past. 
Quên Lãng: Bị Quên lãng—Buried and 
forgetten. 
Quên Mất Bồ Đề Tâm Mà Tu Hành Các 
Thiện Pháp Đó Là Ma Nghiệp: Trong 
Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy rằng: 
“Quên mất Bồ để tâm trong khi tu hành các 
thiện pháp, đó là ma nghiệp.” Một thí dụ cụ 
thể là nếu chúng ta không vì Bồ đề tâm mà bố 
thí thì cái bố thí ấy có thể vì danh vì lợi hay vì 
muốn được khen tặng, vân vân, đó là cách 
cách hành xử của loài ma-—ln Avatamsaka 
Sutra, the Buddha taugh(t: “To neglect the 
Bodhi Mind when practicing good deeds 1s the 
action of demons.” A concrete example 1s that 
1Ý we neglect our Bodhi mind suring we øIve 
charity; the charity may be made for fame, 
benefits or praise, and so on; such conduct 1s 
the conduct of the demons. 

Quên Mình: To sacrifice oneself—To forget 

oneseTf for the sake of others. 

Qui Tỉnh Thiền Sư: Zen master Kui-Xing— 

Thiển sư Qui Tỉnh, quê ở Quí Châu, là đệ tử 

của Thiền sư Thủ Sơn—Zen master Kui-Xing 

was born in ]i-Chou, was a disciple of Zen 
master Shou-Shan. 

e Một hôm Thủ Sơn đưa cái lược tre lên hỏi: 
“Gọi là lược tre thì xúc chạm, chẳng gọi 
lược tre thì trái mất, gọi là cái gì?” Sư bèn 
chụp cái lược ném xuống đất nói: “Là cái 
gì?” Thủ Sơn bảo: “Mù.” Sư nhơn lời này 
hoát nhiên đốn ngộ—One day Shou-Shan 
held up a bamboo comb and asked: “If 


2212 


you call it a bamboo comb, you commit an 
offense. If you don't call it a bamboo 
comb, then you have turned away from 
what you see. What do you call 1t?” Shou- 
Shan said: “Blind.” At these words Kui- 
Xing suddenly experienced unsurpassed 
awakening. 

Sư khai đường, có vị Tăng hỏi: “Tổ Tổ 
tương truyền Tổ ấn, nay thầy được pháp 
nối người nào?” Sư đáp: “Cõi trong thiên 
tử, bờ ngoài tướng quân.—When Kui- 
Xing began teaching, a monk asked him: 
“AII the Patrlarchs have one after the 
other passed on the ancestral seal. Whose 
heritagee have you now atfained?” Kui- 
Xing said: “At the center of the realm, an 
emperor. Beyond the frontier, a general.” 
Sư thượng đường dạy chúng: “Tông sư 
huyết mạch hoặc phàm hoặc Thánh, Long 
Thọ, Mã Minh, thiên đường, địa ngục, vạc 
dầu sôi, lò than đỏ, ngưu đầu, ngục tốt, 
sum la vạn tượng, nhật nguyệt tinh thần, 
phương khác, cõi nây, hữu tình vô 
tình.”—Zen master Kui-Xing entered the 
hall and addressed the monks, saying: 
“The blood and marrow of the teachers of 
our school; what Is mundane and holy; 
Long-Su and Ma-Ming (names of famous 
Buddhists of earlier times); heaven and 
hell; the scalding cauldron and furnace 
embers (tortures of hell); the ox-headed 
Jalers (demons ¡in hell); the myriad 
phenomena of the universe; heavenly 
bodies; all things of the earth; animate 
and Inanimate...” 

Sư lấy tay vẽ một lần rồi nói: “Đều vào 
tông nây. Trong tông nầy cũng hay giết 
người, cũng hay tha người. Giết người 
phải được đao giết người; tha người phải 
được câu tha người. Cái gì là đao giết 
người, câu tha người? A1 nói được bước ra 
đối chúng nói xem? Nếu nói không được 


and then continued: “All of them enter 
ths essential teachng. WAihin this 
teaching people can be killed and they 
can be given life. Those who die endure 
the killing knife. Those who live must 
atfain the life-giving phrase. What are the 
kHI_ng knife and the life-giving phrase? 
Can you answer me? Come out of the 
congregation and we”ll test you. lf you 
cant speak, then you've betrayed your 
life! Take care! 
Có vị Tăng thưa hỏi về cây bá của Triệu 
Châu. Sư bảo: “Ta chẳng tiếc nói với 
ngươi, mà ngươi có tin không?” Tăng 
thưa: “Lời nói của Hòa Thượng quý trọng 
con đâu dám chẳng tin.” Sư bảo: “Ngươi 
lại nghe giọt mưa rơi trước thềm chăng?” 
Vị Tăng ấy hoát nhiên ngộ, thốt ra tiếng: 
“Chao!” Sư hỏi: “Ngươi thấy đạo lý gì?” 
VỊ Tăng làm bài tụng đáp: 

“Thiểm đầu thủy đích 

Phân minh lịch lịch 

Đả phá càn khôn 

Đương hạ tâm tức.” 
(Giọt mưa trước thểm, rành rẽ rõ ràng 
Đập nát càn khôn, Liên đó tâm dứt). 
A monk asked: “What is the meaning of 
Zhao-Chou”s cypress tree In the garden?” 
Kui-Xing said: “I won”t refuse to telÏ you, 
but will you believe me or not?” The 
monk said: “How could I not believe the 
master”s weighty words? Kui-Xing said: 


“Can you hear the water dripping from the 


eaves?” The monk was suddenly 
enlightened. He unconscIously exclaimed: 
“Oh!” KuiXing said: “What principle 
have you observed?” The monk then 
composed a verse: 

“Water drips from the eaves, 

So clearly, 

Splitting open the Ủniverse, 


Here the mind ¡s extingushed.” 


là cô phụ bình sanh. Trân trọng!”—Kui- Quí: Thấy mắc cổ cho người —Shame for 
Xing drew a circle in the air with hishand others. 


2213 


Quở: To reprimand—To rebuke——To scold— 
To blame. 

Quở Mắng: See Quở. 

Quở Phạt: To reprimand with punishment. 
Quở Trách: To rebuke——To scold. 

Quốc: Xứ sở_—A country——A nation. 

Quốc Ân: Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế. 
Chùa tọa lạc tại phía tây bắc núi Ngự Bình, 
trong thôn Phước Quả, phường Trường An. 
Nguyên chùa có tên là Vĩnh Ân do Hòa 
Thượng Siêu Bạch Nguyên Thiểu, một du tăng 
Trung Hoa khai sơn vào khoảng năm 1683. 
Năm năm sau, chúa Nguyễn Phước Thái công 
nhận là quốc tự và đặt tên lại là Quốc Ân. 
Năm 1805, công chúa Long Thành hiến 300 
lạng bạc để trùng tu. Năm 1842, vua Thiệu Trị 
lại cấp cho chùa 500 lạng bạc để hoàn chỉnh 
như chúng ta thấy ngày nay—Name of an old 
temple in Huế. It is located at norfiwest of 
Ngự Bình Hi, in Phước Quả hamlet, Trường 
An precmt. Ifs oripinal name was Vĩnh An. 
The temple was built in 1683 by Most 
Venerable Siêu Bạch Nguyên Thiểu, a 
wandering Chinese monk. Five years later, 
Lord Nguyễn Phước Thái recognized it as a 
national temple and renamed it Quốc Ân. In 
1805, Princess Long Thành, an elder sister of 
king Gia Long, had 1t rebuilt with 300 ounces 
of silver. In 1842, king Thiệu Trị granted 500 
ounces of silver to accomplish 
T€COnSfruction as Wwe can see If today. 
Quốc Độ: Nơi ở của các chúng hữu tình—A 
country—Native land—Abode of a race, or 
Tac©s. 

Quốc Độ Thân: Đức Tỳ Lô Giá Na ứng theo 
căn cơ của chúng sanh mà hiện ra quốc độ cho 
họ nương vào—The Buddha as Buddhaksetra, 
or abode of the living; the world as the body of 
VaIrocana. 

Quốc Độ Thế Gian: Theo Kinh Hoa 
Nghiêm thì đây là cảnh giới mà chúng sanh 
dựa vào để sinh tổn, một trong ba loại thế 
gian—According to the Flower Adornment 


1S 


Sufra, one of the three worlds, the world of 
countries on which people depend on for 
existence—See Tam Thế Gian (2). 

Quốc Giáo: National religion. 

Quốc Họa: National disaster (calamity). 
Quốc Hồn: National soul (spirit). 

Quốc Kế Dân Sinh: National economy and 
the livelihood of the people. 

Quốc Nạn: See Quốc họa. 

Quốc Sư: Ông thây của cả nước, thường là 
một vị Tăng (trong các quốc gia Phật giáo)— 
Imperial Teacher—lmperial preceptor 
preceptor of the State, usually a Buddhist 
monk. 

Quốc Sử: National history. 

Quốc Sự: National affair. 

Quốc Tăng Chính: Văn phòng Tăng 
Thống——National superintendent of the clergy, 
an office which at one time existed. 


OT 


Quốc Túy: National characteristics or spirit. 

Quốc Vương: Quốc vương hay Thái tử, người 
được phước báo cao trong hiện tại nhờ tiền 
kiếp tu trì thập thiện—A king or a prince— 
One who has attained to his present high estafe 
consequent on keeping all the 
commandmenfs 1n a prevIous Incarnation. 


ten 


Quy: 

1) Con rùa: Turtle——Tortoise. 

2) Quy hàng: To give oneself up to—To 
surrender. 

3) Quy phục: To commit oneself to. 

4)_ Trở về: To return. 


Quy Chế: Rule—Status. 

Quy Củ: Norm—Method—Standard. 

Quy Định: To define—To stipulate. 

Quy Hàng: To yield—To give ¡in---To 
surrender. 

Quy Hồi: To return—To come back. 

Quy Kính: Trở về quy mệnh và kỉnh lễ Đức 
Như LaiI—To turn to reverence, put one”s frust 
1n and worship the Buddha. 

Quy Luật: Regulation—Statute and law. 


2214 


Quy Mạng: Namas, Namah, or Namo (skÙ—— 
Nam Mô—-Quy mệnh hay về nương— 
Devotion-of-life bow. 


l) Thân mệnh nương theo Đức Phật: To 
enfrust one”s life, or to devote one”s lIfe to 
the Buddha, etc. 

2) Quy thuận theo giáo mệnh hay lời dạy của 
Phật: To obey Buddhaˆs teaching. 

3) Căn mệnh quy nguyên như Đức Phật đã 


từng quy nguyên vậy: To cultivate the 
Buddha”°s way, hoping one day we can 
enter nirvana as did the Buddha. 
Quy Mạng Thập Phương Kim Cang 
Phật: Take refuge ¡in the Diamond Buddha of 
the ten directions. 
Quy Mạng Tỳ Lô Xá Na Phật: Take 
refuge In Vairocana Buddha. 
Quy Mao: Lông rùa (hay sừng thỏ), được ví 
với những chuyện không thể xãy ra được— 
The haïr on a tortoise, 1.e. the non-exIsfent. 
Quy Mao Thố Giác: Lông rùa sừng thỏ, ví 
với những việc không thể xãy ra được—The 
hair on a tortoise and the horn of a rabbit, I.e. 
the non-exIstent. 
Quy Nguyên: Quy Bổn—Quy Chân—Quy 
Hóa—Quy Tịch —Ra khỏi cõi sanh diệt để trở 
về cội nguồn chân như tịch tĩnh (nhập niết 
bàn)—To return to one”s orIgin, enfer nirvana, 
1.e. fO dịe. 
Quy Ngưỡng: Kính ngưỡng và tin tưởng 
vào—To turn to In expectancy or adoration, 
put trust in. 
Quy Nguỡng Tông: Một dòng Thiền được 
sáng lập bởi ngài Bách Trượng Hoài Hải—A 
Zen sect established by Pai-Ch'ang-Huai- 
Hai—See Bách Trượng Hoài Hải. 
Quy Nhập: Quay lại để đi vào đường đạo— 
To turn to and enter, e.ø. a religion. 
Quy Nông: Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc 
trong quận Châu Thành tỉnh Trà Vinh, Nam 
Việt Nam. Chùa được xây dựng từ lâu, nhưng 
không ai biết được xây vào năm nào. Chùa 
được trùng tu vào năm 1900 —Name of and 


ancient temple, located in Châu Thành district, 

Trà Vinh province, South Vietnam. 

built a long time ago, but no one knows the 

time. It was rebuilt in 1900. 

Quy Phật: 

1) Trở thành Phật tử: To become a Buddhist. 

2) Vãng sanh Cực Lạc: To go to the Pure 
Land after passing away. 

Quy Phục: To submit—To yield—To give 

1n—T0o surrender. 


Ít was 


Quy Tàng Lục: Chuyện ví dụ về con rùa 
dấu sáu chỉ trong mai khi thấy cáo vì sợ cáo vồ 
lấy ăn thịt, trong khi con cáo thấy rùa bèn rú 
lên, nên cuối cùng rùa thụt vào mai, cáo 
không ăn được nên phải chết đói—The 
parable of the tortoise and the JjJackal, the 
tortolse hiding is six vulnerable parts, 
symbolizing the six senses, the Jackal wailing 
and sfarving to death. 

Quy Tắc: Regulation—Rule. 

Quy Tiên: To pass away—To die—To go to 
the paradise. 


Quy Tính: 


I1) Thu nhiếp sự tướng hữu vi để trở về với 
thực tướng chân như—To turn from the 
world of phenomena to that of eternal 
reality. 

2) Từ bỏ đời sống vật chất để trở về đới sống 


tâm linh (vốn là bổn tính của vạn hữu): to 

devote oneself to the spiritual rather than 

the material. 
Quy Tội: To shift away the blame upon 
Someone. 
Quy Tục: Hoàn tục—To return to lay life. 
Quy Tư: Kucha (skt)—Câu Chi—Khưu Tư— 
Một vương quốc và thành phố cổ nằm về mạn 
đông của Trukestan. Được ghi nhận là sinh 
quán của Ngài Cưu Ma La Thập ——An ancient 
kinegdom and city in eastern Turkestan. Ít 1s 
recorded as the native place of KumarajIva. 
Quy Y: To turn to and rely on, or believe ¡in 
Buddhism. 


2215 


q) 





Nghĩa của Quy-Y—The meanings of 
Taking Refuge: Tin vào Phật giáo và về 
nương nơi ba ngôi Tam Bảo. Được nhận 
làm đệ tử tại gia sau nghi thức sám hối và 
lập lại những lời một vị Tăng về quy y— 
To 
admission 


in the Triratna—An 
lay  disciple, 
recanftation of his previous wrong belief 


take refuge 

of a after 
and sincere repettion to the abbot or 
monk of the Three Refuges. 

** For more information, please see Tam 
Quy-Y in Vietnamese-English Section. 

(I) Những lời Phật dạy về Quy-Y trong Kinh 

Pháp Cú The Buddha's teachings on 

Taking Refuge in the Dharmapada Suữa: 

Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y thần núi, 

quy-y rừng cây, quy-y miễu thờ thọ 

thần—Men were driven by fear to go to 


Ù 


take refuge In the mountains, In the 
forests, and In sacred trees (Dharmapada 
188). 

Nhưng đó chẳng phải là chỗ nương dựa 
yên Ổn, là chỗ quy-y tối thượng, ai quy-y 
như thế khổ não vẫn còn nguyên—But 


2) 


that 1s not a safe refuge or no such refuge 
1S supreme. A man who has gone to such 
refuge, 1s not delivered from all pain and 
afflictions (Dharmapada 189). 

Trái lại, quy-y Phật, Pháp, Tăng, phát trí 
huệ chơn chánh—On the contrary, he who 
take refuge in the Buddhas, the Dharma 
and the angha, sees with ripht knowledge 
(Dharmapada 190). 

Hiểu thấu bốn lẽ mầu: biết khổ, biết khổ 
nhân, biết khổ diệt và biết tám chi Thánh 
đạo, diệt trừ hết khổ não—With clear 
understanding of the four noble truths: 
suffering, the cause of suffering, the 
destruction of suffering, and the eighfold 
noble path which leads to the cessation of 
suffering (Dharmapada 191). 


3) 


4) 


5) Đó là chỗ quy-y an ổn, là chỗ quy-y tối 
thượng. Ai quy-y được như vậy mới giải 


thoát khổ đau—That is the secure refuge, 


the supreme refuge. He who has gone to 
that refuge, 1s released from all suffering 
(Dharmapada 192). 
Quy Y Ngũ Giới: Nghi thức để trở thành một 
Phật tử tại gia—The ceremony which makes 
the recipient an upasaka (Ưu bà tắc—Male 
disciple) or upasika (Ưu bà di—Female 
disciple). 
Quy Y Pháp: Quy-y thọ pháp —Harman- 
saranam-gacchami (skÙ—Về nương với Phật 
Pháp—To take refuge In the Dharma or to 
take refuge 1n the Dharma and receiving the 
law. 


Quy Y Phật: Buddham-saranam (sk)— Về 
nương với Phật— To take refuge 1n the 
Buddha. 

Quy Y Tam Bảo: 

() Ý nghĩa của quy-y— The meanings of 
Taking Refuge: 

VỀ nương với Phật, Pháp, Tăng. Người 
thành tâm quy y Tam Bảo sẽ không còn sa 
vào các đường dữ nữa. Hết kiếp người sẽ 
được sanh vào các cối trờ——To take 
refuse In the Triratna, or fo commif 
oneself to the Triratna, 1e. Buddha, 
Dharma, Sangha (Buddha, his Truth, and 
hs Order)—To trust the Triratna 
(Buddha—Dharma——Sangha)—Those 
who sincerely take refuge in Buddha, 
Dharma and Sangha shall not go to the 
woeful realm. After castng human life 
away, they will fiII the world of heaven. 
Đã là Phật tử thì phải quy-y ba ngôi Tam 
Bảo Phật Pháp Tăng, nghĩa là cung kính 
nương về với Phật, tu theo giáo pháp của 
Ngài, cũng như tôn kính Tăng Già. Phật tử 
thệ nguyện không quy y thiên thần quỷ 
vật, không thờ tà giáo, không theo tổn 
hữu, ác đẳng. Quy y là trở về nương tựa. 
Có nhiều loại nương tựa. Khi con người 
cảm thấy bất hạnh, họ tìm đến bạn bè; khi 
âu lo kinh sợ họ tìm về nương nơi những 
niềm hy vọng ảo huyền, những niềm tin 
vô căn cứ; khi lâm chung họ tìm nương tựa 


]) 


2) 


2216 


trong sự tin tưởng vào cảnh trời vĩnh cửu. 
Đức Phật dạy, không chỗ nào trong những 
nơi ấy là những nơi nương tựa thật sự cung 
ứng cho ta trạng thái thoải mái và châu 
toàn thật sự. Đối với người Phật tử thì 
chuyện quy-y Tam Bảo là chuyện cần 
thiết. Lễ quy-y tuy là một hình thức tổ 
chức đơn giản, nhưng rất quan trọng đối 
với Phật tử, vì đây chính là bước đầu tiên 
trên đường tu học để tiến về hướng giải 
thoát và giác ngộ. Đây cũng là cơ hội đầu 
tiên cho Phật tử nguyện tỉnh tấn giữ ngũ 
giới, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tu tâm, 
dưỡng tánh, quyết tâm theo dấu chân Phật 
để tự giúp mình ra khỏi sanh tử luân hỗồi— 
Any Buddhist follower must attend an 
1nitation ceremony with the Three Gems, 
Buddha, Dharma, and Sanpha, 1.e., he or 
she must venerate the Buddha, follow his 
teachinøgs, and respect all his ordained 
disciples. Buddhists swear to avoid deitIes 
and demons, pagans, and evil religious 
øroups. A refuge 1s a place where people 
go when they are distressed or when they 
need safety and security. There are many 
types of refuge. When people 
unhappy, they take refupge with therr 
friends; 
frightened they mipht take refuge In false 
hope and beliefs. As they approach death, 
they might take refuge in the belief of an 
eternal heaven. But, as the Buddha says, 
none of these are true refuges because 
they do not gIve comfort and securIty 
based on reality. Taking refuge 1n the 
Thee Gems 1s necessary for any 
Buddhists. It should be noted that the 
1nitiation ceremony, though simple, 1s the 
most Important event for any Buddhist 
disciple, since It 1s his first step on the way 
toward liberation and 1llumination. This 1s 
also the first opportumfy for a disciple to 
to diigently observe the five 
precepts, to become a vegetfarian, fO recIt© 


are 


when they are worred and 


VOW 


ii) 


qI) 


Ù 


2) 


Buddhist sutras, to cultivate his own mind, 
to nurture himself with good deeds, and to 
follow the Buddha”s footsteps toward his 
own enlightenment. 

Quy-y Phật là về nương tựa nơi Phật Bảo, 
là vững lòng tu tập, tin tưởng để có thể trở 
nên giác ngộ như Đức Phật: To take 
refuse 1n the Buddha is a confident 
acceptance of the fact that one can 
become fully enlightened JjJust as the 
Buddha. 

Quy-y Pháp là về nương tựa nơi Pháp bảo, 
là học hiểu Tứ Diệu Đế, là đặt trọn cuộc 
sống của mình trên con đường Bát Chánh 
Đạo: To take refuge In the Dharma means 
understanding the Four Noble Truths and 
basing one”s life on the Noble Eight fold 
Path. 

Quy-y Tăng là về nương nơi Tăng bảo, là 
tìm sự hỗ trợ, hướng dẫn tu học Bát Chánh 
Đạo từ các vị chân tu: To take refuge in 
the Sangha means looking for support, 
Inspiraion and guidance from all who 
walk the Noble eight fold Path. 

Nghi thức quy-y—The Buddhist Initiation 
Ceremony: 

Khung cảnh lễ quy-y—The place for the 
Buddhist Initiation Ceremony: Nghi thức 
quy-y nên tổ chức đơn giản, tùy theo hoàn 
cảnh mỗi nơi. Tuy nhiên, khung cảnh lễ 
cần phải trang nghiêm, trên là điện Phật, 
dưới có Thầy chứng tri, chung quanh có sự 
hộ niệm của chư Tăng ni, các Phật tử 
khác, và thân bằng quyến thuộc: The 
Intiaion ceremony must be simple, 
depend on the situaton of each place. 
However, it must be solemn. It ¡is led by 
Buddhist Master who would grace It by 
síanding before the altar decorated with 
the Buddhaˆs portrait, with the assistance 
of other monks and nuns, relatives, and 
friends. 

Về phần bản thân của vị Phật tử quy-y 
cần phải trong sạch, quần áo chỉnh tể mà 


3) 


) 


ñ) 


ii) 


ˆ) 


) 


ñ) 


2217 


giản dị: As for the initiated, he must be 
clean and correctly dressed. 
Lễ quy-y—The Buddhist 
Ceremony: Đến giờ quy-y, theo sự hướng 
dẫn của Thầy truyền trao quy-giới, phát 
nguyện tâm thành, ba lần sám hối cho ba 
nghiệp được thanh tịnh—Under the 
guidance of the Master, he must recIte 
three times the penance verses In order to 
cleanse his karmas. 

Đệ tử xin suốt đời quy-y Phật, nguyện 
không quy-y Thiên thần, quỷ vật: As a 
Buddhist disciple, I swear to follow in 
Buddha's footsteps during my lifetime, not 
1n any god, deity or demon. 

Đệ tử xin suốt đời quy-y Pháp, nguyện 
không quy-y ngoại đạo tà giáo: As a 
Buddhist disciple, Ï swear to perform 
Buddhist Dharma during my lifetime, not 
pagan, heretic beliefs or practices. 

Đệ tử xin quy-y Tăng, nguyện không quy- 
y tổn hữu ác đẳng: As a Buddhist disciple, 
l swear to listen to the Sangha during my 
lifetime, not evil religIous øroups. 

Đức Phật đã nói, “Ta là Phật đã thành, 
các người là Phật sẽ thành.” Ý nói trong 
chính chúng ta tiểm ẩn Phật tánh chưa 
được xuất hiện, nên khi ta đã quy-y Tam 
Bảo bên ngoài, chúng ta cũng phải quy-y 
Tam Bảo trong tâm của chúng ta, vì vậy 
chúng ta phải nguyện: The Buddha had 
said: “I am a realized Buddha, you will be 
the Buddha to be realized,” meaning that 
we all have a Buddha-nature from within. 
Therefore, after having taken the Initiation 
with the Three Gems, we must repeat the 
above vows, addressing this time the inner 
Buddha, Dharma, and Sangha. 

Đệ tử nguyện xin tự quy-y Phật (nghĩa là 
Phật trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï 
vow fo take refuge In the Inner Buddha 

Đệ tử nguyện xin tự quy-y Pháp (nghĩa là 
Pháp trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï 
vow to take refuge In the Inner Dharma. 


Initiation 


ii) Đệ tử nguyện xin tự quy-y Tăng (nghĩa là 
Tăng trong tâm): As a Buddhist disciple, Ï 
vow fo take refuge In the Inner Sangha. 

** For more Information, please see Tam 
Quy-Y in Vietnamese-English Section. 

Quy Y Tăng: Sangham-saranam-gacchami— 
Take refuge In the Sangha. 
Quy Y Thọ Pháp: See Quy Y Pháp. 
Quý: 
I1) Đắc giá: Dear—Precious. 
2) Hổ thẹn: Hổ thẹn vì việc làm xấu của 
người (đối với việc xấu mình làm mà 
không ai biết, tuy nhiên bản thân mình 
cảm thấy xấu hổ thì gọi là “Tàm.” Đối với 
việc xấu mình làm mà người khác thấy, 
mình thấy xấu hổ thì gọi là “Quý” hay hổ 
thẹn)—Ashamed for the misdeeds of 
others. 

Quý trọng: To esteem——To reverence. 

Tôn quý: Honourable. 


3) 
+ 
Quý Báu: Precious—Valuable. 

Quý Khách: Honoured guests. 

Quý Mến: To esteem. 

Quý Nhân: Noble person—Distinguished 
person. 

Quý Phái: Aristocracy—Nobility. 

Quý Tiện: Dear and cheap—Noble and 
vile—Noble and base—Your and my. 

Quý Tộc: Nobility—Aristocracy. 

Quý Trọng: To esteem—To Admire and 
T€Sp€CI.. 

Quý TỬ: Precious son. 

Quý Tướng: Appearance (face) of a noble 
person. 

Quý Vật: Valuable things. 

Quỳ: To go down on one”s knees—To kneel. 
Quỳ Bái: Quỳ lạy hay kỉnh lễ_—To kneel and 
WOorship, or pay respect. 

Quỳ Hương: Một hình thức phạt mà người bị 
phạt phải quỳ cho đến khi tàn một cây hương. 
Một vài loại nhang cháy hết phải mất mấy giờ 
đồng hỗổ—A form of punishment where on has 


2218 


to kneel until the incense burned out. Some 
Incense takes several hours before ¡it burned 
out completely. 

Quỳ Lô: Quỳ để dâng hương—To kneel and 
offer incense. 

Quỷ: 

()_ Nghĩa của quỷ —The meanings of preta: 


1) Ma quỷ: Preta (skÙ Tiếng Phạn là Lệ 
Tiết Đa, trước kia dịch là quỷ đói, nay chỉ 
dịch là quỷ—Demon—Evill being— 
Disembodled  spiit—EDead person— 
Ghost—Devil—Departed—See Ngạ Quỷ. 

2) Trục: An axle. 

3) Luật lệ: A rule. 

AD Phân loại quý (theo nghĩa #l)— 


Categorles of pretas (according to the 
meaning of #l): 

A1) Tam Chúng Quỷ——Three kinds of demons: 

I1) Cự Khẩu Quỷ: Quỷ có miệng bốc lửa như 

ngọn đuốc-Ghosts with mouths like 

burning torches. 

Châm Hầu Quỷ: Quỷ có cuống họng nhỏ 

như cây kim—Demons with throafs no 

bigger than needles. 

Xú Quỷ: Quỷ có hơi thở hôi thối— 

Demons with vile breath. 

A2) Tam chủng quỷ——Other three 
classificatlons of demons: 

1) Châm Mao Quỷ: See Quỷ (4). 

2) Xú Mao Quỷ: See Quỷ (5). 

3) Anh Quỷ: See Quỷ (6). 

A3) Tam chủng quỷ khác —Other three 
classificatlons of demons: 


2) 


3) 


1) Hy Từ Quỷ: See Quỷ (7). 

2) Hy Thí Quỷ: See Quỷ (8). 

3) Đại Thế Quỷ: See Quỷ (9). 

B) Cửu Quỷ: Chín loại quỷ—Niïne classes of 


demons—See Cửu Quỷ. 
Quỷ Ám: Bị quỷ ám—To be possessed by 
the devIl. 
Quỷ Bịnh: Bị ma quỷ ám vào người mà 
thành bệnh —Sickness caused by demons or 
ghosts. 
Quỷ Dục: The evil demon of lust. 


Quỷ Đạo: Đường quỷ, còn gọi là Quỷ Thú. 
Trong lục đạo có hai loại quỷ —The way or 
destiny of yaksas, raksasas and hungry ghosts, 
to follow devilish ways. There are two ways of 
ghosfs In the sIx WayS: 

I1) Ngạ quỷ: Hungry ghosts—See Ngạ Quỷ. 

2) A Tu La: Asuras—See A Tu La. 

Quỷ Hỏa: Lửa của loài quỷ——Spirit lights. 

Quỷ Kế: Wicked (evil) scheme. 

Quỷ Kiến: Cái thấy biết của loài quỷ, ví với 

tà giáo—Demon 

teaching. 

Quỷ Luục: Tờ trát bằng sắt ghi tội ở phủ Diêm 

Vương—The Iron records, confaining the sins 

of men in Yama's office in Hades. 

Quỷ Môn: Cửa quỷ, cửa Đông Bắc của nhà ở 

và thành quách, là nơi mà quỷ có thể đến và 

đi —The northeast corner of the house, through 
which the spirits can come and øo. 

Quỷ Phạm: Rule—Mode. 

Quỷ Phạm Sư: Acarya (sk)—A Xà Lê— 

Giáo thọ—A teacher of rules, disciplines, 

morals. 

Quỷ Pháp Giới: Một trong mười pháp giới 

chúng sanh, thế giới của loài quỷ—The region 

or realm of demons, one of the ten reglons of 

exIstence—See Thập Giới (2). 

Quỷ  Quyệt: 

Clever. 

Quỷ Thành: Tên khác của thành Càn Thát 

Bà (lầu do hơi nước biến thành)—The demon- 

city, that of Gandharvas. 

Quỷ Thần: 

1) Quỷ và thần, từ dùng để gọi chung những 
người chết, cùng với quỷ, vá bát bộ Thần 
như Thiên, Long, vân vân—Ghosts and 
SpIrits, a general term which ¡includes the 
spirits of the dead, together with demons, 
and the eight classes of spirifs, such as 
devas, nagas, etc—See Thiên Long Bát 
Bộ. 


VIews, I.e. heterodox 


Cunning—Crafty—FOxy—— 


2) 


2219 


a) Quỷ diễn dịch cái gây nên sự ghê sợ: 
Pretfa 1s interpreted as “Causing fear.” 
b) Thần diễn dịch sự uy nghi mạnh mẽ: 


SpIris are Interpreted as “Potent and 

powerful.” 
Quỷ Thần Thực Thời: Giờ ăn của quỷ thần, 
thường về ban đêm hay chạng vạng tối—The 
time when the spirifs and ghosts feed, I.e. at 
might. 
Quỷ Thuật: Magic. 
Quỷ Thực Thời: See Quỷ Thần Thực Thời. 
Quỷ Tiên: Pretas or malevolent rsis—Ghost 
ĐenH. 
Quỷ Trì: Biết luật và giữ luật không sai 
chạy—A rule and is observance, to know the 
rule and hold it without confusion with other 
rules or doctrines. 
Quỷ Tử Mẫu: Hariti (sk)—Tiếng Phạn gọi 
là Ha Lê Đế, là người đàn bà thể ăn hết con 
nít trong thành Vương Xá, đã tái sanh làm Nữ 
La Sát, và sanh ra 500 con, rồi sau đó bà tuần 
tự mỗi ngày ăn mỗi đứa. Tuy nhiên sau nầy bà 
quy-y với Đức Phật và đắc lực hộ trì chư Tăng 
Ni cũng như tứ chúng, nhất là những người đàn 
bà trong thời kỳ sanh đẻ. Người ta thường thấy 
hình của bà trong các ni viện—A  woman who 
has vowed to devour all the babies at 
RadJjagriha, was reborn as Rakshasi, and gave 
birth to 500 children, one of which she was to 
every day. However, she wWwas 
converted by Sakyamuni Buddha, she entered 
a convent and became a profecfress of 
Buddhism. Her Iimage 1s to be seen in all 
nunnerIes. 
Quỷ Tử Mẫu Thần: Nữ Dạ Xoa ăn thịt 
người—A Raksasi who devours men. 
Quỷ Vương Ác Độc: The Ghost King Evil 
Poison. 
Quỷ Vương Ác Mục: Evil-Eyed Ghost King. 
Quỷ Vương Bạch Hổ: The White Tiger 
Ghost King. 
Quỷ Vương Chủ Cầm: The Lord of Birds 
Ghost King. 





devour 


Quỷ Vương Chủ Hao: The Bad News Ghost 
King. 

Quỷ Vương Chủ 
Danger Ghost King. 
Quỷ Vương Chủ 
Calamitles Ghost King. 
Quỷ Vương Chủ Mạng: The Lord of Life 
Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Mị: The Lord of Mountain 
Sprrit Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Sản: The Lord of Birth 
Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Súc: The Lord of 
Domestic Animals Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Tài: The Lord of Wealth 
Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Tật: The Lord of Sickness 
Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Thú: The Lord of Beasts 
Ghost King. 

Quỷ Vương Chủ Thực: The Lord of Food 
Ghost King. 

Quỷ Vương Đa Ác: The Many-Evils Ghost 
King. 

Quỷ Vương Đại 
Argument Ghost King. 
Quỷ Vương Đạm (Dã) Thú: The Ghost 
King Animail Eater—The one who eafs tipgers 
and other large beasts. 

Quỷ Vương Đạm Huyết: Blood-eating 
Ghost King. 

Quỷ Vương Đạm Tỉnh Khí: Pisaci (skt)— 
Essence-and-Energy-Eating Ghost King— 
Ghost King who eats the essential energIes of 
both people and plants—Đạm Tỉnh Khí Quỷ 
Vương là vua quỷ người ăn tất cả tỉnh khí của 
người và cây cỏ. Người đã giết nhưng không 
nhường những thịt kiếm được cho vợ mình, 
không cho ngay cả máu để uống. Đã đối đãi 
với vợ con như vậy, chúng ta có thể tưởng 
tượng nó đối xử với người khác như thế nào. 
Nó cực kỳ bỏn xẻn và kết quả là nó ăn tất cả 


Hiểm: The Lord of 


Họa: The Lord of 


Tranh: The Great 


2220 


những bất tịnh nhục—The_ Ghost king who got 
his position because he liked to kill but would 
not give the flesh of any animals he killed to 
his wife. He would not even gIve her the blood 
to drink. Since he treated his own wIfe this 
way, you can Imagine how he treated other 
people. He extremely stingy, and as a result, 
he has to eat the most unclean things. 

Quỷ Vương Điển Quang: The Lightning 
Flash Ghost King. 

Quỷ Vương Huyết-Hổ: The Blood Tiger 
Ghost King. 

Quỷ Vương Lang Nha: The WolfTooth 
Ghost King. 

Quỷ Vương Ngũ Mục: The Eive-Eye Ghost 
King. 

Quỷ Vương Phi Thân: Flying Body Ghost 
King. 

Quỷ Vương Phụ Thạch: The Rock Bearer 
Ghost King. 

Quỷ vương Phúc Lợi: Thần Tài, nhưng 
trong Phật giáo, ông được liệt vào quỷ 
vương— The Blessings and Proft Ghost 
King—Who 1s actually the spirit of wealth, but 
in Buddhism, he 1s classified as a ghost king. 
Quỷ Vương Tam Mục: The Three-Eye 
Ghost King. 

Quỷ Vương Tán-Ương: The Ghost King 
who Brings DIsasters. 

Quỷ Vương Thiên Nhãn: The Ghost King 
Thousand Eyes. 

Quỷ Vương Thực Noãn: The Womb and 
Egg-Eatng Ghost King—The one who 1s 
responsible for miscarrlaees and premature 
sữllbirths. 

Quỷ Vương Truyền Bịnh: The Sickness- 
Spreading Ghost King—Quỷ vương chạy vòng 
vòng truyền bịnh và dịch tật cho chúng sanh— 
The one who runs about spreading diseases 
and encouraging epidemics. 

Quỷ vương Tụ Độc: The Poison-Gathering 
Ghost King—Người là hóa thân của Bồ Tát, 


người đã cứu chúng sanh bằng cách gom góp 
hết tất cả những độc hại của phàm nhân——The 
beneficlal ghost King, really a 
transformaton body of a Bodhisattva. He 
rescues living beings by gathering the poison 
which they have contracted. 

Quỷ Vương Tứ Mục: The Four-Eye Ghost 
King. 

Quỷ Vương Từ Tâm: The Kindhearted 
Ghost King—One who leads other ghosfs to 
resolve therr thoughts on enliphtenment. 

Quỷ Vương Tỳ Xá Da: Pisaca (sk)—A type 
of evil god that sucks blood and eafts phlegm—— 
Loài quỷ đữ chuyên hút máu và ăn tinh khí— 
See Quỷ vương Đạm Tỉnh Khí in Vietnamese- 
English Section. 

Quỷ Vương Vô Độc: The Poisonless Ghost 
King. 

Quỷ Vương Xích Hổ: The Crimson Tiger 
Ghost King. 

Quỹ: 

I1) Cái tủ: A cupboard—A bureau. 

2) Ngân quỹ: Eunds—Treasure. 


he Is 


Quỹ Đầu: Người giữ cửa tiệm—A 
Storekeeper. 
Quy: 


I1) Quỳ gối: To kneel. 

2) Té quy: To fall on one”s knees. 

Quyên: To subscribe to a charity—To collect 
money for a charIty purpose. 

Quyên Góp: Fund raising. 

Quyên Tiền: To subscribe money—To take 
up a collection. 

Quyên Trợ: To subscribe money. 

Quyến Dụ: To 
seduce——To entice. 


luree—To attract—To 


Quyến Luyến: To attach—To love. 
Quyến Rũ: To Allure—To 
enchant——To seduce——To attract. 


lure—To 


Quyến Thuộc: Bà con dòng họ, đặc biệt nói 
về quyến thuộc của chư Thiên hay chư Phật— 


2221 


Relatives—Family——Retinue, TetaIners, 
especially the rtinue of a god, Buddha, etc. 
Quyền: 

1) Quyền hạn: Authority—Power. 


2) Quyển (tạm): Conditional—Diferential— 
Temporary——Functional. 
3) Trong kinh điển Phật, quyền được dùng 


như phương tiện tạm thời, đối lại với thực: 
In Buddhist scriptures, 1t is used like 
expediency or temporary; If 1s adVersafIve 
of “true” or “permanent.” 
Quyền Bất Khả Xâm Phạm: Freedom 
from arrest. 
Quyền Bi: Lòng đại bi của chư Phật khởi lên 
đối với chúng sanh—Pity in regard to beings in 
time and sense, arising from the Buddhas. 
Quyền Biến: To adapt (adjust) oneself to. 
Quyên Biểu Quyết: Deliberation voice. 
Quyền Cao: Supreme authority. 
Quyền Đại Thừa: Những trường phái 
“Thông” và “Biệt” giáo trong Đại thừa (Pháp 
Tướng và Tam Luận), đối lại với Thực Đại 
Thừa như những tông Hoa Nghiêm và Thiên 
Thai, chủ trương hết thẩy chúng sanh đều có 
khả năng thành Phật —The temporal or partial 
schools of Mahayana, In contrast with the 
schools which taught universal Buddhahood, 
e.g. Hua-Yen and T”1en-T”ai schools. 
Quyền Giả: Một vị Phật hay Bổ Tát mang 
tạm thân trần tục để cứu độ chúng sanh—A 
Buddha or a Bodhisattva who has assumed a 
temporary form in order to aid beings—See 
Quyên Hóa. 
Quyền Giáo: Còn gọi là Thiên Giáo hay giáo 
pháp phương tiện tạm thời, chuẩn bị cho thực 
giáo. Một từ phân biệt của tông Thiên Thai và 
Hoa Nghiêm, coi ba giáo Tạng, Thông và Biệt 
là quyền giáo, chuẩn bị cho Viên giáo hay 
Thực giáo—Knowledge of the realtive— 
Temporal, expedient, or functional teaching, 
Dreparatory the perfect teaching, a 
distinguishing term of the T”1en-T”ai and Hua- 
Yen, I.e. the teachings of the three prevIious 


{O 


periods of pifaka, general, and different, 
teachings which were regarded as preparatory 
to their own. 
** For more Information, please see Thiên 
Giáo in Vietnmaese-English Section. 
Quyền Hạn: Within competence (authority). 
Quyền Hiện: Tạm thời phương tiện hiện ra 
để độ chúng sanh —Temporary 
manifestation for saving beings—See Quyển 
Hóa. 
Quyền Hóa: Quyền Giả—Hóa Giả— Phật 
lực hay Bồ Tát lực có thể tự hóa thành bất cứ 
thân trần tục nào để cứu độ chúng sanh—The 
power of Buddhas and Bodhisattvas 
transform themselves Into any kind of temporal 
body in order to aid beinøs. 
Quyền Lợi: Right—lInterest. 
Quyền Lực: Power and influence. 


cứu 


{O 


Quyền Lý: Partial or incomplete truth. 
Quyền Môn: Những tông phái nhấn mạnh 
đến việc dùng phương tiện để cứu độ chúng 
sanh—The sects which emphasize temporary 
methods or expedienfs for saving beIngs. 
Quyền Mưu: Những phương tiện tạm thời 
thích hợp với nhu cầu cứu độ chúng sanh— 
Temporary plans, methods suited to Immediate 
needs—See Quyền Phương Tiện. 

Quyền Năng: Power and capacity. 

Quyền Phương Tiện: Quyền mưu nhất thời 
của chư Phật và chư Bồ Tát, dùng phương tiện 
để cứu độ chúng sanh—Expedients of 
Buddhas and bodhisattvas for saving all beings. 
Quyền Quý: Noble. 

Quyền Thế: 
Authority. 
Quyển Thực: Quyển pháp và thực pháp— 
Temporal and real. 

1) Quyển: Pháp tạm thời thích ứng với nghi 
cơ—Conditional—Functional— 
Temporary——Provisional. 

Thực: Pháp cánh bất 
Fundamental—Absolute—Real—Perfect. 


Power and infiuence— 


2) cứu biến— 


2222 


Quyền Thực Bất Nhị Môn: Quyền và thực 
không hai, mà là bổ khuyết cho nhau—The 
two dđivisions of provisional and the perfect, 
are not two but complementary. 

Quyền Thực Nhị Trí: Thực trí và quyền trí 
(Phật pháp chẳng ra khỏi quyền thực nhị trí)— 
The knowledge or wisdom of reality and that 
of relative—See Thực Trí, and Quyền Trí. 
Quyền Tích: Temporary traces, evidences of 
the Iincarnation of a Buddha in human form. 
Quyển Trí: Phật trí hiện tượng, ngược với 
Phật trí tuyệt đối hay thực trí (thông đạt về 
thực tướng của chư pháp)—Buddha-wisdom of 
the phenomenal, in contrast with knowledge of 
the fundamental or absolute. 

** For more Information, please see Thực Trí. 
Quyền Tuyệt Đối: Absolute powcr. 
Quyền Tự Quyết Righ of 
determination. 

Quyền Uy: Authority. 

Quyền Ưu Tiên: Priority. 

Quyết Chí: To resolve—To determine. 
Quyết Chí Tu Hành: To determine to 
cultivate the dharma. 

Quyết Định: To be determined—To make up 
one”s mind—Fixed and settled——To decide. 
Quyết Liễu: Decided. 

Quyết Lồng: See Quyết Chí. 

Quyết Nghỉ: Giải quyết những nghi hoặc— 
To resolve doubts—Doubts solved. 
Quyết Tâm: Resolute mind. 
Quyết Tâm Sắt Đá: 
determination. 


self- 


Adamantine 


Quyết Thắng: To resolve to win. 

Quyết Tình: To be determined to. 

Quyết Trạch: Quyết đoán và lựa chọn (chỉ 
có Thánh đạo mới giúp được ta quyết đoán 
hoài nghi và biện biệt Tứ Đế)—Deciding and 
choosing (only Holy Way or Buddhism can 
help us decide doubts and distinguish the Four 
Noble Truths). 


Quyết Tử Vì Lý Tưởng: To decide to die 
for a good cause. 

Quyết Tử Vì Sự Tôn Vong Của Đạo 
Pháp: To decide to die for the survival of the 
(one”s) relig1on. 

Quyết Ý: See Quyết Chí. 

Quýnh: To be overjoyed—To be excited with 
JOY. 

Quỳnh Chỉ Ngọc Diệp: Jade branches and 
leaves (talk of Imperial descendants). 

Quyt: To refuse to pay. 

Quyt Nợ: To refuse to pay a debt. 


R 


Ra: To come (go—get) out—To exi—To 
leave. 


1) Ra Công: To invest by offering labor—To 
take pains to do something. 

2) Ra Dấu: To sign (signal). 

3) Ra Đi: To depart—To start (away—off— 
out) one”s way——To leave. 

4)_ Ra Đi Nhẹ Tợ Lông Hồng: To leave the 
secular world as lightly as a feather at the 
end of one”s lIfe. 

5) Ra Điều: To appear as if (one knew 
everythins). 

6) Ra Đời: To be born—To come imto this 
world. 

7) Ra Gì: To be worth something. 

8) Ra Hiệu: See Ra Dấu. 

9) Ra Hồn: See Ra Gì. 


10) Ra Khỏi: See Ra. 
11) Ra Lệnh: To command——To order. 


2223 


12) Ra Mắt: To report oneself to—To appear 
before——To present. 

13) Ra Mặt: To appear—To show oneself. 

14) Ra Ngoài: See Ra. 

15) Ra Người: To be worth of being a man. 

16) Ra Oai: To put on airs. 

17)Ra  Rả:  Without 
Incessantly——Ceaselessly. 

18) Ra Sức: To make every effort to do 
something. 

19) Ra Tài: To show one”s talent. 

20) Ra Tay: To set about—To begin to do 
something. 

21) Ra Uy: See Ra Oai. 

22) Ra Về: To return—To go back. 

Rà Rẫm: To feel one”s way. 

Rả Rích: To be continuous. 


1nferruption— 


Rã Mắt: Very tired eyes—Weary eyes. 

Rã Rời: Exhausted—Worn out—To be very 
tired. 

Rã Ruột: To be very hungry. 

Rác: Garbage—Litter—Rubbish. 

Rách: Torn. 

Rách Bươm: In rags. 

Rải: To distribute——To scatter——To spread. 
Rải Hoa: Offering flowers. 

Rán Sức: To endeavor——To strive—To make 
efforts 

Ràn Rụa: Floods of tears. 

Rạn Nứt: To crack. 

Ràng Buộc: A fetter 

Ràng Buộc Và Giải Thoát: Bondage and 
freedom from bondage—Theo Kinh Duy Ma 
Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh 
Phật đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, Duy 
Ma Cật đã nhắn nhủ các vị Bồ Tát là không 
nên khởi những sự ràng buộc—According to 
the Sutra, ManJusri 
Bodhisattva obeyed the Buddha”s command to 
call on Vimalakrrti to enquire after his health, 


Vimalakrrti when 


Vimalakrrii reminded that a Bodhisattva 

should not tie himself up (with wrong view$). 

e© Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải 
thoát? Tham đắm nơi thiển vị là Bồ Tát bị 
ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là 
Bồ Tát được giải thoát. Lại không có 
phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện 
huệ thì giải thoát, không huệ phương tiện 
thì buộc, có huệ phương tiện thì giải— 
What 1s tying and what Is untying? 
Clinging serenty (dhyana) Is a 
Bodhisattvaˆs bondage, but his expedient 
rebirth (for the salvation of others) 1s 
freedom from bondage. Further, he 1s 
held in bondage by wisdom which lacks 
expedlent methods (upaya), but 1s 
lberaed by wisdom supported by 
expedient device; he ¡is (also) held in 
bondage by expedient methods which are 
not upheld by wisdom but 1s liberated by 
expedient methods backed by wisdom. 

e - Sao gọi là không có phương tiện thì buộc? 
Bồ Tát dùng ái kiên trang nghiêm Phật 
độ, thành tựu chúng sanh ở trong pháp 
Không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy 
mình, đó là không có phương tiện huệ thì 
buộc—What 1s bondage by wisdom 
unsupported by expedient methods? It 1s 
bondage caused by the Bodhisattva”s 
desire to embellish the Buddha land (with 
merifs) In order to bring living beings to 
perfection while practicing for his self- 


{O 


confrol (the three gates to nirvana, 
namely,) voidness, formlessness and 
inactivity. This 1s called bondage by 
wisdom unsuppored by expedient 


methods (upaya). 

e - Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? Bồ 
Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật 
độ, thành tựu chúng sanh, ở trong pháp 
'không,` 'vô tướng,` 'vô tác` điều phục 
lấy mình, không nhàm chán mỏi mệt, đó 
là có phương tiện huệ thì giải—What is 
liberation by wisdom backed by expedient 


2224 


methods? It is liberation achieved im the 
absence of desire to embellish the Buddha 
land (with merits) in order to bring living 
beings to perfection, while practicing 
unremittingly for his self-control (the three 
gates fo nirvana, namely) voidness, 
formlessness and Inactivity. This 1s called 
liberaion by wisdom supported by 
expedient methods (upaya). 

e Sao gọi là không có phương tiện huệ thì 
buộc? Bổ Tát trụ nơi các món phiền não, 
tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà 
trồng các cội công đức, đó là không có 
huệ phương thì buộc—What 1s 
bondage by expedient 
unsupported by wisdom? It 1s bondage 
caused by a Bodhiattva's lack of 
determination to keep from desire, anger, 
perverse views and other troubles (klesa) 
while planting all wisdom roots. This 1s 
called bondage by expedient methods 
which lack wisdom. 

e - Sao gọi là có huệ phương tiện thì giải? Là 
xa lìa các thứ phiển não, tham dục, sân 
hận, tà kiến, vân vân mà vun trồng các cội 
công đức, hổi hướng Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, đó là có huệ phương 
tiện thì giả —What ¡is liberation by 
expedient methods sustained by wisdom? 
lt 1s liberation won by a Bodhisattva who 
keeps from desire, anger, DerVerse VieWs 
and other troubles (klesa) while planting 
all virtuous roots which he dedicates to his 
realizaion of supreme enliphtenment. 
This 1s called liberaton by expedient 
methods sustained by wisdom. 

Ràng Buộc Vừa Phát Sinh: A fetter has 


arisen. 

Ràng Ràng: Very clearly (evidently). 
Rạng Danh: To become famous. 

Rang Rỡ: Brillian—Radiant. 

Ranh Giới: Frontier—Boundary—Bound. 
Ranh Mãnh: Cunmning. 


tiện 
methods 


Rành: To master—To know perfectly. 

Rành Mạch: Explici—Clear. 

Rành Rành: See Ràng Ràng. 

Rảnh: To be free (at leisure—at liberty— 

available). 

Rảnh Mắt: Not to sec. 

Rảnh Rang: See Rảnh. 

Rảnh Rổi Muôn Duyên: To be free of all 

conditions and entanslements. 

Ráo: Dry. 

Ráo Hoảnh: To be completely dry. 

Ráo Riết: Keen—Hard. 

Rào: Fence—To enclose—To fence—To shut 

1n. 

Rảo Bước: To walk at a rapid pace 

Rạo Rực: To feel excited——To have sensation 

Or eXciItement. 

Rảy Nước Thánh: Ngoại đạo cho rằng mọi 

tội lỗi có thể được rữa sạch hoặc họ có thể 

được ban phúc nếu để cho một vị chủ chăn 

rưới nước lên thân mình—Externalists believe 

that sins can be washed away or they can be 

blessed by letting a relipIous person to sprinkle 

holy water on their body. 

Rắc Rối: Complicated (question)—Complex 

(charater)——Intricate (problem). 

Răm Rắp: To obey absolutely (completely). 

Rắn: 

1) Vết nhăn: Cracked. 

2) Khuyên răn: To counsel—To advise—To 
warn. 

Răn Bảo: See Răn (2). 

Răn Rắt: See Răm rắp. 

Rắn: 

1) Con rắn: Snake. 

2) Cứng rắn: Hard and solid. 

Rắn Độc: Poisonous snake—Lòng tham như 

rắn độc—Greed is similar as a poisonous 

snake. 

Rắn Mãng Xà: Python. 


2225 


Rắn Như Đá: Cứng như đá—As hard as 
rock—Admomished. 

Răng Long: Răng lung lay—Our tecth fall 
out—Loose teeth. 


Rắp Tâm: To attempt seriously——To intend— 
To mean. 


Rầm Rập: Noisy—Loudly. 

Rầm Rì: To whisper. 

Rầm Rộ: See Rầm Rập. 

Rập Khuông: To copy (mitate) closely. 
Rất: Very much—Most—Badly. 

Rất Đỗi: Excessively—Extremely. 

Rất Hữu Lý: To be very rational. 

Rất Tiến Bộ: To be very advanced. 
Rất tỉnh vi: To be very sophisticated. 
Rầy La: To scold—To reprimand—To chide 
Rầy Lộn: To quarrel. 

Rầy Rà: To be troublesome. 


Rẻ: 

1) Rẻ tiền: Inexpensive—Low in price— 
Cheap. 

2) Khinh rẻ: To despite—To disregard—To 
despIte. 

Rẻ Rúng: To disregard—To scorn—To 

contemn. 


Rẽ Hướng: To deviate——To change direction. 

Rén: Rón rén——To walk on tiptoe. 

Rèn: To forge. 

Rèn Luyện: To culúvate—To form one”s 

will. 

Rèn Luyện Đạo Đức Và Tinh Thần: 

Cultivation of moral and spiritual growth 

Reo: 

1) Reo vui: To cheer——To shout. 

2) Làm reo (đình công): To be on strike—To 
strike (làm reo). 

Reo Mừng: To shout with joy. 

Réo Gọi: To shout (call out) to. 

Rét: Very cold. 

Rên Siết: To groan—To moan. 


Rêu Rao: To speak ¡II of someone. 
Rì Rào: To rusile. 
Riết: Without intermission——Continuously 


Rình: To watch—To be on the watch (on the 
look-out) for someone——To spy on. 

Rình Mò: See Rình. 

Rõ: Clear. 

Rõ Môn Một: Absolutely clear. 

Rõ Ràng: Obvious—Clear—Evident. 

Rọi: To light. 

Rọi Sáng: To illuminate. 

Rón Rến: To walk on tiptoe. 

Rong: 

1) Đirong: To go about from place to place. 
2) Rong rêu: Moss. 

Rong Chơi: To wander. 


Ròng: 
l) Nước ròng: To ebb—To flow back to the 
sea. 


2) Thuần kim: Pure (metal). 

3) Suốt: Throughout (the year). 

Rở: To touch. 

Rờ Rẫm: To feel—To grope. 

Rỡ Ràng: Brilliant. 

Rg: Barbarian. 

Rơi: To drop—To fall_—To come down. 
Rơi Lệ: To shed tears. 

Rơi Vào Đoạn Kiến: To fall into “Nihilism.” 
Rời: To come loose—To become detached— 
To separate. 

Rời Rã: To be exhausted. 

Rơm ác: Things of no value. 

Rổn: To jest—To joke. 

Rớt Lại: To drop back——To fall behind. 
Rối Loạn: Confused and agitated. 

Rối Ren: Confusion—Disorder. 

Rồi: Already. 

Rỗi: To be free. 

Rỗi Việc: To be unoccupied. 

Rống: To roar (of lion). 


2226 


Rồng Độc: Độc long—Ferocious dragons. 
Rỗng Tuếch: Absolutely empty. 

Rộng: Broad—Wide—Extensive. 

Rộng Bụng: Generous——Tolerant. 

Rộng Lượng: See Rộng Bụng. 

Rộng Rãi Trang Nghiềm: Spacious and 
beautiful adorned. 

Rốt Cuộc: Finally. 

Rốt Ráo: Eventual. 

Rộng Rãi: Roomy——Spacious. 

Ru Ngủ: To Iull to sleep. 

Ru Rú: To stay at home at all time. 

Rú: To yell——To scream. 

Rù Quến: To allure—To lure—To entice. 
Rủ: 

I1) Mời: To Invite. 

2) Rủ xuống: To hang down. 

Rũ Rượi: To be worn (tred) out —To be 
exhausted. 

Rùa: Turtle——Tortoise. 

Rùa Mù: See Manh Quy. 

Rửa: To call down—To curse. 

Rục Rịch: To be ready. 

Rủi Ro: Unlucky——Unfortunate. 

Run Sợ: To tremble. 

Rung Động: To thrilI. 

Rung Rinh: To shake——To vibrate. 


Rùng Mình: To shiver (tremble) with cold or 
fear. 

Run Sợ: To shake (tremble) with fear. 

Rùng Rợn: 
Horrifying. 
Rung: To drop—To fall. 

Rụng Rời: Panic-stricken 

Ruôồng Bỏ: To abandon—To desert. 
Ruôồng Rấy: See Ruông Bỏ. 

Rút Bớt: To reduce——To diminish. 
Rút Cuộc: See Rốt Cuộc. 

Rút Êm: To run away secrctly. 


Terrifyinge—Dreadful— 


Rút Lại: To withdraw——To take back. 

Rút Ngắn: To cut short. 

Rút Rỉa: To extract. 

Ruụt: To take back——To withdraw. 

Ruụt Rè: Shy—Timid. 

Rửa: To wash—To clean. 

Rửa Nhục: To take vengeance for an insult— 
To wash out an 1nsult. 

Rực Rổỡ: Radian—Bright—Brilliant. 

Rừng: Forest—Jungle—Woods. 

Rừng Kiếm: Forest of knives—Rừng mà 
trong đó tất cả cây cối, từ thân lá, đến bông 
trái đều bén như gươm đao. Người có tội bị 
các loài thú dữ rượt bắt, hoảng sợ chạy leo lên 
cây trốn, bị gió mạnh thổi tới, nhánh lá cây 
đều khua động, chém người đó nát như tương. 
Rừng kiếm nầy dành trị tội kẻ săn bắn thú vật, 
hay thiêu đốt các loại chúng sanh—A forest in 
which everything 1s sharp as knives and 
daggers. The offenders are chased by vicIous 
predators; to overcome with terror, they climb 
Onfo trees fo escape. A great cold wind gusts 
the leaves on the trees to move rapidly, 
shredding the prisoners to a thick bloody syrup. 
This hell is reserved for those who find 
pleasure 1n huntng and burning sentient 
beings. 

Rừng Sâu Núi Thắm: Deep forest and high 
mounfain. 

Rước: To greet—To welcome——To receive. 
Rướổi: To spirnkle. 

Rười Rượi: Gloomy—Sad. 

Rườm rà: Wordy—Formal—Lengthy. 
Rường Cột: 
Keystones. 


Supports and columns— 
Rượt: To run after—To chase—To pursue. 


Rứt ra: To pull off. 


2227 


` 


Sa: 

I1) Bất cẩn: Careless. 

2) Cát Baluka (skt—Gravel—Sand or 
sands, e.ø. of Ganges. 

3) Dễ dàng: Easy-going. 

4)_ Hằng sa: Vô số kể—Countless. 


Sa Bà: Saha (skt——Còn gọi là Sa Ha Lâu Đà, 
hay Sách Ha, nghĩa là chịu đựng hay nhẫn độ; 
nơi có đầy đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng 
sanh luôn chịu cảnh luân hồi sanh tử, được 
chia làm tam giớ—That which bears, the 
carth, Interpreted as bearing, enduring; the 
place of good and evil; a universe, or øreat 
chiliocosm, all subJect 
transmisration and which a Buddha transforms; 
I{ 1SÃ divided mo three regions and 
Mahabrahma Sahampati 1s Its lord. 

Sa Bà Ha: Svaha (skt—Chữ cuối trong mỗi 
bài chú —-Hail!' —The any 
mantra—A Brahminical salutation at the end 


where are {O 


last: word in 


Of a sacrifice. 

Sa Bà Thế Giới: Saha-loka-dhatu (skt— 

Saha World—The world of human beings— 

The world. 

Sa Cơ: Bị hoạn nạn —To meet with an 

accident—To have misfortune. 

Sa Di: Sramanera (s&p)—Thất La Ma Na Lạc 

Ca—Thất Ma Na Y Lạc Ca—Thất La Ma Ni 

La—Người nam mới tu, còn đang tập giữ 

những giới khinh và mười giới sa DI—A male 

observer of the minor commandments (các giới 

khinh) —Sramanera 1s the lowest rank of a 

person cultivating the way. He must keep 

properly ten precepts. 

1) Cần Sách Nam: Người nam cần cù chăm 
gắng tuân theo lời chỉ dạy của các bậc đại 
Tăng—A Zealoues Man who zealously 
listen to the Instructions of øreat monks. 





2) Thất La Ma Ni La: 

a)_ Người tu hành cầu tịch tịnh viên mãn— 
One who seek rest. 

b) Câu Niết Bàn Tịch: One who seeks the 


peace of nirvana. 
** For more Information, please see Tam 
Chúng Sa Di. 
Sa Di Đạo Hầu: Một người mới tu, chưa đủ 
tuổi để thọ giới đàn—A novice monk who is 
not old enouph to be ordained. 
Sa Di Giới: Mười giới Sa Di—The ten 


commandmens  (precepts) taken by a 

Sramanera: 

1) Không sát sanh: Not to kill living beinss. 

2) Không trộm đạo: Not to steal. 

3) Không dâm dục: Not to have sexual 
1nt€TCOUrse. 

4) Không láo xược: Not to lie or speak evil. 

5) Không uống rượu: Not to drink wine. 

6) Không ghim hoa trên đầu, không dồi 
phấn, không xức dâu: Not to decorate 
oneself©Ð with flowers nor utilize 
cosmefologic powder, nor use perfumes. 

7) Không ca hát, không khiêu vũ như kỷ nữ 


dâm nữ: Not to sing or dance. 
Không ngồi ghế cao, không nằm giường 
rộng: Not to occupy high charrs hiph beds. 


9) Không ăn quá ngọ: Not to eat out of 
regulation hours. 
10) Không cất giữ tiền, vàng bạc, của cải: Not 


fo possess money, øold, silver, and wealth. 
Sa Di Ni: Sramanerika (s&p)— Thất La Ma 
Na Lí Ca—Nữ tu mới gia nhập giáo đoàn Phật 
giáo, nguời trì giữ mười giới khinh—A female 
observer of the minor commandments (các giới 
khinh)—A female religious novice who has 
taken a vow to obey the ten commandments. 


e - Cần Sách Nữ: A zealous woman, devoted. 
xksk 





For more Information, please see Sa DI. 
Sa Di Ni Giới: Mười giói Sa Di Ni —The ten 
commandmenfs taken by the sramanerika— 
See Sa DI GIới. 

Sa Di Thập Giới Ten precepts 
Sramanera—See Sa DI GIới. 


of 


2228 


Sa Đa Bà Na: Sadvahana, or Satavahana 
(sk)—Tên của một vị thí chủ hoàng tộc của 
ngài Long Thọ—Name of a royal patron of 
NagarJuna. 

Sa Đa Cát Lý: Satakri (sk)—Tên của một 
trong những vị tướng của loài Dạ Xoa—Name 
of one of the yaksa generals. 

Sa Để Dã: Satya or Satyata (sk—Dịch là 
“Đế” có nghĩa là chắc chắn hay đúng sự 
thật —True——Truth—A truth. 

Sa Độ: Sadhu (skt Thiện lành —Good— 
Perfect—A sage—A saInt. 

Sa Giới: Hằng hà sa số thế giới hay thế giới 
nhiều như sông Hằng —Worlds 
numerous as the sand of Ganges. 

Sa Ha: Saha (skt)—Còn gọi là Sa Bà hay Ta 
Bà, thế giới Ta bà của chúng ta hiện tại—Saha 





Virtuous 





cát aS 


world—The world around us—The present 
world. 

Sa Kiếp: Hằng sa số kiếp---Kalpas countless 
as the sands of Ganges. 

Sa Kiệt La: Sagara (skt). 





I)_ Biển: Hàm hải—The ocean. 
2) Theo Kinh Pháp Hoa, đây là biển nơi có 


cung điện của vua rồng, ở về phương bắc 
núi Tu Di, nơi có nhiều ngọc quý, có long 
vương vũ; nơi đây nàng Long Nữ (con của 
Long Vương) mới tám tuổi đã thành Phật: 
According to the Lotus sutra, the Naga 
king of the ocean palace, north of Mount 
Meru, possessed of priceless pearls; the 
dragon-king of rain; his eight-year-old 
daughter Instantly attained Buddhahood. 
Sa La: Sala (skt)—Cây Ta La—Sala tree— 
The teak tree. 
Sa La Lâm: Salavana (skt)—Rừng cây Ta La 
Song Thọ gần thành Câu Thi Na, nơi mà Đức 
Phật ngồi vào giữa hai hàng cây rồi thị tịch 
(thành Câu Thi Na còn có tên là Giác thành. 
Thành có ba góc nên gọi là giác, cũng gọi là 
ngưu giác vì có những cây Ta La mọc song 
đôi. Sau khi Đức Phật thị tịch thì có 4 cây khô 
héo, còn lại 4 cây còn tươi)—The forest of 


sala trees, or the grove of Sala trees near 
Kusinagara, the reputed place of the Buddhaˆs 
death. 

Sa La Lê Phất: Salaribhu (skt)—Tên của 
một vương quốc hay một tỉnh cổ của Ấn Độ, 
mà vị trí chính xác không ai rõ—An ancient 
kingdom or province 1n India, exact posifIion 1s 
unknown. 

Sa La Sa: Sarasa (skÙ—Một loài chim sếu 
bên Ấn Độ —The Indian crane. 

Sa La Song Thọ: Ta la song thọ (hai cây Ta 
La song đôi), nơi Phật đã nhập Niết bàn—The 
twine trees In the grove in which Sakyamuni 
entered nirvana. 

Sa La Thọ: Cây Ta La—Sala tree. 

Sa La Thọ Vương: Salendra-raja (skÙ— 
Danh hiệu của ngài Diệu Trang Nghiêm 
Vương vị lai thành Phật có danh hiệu là Sa La 
Thụ Vương Như Lai, ngài cũng là cha của ngài 
Quán Âm—A title of Salendra-raja Buddha, or 
Subhavyuha, father of Kuan-Yn. 

Sa La Vương: Salaraja (sk)——Danh hiệu của 
Phật—A tifle of the Buddha. 

Sa Lạc Ca: Charaka (skt}—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, đây là tên của 
một tịnh xá trong thành KapIsa—According to 
Eiel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist composed by Professor 
Soothill, this 1s the name of a monastery In 
KapIsa. 

Sa Lộ Đa La: Srotra (skt—Nhĩ căn—The 
at. 

Sa Ma: Samaveda (skt—Sách thứ ba trong 
bộ kinh Vệ Đà The thứrd of the Vedas, 
confaining the hymns. 

Sa Ma Đế: Sammatiya (skt)—Chánh Lượng 
Bộ, một trong 18 tông Tiểu Thừa—One of the 
eiphteen Hinayana sects. 

Sa Ma La: Smara (skÙ—Ký ức— 
Recollection—Remembrance. 

Sa Môn: Sramana (sk—Ta Môn—Tang 
Môn—Bà Môn—Sa Môn Na—Xá La Ma 


Terms 


2229 


Na— Thất La Ma Na—Sa Ca Mãn Nang— 
Thất Ma Na Nã. 


(D Nghĩa của Sa Môn — The meanings of 
Sramana: 

I1) Tu hành khổ hạnh: Ascetics of all kinds. 

2) Nhà tu Phật giáo, từ bỏ gia đình, từ bỏ dục 


vọng, cố công tu hành và thanh bần tịnh 
chí —Buddhist monk or Buddhist priest 
who have left their families, quitted the 
passlons and have the toilful achievement 
(công lao tu hành). Diligent quieting (Cần 
tức) of the mind and the passions, Purity of 
mind (tịnh chí) and poverty (bần đạo). 
Những lời Phật dạy về “Sa Môn” trong 
Kinh Pháp Cú ——The Buddha's teachings 
on “Sramana” In the Dharmapada Sutra: 
Hàng Sa-môn (Mâu Ni) đi vào xóm làng 
để khất thực ví như con ong đi kiếm hoa, 
chỉ lấy mật rồi đi chứ không làm tổn 
thương về hương sắc—As a bee, without 
harming the flower, Its color or scent, flies 
away, collecting only the nectar, even so 
should the sage wander ¡in the village 
(Dharmapada 49). 

Một đàng đưa tới thế gian, một đàng đưa 
tới Niết bàn, hàng Tỳ Kheo đệ tử Phật, 
hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi 
lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải 
thoát—One 1s the path that leads to 
worldly gain, and another 1s the path leads 
Once understand this, the 
monks and the lay disciples of the Buddha, 
should not rejolce In the praise and 
worldly favours, but cultivate detachment 
(Dharmapada 75). 

Chư Phật thường dạy: “Niết bàn là quả vị 
tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. 
Xuất gia mà não hại người khác, không 
gọi là xuất gia Sa-môn.”—The Buddhas 
say: “Nirvana 1s supreme, forebearance 1s 
the hiphest austerity. He 1s not a recluse 
who harms another, nor is he an ascetIc 
who Oppresses (Dharmapada 
184). 


qI) 


Ù 


2) 


{O_ nirvana. 


3) 


others.” 


Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận: 
Ordained Buddhists Do Not Have to Honor 
Royalty—See Luận Sa Môn Bất Kính Vương 
Giả. 

Sa Môn Nhị Chúng: Hai loại Sa Môn—Two 

kinds of Sammatiya: 

1l) Chánh mệnh sa môn: Monk who makes 
his living by mendicancy (ripht livelihood 
for a monk). 

2) Tà mệnh sa môn: Monk who works for a 
living (improper way of living). 

Sa Môn Quả: The fruit, or rebirth resulting 

from the practices of the sramana. 

Sa Môn Thống: Vị Tăng Thống các Tăng 

Đồ trong nước, được bổ nhậm bởi các vua đời 

nhà Ngụy—The national superintendent of 

archbishop over the Order appointed  under 

Wei dynasty. 

Sa Na Lợi Ca: Sannasarika (sk)—Mật Lâm 

Sơn Bộ—Một trong 18 tông phái Tiểu Thừa— 

One of the eighteen Hinayana sectfs. 

Sa Ngã: To go wrong—To fel—To be 

corrupted. 

Sa Sầm: To darken—To become dark 

(gloomy). 

Sa Sút: Decadent. 

Sa Tâm: Hằng hà sa số tâm—Mind like sand 

1n 1ts countless funcfioninøs. 

Sa Thải: To dismiss—To fire. 

Sa Tỳ Ca La: Kapila (skÙ—Có lẽ là Tăng 

Kỳ Sa Tỳ Ca La, tên của vị ngoại đạo đã sáng 

lập ra phái Số Luận Sư—Possibly Sankhya 

KapHa, the founder of the sankhya philosophy. 

Sa Xuống: To fall—To drop. 

Sa Yết Đà: Svagata (skt—Thiện lai (lời để 

chào hỏi)—Well-come, a term of salutation. 

Sách: Quyển sách—A book—A treatise—A 

tablet. 

Sách Thánh: Sacred Books. 

Sách Tu: To stimulate—To cultivation of the 

good; to keep oneself up to the mark. 

Sạch: Clean—Pure. 


2230 


SaÏ: wrong—EIr. 

Sai Áp: To se1ze property——To confiscate. 

Sai Bảo: To send—To command—To order— 
To direct. 

Sai Bét: Completely wrong. 

Sai Biệt: Pariccheda (skt)—Sai biệt hay khác 
biệt, hay sự phân biệt, đối lại với “bình 
đẳng.”——Difference——Discrimination— 
Opposite of on the level. 

Sai Biệt Mê Lm: Misled or misconducted. 
Sai Biệt Tướng: See Vọng Kế Tự Tính. 

Sai Đa La: (sk)—Đất—Land— 
Teglon—Country. 


Ksetra 


Sai Hẹn: To break an appointment. 

Sai Khiến: See Sai Bảo. 

Sai La Ba Nỉ: Ksarapaniya (skt). 

1) Một loại chất lỏng có chứa chất kiềm 
chua ăn da tay: Alkaline water, caustic 
liquid. 

2) Một loại y áo: A kind of garment. 

Sai Lạc: To distort. 

Sai Lầm: Error. 

Sai Lời: To dishonour one°s promise—To 

break oneˆ”s words. 

Sai Lợi Ni Ca: Ksirinika (skÐ——Một loại cây 

có mủ——A sap-bearing tree. 

Sai Một Li, Đi Ngàn Dậm: If you are off 

track by a thousandth of an ¡nch, you are a 

thousand miles away from your destination. 

Sai Trái: Wrong-doïng. 

Sai Ước: To break one°s promise. 

Sái: 

1) Tưới—To sprinkle. 

2) Phơi nắng cho khô: To dry in the sun. 

Sái Chỗ: Out of place—Misplaced 

Sái Phép: Against the rules—Confrary to the 

rules 

Sái Thủy: Rảy nước—To sprinkle the water. 

Sái Thủy Quan Âm: Một trong 33 vị Quan 

Âm, tay phải cầm bình rảy nước cam lồ—One 


of the thirty-three forms of Kuan-Yin, who 
holds a vase of sweet-dew In his right hand. 
Sái Tịnh: Phép tu của tông Chân Ngôn, lấy 
nước cam lồ trong bình tịnh thủy mà rẩy khắp 
đàn tràng (khi rẩy nguyện cho tâm Bồ Để 
thanh tịnh của hết thảy chúng sanh đều được 
tăng trưởng)—To purify by sprinkling. 

Sài: Củi—Firewood——Fuel—Brushwood. 

Sài Đầu: Vị Tăng phụ trách về củi lửa trong 
tự viện—The one who looks after firewood in 
a monastery. 

Sài Lang: Chó sóiỉ—A wolf. 

Sài Lang Địa Ngục: Một trong 16 du tầng 
địa ngục, nơi sói beo tới ăn thịt tội nhân—One 
of the sixteen hells where sinners are 
devoured by wolves. 

Sải: Buddhist nun. 

Sam Rông Ek: Tên của một trong những 
ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất của Phật Giáo 
Nguyên Thủy trong tỉnh Trà Vinh, chùa tọa lạc 
trong quận Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Nam 
Việt Nam. Chùa được xây lần đầu tiên vào 
năm 1373 và được trùng tu nhiều lần. Trong 
chùa hiện còn giữ được một bức tượng cổ bằng 
đá quý, gọi là tượng Noria—Name of one of 
the most famous ancient temples of Theravada 
Buddhism ¡in Trà Vinh, located in Châu Thành 
district, Trà Vinh province, South Vietnam. lt 
1s sald that the temple was first built in 1373 
and has been rebuilt many times. The temple 
has conserved an anclent statie made of 
precIous stone, called Norla. 

Sám: Ksamayati (skt—Hối hận về lỗi lầm 
(hối quá) và xin được tha thứ. Sám hối là nghi 
thức tu tập thường xuyên trong các khóa lễ của 
chư Tăng NÑi—To repent or regret for error and 
seek forgiveness, or fo ask for pardon. Ït 
especially refers to the regular confessional 
service for monks and nuns—See Sám Hối. 
Sám  Hối: (skÐ——Repentance 
(confession and reform)—Sám hối hay Sám 
ma có nghĩa là thân nên kiên trì nhẫn nại nói 


Ksama 


ra những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu tiền 


2231 


nhân tha thứ. Trong vô số kiếp luân hồi của ta 
kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì vô minh 
tham ái tài, sắc, danh, thực, thùy, của cải, 
quyền uy, vân vân phủ che khiến cho chơn 
tánh của chúng ta bị mê mờ, do đó thân khẩu 
ý gây tạo không biết bao nhiêu điều lầm lạc. 
Hơn nữa, do từ nơi ngã và ngã sở chấp, nghĩa 
là chấp lấy cái ta và cái của ta, mà chúng ta 
chỉ muốn giữ phần lợi cho riêng mình mà 
không cần quan tâm đến những tổn hại của 
người khác, vì thế mà chúng ta vô tình hay cố 
ý làm não hại vô lượng chúng sanh, tạo ra vô 
biên tội nghiệp, oan trái chất chồng. Ngay cả 
đến ngôi Tam Bảo chúng ta cũng không chừa, 
những tội nghiệp như vậy không sao kể xiết. 
Nay may mắn còn chút duyên lành dư lại từ 
kiếp trước nên gặp và được thiện hữu tri thức 
dạy dỗ, dắt đìu, khiến hiểu được đôi chút đạo 
lý, thấy biết sự lỗi lầm. Thế nên chúng ta phải 
phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân 
khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại 
giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn được 
gội of 
repenfance or regret for error. From Infinite 
reincarnations in the past to the present, we 
have existed In this cycle of rebirths. Because 
of ienorance and greediness for desires of 
talent, beauty, fame, food, sleep, wealth, and 
power, etc. which have masked and covered 
Our frue nafure, causing us to lose Our WayS 
and end up commiting endless 
transgresslons. Moreover, 
egotistical nature, we only hold to the concept 
of self and what belong to us, we are only 
concerned with benefiting to ourselves but 
have absolutely no regards on how our acfions 
may affect others. Thus, ¡in this way, whether 
unintentionally or intentionally, we often bring 
pains and sufferings to countless sentient 
beingøs, committing 
unwholesome karma, consequently, creating 
countless enemies. Even the most precIous 
Triple Jewels, we still make false accusations 


rữa: Patence or forebearance 


karmic 
because of. our 


Iinfinte and endless 


and slander. All such karmic transeressions are 
countless. Now we are fortunate enouph, 
having a few good karma leftover from former 
lives, to be able to meet a good knowing 
advisor to guide and lead us, giving us the 
opportunity to understand the philosophy of 
Buddhism, begin to see clearly our former 
mistakes and offenses. Therefore, It 1s 
necessary to feel ashame, be remorseful, and 
bring forth the three karmas of body, speech 
and mind to repent sincerely. Repentance 1s 
one of the most entrances to the great 
enlightenment; for with ¡t, the mind within 1s 
always stilled. 
Sám Hối Nghiệp Chướng: 
misdeeds and mental hindrances—Đây là 
hạnh nguyện thứ tư trong Phổ Hiển Thập Hạnh 
Nguyện. Sám hối nghiệp chướng là vì từ vô thỉ 
tham, sân, si đã khiến thân khẩu ý tạp gây vô 
biên ác nghiệp, nay đem trọn cả ba nghiệp 
thanh tịnh thân, khẩu và ý thành tâm sám hối 
trước mười phương tam thế các Đức Như Lai— 
This 1s the fourth of the ten conducts and vows 
of Universal Worthy Bodhisattva. Repent 
misdeeds and mental hindrances means from 
beginningless kalpas in the past, we have 
created all measureless and boundless evil 
karma with our body, mouth and mind because 
of greed, hatred and ignorance; now we bow 
before all Buddhas of ten directions that we 
completely purify these three karmas. 

Sám Hối Với Mười Phương Chư Phật: To 

repent to the ten directions of Buddhas. 

Sám Hối Tam Nghiệp: To repent three 

(body, speech, and mind) karmas. 

I)_ Sám hối thân nghiệp: To repent the body 
karma—Đức Phật dạy: “Thân là nguồn 
gốc của tất cả nỗi khổ, là nguyên nhân 
của mọi hình phạt và quả báo trong tam 
đồ ác đạo.” Chúng sanh vì ngu muội nên 
chỉ biết có thân mình chớ chẳng cần biết 
đến thân người khác. Chỉ biết nỗi khổ của 
mình chớ chẳng nghĩ đến nỗi khổ của 
người. Chỉ biết mình cầu được yên vui, mà 


Repent 


2232 


không biết rằng người khác cũng mong 
được yên vui. Hơn nữa, cũng vì vô minh 
mà ta khởi tâm bỉ thử, từ đó mà sanh ra ý 
tưởng thân sơ, dần dần kết thành thù oán 
lẫn nhau, gây nghiệp oan trái tiếp nối đời 
đời kiếp kiếp. Thân nghiệp có ba lỗi lớn 
là sát sanh, trộm cắp và tà dâm (see Thân 
Tam Khẩu Tứ Ý Tam). Muốn sám hối nơi 
thân, phải đem thân lễ kính Tam Bảo, 
nghĩ biết rằng sắc thân nầy vô thường, 
nhiều bệnh hoạn khổ đau, và hằng luôn 
thay đổi, chuyển biến, rốt lại chúng ta 
chẳng thể nào chủ trì hay chỉ huy được 
thân nầy. Vì thế chúng ta chớ nên quá lệ 
thuộc vào thân và đừng nên vì thân nầy 
mà tạo ra các điều ác nghiệp—The 
Buddha taught: “The body 1s the origin of 
all sufferings, 1s the root of all tortures, 
punishmenfs and karmic retributions in the 
three domains.” Because of ignorance and 
stupIdIty, beings only 
concerned with our bodiles and have not 
the slightest care of other people”s bodies. 
We are only aware of our own sufferinss, 
but completely oblivious of others” pains 
and sufferings. We only know of our 
hopes for peace and happiness but 
unaware that others, too, have hope for 
peace and happiness. Moreover, because 
Of Ignorance and sfupidity, we g1Ive rIse to 
the mind of self and other, which gIves 
rise to the perception of friends and 
sangers. Gradually over time, this 
perception sometimes develops Into feuds 
and hatred among people, who become 
enemies for counfless aeons (Hfe after 
life, one reincarnation after reincarnation). 
There are three kinds of body karma: 
kiling, stealing, and sexual misconducts. 
To repent the body karma, we should bow 
and prostrate our body to the Triple 
Jewels, and realize that our body 1s 
inherently ¡impermanent, filled with 
sicknesses, constantly changing, 


senfient are 


and 


2) 


transforming. Thus, in the end, we cannot 
control and command 1t. We should never 
be so obssessed and overly concerned 
with our body and let it causes so many 
evil deeds. 

Sám hối Khẩu nghiệp: To repent the 
speech karma—Đức Phật dạy: “Miệng là 
cửa ngỏ của tất cả mọi oán họa.” Quả báo 
của khẩu nghiệp nặng nể vào bậc nhất. 
Khẩu nghiệp có bốn thứ là nói dối, nói lời 
mạ ly, nói lời thêu dệt, và nói lưỡi hai 
chiều. Do nơi bốn cái nghiệp ác khẩu nầy 
mà chúng sanh gây tạo ra vô lượng vô 
biên tội lỗi, hoặc nói lời bay bướm, ngọt 
ngào, giả dối, lừa gạt, ngôn hành trái 
nhau. Một khi ác tâm đã sanh khởi thì 
không nói chi đến người khác, mà ngay cả 
cha mẹ, sư trưởng, chúng ta cũng không 
chừa, không một điểu nào mà ta không 
phỉ báng, chúng ta không từ một lời nói 
độc ác, trù rủa nào, hoặc nói lời ly tán 
khiến cho cốt nhục chia ha, không nói có, 
có nói không, nói bừa bãi vô trách nhiệm. 
Phật tử chơn thuần phải luôn sám hối 
khẩu nghiệp, phải dùng cái miệng tội lỗi 
ngày xưa mà phát ra những lời ca tụng, 
tán thán công đức của chư Phật, tuyên nói 
những điều lành, khuyên bảo kẻ khác tu 
hành, ngồi thiền, niệm Phật hay tụng kinh. 
Sau đó, thể trọn đời không dùng miệng 
lưỡi đó nói ra những lời thô tục, hổn láo. 
Đối trước Tam Bảo phải thành kính bày tổ 
tội lỗi chẳng dám che dấu. Cũng cùng cái 
miệng lưỡi tội lỗi ngày xưa đã từng gây 
tạo ra biết bao ác khẩu nghiệp, thì ngày 
nay tạo dựng được vô lượng công đức và 
phước lành — The Buddha taught: “The 
mouth 1s the gate and door to all hateful 
retaliatons.” The karmic retributon for 
speech-karma ¡1s the greatest. Speech- 
karma øIves rise fo four great karmic 
offenses: lying, Insulting, øossiping, and 
speaking with a double-tongue (see Thân 
Tam Khẩu Tứ Ý Tam). Because of these 


3) 


2233 


four unwholesome speeches, sentienf 
beings accumulate ¡infinte and endless 
offenses rangIng from speaking 
artificially, sweetly, manipulatvely to 


speaking untruthfully, words and actions 
contradicting one another, e(c. Once the 
mímnd of hatred arises, not 
Sfrangers, even one”s parení(s, religIous 
masters, efc., there 1s not an insult one will 
not speak. No maliclous words will be 
spared, whether saying hateful words with 
Intention of causing separation between 
two people, saying something happened 
when it didn”t or when 1t didnˆt happened 
saying 1t dịd; thus speaking 1rresponsibly 
and chaotically without the slightest 
consideraton of what 1s being 
Sincere Buddhists should always repent 
the body-karma by using the “mmouth of 
transgøressions” of the past to change If Into 
pralses and glorificaton of the virtuous 
practices of the Buddhas. Ủse that speech 
often to speak of kindness, encouraging 
others to cultivate the Way and change for 
the betfter, 1.e. siting meditation, Buddha- 
Reciaton, or chantng sutras, ©tfc. 
Thereafter, for the remainder of this hife, 
VOW notf fo use one mouth and tongue to 
speak vulgarly, disrespectfully, and before 
the Triple Jewels, sincerely confess and 
willingly admit to all offenses without 
concealmernt. Thus, use the same mouth 
and tongue which has created countless 
offenses In the past to give birth to Infinite 
merits, virtues, and wholesome karma at 
the present. 

Sám hối Ý nghiệp: To repent the mind- 
karma—Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, sở dĩ gây nên vô số tội lỗi là do ở 
nơi ý thức. Ý thức nầy cũng ví như mệnh 
lệnh của vua ban xuống quần thần. Mắt ưa 
ngắm bậy, tai ham nghe âm thanh du 
dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, son 


mention 


said. 


phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà vạy, thân ưa 
thích sự xúc chạm mịn màng. Tất cả tội 
nghiệp gây ra từ năm thức nầy đều do chủ 
nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh 
ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác 
đạo, chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật dạy: “Phòng ý như phòng thành, 
giữ tâm như giữ gìn tròng con mắt. Giặc 
cướp công đức, một đời hay nhiều đời, 
không gì hơn ý.” Nay muốn sám hối ý 
nghiệp, trước hết phải nghĩ rằng ba nghiệp 
tham sân sĩ (see Tam Độc) của ý là mầm 
mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là 
màng vô minh che mất trí huệ, là phiển 
não bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. 
Phật tử chơn thuần phải đem hết tâm ý 
sám hối ăn năn, thể không tái phạm— 
Sncee Buddhsts should  always 
remember that the mind consciousness 1s 
the reason fo gIve rise fo Infinite offenses 
of the other five consciousnesses, Írom 
Sipht, Hearing, Scent, Taste, and Touch 
Consciousnesses. The mind conscIousness 
1S similar to an order passed down from 
the King to his magistates and 
chancellors. Eyes take great pleasure In 
looking and observing 
things, ears take øreat pleasure In listening 
to melodious sounds, nose takes great 
pleasue ¡in smelling 
fragrance, tongue takes great pleasure In 
speaking vulgarly and Irresponsibly as 
well as finding jJoy In tasting the various 
delicacies, foods, and wines, etc; body 
takes great pleasure In feeling various 
sensations of warmth, coolnes, softness, 
velvet clothing. Karmic offenses arIlse 
from these five consciousness come from 
theầr master, the Mind; the 
conscIousness 1s solely responsible for all 
their actions. In the end, this will result in 
continual drowning 1n the three evil paths, 
enduring Infinite pains and sufferings In 


unwholesome 


aromas and 


mind 


2234 


hells, hungry ghosts, and animals. In the 
Dharmapada, the Buddha taught: “Guard 
one°s mind much like guarding a castle; 
protect the mind similar to protecting the 
eye ball. Mind 1s an enemy capable of 
destroying and eliminatng all of the 
virfues and merits one has worked so hard 
to accumulate during one”s existence, or 
sometimes many lifetimes. To repent the 
mind-karma, sincere Buddhists should 
think that the three karmas of Greed, 
Hatred, and Ignorance of the mind are the 
roofs and foundations of Inñnite karmic 
transgressions. The mind-karma 1s the web 
Of ignorance which masks our wisdom and 
1s the affliction and worry that coVer our 
true nature. It should be feared and needs 
be avoided. Sincere Buddhists should use 
their heart and mind to sincerely confess 
and repent, be remorseful, and vow never 
again to commit such offenses—See Thân 
Tam Khẩu Tứ Ý Tam. 
Sám Ma: Ksama (skt)—Xoa Ma—Nhẫn Thứ 
hay kiên nhẫn thỉnh cầu được tha thứ cho 
những lỗi lầm—To forebear or to have 
patlence with; ask for consideration or pardon. 
Sám Ma Y: Y áo làm bằng một loại cây gai 
dại —Clothing made of ksauma, I.e. wild flax. 
Sám Nguyện Tâm: Repentance-Vow 
Mind—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Sám 
Nguyện Tâm? Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến 
nay, do nơi chấp ngã quá nặng nên bị vô minh 
hành xử, thân, khẩu, ý vì thế mà tạo ra vô 
lượng nghiệp nhân, thậm chí đến các việc 
nghịch ân bội nghĩa đối với cha mẹ, Tam Bảo, 
vân vân chúng ta cũng không từ. Ngày nay 
giác ngộ, ắt phải sanh lòng hỗ thẹn ăn năn 
bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý ấy mà 
chí thành sám hối. Như Đức Di Lặc Bồ Tát, đã 
là bậc Nhất sanh Bổ xứ thành Phật vậy mà 
mỗi ngày còn phải sáu thời lễ sám, cầu cho 
mau dứt vô minh, huống là chúng ta! Tâm 
Sám Nguyện phải bao gồm sám hối nghiệp 


chướng nơi thân khẩu ý, và nguyện hưng long 

ngôi Tam Bảo—According to Most Venerable 

Thích Thiền Tâm in The Thirteen Patriarchs of 

Pureland Buddhism, what 1s a Repentance- 

Vow Mind? From infinie eons, because we 

have been drowning deeply In the concept of 

“Self,” Ignorance has ruled and governed us. 

Thus, our body, speech, and mind have created 

infinite karmas and even great fransør©ssions, 

such as being ungrateful and disloyal to our 
fathers, mothers, the Triple Jewels, etc, were 
not spared. Now that we are awakened, 1t Is 
necessary to feel ashamed and be remorseful 
by using the same three karmas of body, 
speech, and mind to repent sincerely. Maitreya 

Bodhisattva, even as a “One-Birth Maha- 

Bodhisattva,” six times daily he still performs 

the repentance ceremony praying to eliminate 

binding ¡gnorance quickly. As a Maha- 

Bodhisatva, his “binding Ignorance” 1s 

infinitesimal, yet He still repenfs to eliminate 

them; thus, how can we not repent given that, 
as unenlightened foolish mortals, we are bound 
by 1gnorance. 

Mind must include the followings: 

1) Sám Hối—Repentance: 

a) Sám Hối Thân nghiệp —Repentance on 
the Body Karma: Thân nghiệp tỏ bày tội 
lỗi, phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi dùng 
thân ấy mà hành thiện nghiệp như bố thí 
cúng dường, 
openly confess alÏ transøressions and pray 
for them to disappear, and then use that 


countless Repenftance-Vow 


vân vân—Body karma 


body to practice wholesome actions, such 
as alms givings, offerings, efc. 

Sám Hối Khẩu Nghiệp —Repentance on 
the Speech Karma: Khẩu nghiệp tổ bày 
tội lỗi, phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi dùng 
khẩu ấy mà niệm Phật, tụng kinh, hay ăn 
nói thiện lành, vân vân—Speech karma 
openly confess alÏ transøressions and pray 
for them to disappear, and then use that 


b) 


speech to practice Buddha Recitation, 
chant sutras, speak wholesomely, etc. 


2235 


Sám Hối Ý Nghiệp —Repentance on the 
Mind Karma: Ý nghiệp phải thành khẩn 
ăn năn, thể không tái phạm——Mind Karma 
must be genuine, remorseful, vowing not 
to revert back to the old ways. 

Phát Nguyện—Vow-Developinng: Phát 
nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, độ khắp 
chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đáp 
đển bốn trọng ân Tam Bảo, cha mẹ, sư 
trưởng, và chúng sanh —Develop vow to 
make the Triple Jewels glorious, help and 
rescue sentent beings, in order to 
compensate atone pasf 
transøressions and repay the four-gratefuls 
incdluding the Triple Jewels, parents, 
teachers of both life and religion, and all 
senfient beings. 

Sám Nghỉ: Nghi thức của phép sám hối (Pháp 
Hoa Sám Pháp, Phương Đẳng Sám Pháp, 
Quán Âm Sám Pháp, Di Đà Sám Pháp)—The 
rules for confession and pardon. 

Sám Pháp: Nghi thức hay phương cách sám 
hối; có nhiều loại như Quán Âm Sám Pháp, Di 
Đà Sám Pháp, vân vân—The mode of action, 
or ritual, at the confessional; the various types 
of confessional, e.g. that of Kuan-Yin, 
Amitabha, etc. 


c) 


2) 


and for 


Sám Trừ: Confession and forgiveness. 

Sàm SiỂm: To slander and flatter. 

San: See San Hô. 

San Bằng: To flatten—To level. 

San Đề Lam: Được diễn tả như một thế giới 
xa xăm. Vào thời đó có vị Luân Vương tên là 
Vô Tránh Niệm có 1000 người con, (nhưng 
điều nây hãy còn nhi ngờ)—Described as a 
fabulous world of the past whose name 1s 
given as Sandilya, and who has 1,000 children, 
but this 1s doubfful. 

San Hô: Một trong thất bảo—Coral, one of 
the seven treasures—See Thất Bảo. 

San Nhã: Sanjna (skt)—Một con số thật lớn, 
10,000 tỷ (1,000,000 —A particularly high 
number, 1,000 septillions. 


San Nhã Bà: A wasting disease. 

San Ni La Xà: Tên một con sông ở 
Udyana——Name of a river of Udyana. 

San Xà Dạ Tỳ La Chỉ Tử: Sanjaya- 
Vairatiputra or Samjayin Vairadiputra (skt)—— 
San Thệ Di Tỳ Lạt Tri TửỬ—Một trong lục sư 
ngoại đạo (sáu vị sư ngoại đạo). Vị nầy cho 
rằng ở lâu trong cõi sanh tử, trải hết số kiếp, 
sau đó sẽ tự hết vòng khổ đau phiền não, 
giống như cuốn cuộn chỉ, sợi hết thì thôi, 
không cần phải tìm đạo One of the six 
founders of heretical or non-Buddhist schools, 
whose doctrine was that pain and suffering 
would end In due course, like unwinding a ball 
of silk, hence there was no need of seeking the 
“Way.” 

San Xà Tà Tỳ La ĐỂ: Sanjaya-Vairati (sk0. 


1) Vua của một loài Dạ Xoa: A king of 
yaksas. 
2) Thầy của Mục Kiển Liên và Xá Lợi Phất 


trước khi các vị nầy quy-y theo Phật: 
Name of the teacher of Maudgalyayana 
and Sariputra before their conversIon. 
Sán Lạn: Bright—Radiant. 
Sán Nhã: Sanjaya (sk0—Entirely 
Vanquishing (hoàn toàn bị đánh bạ!). 
I) Tên của một vị sáng lập ra một trong 
mười phái ngoại đạo: Name of the founder 
of one of the ten heretical secfs. 
Tên của vị thầy của Xá Lợi Phất và Mục 
Kiến Liên trước khi hai vị nầy về quy-y 
Phật: of£ the of 
Maudgalyayana and Sariputra before they 
were converted by the Buddha. 
Vua của loài Dạ Xoa: Name of a king of 
yaksas. 
Sang: 
1) Mụt nhọt: A sore—Ulcer. 
2) Quý phái: Noble. 
3) Sang nhượng: To tranfer something In 
return for some money. 
Sang Giàu: Noble and rich. 


2) 


Name teacher 


3) 


2236 


Sang Hay Hèn: Noble or common—Noble 
bịrth or low. 

Sang Môn: Chín lổ trong thân thể— 
Ulcerating orifices, I.e. the nine orifices in the 
body which dischargee—See Cửu Khổng Bất 
Tịnh. 

Sang Sảng: Sonorous. 

Sang Trọng: Noble—Splendid 
comfortable——Luxurious. 


and 


Sáng: Brillian—Lunimous—Bright. 

Sáng Dạ: Intelligent. 

Sáng Dạ Thần: Nisakara (sk)——Người tạo ra 
ban đêm——Maker of the night. 

Sáng Khởi: To create. 

Sáng Lập: To found—To establish. 

Sáng Loáng: 
Glittering—Sparkling. 
Sáng Ngời: See Sáng Loáng. 

Sáng Suốt: Clear-sighted—Clear-headed 
(minded)—Conscious—Able-minded. 


Shining—Flashing— 


Sáng Tác: To compose (music)—To write (a 
book). 

Sáng Tạo: Creatively——To create——To invent 
Sáng Tỏ: To clear up (explain--solve) all 
misunderstandings. 

Sáng Trí: Intelligent—Able-minded—Clear- 
headed. 

Sáng, Trưa, Chiều, Tối Chỉ Một Hồng 
Danh A Di Đà: Devoted cultivators should 
recIte Amitabha”s name without interruption 1n 
the morning, at noon, in the evening and at 
nipht. 

Sáng Trưng: Brilliant—Bright—Dazzling. 
Sáng Ý: See Sáng Trí. 

Sáng: To rave (nói sảng). 

Sảng sốt: To fall into a panic. 

Sanh: Jati (sk)——Born—See Sinh. 

Sanh Báo: Next life retribution or rebirth 
retribuon—Một trong Tam Báo và Tứ Báo— 
Kiếp nây (sanh báo) gây nghiệp thiện ác thì 
kiếp sau sẽ chịu quả báo sướng khổ—One of 


life”s 


OT 


and four retributions, 
The deeds, 
unwholesome, done ĩn this life produce their 
resulfs, meritorious retributions or evil karma, 


the  three 


retribution. wholesome 


1n the next reincarnation. 


Sanh Bởi Tội Báo: To be born as retribution 
for their karmic offenses. 
Sanh Chỉ: See Sinh Chi. 
Sanh Diệt: Utpadanirodha (skt—— 
l) Sanh và Diệt: Arising and extinction— 
Beginnng and end—Production and 
annihilatlon—Appearance 
disappearance—Birth and extinction. 
Các pháp hữu vi dựa vào nhân duyên hòa 
hợp, từ pháp chưa có trở thành có gọi là 
sanh; dựa vào nhân duyên mà pháp đã có 
trở thành không gọi là diệt—AlI life or 
phenomena that have birth and death. 
Sanh Diệt Khứ Lai: Trung Luận cho rằng 
sinh diệt khứ lai, chỉ là những từ ngữ tương đối 
và không thật (ký thật chư pháp vốn là Như 
Lai Tạng bất sanh bất diệt bất khứ bất lai)— 
The Madhyamika-Sasta believed that all 
things coming Into existence and ceasing to 
exist, past and future, are merely relative 
terms and not true 1n realIty. 
** For more information, please see Bát Bất 
Trung Đạo. 
Sanh Diệt Khứ Lai Nhất Dị Đoạn 
Thường: Coming ¡into existence and ceasing 
fo exist, past and future; unity and difference, 
1mpermanence and permanence. 
** Eor more information, please see Bát Bất 
Trung Đạo. 


and 


2) 


Sanh Điền: The three regions of the constant 
round of rebirth—See Tam GIới. 

Sanh Đô: Đường sanh tử luân hồi của chúng 
sanh—The way or lot of rebirth or mortality. 
Sanh Được Làm Thân Người Là Khó: 
Human bírth 1s difficul—See Sanh Làm Người 
Là Khó. 

Sanh Hóa: See Hóa Sanh. 


2237 


Sanh Hữu: Một trong bốn hình thức của sự 


hiện hữu-One of the four forms of 
exIstence—See Tứ Hữu VI Tướng. 
Sanh Khởi: Utpada or Pravriti (skÙ— 


Arisinø—Appearance. 


1) Năng Sanh (sanh) Sở Sinh (khởi): The 
beginning and rise. 

2)_ Sự sanh ra và những øì khởi lên từ sự sanh 
ra ấy: Birth and what arises from it. 

3) Nguyên nhân của một hành động: Cause 


Of an act. 

Sanh Khởi Thức: Pravriti-vijinana (skt— 
See Chuyển Thức. 
Sanh Khổ: Birth is suffcring. 
Sanh Không: Một trong hai loại không, 
chúng sanh do ngũ uẩn hợp lại chứ không có 
thực thể—One of the two kinds of void, empty 
at birth, or void of a permanent ego. 
** For more Information, please see Nhị 

Không. 
Sanh Kinh: Những chuyện về tiền thân Đức 
Phật và các đệ tử của Ngài, được Trúc Pháp 
Hộ đời Tây Tấn dịch ra năm quyển, vào 
khoảng thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch —Stories of 
the previous Iincarnatlons of the Buddha and 
his disciples, translated by Dharmapala, 5 
books (chuan), third century A.D.. 
Sanh Làm Người Là Khó: IUs difficult to 
be born In the human realm——Cõi người sướng 
khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì 
quá sướng nên không màng tu tập, cõi súc 
sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, 
nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu 
được—Human beings have both pleasure and 
suffering, thus It`s easy for them to advance in 
cultivation and to attain Buddhahood; whereas 
the beings In the Deva realm enjoy all kinds 
of Joy and spend no time for cultivation; beings 
in the realms of animals, hungry ghosts and 
hells are stupid, living ¡n filth and killing one 
another for food. They are so miserable with 


all kinds of sufferinsgs that no way they can 
cultivate. 
Sanh Lão Bịnh Tử: Sanh già bệnh chết là 
bốn nỗi khổ đau của con người —Birth, Old 
Aøge, Sickness, Death, the four afflictions that 
are the lot of every man. 
** For more Information, please see Tứ Khổ, 
Ngũ Khổ, and Bát Khổ. 
Sanh Lão Bịnh Tử Khổ: Birth ¡s suffering, 
old age or growing old 1s suffering, sickness 1s 
suffering, death 1s suffering. 
Sanh Linh: Tâm thức (tâm và trí thông minh) 
của một chúng sanh còn gọi là linh hồn—The 
mind or Intelligence of the livinge—A living 
1ntelligent being—A living soul. 
Sanh Manh: Mù lúc sanh—Born blind. 
Sanh Nghỉ: To become doubfful. 
Sanh Nhàm Chấn: To grow tired and fed up. 
Sanh Nhàm Chán Nơi Thân Bất Tịnh 
(Nơi Ta Và Nơi Người) Để Giảm Thiểu 
Dục Vọng: To develop a deep sense of 
disgust of our own body and the bodies of 
others to decrease the desire of lust. 
Sanh Nhẫn: See Sinh Nhẫn, 
Sanh Niệm Xứ Bồ Tát: Vị Bồ Tát thứ hai 
bên phải của Hư Không Tạng Bồ Tát trong 
Thai Tạng Giới—The second bodhisattva on 
the right of the Bodhisattva of Space (Hư 
Không Tạng Bồ Tát) in the Garbhadhatu. 
Sanh Phạn: Xuất Phạn—Xuất Chúng Sanh 
Thực —Theo Kinh Niết Bàn thì đây là một 
phần cơm cúng cho ma quỷ và chư chúng sanh 
trước khi chư Tăng Ni độ cơm—According to 
the Nirvana Sutra, these are offerings made 
before a meal of a small portion of food to 
ghosfs and all others living or souls. 
Sanh Phạn Bàn: Chén hay tô để cơm cúng 
ma quỷ và chư hương linh—The bowl in which 
the offerings of food to ghosfs are confained. 
Sanh Phạn Đài: Tấm kệ để cơm cúng cho 
ma quỷ và chư hương linh—A board on which 
the offerings of food to ghosfts are placed. 





2238 


Sanh Pháp: Người và vật hay hữu tình và phi 

tình-The living things—Men 

things—The self and things: 

1) Hữu Tình: Chúng hữu tình là những chúng 
sanh có tình cảm và lý trí —The living— 
The sentient or those with emotlons and 


and and 


wisdom. 

Phi Tình: Những chúng sanh không có tình 

cảm và lý trí —Insentient things or those 

without emofions nor wisdom. 

Sanh Pháp Nhị Thân: Hóa thân và pháp 

thân —The physical body (Nirmanakaya) and 

the spiritual body (Dharmakaya). 

Sanh Phật: See Sinh Phật. 

Sanh Phật Nhứt Như: See Sinh Phật Nhứt 

Như. 

Sanh Ra Lo Lắng: To become more and 

mOr€ anxIous. 

Sanh Sanh: Birth and rebirth. 

Sanh Sanh Tử Tử: See Sanh Tử. 

Sanh Sắc: Jata-rupa (skt)—See Sinh Tượng 

Sinh Tự (1). 

Sanh Tâm Kiền Cố: To develop a firm 

mind. 

Sanh Tân: Bến sanh— The ford of life— 

Mortality. 

Sanh Thân: 

1) Sanh thân của Phật và Bồ Tát, đối lại với 

pháp thân—The physical body )sinh thân) 

of a Buddha or a Bodhisattva, in contfrast 

with his dharmakaya (pháp thân). 

Thân (biến dịch và sinh tử) của một vị Bồ 

Tát khi sanh ra trong cõi luân hồi—A 

Bodhisattva”s body when born In a mortal 

form. 

Sanh Thân Cúng: Pháp hội cúng dường xá 

lợi sinh thân của Đức Phật The worship paid 

to the Buddha-relics. 

** For more Information, please see Nhị 
Chúng Xá Lợi. 

Sanh Thân Xá Lợi: The Buddha-relics— 

See Nhị Chủng Xá Lợi. 


2) 


2) 


Sanh Thể: Birth naturc. 

Sanh Thiên: Những cõi trời nơi chúng sanh 
có thể tái sanh vào (từ Tứ Thiển Thiên đến Tứ 
Thiên Vương)—The heavens where those 
living in this world can be reborn (from the 
Four Dhyana Heavens to the Four Heavenly 
Kings)—See Tứ Thiên Vương, and Tứ Thiển 
Thiên. 

Sanh Tiền: Until one°s death—Life-before. 
Sanh Sanh Tử Tử: Ever-recurring samsara 
or transmisgrations—The round of mortality— 
To be born again and again. 

Sanh Thú: Bốn cách sinh và sáu nẻo luân 
hổi —Four forms of birth and the six forms of 
rebirth or transmigrations—See Tứ Sanh, and 
Lục Đạo. 

Sanh Tri: Innately intelligent—To realize ¡in 
bodily experience. 

Sanh Triệu Dung Duệ: Quan Trung Tứ 
Thánh —Bốn vị Thánh ở đất Quan Trung hay 
bốn đại đệ tử của ngài Cưu Ma La Thập— 
Four great disciples of KumarajIva: 


1l) Đạo Sinh: Tao-Shêng——lIndian 
Buddhajiva. 
2) Tăng Triệu: Sêng-Chao (Chinese). 


3) Đạo Dung: Tao-Jung (Chinese). 

4) Tăng Duệ: Sêng-]Jui (Chinese). 

Sanh Trụ Dị Diệt: See Sinh Trụ Dị Diệt. 

Sanh Trụ Diệt: Utpadasthitinirodha (skt— 

Biíth, existence, death (birth-abiding- 

disappearance). 

Sanh Tử: Samsara or Janma-marana (skt)— 

Sống chết (do hoặc nghiệp của hết thảy chúng 

sanh gây ra, hễ có sanh là có tử)—Life and 

death—Living and dying—Birth and death— 

Rebirth and redeath. 

** For more Information, please see Nhị 
Chúng Sanh Tử. 

Sanh Tử Dã: The wilderness of life and 

death. 

Sanh Tử Đại Hải: Biển lớn sanh tử—The 

ocean of mortality—Mortal life. 


2239 


Sanh Tử Đại Sự: The great issue of birth and 
death—The clarificaton of lie and death 1s 
one great purpose of all Buddhists. 

Sanh Tử Giải Thoát: 


1) Thoát ra những hệ lụy của vòng luân hồi 
sanh tử: Release from the bonds of births 
and deaths. 

2)_ Niết Bàn: Nrvana. 


Sanh Tử Khứ Lai: Sống và chết, đi và 

đến—Living and dying—Going and coming. 

Sanh Tử Luân: 

1) Bánh xe sanh tử: The wheel of samsara 
(births-and-deaths). 

2) Vòng sanh tử: The round of mortality. 

Sanh Tử Luân Hồi: Chết đi đầu thai lại 


không ngừng nghỉ—Samsara OT 
transmiegrations—Deaths and Rebirths 
confinuously. 


Sanh Tử Lưu: Dòng sanh tử (sự sanh tử 
khiến cho con người bị trôi dạt chìm đắm nên 
gọi đòng tử) —The of 
transmigrations. 

Sanh Tử Nề: Vũng lầy của luân hồi sanh 
tử—The quagmire of the circle of life and 
death. 

Sanh Tử Ngạn: Bờ bên nây của biển sanh 
tử—The shore of mortal life—See Nhị Ngạn. 
Sanh Tử Niết Bàn Bình Đẳng: Samsara- 
nirvanasamata (skt—Sự bình đẳng của sanh tử 
và Niết Bàn, một trong những chứng đắc của 
vị Bồ Tát, và tuy vậy vị Bồ Tát thực hành các 
hành động “không dụng công” và các “phương 
tiện thiện xảo” phát xuất từ lòng đại bi—The 
sameness of birth-and-death and Nirvana, one 


là sinh flow 


of the spiritual attainments of the Bodhisattva, 
who, however, pracfices “effortless” deeds and 
“skIllful means” born of a øreat compassionate 
heart. 

Sanh Tử Tế: Cõi sanh tử, đối lại với cõi Niết 
Bàn—-The reglon of births-and-deaths, 
compared with nirvana. 

Sanh Tử Trường Dạ: Đêm dài của luân hồi 
sanh tử—The long night of births and deaths. 


aS 


Sanh Tử Tử Sanh: To be bơrn gain and 

again—See Sanh Sanh Tử Tử. 

Sanh Tử Tức Niết Bàn: Phiền não tức bổ 

để, sinh tử tức niết bàn —Affliction is bodhi 

and mortality (samsara) Is nirvana. 

Sanh Tử Vân: Mây mù sanh tử—The 

envelopmernt In cloud of life and death. 

Sanh Tử Viên: See Sinh Tử Viên. 

Sanh Tức Vô Sanh, Vô Sanh Tức Sanh: 

To be born 1s not to be born, not to be born 1s 

to be born—See Sinh Tức Vô Sinh, Vô Sinh 

Tức Sinh. 

Sanh Về Cõi Nào: Where will a person be 

reborn?— Theo Ấn Quang Đại Sư, sau khi tắt 

thở rồi thì thần thức ha ra khỏi xác thân. Nơi 
nào còn nóng sau rốt là thần thức xuất ra ở đó, 
và do đó người ta biết được người Ấy sẽ tái 
sanh vào cõi nào—According to Great Master 

Yin-Kuang, when we take our last breath, our 

spiris or Alaya Conscilousness will leave the 

body. Thus the area of the body that remains 
warm Is where the spirit left the body. 

I) Đảnh Thánh —Crown enlightenemt: Một 
người đã chết, thân thể đã giá lạnh, nhưng 
đỉnh đầu hơi nóng ấm cũng còn gần bằng 
như lúc sống. Thần thức do nơi đỉnh đầu 
mà xuất ra. Ở vào trường hợp nầy thì ta 
biết chắc chắn rằng thân thức của người 
chết ấy được siêu thoát về nơi Thánh 
cảnh, ví dụ như cõi Tây Phương Tịnh Độc 
của Đức Phật A Di Đà—A person who has 
been dead, the entire body has turned 
cold, yet the crown_ of that persons head 
remains warm Just as If that person was 
sữill alive, the spirit or the soul of the dead 
has left the body by that of the crown. In 
this case, we are absolutely certain the 
spirit of the person who has Just died has 
atained liberaton to the enlightened 
realm, 1.e., the Western Pureland of the 
Amitabha Buddha. 

2)_ Mắt Sanh Trời —Eyes born in Heaven: 





a) 


b) 


3) 


2240 


Khi các phần thân thể đều lạnh hết nhưng 
nơi mắt và trán vẫn còn nóng thì ta biết 
chắc chắn rằng thần thức của người chết 
ấy xuất ra từ nơi mắt và như thế, người 
nầy được siêu thoát về cõi trờ—When all 
other parts of the body have turned cold 
but the eyes and forehead remain warm, 
then the spirit of the person who has Just 
died left the body through the eyes. In this 
case, the person will be born in Heaven. 
Người nào khi sắp lâm chung sẽ sanh lên 
cõi Trời thì có những dấu hiệu sau đây— 
When nearing death, people who will be 
born in Heaven will exhibit the following 
siens and characfterIstics: 

Sanh lòng thương xót người khác: Having 
compassion for others. 

Phát khởi tâm lành: Give rise to a whole 
some mind. 

Lòng thường vui vẻ: Offten happy and 
contented. 

Chánh niệm hiện ra: Proper thoughts are 
apparent. 

Đối với tiền của, vợ con, không còn tham 
luyến: No longer having greed and 
atachment for money, pDOSS€SSIOnS, 
spouse, children, efc. 

Đôi mắt có vẻ sáng sạch: The eyes are 
clear and shiny. 

Ngước mắt nhìn lên không trung mỉm 
cười, hoặc tai nghe tiếng thiên nhạc, mắt 
trong thấy tiên đồng: Eyes staring into 
space, smiling, ears hearing heavenly 
music or eyes seeing heavenly landscape. 
Thân không hôi hám: Body does not emif 
odor. 

Sống mũi ngay thẳng, không xiên xẹo: 
Nose bridge remains straiph( without 
crookedness. 

Lồng không giận dữ: Mind does not 
exhibit hate and resentment. 

Ngực sanh lại cõi người —Chest born In 
the Human Realm: 


b) 


Khi các phần thân thể đều lạnh hết, nhưng 
nơi tìm và ngực là chỗ nóng tối hậu thì 
thân thức của người chết đó sẽ được sanh 
trở lại cõi người —When other parts of the 
body have turned cold, but the chest and 
heart remain as the last ˆwarm spot,` the 
spirit of that dead person will return to the 
human realm. 

Người nào khi lâm chung sẽ đáo sanh trở 
lại cõi người thì có những dấu hiệu sau 
đây —When nearing death, those who will 
be reborn to the human realm wIll exhibit 
the following signs and characferIstics: 
Thân không bệnh nặng: Body 1s not 
burdened with maJor illnesses. 

Khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm 
vui vẻ, vô tư, ưa việc phước đức: Give rise 
to good and wholesome thoughts, have 
peace and happiness, enJoy practicing 
m€rifOrious and virtuous deeds. 

Ít sự nói phô truơng, nghĩ đến cha mẹ, vợ 
con: There 1s litle boasting, thinking of 
mother, father, spouse, and children. 

Đối với các việc lành hay dữ, tâm phân 
biệt rõ ràng không lầm lẫn: With regard to 
good and evIil, their minds are capable of 
discriminating clearly. 

Sanh lòng tịnh tín, thỉnh Tam Bảo đến đối 
diện quy-y: Give rise to pure faith, 
requesting the Triple Jewels to be present 
to take refuge. 

Con trai, con gái đều đem lòng thương 
mến và gần gũi xem như việc thường: 
Sons and daughters are near and adore 
them just as before without showing 
1ndifference. 

Tai muốn nghe tên họ của anh chị em và 
bạn bè: Ears are fond of hearing the 
names of brothers, sisters, and friends. 
chánh trực không dua 
Remaining dignified and having Integrity 
1nstead of being petty and sycophant. 

Rõ biết bạn bè giúp đỡ mình, khi thấy bà 
con đến săn sóc thời sanh lòng vui mừng: 


Tâm nịnh: 


2241 


Clearly recognize helping friends, when 
seeing family members take care of them, 
they are happy and contented. 

e  Dặn dò, phó thác lại các công việc cho 
thân quyến rồi từ biệt mà đi: Advise and 
gIive responsibilities to loved ones before 
making the last goodbye. 

4) Bụng sanh loài ngạ quỷ —Stomach born in 
the realm of hungry ghosts: Nếu bụng là 
chỗ nóng sau cùng thì thần thức của người 
chết đó sẽ bị đọa vào trong loài ngạ 
quỷ—Tf the stomach is the last warm spot, 
then the spirit of the dead person will be 
condemned to the realm of hungry ghosts. 

5) Đầu gối sanh loài súc sanh—Knee born in 
the animal realm: Nếu đầu gối là chỗ 
nóng sau cùng thì thần thức của người 
chết đó sẽ bị đọa vào loài bàng sanh (súc 
sanh)—The the knee Is the last warm spot, 
then the spirit of the dead wil be 
condemned to the animal realm. 

6) Nơi lòng bàn chân đọa vào địa ngục—The 
sole of the feet born in the hells: Nếu lòng 
bàn chân là điểm nóng sau cùng thì thần 
thức của người chết sẽ bị đọa vào địa 
ngục—TIf the last warm spot Is at the sole 
of the feet when the entre body has 
turned cold, then, undoubtedly, the spirIt 
of the dead person will be condemned Into 
hells. 

Sánh Bằng: To be comparable (equal) to. 

Sánh Bước: To walk abreast (alongside of 

sSomeone). 

Sành Sỏi: To be expert (experienced) in. 

Sa0: 

I1) Bắt giữ: To seize all. 

2) Giấy bạc: A banknote—A voucher— 
Paper-money. 

3) Ngôi sao: Star. 

4) Ra sao: How. 

53) Sao chép: To copy. 


Sao Băng: Falling (shooting) star. 

Sao Suụt: To search for something. 

Sáp Nhập Với: To be incorporated with. 
Sát: 


l) 


a) 


b) 


c) 


Cắt đứt mạng sống: To cut down, or cut 
off the life. 

Chà sát: To rub—To wIpe. 

Sát sanh: To kill. 

Đất: Land. 

Khoảng thời gian rất ngắn (Sát na): A 
very short period of time. 

Sát (rãi ra): To scatter—To set loose——To 
SOW. 

Vicara (p): Sustained applicaton—Danh 
từ “Sát” có nghĩa là quan sát hay dò xét. 
Trong A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 
“Sát” có nghĩa là “liên tục đặt tâm trên 
đối tượng. ”—The word “vicara” usually 
means “examination,” but in Abhidharma 
1t sipnifles the “sustained application” of 
the mind on the object. Whereas “vitakka” 
1s the directing of the mind and 1s 
concomifants towards the object, vIcara 1s 
the continued exercise of the mind on the 
obJect. 

“Tầm” tựa như con chim đang xoải cánh 
rộng ra để bay, còn “Sát” thì tựa như con 
chim đang bay lượn trên không trung với 
đôi cánh xoải rộng: Vitakka is like a bird”s 
spreading out Ifs winøs to fly, vicara 1s like 
the bird's gliding through the air with 
outfstretched wings. 

“Tầm” tựa như con ong bay hướng về 
cánh hoa, “Sát” tựa như con ong đang bay 
lượn trên hoa: “Vitakka” is like a bee”s 
diving towards a flower, vicara 1s like the 
bee”s buzzing above the flower. 

Trong thực tập thiển, thì “Sát” giúp tạm 
thời khắc phục hoài nghi: In practicing 
mediftation, “vicara” serves to femporarily 
1nhibit the hindrance of doubt. 


Sát Can: Yasti (sk—Sát Trụ —Kim Sát— 
Biết Sát —Cây cột cờ của tự viện, dựng trên 
đỉnh tháp, bên trên có gắn bảo châu hay hỏa 


2242 


châu mạ vàng, một biểu tượng của Đạo 
Phật The flagpole of a monastery, 
surmounted by a gilt ball or pearl, symbolical 
of Buddhism; inferentially a monastery with Ifs 
land. 

Sát Cánh: To be side by side (elbow to 
elbow). 

Sát Đất: Close to the ground. 

Sát Đế Lợi: Một trong bốn giai cấp chính ở 
Ấn Độ——One of the four Indian castes. 

I_ Ở Ấn Độ, sát Đế Lợi là giai cấp thứ nhì, 
dòng dõi chiến đấu hay giai cấp cai trị 
trong thời Phật còn tại thế——In India, it is 
the second or warrior and ruling caste in 
India during Sakyamunis time. 

Hoa ngữ dịch là giai cấp địa chủ và Vương 
chủng, giai cấp mà từ đó Đức Phật được 
sanh ra: Chinese render it as landowners 
and royal caste, the caste from which the 
Buddha came forth. 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thân từ 
giai cấp nầy —Sakyamun Buddha 
belonged to this caste (came from this 
caste). 

Sát Độ: Ksetra (skt). 

I) Đất đai hay xứ 
Country—Place. 
Vũ trụ bao gồm Tam Thiên Đại Thiên 
Thế Giới: A universe consisting of three 
thousand large chiliocosms (greaf cosm©). 
Tháp cờ trong tự viện: Flagstaff on a 
pagoda or monastery. 





2) 


3) 


sở: Land—Fleld— 


2) 


3) 


Sát Giả: Kẻ sát nhân, một tên của ma quân— 
The murderer, a name for mara 

Sát Hạch: to examine. 

Sát Hải: Đất và biển—Land and sea. 

Sát Hại: To kil. 

Sát Hãn: Lau mồ hôi—To wipe off sweat. 
Sát Ma: Ksema (sk)—Nơi cư ngụ —A 
residence, dwelling, abode, land, property. 

Sát Na: Ksana (skt)—Một khoảnh khắc được 
xem như một đơn vị đo lường thời gian—An 
1nstance as a measure of time. 


1) Khoảnh khắc của một khoảng thời gian rất 
ngắn, đối lại với kiếp là một khoảng thời 
gian dài: The shortest perlod or measure 
Of time, a moment, an Instant; In contrast 
with kalpa, the longest period of time. 

65 (có chỗ nói 60) sát na tương đương với 
một cái khảy móng tay—Sixty-five (some 
says 60) ksanas are said to pass the 
clicking of the fingers. 

90 sát na được coi như một niệm: 90 
ksanas are equal to a thought. 

Một sát na tương đương với một phân bảy 
mươi lăm giây, hay 4.500 sát na tương 
đương với một phút—A ksana 1s equal to 
one seventy-fifth of a second, or 4,500 
ksanas are equal to a minute. 

Sát Na Sinh Diệt: Chư pháp chuyển động 
liên tụ, trong khoảnh khắc một sát na có cả 
sinh và diệt—AII things are In continuous flow, 
born and destroyed every Instant. 

Sát Na Tam Thế: Ba thời khác nhau trong 
khoảnh khắc ba sát na, sát na quá khứ, sát na 
hiện tại và sát na vị la —The moments past, 
present, future. 

Sát Na Vô Thường: Không có lúc nào được 
gọi là thường hằng, chỉ trong khoảnh khắc một 
sát na mà có đầy đủ bốn tướng sanh, trụ, dỊ, 
diệt—Not a moment 1s permanent, but passes 
throuph stages of birth, stay, change, death. 
Sát Nghĩa: Exact sense. 

Sát Nghiệp: Một trong mười ác nghiệp, tức 
ác nghiệp giết hại các loài hữu tình khác— 
One of the ten kinds of evil karma, the karma 
resulting from kiling—See Thập Ác. 

Sát Nhau: Close together. 

Sát Niệm: A thought (90 ksana equal one 
finger-snap, 90” of a thought equal 4.500” a 
minute). 

Sát Niệm Sanh Diệt: All things are ¡n 
continuous flow, born and destroyed every 
1nstant. 

Sát Niệm Tam Thế: The moments, past, 
present and future. 


2) 


3) 


4) 


2243 


Sát Niệm Vô Thường: Not a moment ¡is 
permanent, but passes through the stages of 
birth, stay, change and death. 


Sát Quỷ: 


5 


2) 


Loài quỷ giết hại chúng sanh (các chùa 
thường vẽ sát quỷ với hai tay ôm lấy bánh 
xe luân hồi): To slay demons; a ghost of 
the slain; a murderous demon. 

Ám chỉ vô thường A metaphor for 
1mpermanence. 


Sát Sanh: See Sát Sinh. 


Sát Sinh: Panatipata (p). 
() Nghĩa của sát sanh —The meanings of 


5 


2) 


Panatipata: 

Một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng 
sống của loài hữu tình. Theo Đức Phật và 
Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát 
sanh là cố ý giết chết một chúng sanh. 
Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” pana có 
nghĩa là đời sống tâm vật lý của một 
chúng sanh. Xem thường đời sống, tiêu 
diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng 
lực một đời sống, không cho nó tiếp tục 
trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa 
là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những 
động vật, kể cả loài thú, đều được xem là 
pana—One of the ten kinds of evil karma, 
to kill living beings, to take life, kill the 
living, or any conscilous being. According 
to The Buddha and His Teaching, written 
by Most Venerable Narada, killing means 
the Intentional destruction of any living 
being. The Pali term pana strictly means 
the psycho-physical le pertaming to 
one”s particular existence. The wanton 
life-force, without 
allowing 1t to run i1fs duc COUrS€, IS 
panatipata. Pana also means that which 
all animate beinss, 
including animals, are regarded as pana. 
Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì 
chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, 
chư Tăng Ni cũng không được phép hủy 
hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không 


destruction of this 


breathes. Hence 


3) 


qI) 


Ù) 
2) 


3) 
4) 
5) 


áp dụng cho những cư sĩ tại gia—Plants 
are not considered as “living beings” as 
they possess no mind. Monks and nung, 
however, are forbidden to destroy even 
plant life. This rule, 1t may be mentioned, 
does not apply to lay-followers. 

Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người 
là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh 
vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự vấn 
cũng đưa đến những hình phạt nặng nể 
trong kiếp lai sanh—According to the 
Buddhist laws, the taking of human life 
offends against the major commands, of 
animal life against the less stringent 
commands. Suicide also leads to severe 
penalties in the next lives. 

Năm điều kiện cần thiết để thành lập một 
nghiệp sát sanh—FIve conditions that are 
necessary to complete the evil of killing: 
Có một chúng sanh: A living being. 
Biết rằng đó là chúng 
Knowledge that 1t 1s a living being. 
Ý muốn giết: Intention of killing. 
Cố gắng để giết: Effort to kill. 
Giết chết: Consequent death. 


một sanh: 


(I)Hậu quả hay quả báo của sát sanh: 


Ù 


Nghiệp dữ gây ra do hành động sát sanh 
nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của chúng 
sanh bị giết—The consequenees of killing. 
The gravity of the evil deed of killing 
depends the goodness the 
magnitude of the being concerned. 

Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một 
con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết 
một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật 
bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành 
động sát sanh và tai hại gây ra quan trọng 
hơn: The killing of a virtuous person or a 
big animal is regarded as more heinous 
than the killing of a viclous person or a 
small animal, because a greater effort Is 
needed to commit the evil and the loss 
involved 1s considerably sreat. 


on and 


2244 


2) Quả dữ của nghiệp sát sanh bao gồm— 
The evil effetcs of killing include: 

a)_ Yểu mạng: Brevity of life. 

b) Bệnh hoạn: IHI-health. 

e) Buôn rầu khổ nạn vì chia ly: Constant 
ørief due to the separation from the loved 
one. 

d)_ Luôn luôn lo sợ: Constant fear. 


(V)Những lời Phật dạy về “Sát Sanh” trong 
Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 
on “KiHing” in the Dharmapada Sutra: 

l) Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự 
chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết —All tremble 

rod, all death; 

comparing others with onerself, one 
should neither kil nor cause to kil 

(Dharmapada 129). 

AI ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích 

được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy 

lòng người, chớ giết chớ bảo giết—AIl 
tremble at sword and rod, all love life; 
comparing others with oneself; one should 
not kill nor cause to kil (Dharmapada 

130). 

Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn 

nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ 

trong mười điều —He who takes the rod 
and harms a harmless person, will soon 
come to one of thesềe ten stages 

(Dharmapada 137): 

Thống khổ về tiển tài bị tiêu mất, thân thể 

bị bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách— 

He will be subject to cruel suffering of 

infirmity, bodily 1njury, or serious sickness 

(Dharmapada 138). 

Hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan 

áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị 

quyến thuộc ly tán—Or loss of mind, or 
oppresson by the King, heavy 
accusation, or loss of family members or 

relatives (Dharmapada (139) 

Hoặc bị tài sẵn tan nát, hoặc phòng ốc nhà 

cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị 


at sword and fear 


2) 


3) 


a) 


b) 


Or 


C) 


đọa vào địa ngục—Or destruction of 
wecalth, or liphtening fire fire burn his 
house, and after death will go to the hell 
(Dharmapada 140). 
Sát Tặc: Ksinasrava (sk)—Người tiêu diệt 
những tên đạo tặc (của chúng sanh), người chế 
ngự dục vọng, hay bậc A La Hán—Thief- 
destroyer, I1.e. conqueror of the passions, an 
arhat. 
Sát Trần: Vô số những hạt bụi nhỏ hay vô số 
quốc độ—Lands, countless as the dust. 
Sạt Nghiệp: To ruin oneself. 
Sau: After—Behind. 
Sau Khi Chết: After death—Theo Phật giáo, 
chết không phải là hết. Sau khi chết chỉ có 
thân xác ngừng hoạt động, còn thần thức, có 
người gọi là linh hồn, chuyển theo nghiệp lành 
hoặc nghiệp dữ mà đầu thai vào nơi thiện hoặc 
nơi ác, phát khởi sự tái sinh gọi là luân hồi. 
Thông hiểu giáo lý đạo Phật giúp cho Phật tử 
sắp mãn phần được bình thản, không loạn 
động, vững tâm tin tưởng nơi tương lai của 
chính mình, chỉ nương theo nghiệp đã tạo mà 
đi, không sợ hãi; ngược lại, người Phật tử trước 
khi mãn phân có thể bình tĩnh tin tưởng trong 
giờ phút cuối cùng của cuộc đời rằng sống thế 
nào thì chết như thế ấy. Trong thực tế, có rất 
nhiều Phật tử hay không Phật tử, không hiểu 
giáo lý nhà Phật lại cho rằng chết là hết, suy 
nghĩ về cái chết làm gì cho mệt, hãy sống cho 
hiện tại. Đây là lối sống của những người 
không biết sống đúng theo hạnh phúc an vui 
mà Phật đã dạy. Họ không hiểu mối tương 
quan nhân quả giữa các thế hệ, giữa các cuộc 
sống tiếp nối nhau. Khi họ còn trẻ, còn mạnh, 
họ có thể lướt qua được những cơn đau ốm, 
đến khi già yếu tiền bạc hao mòn, thân thích 
xa rời, sự sợ hãi, nỗi âu sầu, cảnh buôn bã, 
lòng luyến tiếc đối với họ quá mạnh, sự xúc 
động trước cảnh tử biệt, làm cho họ hối hận 
nhưng không còn kịp nữa. Người Phật tử phải 
luôn nhớ câu ngạn ngữ “Phải đào giếng trước 
khi khát nước” để khỏi mang tâm trạng hối 
hận thì đã muộn—According to Buddhism, 


2245 


death ¡1s not end. After death, the heart ceases 
(to beat, only consciousness 
identfied as the soul follows 


generally 
IÍS  COUTS€ 
determined by the dead”s karmic forces tfo 
enter the embryo to be reborn. Such a process 
1s called reincarnation. lf we understand the 
Buddha”s Teachings, before parting, we can 
remain as calm as possible; we wIll not fear, 
knowing that our next rebirth 1s dedicated by 
our own karma, not by any external power. 
They will have a strong faith on “the way you 
live Is exactly the way you die.” In reality, 
there are so many Buddhists 
Buddhists who do not thoroughly understand 
the Buddha”s Teachings. For them, death 1s the 
end; thinking of death only makes them tired. 
They Just live for the present. This 1s the way 
of living for those who do not know how to live 
a happy and Joyful life in accordance with the 
Buddha”s Teachings. They do not understand 
the relationship between cause and effect, 
linking generatlons Ø€neratons or 
successive lives. When they are young and 
strong, they feel comfortable with everything, 
but when they become sick, or aged, isolated 
from kinfolk or short of money, they will be 
agitated, but it 1s too late for them to regret. 
Buddhists should always remember the old 
proverb “You need to dig the well before you 
are thirsty” to prevent the feeling of late 
T€BTeI. 
Sau Một Khắc Ngộ Đạo: After a glympse 
of enliphenment. 
Sáu Cách Phung Phí Tài Sản: Six ways of 
wastng one”s property—Theo Kinh Thị Ca La 
Việt, có sáu cách phung phí tài sản— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
Ways Of wasfing one”s prOp€Tty. 


and non- 


{O 


1) Đam mê các loại rượu: Addiction to strong 
drinks and sloth-producing drugs 1s one 
way Of wasfting one”s substance. 

2) Du hành đường phố phi thời: Haunting the 
Sftreefs at unfitting time. 

3) La cà đình đám hý viện: Attending fairs. 


4) Đam mê cờ bạc: Being addicted to 
gambling. 

5) Giao du ác hữu: Keeping bad company. 

6)_ Quen thói lười biếng: Habitual idleness. 


Sáu Căn Nhân: The six chief causes—See 
Lục Căn Nhân. 

Sáu Cung Kính Pháp: Garava (p)—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
sáu pháp cung kính—According to the SangitIi 
Sutta In the Long Discourses of the Buddha, 
there are six kinds of respect: 

I) Ở đây vị Tỳ Kheo sống cung kính, tùy 
thuận bậc ĐẠO SƯ Here a monk 
behaves respectfully courteousÌy 
towards the TEACHER. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống cung kính, tùy 
thuận PHÁP_-Here a monk behaves 
respectfully and courteously towards the 
DHAMMA. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống cung kính, tùy 
thuận TĂNG—-Here a monk behaves 
respectfully and courteously towards the 
SANGHA. 

Ở đây vị Tỳ Kheo cung kính, tùy thuận 
HỌC PHÁP_-Here a monk behaves 
respectfully and courteously towards the 
TRAINING. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống cung kính, không 
tùy thuận BẤT PHÓNG DẬT-— Here a 
monk behaves respecffully and in respect 
with EARNESTNESS. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống cung kính, tùy 
thuận LÊ PHÉP XÃ GIAO—Here a monk 
behaves respectfully and in respect of 
HOSPITALTTY. 

Sáu Đường: Six paths—See Lục Đạo. 

Sáu Hòa Kính Pháp: S¡ix things conducive 
to communal living—See Lục Hòa. 

Sáu Không Cung Kính Pháp: Agarava 
(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kính, có sáu không cung kính pháp— 
According to the Sangiti Sutta in the Long 


and 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2246 


Discourses of the Buddha, there are six kinds 
Of disrespect: 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
không tùy thuận bậc ĐẠO SƯ—Here a 
monk  behaves disrepectfully and 
discourteously towards the TEACHER. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
không tùy thuận PHÁP_—-Here a monk 
behaves disrespectffully and discourteousÌy 
towards the DHAMMA. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
không tùy thuận TĂNG——Here a monk 
behavyes disrespectffully and discourteousÌy 
towards the SANGHA. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
không tùy thuận HỌC PHÁP_—Here a 
monk behaves disrespecfUly and 
discourteously towards the TRAINING. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
BẤT PHÓNG DẬT —-Appamade (p)— 
Here a monk behaves disrespecffully and 
1n not respect of EARNESTNESS. 

Ở đây vị Tỳ Kheo sống không cung kính, 
không tùy sự LỄ PHÉP— 
Patisanthare (p)—Here a monk behaves 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


thuận 


disrespecffully and not im respect of 
HOSPITALITY. 
Sáu Loại Tâm Tánh: Carita (p)—Theo Hòa 
Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, 
có sáu tâm tánh hay sáu đề mục hành thiển. 





Carita là bản chất cố hữu của một người. Bản 
chất nầy lộ ra khi ở vào trạng thái bình thường, 
không có gì làm xao động. Bẩm tánh mỗi 
người khác nhau là do nơi hành động hay 
nghiệp trong quá khứ khác nhau. Nơi một số 
người thì tham ái mạnh hơn, trong khi vài 
người khác thì sân hận lại mạnh hơn— 
According to Most Venerable Narada In The 
Buddha and His Teachinss, there are six kinds 
Of natures, six kinds of temperament, or SIX 
subJects of meditatlon. Carita signifies the 
Infrinsic nafure of a person which 1s revealed 
when one is In normal state without being 
preoccupied with anything. The temperaments 


of people differ owing to the diversity of theIr 

pasf actions or kamma. In some people raga or 

lust Is predominant, while In others dosa or 

anger, hatred. 

1) Bẩm tánh tham ái: Ragacarita (p)— 
Coveftousness, or lustfful temperameit. 


2) Bẩm tánh sân hận: Dosacarita (p)—II- 
wIll, or hateful temperament. 

3) Bẩm tánh si mê: Mohacarita (p)— 
lgnorance, or Ienorant temperament. 

4) Bẩm tánh có nhiều đức tin: Saddhacarita 


(p)—Faith, or devout temperament. 


5) Bẩm tánh thiên về tri thức: Buddhicarita 
(p)—Wisdom, Or Iintellectual 
temperamert. 

6) Bẩm tánh phóng dật: Vitakkacarita (p)— 


Distracted—Loose——UÙnrestrainted, 
discursive temperament. 

Sáu Loại Thực Phẩm: Six kinds of food— 

See Lục Trần. 

Sáu Luận Chứng Về Duy Tâm: Six proofs 

for the “Mind-Only.”—Trong Kinh Lăng Gà, 

có sáu luận chứng về Duy Tâm như sau— 

According to The Lankavatara Sutra, there are 

SIX proofs for the “Mind-Only” as follows: 

I1) Sự việc các sự vật không như vẻ dáng bể 
ngoài của chúng, được chứng tỏ từ sự so 
sánh với một giấc mộng và với những 
sáng tạo bằng huyễn thuật. Khi vua La Bà 
Na, vua xứ Lăng Già, nhìn thấy những 
hình ảnh của Đức Phật quanh khắp ông rồi 
sau đó những hình ảnh nầy biến mất, ông 
nghĩ “Có thể đây là một giấc mộng? Hay 
một hiện tượng huyễn ảo giống như thành 
của các Càn Thác Bà?” Rồi ông lại suy 
nghĩ “Đây chỉ là sự phóng chiếu của 
những sáng tạo tâm thức của chính ta.” Vì 
chúng ta không thực sự hiểu các sự vật 
đúng như các sự vật nên chúng ta tách 
biệt cái bị thấy với người thấy; do đó mà 
tạo ra một thế giới nhị biên. “Ở chỗ nào 
không có sự phân biệt sai lầm, ở đấy 
người ta thực sự nhìn thấy Đức Phât.” Hễ 


2, 


chừng nào chúng ta còn ở trong mộng, 


OT 


2247 


chúng ta vẫn không hiểu được rằng tất cả 
chúng ta đều đang mộng, rằng chúng ta là 
những nô lệ của sự phân biệt sai lầm. Vì 
chỉ khi nào chúng ta tỉnh mộng thì khi ấy 
chúng ta mới biết chúng ta ở đâu. Thí dụ 
về giấc mộng hoàn toàn là một luận điểm 
chống lại cái thực tính của một thế giới 
bên ngoài, nhưng thí dụ ấy không có giá 
trị gì đối với những ai đang thực sự nằm 
mộng. Những sáng tạo thuộc ảo thuật 
cũng như thế, người Ấn Độ đã được ghi 
nhận là tinh xảo trong khoa phù phép và 
không có dân tộc nào mà việc xử dụng 
các mật chú và đà la ni phổ biến như 
người Ấn Độ. Do đó mà trong văn học 
Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa thường 
có những ám chỉ về ảo thuật. Nhà ảo thuật 
hết sức thành thạo trong việc làm cho các 
khán giả trông thấy các sự vật ở tại nơi 
không có cái gì cả. Chừng nào các khán 
giả còn bị ảnh hưởng bởi phù phép của 
ông ta thì vẫn không có cách nào làm cho 
họ hiểu rằng họ là những nạn nhân của 
thuật thôi miên. Những ví dụ hay ngoài ví 
dụ về giấc mộng, về huyễn thuật được rút 
ra từ Lăng Già để chỉ vào sự không thực 
của các sự vật được nhìn thấy bên ngoài 
và bên trong như là —Things are not what 
they seem 1s proved from the analogy of a 
dream and magical creatlons When 
Ravana, king of Lanka, saw Images of the 
Buddha all around him, which later 
disappeared, he thought, “Could this be a 
dream? Or a magical phenomenon like the 
casdle of the Gandharvas?” He reflected 
again, “This 1s no other than the projection 
of my own mental creations.” As we do 
not truly undersfand things as they are, we 
separate the seen from the seer, thus 
producing a world of dualities. “Where 
there 1s no false discrimination, one really 
sees the Buddha.” As long as we are in the 
dream, we do not realize that we are all 
dreaming, that we are slaves of false 


discrimination. For 1t is only when we are 
awakened from 1t that we know where we 
have been. The analogy of dream 1s quite 
a strong areument against the reality of an 
external world, but it 1s not all effective 
for them who are actually dreaming. So 1t 
1s with magical creatlons. The Indians 
have been noted for their skill in the art of 
conjuration, and thee are no people among 
whom the use of mantrams and dharams 1s 
so universal. Hence the frequent allusions 
to magic In the literature of Mahayana and 
Hinayana Buddhism. The magician is so 
wonderfully proficlent in making the 
Specfators see objJects where there are 
none whatever. As long as they are under 
his spell, there 1s no way of making them 
realize that they are 
hypnotism. The favorite analogles besides 
the dream and magic that are resorted to 
in the Lankavatara to show the unreality 
of objects seen externally and Internally 
aT€: 

Các bức tranh: Paintings. 

Một vòng tóc đối với người bị nhặm mắt: 
A harr-circle to the dim-eyed. 

Sự quay tròn của một bánh xe lửa: A 
revolving fire-wheel. 

Một bong bóng trông giống như mặt trời: 
A bubble looks like a sun. 

Cây cối phản chiếu trong nước: Reflected 
trees In Wwafer. 

Các hình ảnh trong một tấm kiếng: Images 
1n a mITTOT. 

Một tiếng dội: An echo. 

Ảo ảnh: Fata morgana. 

Người máy: A mechanical man. 

Đám mây trôi: A floating cloud. 

Ánh chớp: Lightning. 

Tất cả các sự vật đều tương đối và không 
có cái tự tính nào mãi mãi phân biệt một 
cách tuyệt đối sự vật nầy với sự vật khác. 
Các sự vật chỉ là những tương đối; hãy 
phân tách chúng thành những thành phần 


the vicims of 


2248 


của chúng thì sẽ không còn lại gì cả. Và 
những cấu trúc của tâm há chẳng phải đều 
là những tương đối? Cái tâm nhìn thấy nó 
bị phản ánh là do bởi sự phản ánh hay suy 
nghĩ và phân biệt, đến đây thì sự việc 
chẳng gây hại gì, vì những cấu trúc tâm 
thức được nhận thức như thế và không có 
những phán đoán sai lầm về chúng. Sự rắc 
rối khởi đầu ngay khi chúng ta bị chấp như 
là có thực ở bên ngoài, có giá trị riêng của 
chúng, độc lập với chính cái tâm đánh giá. 
Đây là lý do khiến bộ kinh nhấn mạnh sự 
quan trọng của cái nhìn vào sự vật như 
thực, đúng thực như các sự vật khi chúng 
được nhìn bằng cái nhìn như thực thì 
chúng chỉ là cái tâm mà thôi. Nguyên lý 
về tương đối tạo thành một thế giới của 
các đặc thù, nhưng khi nguyên lý nầy bị 
vượt qua, thì đó chính là cái tâm mình: AlI 
things are relative and have no substance 
(svabhava) which would eternally and 
absolutely distnguish on from another. 
Things are nothing but relations; analyze 
them I1nto their component elements and 
there wIll be nothing left. And are not all 
relatlons the constructions of the mind? 
Thus the citta seing 1tself reflected 1s due 
to reflection and discrimination; so far no 
harm 1s done, for the mental constructions 
are perceived as such and there are no 
wrong Judgments about them. The trouble 
begins at once when they are adhered to 
as externally real, having their own values 
independent of the valuing mind 1(self. 
This 1s why the sutra emphasizes the 
Iimportance of lookmng at things 
(yathabhutam), as they really are. When 
they are thus looked at things, they are no 
more than the mind itself. The principle of 
relativity creates a world of individuals, 
but when 1t is transcended, there ¡is Mind 
1(self. 


3) Luận chứng thứ ba——The third proof: 


a) Các tên gọi hay danh và ác hình ảnh hay 


tướng chỉ là những dấu hiệu giả danh và 
không có thực tính nào (phi hữu) trong tự 
chúng, vì chúng thuộc về sự tưởng tượng 
hay biên kiến sở chấp. Sự tưởng tượng là 
một cái tên khác dùng cho sự phân biệt sai 
lầm vốn là tác nhân tinh quái của sự sáng 
tạo. Sự kiện nhất tâm do đó bị chôn vùi 
trong sự sai biệt của những hiện hữu đặc 
thù. Lại nữa, theo ngôn từ, họ phân biệt 
một cách sai lầm và nêu ra những khẳng 
định về thực tính; và vì những khẳng định 
nầy mà họ bị đốt trong địa ngục. Trong sự 
giao tiếp hằng ngày mà ta mang nợ ngôn 
từ biết bao nhiêu. Và tuy thế, do từ ngôn 
từ, không những về luận lý mà cả về mặt 
tâm linh nữa, ta phải chịu hậu quả trầm 
trọng biết bao nhiêu! Ánh sáng của tâm bị 
che phủ hết trong ngôn từ. Và với ngôn từ 
quả thực là do tâm tạo rà, và bây giờ 
tưởng ngôn từ là những thực tính độc lập 
với cái tạo ra nó, tâm trở thành vướng víu 
trong ngôn từ, để rồi bị nuốt chửng trong 
cơn sóng của luân hồi sanh tử: Names and 
Images are mere sipgns  (samketa) and 
have no reality whatever (abhava) in 
themselves, for they belong to the 
Imaginaton (parikalpita). Imagination 1s 
another name for false đdiscrimination, 
which 1s the mischievous agency of 
of (One Mind 
(ekacttam) 1s thus bured ¡in the 
differentaton of ¡ndividual existence. 
According to words they discriminate 
wrongfully and make 
concerning reality; and because of these 
síatements they are burned in hell. How 
much we owe 1n our đdally Iintercourse fO 
words! And yet what grave consequences, 
not only logically but spiritually, we suffer 
from wordsl The light of the mind 1s 
altogether beclouded ¡in and with words. 
The mind has, indeed, created words, and 
now_ taking 


creaton. The fact 


Statemenfts 


these words for realities 


b) 


C) 


) 


2249 


independent of their creator, If gøetfs 
entangled in them, and ¡is swallowed up in 
the waves of transmigration. 

Người ngu tưởng những gì do chính cái 
tâm biểu hiện là những thực tính khách 
quan vốn không thực sự hiện hữu, và do 
bởi sự diễn tả sai lạc nầy mà phân biệt bị 
trở thành sai lầm. Tuy nhiên, trường hợp 
của người trí thì không như thế: The 
Ipgnorant take what 1s presented by the 
mind 1tself for objJective realities which do 
not really exist, and because of this wrong 
representation, discrimination 1s falsified. 
This, however, 1s not the case with the 
WISe. 

Người trí biết rằng các tên gọi, các hình 
tướng và các tượng trưng phải được xem 
là những gì mà chúng được định từ ban 
đầu: The wise know that names and signs 
and symbols are to be taken for what they 
are Iintended from the beginning. 

Trong khi người ngu thì chấp vào chúng 
như chúng là những thực tính và để cho 
tâm họ mù quáng bám riết theo sự chấp 
trước nầy. Như thế họ trở thành bị ràng 
buộc vào nhiều hình tướng và nuôi dưỡng 
cái kiến giải rằng quả thực có cái “tôi” và 
cái “của tôi,” do bởi làm như thế, họ chấp 
chặt vào các tướng trong cái tính phức tạp 
của chúng. Do bởi những ràng buộc chấp 
trước nầy mà trí tuệ của họ bị ngăn ngại 
không vươn lên được; tham, sân, sĩ bị 
quấy động lên, và mọi thứ nghiệp bị mắc 
phạm. Vì những chấp trước nầy cứ bị mắc 
phạm mãi bên người ngu thấy mình bị 
cuốn chặt một cách vô vọng bên trong 
những cái kén được dệt thành do bởi 
những phân biệt sai lầm của họ. Họ bị 
nuốt chứng trong những cơn sóng luân hồi 
sanh tử, không biết làm sao để tiến lên 
trong công việc giải thoát, vì họ cứ quay 
tròn giống như cái bánh xe nước. Quả thực 
do bởi vô minh mà họ không thể hiểu 
được rằng tất cả các sự vật, giống như 


huyễn ảo, như hạt bụi sáng, hay như ánh 
trăng trên nước, không có tự tánh hay ngã 
thể, rằng trong chúng không có gì để chấp 
làm “tôi” hay “của tôi;” rằng tất cả các sự 
vật là không thực hay hư vọng, được sinh 
ra do phân biệt sai lầm; rằng thực tính tối 
hậu vượt khỏi cái nhị biên của cái được 
định tính và cái định tính vượt khỏi dòng 
sinh, trụ, dị, diệt; rằng tất cả những gì 
được biểu hiện là do chính cái tâm người 
ta phân biệt những gì hiển lộ ra đối với 
nó. Tưởng rằng thế giới được sinh ra từ 
đấng Tự Tại, thời gian, nguyên tử hay linh 
hồn, vũ trụ; người ngu bị mê đắm vào các 
danh xưng và hình tướng, do đó mà để cho 
chúng thống trị: While the ignorant cling 
to them as 1f they were realitles and let 
their minds blindly follow up this clinging. 
Thus, they get atfached to a varlety of 
forms and entertain the view that there are 
really “T” and “mine,” and by doing so, 
they hold fast to appearances in their 
multiplicIty. Because of these 
attachments, their hipher 
obstructed; øreed, anger, and infatuation 
are stirred up, and all kinds of karma are 
committed. As these affachments are 
repeatedly committed, the ignorant find 
themselves hopelessly enwrapped within 
the cocoons woven out of their wrong 
discriminations. They are swallowed up In 
the waves of transmigration, and do not 
know how to go ahead 1n the work of 
emancipaton for they turn round and 
round like the water-wheel. lt is owing to 
their ignorance, ¡indeed, that they fail to 
realize that all things, like maya, the 
shining mote, or the moonlipht on wafter, 
self-substance, that there 1s 
nothing In them to take hold of as “me” 
and “mine;” that all things are unreal 
(abhuta) born of wrong discrimination; that 
ultimate reality 1s above the dualism of 
marked and marking, and the course of 


wisdom Is 


have no 


BẺ, 
a) 


b) 


2250 


birth, staying, and disappearance; that 1s 
manifested due to the discriminating by 
one”s own mind of what 1s presented to If. 
Imagining that the world 1s born of Isvara, 
Time, Atom, or Universal Soul, the 
Ipgnorant are addicted to names and forms 
thereby allowing themselves to be swayed 
by them. 

Luận chứng thứ tư—The fourth proof: 
“Những gì không được sinh ra thì không 
dính dáng gì đến nhân quả, không có 
người tạo lập, tất cả chỉ là sự kiến lập của 
tâm, như ta thuyết giảng về những gì bất 
sinh.” Sự việc không có người tạo lập nào 
như đấng Tự Tại, bậc Thắng giả hay 
Phạm Thiên là một trong những chủ để 
chính của Phật giáo Đại Thừa. Theo kinh 
Lăng Già, ý niệm về một đấng tạo lập là 
do bởi phân biệt, điều nầy luôn luôn có 
khuynh hướng dẫn cái tâm theo một 
hướng sai lầm. Khi người ta thấy rằng tất 
cả là duy tâm thì những gì bất sinh sẽ 
hiện ra thay cho ý niệm ấy: “That which 
1sẳ unborn has nothng to do with 
causaftion, there 1s no creafor, 
nothing but the construction (vyavasthana) 
of the mind, as I teach that which Is 
unborn." That there 1s no creator such as 
Isvara or Pradhana or Brahma 1s one of 
the prinncipal theses of Mahayana 
Buddhism. According to the Lankavatara, 
the noũon of a creator 
discrimination, which always tends to lead 
the mind in a wrong direction. When 1t 1s 
seen that all is mind-only (citamatra), 
that which ¡is unborn will present 1tself 
1nstead. 

Vô sinh không phải do vì phi hiện hữu, 
cũng không phải do vì hiện hữu là những 
thứ phải được xem là tùy thuộc lẫn nhau, 
cũng không phải do vì một cái tên gọi cho 
hiện hữu, cũng không phải vì tên gọi 
không có thực tính đằng sau nó. Sự việc 
tất cả là vô sinh không thuộc lãnh vực 


all 1s 


IS due tfo 


5) 


a) 


của hàng Thanh Văn, Duyên Giác hay 
các triết gia, hay của chư Bồ Tát đang 
còn ở địa thứ bảy. Vô sinh được xây dựng 
trên chân lý Duy Tâm: No bíth, not 
because of non-existence, nor because 
exiIstence 1s to be regarded as mutually 
dependent, nor because there 1s a name 
for existence, nor because name has no 
reality behind it. That all 1s unborn does 
not belong to the realm of Sravakas, 
Pratyekabuddhas, or philosophers, or of 
those Bodhisattvas who are still on the 
seventh stage; no-birth is constructed on 
the truth of the Mind-Only. 

Nhất Nguyên Luận Tuyệt Đối—The 
absolutely idealistic monism: 

Sự cần thiết về luận lý để đạt đến cái ý 
niệm tối hậu về nhất tính, vì thế mà Kinh 
Lăng Già chấp nhận học thuyết Duy Tâm 
thay vì Duy Sắc. Khi không có đấng tạo 
hóa tạo lập nào được nhận biết và tất cả 
các hình thức nhị biên đều bị gạt bổ như 
là không phù hợp với trạng thái thực sự 
của các sự vật thì chỉ còn hai cách thành 
tựu sự thống nhất tư tưởng, đó là hiệp thực 
luận và lý niệm luận hay lý tưởng luận; vì 
Lăng Già bác bỏ cái thực tính của một thế 
giới bên ngoài hay cảnh giới, hay các sự 
vật bên ngoài (ngoại cảnh) là những thứ 
được định tính chủng chủng hợp thành, 
nên học thuyết Duy Tâm hẳn phải là kết 
quả tự nhiên. Do đó nhất nguyên luận 
tuyệt đối là luận bằng cái trí siêu việt 
vượt lên trên sự nhận biết đa phức của 
một thế giới đối tượng bởi cái trí tương 
đối: The logical necessity of reaching the 
noton of unity; thus, the 
Lankavatara accep(s the doctrine of 
“Mind-Only” ¡instead of “Matter-Only.” 
When no creafor 1s recognized and all 


ultimate 


forms of dualism are set aside as not in 
accord with the real sftate of things, there 
two ways for achieving the 
of thought, realsm and 


remain 
unification 


b) 


2251 


idealism; and the Lankavatara denies the 6) Tam Giới Duy Thị Tự Tâm —The three 


reality of an external world (vishaya), or 
outsde objects (bahyabhava) that are 
characterized with  multtudinousness 
(vicitrata), the doctrine of “Mind-Only” 
seems to be the natural conclusion. Thus 
the absolutely 1dealistic monism 1s to use 
the transcendental knowledge (praJna or 
Jnana) to take cognisance of the 
manifoldness of an objJective world, not by 
the relative knowledge (vijnana). 

Lại nữa, cái trí siêu việt nầy không ở 
trong phạm vi của hai thừa, vì quả thực nó 
vượt qua khỏi cảnh giới của hữu, cái trí 
hiểu biết của hàng Thanh Văn vận hành 
bằng cách tự ràng buộc nó vào các hữu 
thể mà họ tưởng là các thực tính, trong khi 
cái trí siêu việt thanh tịnh hay lý nhất tính 
của Như Lai thì thấu nhập vào trong chân 
lý Duy Tâm. Trong khi thế giới đối tượng 
làm nhiễu động cái nhất tính và làm cho 
tâm bị nhiễu động. Thế rồi tâm nầy lại 
chấp vào những nhiễu động có tính cách 
phân biệt hóa nầy mà cho rằng đấy là 
thực và do đó mất hết sự tinh thuần hay 
nhất tính vốn có của nó trong chúng. Đây 
chính là nguồn gốc của những khổ đau: 
Again, this transcendenfal knowledge 1s 
not within the reach of the two Vehicles, 
as 1f, Indeed, goes beyond the realm of 
beings; the knowledge of Sravakas moves 
by attaching I1tself to beings which they 
take realities, the pure 
transcendental knowledge of the 
Tathagata penetrates Into the truth of the 
Mind-Only. While the objective world 
disturbed this unity and makes the mind, 
thus disturbed, perceive manifoldness 
within Ifs own body. It then clings to these 
individualizing disturbances as real, thus 
losing 1s original purity or unity altogether 
in them. This is the source of spiritual 
tribulations. 


for while 


a) 


worlds are mind ifself: 

Luận chứng mạnh mẽ nhất trong tất cả 
các luận chứng có thể được nêu ra trước 
để khẳng định rằng thế giới là chính cái 
tâm hay tam giới duy thị tự tâm, là luận 
chứng về cái biết trực giác hay hiện 
lượng. Trong khi đây là cái biết tối hậu 
trong mọi hình thức xác quyết, thuộc lý 
thuyết hay thực tiễn thì người ta cảm thấy 
cái sức mạnh của nó đặc biệt mãnh liệt 
trong cái chân lý có tính cách tôn giáo vốn 
là những chân lý được xây dựng không 
phải trên lý luận mà là trên sự nhận thức 
trực tiếp. Theo Kinh Lăng Già thì nguyên 
lý tối hậu của cái biết không phụ thuộc 
vào bất cứ điều gì được lập luận bằng 
luận lý (điều tôi thấy và tôi tin), mà là 
điều được thể nghiệm bên trong chính 
mình, nhờ cái trí tối thượng của Đức Như 
Lai, hoặc đúng hơn, nó là chính cái trí tuệ 
tối thượng, vì sự tỉnh thức của trí tuệ nây 
nghĩa là sự thủ nhiếp cái nguyên lý tối 
hậu vốn cùng một thứ với sự thể nghiệm 
bên trong cái tâm thức nội tại của người ta 
về cái chân lý bảo rằng không có gì trong 
thế giới ngoại trừ cái tâm. Chân lý nây 
vượt khỏi phạm vi của cái trí lý luận. Cái 
trí chuyên biệt nầy vốn có thể được gọi là 
thuộc về trực giác—The strongest of all 
the proofs that can be advanced for the 
statement that the world is mind 1tself 
(tribhavas-vacitamatram), is that of 
intutive knowledge (pratyaksha). While 
this 1S final 
conviction, speculative or practical, the 


1S What in all form of 
force 1s especially strongly felt in religious 
truths, which are not founded upon 
reasoning but upon immediate perception. 
So with the Lankavatara, is thesis 1S 
derived from 1(s Immediacy and not from 
1í Infellectual precision. The ultimate 
pñnciple of knowledge ¡is not dependent 
upon anything logically reasoned: 1t 1s “I 


b) 


2252 


see and I believe.” It is what 1s realized 
withn oneself means of the supreme 
wisdom (aryajnana) of the Tathagata, or 
rather It 1s the supreme wisdom of Ifself, 
for the awakening of this wisdom means 
the grasping of the ulũmate principle, 
which is the same thing as the realization 
within one”s Iinmost consciousness of the 
truth that there Is nothing in the world but 
the Mind. This truth is beyond the realm of 
knowledge. This special 
knowledge which may be called Intuitive. 
Đức Phật dạy ngài Mahamati trong Kinh 
Lăng Già: “Cái trí thủ đắc cái tối hậu thì 
không thể bị đưa vào một hệ thống các 
phạm trù; vì nếu nói về cái tối hậu bằng 
một điểu gì đó thì điều nầy trở thành một 
ý niệm về tối hậu, và cái nhân thực không 
còn ở đấy nữa, và kết quả là chỉ chuốc lấy 
lầm lẫn hay hư vọng mà thôi. Chấp vào 
những thực tính mà cho rằng chúng có tự 
tính là do không biết rằng không có gì 
ngoài cái được phản ánh và được nhận 
thức bởi cái tâm của chính mình. Kỳ thật 
sự tỉnh giác một cái gì đó được thức tỉnh 
trong tâm thức và nó được nhận ra ngay 
rằng tất cả đều là tâm. Sự tỉnh giác thì ở 
bên trên cái nhị biên của hữu và phi hữu; 
hữu và phi hữu là do phân biệt sai lầm mà 
có, ngược lại tỉnh thức là sự thấy cái 
nguyên lý tối hậu về hiện hữu đúng như 
sự hiện hữu trong chính nó hoặc bằng cái 
khác với nó. Điều nầy gọi là thấy biết như 
thực: The Buddha taught Mahamati in The 
Lankavatara Sutra: “Oh Mahamatl, 1f they 
form any notIon at all about 1t, there will 
be no supreme wisdom taking hold of 
reality (vastu). By this we know that 
knowledge that takes hold of the ultimate 
cannot be brought ¡no a system of 
categories; for If anything 1s to be said 
about If, It turns Iinto an idea of it and the 
real thing 1s no more there, and what 1s 
left behind 1s nothing but confusion or 


discursive 


delusion. Attachment to realitiles as having 
self-substance ¡is produced from not 
knowing (anavabodha) that 
nothing but that which ¡is projected and 
perceived by one”s own mind. Avabodha 
IsÃễ really awakeninng; something 1s 
awakened within the consciousness, and 1t 
1S at once recognize that all is mind. The 
awakening 1s above the dualism of “to be” 
(sat) and “not to be,” (asaÐ), the latter 
being due to false discrimination (vikalpa). 
The awakening 1s, therefore, the sipht of 
the ultimate principle of existence as 1t IS 
1n Ifselt and not determined by any form of 
confusion or otherness. This 1s what meant 
by “To see yathabhutam. .” 


Sáu Nẻo Luân Hồi: Six Realms of 
Existence—See Lục Đạo, and Lục Phàm Tứ 
Thánh. 

Sáu Nguy Hiểm Cửa Thói Quen Lười 

Biếng: Six dangers when one attaches to 

1dleness—Theo Kinh Thi Ca La Việt, thói 

quen lười biếng có sáu mối nguy hiểm— 

According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 

dangers when one attaches to Idleness: 

I1) Vì nghĩ rằng trời quá lạnh, nên người ta 
không chịu làm việc: Thinking 1S tfoo 
cold, one does not work. 

2) Vì nghĩ rằng trời quá nóng, nên người ta 
không chịu làm việc: Thinking 1t”s too hot, 
one does not work. 

3) Vì nghĩ rằng hãy còn quá sớm nên người 
ta không chịu làm việc: Thinking 1s foo 
early, one does not work. 

4) Vì nghĩ rằng đã quá trễ để làm việc: 
Thinking 1£ s too late, one does not work. 

5) Vì nghĩ rằng tôi quá đói nên không thể 
làm việc: Thinking Ứm too hungry, one 
does not work. 

6) Vì nghĩ rằng quá no để làm việc: Thinking 
Tm full, one does not work. 

Sáu Nguy Hiểm Khi Du Hành Trên 

Đường Phố Phi Thời: Six dangers when one 

wanders the sfreets at unfiting time—Theo 


there Is 


2253 


Kinh Thi Ca La Việt, du hành trên đường phố 
phi thời có sáu mối nguy hiểm —According to 
the Sigalaka Sutra, there are six dangers when 
one wanders the streets at unfitting time: 


I1) Tự mình không được che chở hộ trì: One is 
Defenseless and without protection. 
2) Vợ con không được che chở hộ trì: Wife 


and children are defenseless and without 
proftection. 


3) Tài sản không được che chở hộ trì: Oneˆs 
property 1s defenseles and without 
protection. 

4) Bị nh nghi là tác nhân của ác sự: One is 
Suspected of crimes. 

5)_ Nạn nhân của các tin đồn thất thiệt: False 
Teports are pinned on one. 

6) Tự rước vào thân nhiều khổ não: One 


encounfters all sorfs of unpleasanfness. 

Sáu Nguy Hiểm Khi Đam Mê Các Loại 
Rượu và Thuốc: Six dangers when one 
attaches to addiction of alcoholic drinks and 
drugs—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu 
nguy hiểm khi đam mê các loại rượu và 
thuốc —According to the Sigalaka Sutra, there 
are six dangers when one attaches to addiction 
of alcoholic drinks and drugs: 


I1) Tài sản hiện tại bị tổn thất: Present waste 
of money. 

2) Tăng trưởng sự gây gỗ: Increased 
quarrelling. 

3) Bệnh tật dễ xâm nhập: Liabilty to 
sickness. 

4) Thương tổn danh dự: Loss of good name. 

5) Để lộ âm tàng: Indecent exposure of 
one”s person. 

6)_ Trí lực tổn hại: Weakening of the intellect. 


Sáu Nguy Hiểm Khi Đam Mê Cờ Bạc: 
SIx dangers when one attaches to gambling—— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy 
hiểm khi đam mê cờ bạc —According to the 
Sigalaka Suữa, there are six dangers when one 
attaches to gambling: 
I1) Kẻ thắng thì sanh thù oán: The winner 
makes enemies. 


2) Người bại thì sanh tâm sầu muộn: The 


loser bewalls his loss. 


3) Tài sản hiện tại bị tổn thất: One wastes 
one”s present wealth. 

4) Tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói 
không hiệu lực: One ”s word 1s not trusted 
1n the assembly. 

5) Bằng hữu đồng liêu khinh miệt: One ¡s 
despised by one”s friends and companions. 

6) Vấn để cưới gả không được tín nhiệm, vì 


người đam mê cờ bạc không thể quán 
xuyến lo lắng được vợ con: One is not in 
demand for marriage. Because a gambler 
cannot afford to maintain a wIfe. 
Sáu Nguy Hiểm Khi La Cà Đình Đám 
Hý Viện: Six dangers when one frequents 
fairs and partles—Theo Kinh Thị Ca La Việt, 
có sáu nguy hiểm khi la cà đình đám— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
dangers when one frequents fatrs and parties: 


1) Luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa: One 
ISÃ always thinking, where 1Is there 
dancing? 

2) Chỗ nào có ca: Where is there sinning? 

3) Chỗ nào có nhạc: Where are they playing 
music? 

4) Chỗ nào có tấn tụng: Where are they 
reciting? 

5) Chỗ nào có nhạc tay: Where ¡s there 
hand-clapping? 

6) Chỗ nào có trống: Where are the drums? 


Sáu Nguy Hiểm Khi Thân Cận Ác Hữu: 
SIx dangers when one keeps bad company—— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy 
hiểm khi thân cận ác hữu (bạn xấu)— 
According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
dangers when one keeps bad company: 

1) Nguy hiểm của những kể cờ bạc: The 
danger of gamblers. 

Nguy hiểm của những kẻ loạn hành: The 
danger of any glutton. 

Nguy hiểm của những kẻ nghiện rượu: 
The danger of the drunkard. 


2) 


3) 


2254 


4) Nguy hiểm của những kẻ trá ngụy: The 
danger of cheaters. 

Nguy hiểm của những kẻ lường gạt: The 
danger of tricksters. 

Nguy hiểm của những kẻ bạo động: The 
danger of the bully. 

Sáu Nguyên Lý: Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, có sáu nguyên lý tổng quát cho các tông 
phái Phật Giáo Đại Thừa—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy, there are six general principles, 
commonly  especially all of 
Mahayana: 


5) 


6) 


{O schools 





1) Nguyên lý Duyên Khởi: The Principle of 
Causation—See Duyên Khởi. 

2) Nguyên lý Vô Ngã: The Primciple of 
Indeterminism of the Differentiated—See 
Vô Ngã. 

3) Nguyên lý Tương Đối: The Principle of 
Reciprocal Identification—See Tương Đối 
(Nguyên Lý). 

4) Nguyên lý Như Thực: The Principle of 
True Reality—See Như Thực Nguyên Lý. 

53) Nguyên lý Viên Dung: The Principle of 
Totality/—See Viên Dung. 

6) Nguyên lý Niết Bàn hay Giải Thoát Cứu 


Cánh: The Principle of Perfect Freedom—— 
See Niết Bàn Nguyên Lý. 
Sáu Pháp Vô Vi Trong Duy Thức Học: 
The six Unconditioned Dharmas: 


l) Hư không vô vi Akasha (skUÙ— 
Unconditioned Empty Space. 

2) Trạch diệt vô vi: Pratisamkhyanirodha 
(skt —-Unconditioned Extinction which 1s 
attained through selection. 

3) Phi trạch vô vi diệt pháp: 
Apratisamkhyanirodha (skĐ— 
Uncondiioned  Extncion whiích 1s 
Unselected. 

4) Bất động diệt vô vi: Aninjya (skÙ— 


Unconditioned Unmoving Extinction. 


5) Tưởng thọ diệt VÌ: 
Samjnavedayitanirodha (skÙ— 
Unconditioned Extinction of Feeling. 

6) Chơn như vô vi: Tathata (skÐ— 
Unconditioned True Suchness. 

Sáu Suy Tư Đến Hỷ: Somanassupavicara 

(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 

Kinh, có sáu suy tư đến hỷ——According to the 

Sang Sutta In the Long Discourses of the 

Buddha  there are six pleasurable 

1nVesfigations: 

I)_ Khi mắt thấy sắc, hoan hỷ khởi lên, sắc ấy 

được suy tư: When, on seeing a sipht- 

object with the eye, one Invesfigates a 

corresponding obJect productive of 

pleasure. 

Khi tai nghe tiếng, hoan hỷ khởi lên, âm 

thanh ấy được suy tư: When, on hearing a 

sound-object with the ear, one Invesfigafes 

a corresponding object productive of 

pleasure. 

Khi mũi ngửi hương, hoan hỷ khởi lên, 

mùi hương ấy được suy tư: When, on 

smelling a smell-obJect with the nose, one 

Investgates a corresponding obJject 

productive of pleasure. 

Khi lưỡi nếm vị, hoan hỷ khởi lên, vị ấy 

được suy tư: When, on fasting a taste- 

object with the tongue, one Invesfigafes a 

corresponding obJect productive of 

pleasure. 

Khi thân xúc chạm, hoan hỷ khởi lên, sự 

xúc chạm ấy được suy tư: When, on 

touching a touch-obJect with the body, one 

Investgates a corresponding obJject 

productive of pleasure. 

Khi ý nhận pháp, hoan hỷ khởi lên, pháp 

ấy được suy tư: When, on knowing a mind- 

object with the mind, one Investigates a 

corresponding obJect productive of 

pleasure. 

Sáu Suy Tư Đến Ưu: Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến 

ưu—According to the SangIti Sutfa in the Long 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Discourses of the Buddha, 


2255 


there are sIX 


unpleasurable Investigations: 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được 
suy tư: When, on seeing a sight-object 
wíh the eye, InVestigates a 
corresponding productive of 
displeasure. 

Khi tai nghe tiếng, ưu khởi lên, âm thanh 
ấy được suy tư: When, on hearing a sound- 
object with the ear, one Investigates a 
corresponding obJect productive of 
displeasure. 

Khi mũi ngửi hương, ưu khởi lên, mùi 
hương ấy được suy tư: When, on smelling 
a smell-object with the nose, 
InVestigates  a corresponding 
productive of displeasure. 

Khi lưỡi nếm vị, ưu khởi lên, vị ấy được 
suy tư: When, on tasting a flavour with the 
fongue, one Invesfigates a corresponding 
object productive of displeasure. 

Khi thân xúc chạm, ưu khởi lên, sự xúc 


one 
obJect 


one 
obJect 


chạm ấy được suy tư: When, on touching a 
touch-object with the body, one 
Investgates a corresponding obJject 


productive of displeasure. 
Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy 
được suy tư: When, on knowing a mind- 


object with the mind, one Investigates a 
corresponding object productive of 
displeasure. 

Sáu Suy Tư Đến Xả: Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến 

xả—According to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are six 

1ndifferent Invesfigatlons: 

I1) Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được 
suy tư: When, on seeing a sight-object 
wíh the ceye, one Investgates a 
corresponding objJect productive of 
1ndiffernce. 

2) Khi tai nghe tiếng, xả khởi lên, âm thanh 


ấy được suy tư: When, on hearing a sound- 
obJect with the ear, one Investigafes a 


3) 


4) 


5) 


6) 


corresponding of 
1ndifference. 

Khi mũi ngửi hương, xả khởi lên, mùi 
hương ấy được suy tư: When, on smelling 
a smell-object with the nose, 
InVestiøates  a corresponding 
productive of indifference. 

Khi lưỡi nếm vị, xả khởi lên, vị ấy được 
suy tư: When, on tasting a flavour with the 
fongue, one Investigates a corresponding 
obJect productive of indifference. 

Khi thân xúc chạm, xả khởi lên, sự xúc 
chạm ấy được suy tư: When, on touching a 
touch-objJedt with the body, 
InVestigøates  a corresponding 
productive of Indifference. 

Khi ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy 
được suy tư: When, on knowing a mind- 
obJect with the mind, one Investigates a 
corresponding objJect productive of 
1ndifference. 


obJect  productive 


one 
obJect 


one 
obJect 


Sáu Tầng Trời Dục Giới: Six Deva Realms 
of desire: 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Tứ Thiên vương (bốn người canh giữ 
quanh triỀn núi Tu Di): The four celestial 
kings, who are the protectors of the four 
directions and live on the slope of Mount 
Meru. 

Ba mươi ba vị trời trên đỉnh Tu Di: The 
thirty-three gods who live on the summif 
of Mount Meru. 

Trời Diệm Ma: Thường xuyên sống trong 
trạng thái hạnh phúc— The Yamas or 
Suyamas who are In the state of continual 
happiness. 

Trời Đâu Xuất: Những vị trời thỏa mãn— 
The peaceful and contented gods. 

Trời vui sáng tạo ảo thuật: Gods who take 
Joy In magical creations. 

Trời Mara: The gods who attempt to 
dominate each other. 


Sáu Ý Nghĩa Của Chữ “Thế Tôn”: The 


SIX me€aningøs 


of the Honoured One or 


Bhagava: 


2256 


1) Tự tại: At ease and comfortable. 


2) Rực rỡ hào quang: Radiant halo. 

3) Trang nghiêm: Upright and adorned. 
4) Danh xưng: Renowned. 

5)_ Kiết tường: Auspicious. 

6) Tôn quí: Honoured and noble. 


Say Đắm: Passionately fond of. 

Say Khướt: Dead drunk. 

Sắc: Rupa (skt)—Form—Hình tướng của vật 

chất. Có nhiều loại sắc (vật chất, hình thể, hay 

hình dáng vật thể—matter, form, or material 
shape)—Appearance—ObJect.  There 
several different categorles Of rupa: 

(D Nghĩa của sắc — The meanings of Rupa: 
Sác là hình thể, nhưng thường dùng theo 
nghĩa thể chất, có một vị trí trong không 
gian, và ngăn ngại với những hình thể 
khác. Vậy, sắc có thể tích, do đó có hạn 
cuộc, bị tùy thuộc. Sắc phát hiện khi hội 
đủ những nhân duyên nào đó, và tùy 
những nhân duyên ấy mà trụ một thời 
gian, rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô thường, 
lệ thuộc, hư giả, tương đối, nghịch đảo và 
sai biệt —Form 1s used more in the sense 
of “substance,” or “something occupyIng 
space which will resist replacement by 
another form.” So it has extension, 1t 1s 
limited and conditioned. Ïlt comes into 


are 


©xistence when conditions are matured, as 
Buddhists would say, and staying as long 
as they continue, pass away. Form 1s 
1mpermanent, dependent, 1llusory, 
relative, antithetical, and distinctive. 

(H) Phân loại sắc Categories of Rupa: 

(A) Hai Loại Sắc—Two kinds of rupa. 


I1) Nội sắc (những căn của giác quan như 
nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân): inner rupa as the 
Organs of sense (eye, ear, nose, fongue, 
body). 

2) Ngoại sắc (những trần cảnh bên ngoài như 


màu sắc, âm thanh, mùi thơm, hương vị, 

sự xúc chạm): Outer rupa as the obJects of 

sense (colour, sound, smell, taste, touch). 
(B) Ba loại sắc —Three kinds of rupa: 


I1) Khả kiến hữu đối sắc (các sắc trần, trắng, 
xanh, vàng, đỏ, v.v.): Visible objects 
(white, blue, yellow, red, etfc.). 


2) Bất khả kiến hữu đối sắc (thanh, hương, 
vị, XÚC): Invisible obJecfs (sound, smell, 
taste, touch). 

3) Bất khả kiến vô đối sắc (những vật thể 
trừu tượng): Invisible Immaterlal or 
abstract obJects. 

(C) Thập Nhất Sắc (Mười Một loại Sắc)— 
Eleven kinds of rupa: 

I1) Ngũ Căn—The five organs of the sense: 

1) Nhãn: Eye. 

1) Nhĩ: Ear. 

1i) Tỷ: Nose. 

1v) Thiệt: Tongue. 

vỳ Thân: Body. 

2) Ngũ Cảnh —The five objects of the sense: 


¡) Sắc: Colour. 

Thanh: Sound. 

Hương: Smell. 

VỊ: Taste. 

v) Xúc: Touch. 

3) Vô Biểu Sắc—The immaterial object: 

(D) Thập Tứ Sắc (Mười Bốn loại sắc)—The 
fourteen elements: 


1V) 


I) Ngũ Căn—The five organs of sense (see 
Ngũ Căn ¡in (C) (a). 

2) Ngũ Cảnh —The five objects of sense (see 
Ngũ Cảnh ín (C) (b). 

3) Tứ Đại—The four elements: 


I Đất: Earth. 

Nước: Watcr. 

11) Lửa: Eire. 

1V) Gió: Air or wind. 

Sắc Âm: See Sắc Uẩn. 

Sắc Bào: Sắc Diệm—Vật chất vô thường như 
bào như diệm (như bong bóng như ánh lửa)— 
The material as a bubble, or a flame; 
1mpermanent. 

Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc; 
Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị 
Sắc; Thọ Tưởng, Hành, Thức Diệt Phục 


2257 


Như Thị: Sắc chẳng khác không, không 
chẳng khác sắc; thọ, tưởng, hành, thức lại cũng 
như vậy——Form does not differ from emptiness 
(the void), emptiness does not differ from 
form; form 1tself 1s emptiness, emptIness 1fself 
IS form; the same is true for feelinss, 
conceptions, Impulses and conscIousness. 


Sắc Cái: 


I1) Bản chất của vật chất là che đậy và làm 
cho chúng sanh mê muội—The 
concealing, or misleading, character of the 
visible or material. 

2) Cái giả che đậy cái thật: The seeming 


concealing reality. 

Sắc Cảnh: Cảnh sắc, cảnh giới có hình sắc 

(các pháp xanh, vàng, đỏ, trắng đều là cảnh 

giới đối với nhãn căn)—Visible objects, the 

realm oÝ vision or form. 

Sắc Chúng: See Sắc Uẩn. 

Sắc Cụ: Vật thể——Material objects. 

Sắc Cứu Cánh Thiên: Akanistha (sk)— 

Tầng trời sắc giới cao nhất—The highest of 

the material heavens. 

*# For more information, please see Sắc Giới 

and Thiên. 

Sắc Dục: Ham muốn nhục thể hay xác thị — 

Sexual desire—Luusts of flesh—Passion. 

Sắc Giới: Rupadhatu, or rupavacara, or 

rupaloka (skt)—World of form or material 

world. 

(D Nghĩa của Sắc giới —The meanings of 
Rupadhatu: Sắc giới, đệ nhị giới trong tam 
giới—Realm of form, or material form, or 
material world. It especially refers to the 
second Trailokya. 

I) Phân loại Dục giới—CategorlIes of 
Rupadhatu: Tứ Thiển Thiên: Brahmalokas 
(skÐ——The four dhyana heavens—See Tứ 
Thiền Thiên. 


Sắc Giới Thập Bát Thiên: Mười tám tầng 

tứ thiển sắc giới—Eighteen “Heavens of 

form.” 

() Sơ Thiển Thiên—The fñirst đhyana 
heavens: 


I1) Phạm Chúng Thiên: Brahmaparisadya 
(skÐ. 

2) Phạm Phụ Thiên: Brahmapurohita or 
Brahmakayika (skÐ. 

3) Đại Phạm Thiên: Mahabrahma. 

(I) Nhị Thiền Thiên—The second dhyana 
heavens: 

4) Thiểu Quang Thiên: Parittabha (skt). 

53) Vô Lượng Quang Thiên: Apramanabha 
(skÐ. 

6) Quang Âm Thiên: Abhasvara (skt). 


(II) Tam Thiền Thiên—The third dhyana 
heavens: 


7)_ Thiểu Tịnh Thiên: Parittasubha (skt). 

8) Vô Lượng Tịnh Thiên: Apramanasubha 
(skÐ. 

9) Biến Tịnh Thiên: Subhakrtsna (skt). 


(IV)Tứ Thiền Thiên—The fourth dhyana 
heavens: 

10) Vô Vân Thiên: Anabhraka (skt). 

11) Phúc Sanh Thiên: Punyaprasava (skÐ. 

12) Quảng Quả Thiên: Brhatphala (skt). 

13) Vô Tưởng Thiên: Asanjnisattva (skt). 

14) Vô Phiển Thiên: Avrha (skÐ. 

15) Vô Nhiệt Thiên: Atapa (skÐ. 

16) Thiện Hiện Thiên: Sudrsa (skt). 

17) Sắc Cứu Cánh Thiên: Akanistha (skt). 

18) Đại Mục Tại Thiên: Mahamahesvara 
(sk®. 

** For more Information, please see Thiên HT. 

Sắc Hữu: Một trong tam hữu—One of three 

kinds of existence, material existence. 

** For more Information, please see Tam Hữu. 

Sắc Không Ngoại Đạo: Một trong mười loại 

ngoại đạo, phủ nhận sắc hữu, tìm cầu sự tự 

kiểm soát và cho rằng đây là niết bàn (dùng 

sắc phá hữu dục, dùng không phá sắc hữu)— 

One of the ten kinds of heretics, who denied 


2258 


material existence, and consequently sought 
self-control, or nirvana. 

Sắc Nhập: Chỗ hay nơi mà căn trần gặp nhau 
thì gọi là “Sắc Nhập” hay “Sắc Xứ,” một trong 
thập nhị nhơn duyên—The entrances, or 
places, where the organs and objects of 
physical sense meet, 
nidanas. 


one of the twelve 
** For more Information, please see Lục 
Nhập. 

Sắc Pháp: Rupani (skt)——Material. 

Sắc Quang: Thân quang hay ánh hào quang, 
đối lại với “tâm quang;” mỗi vị Phật đều có 
đầy đủ cả hai—Physical light in contrast with 
light of the mind; every Buddha has both. 

Sắc Quang Minh: Physical light. 


Sắc, Thanh, Danh, Lợi: Form, sound, fame, 
fortune or profït. 

Sắc Tâm: 

I)_ Sắc (pháp có hình chất gây trổ ngại và 
không có tri giác): Matter or material. 
Tâm (pháp không có hình chất, không thể 
thấy được, nhưng có tri giác): Mind or 
1mmaterial. 

Ở chư pháp thì gọi là “Sắc Tâm,” trong 
các loài hữu tình thì gọi là “Thân Tâm”: In 
1nanimate we call “Material and 


2) 


3) 


1mmaterial,” in living things or animate we 
call “Matter and mind.” 
Sắc Thanh: Thấy và nghe được—The visible 
and audible. 
Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp: 
Forms, sounds, scenfs, tastes, teXfures 


(touches), and mental obJects. 

Sắc Thân: Rupakaya (skt)—Thân do các sắc 
pháp như tứ đại ngũ trần tạo ra của Phật, đối 
lại với pháp thân hay chân thân của Phật 
(phần tâm linh phi vật chất và bất tử)—The 
physical body (of the Buddha), as contrasted 
wíh the dharma-kaya, the Immaterlal, 
spiritual, or Immortal body. 

Sắc Thị Sắc, Không Thị Không: Matter is 
matter, immaterial is Immaterial. 
Sắc Trần: Ruparammana (sk—The visual 
obJect—Một trong lục trần, các màu sắc (xanh, 
đỏ, vàng, trắng, v.v.) và hình sắc hấp dẫn của 
nam nữ (mang tánh ô nhiễm)—The quality of 
form, color, or sexual attraction. 

** For more information, please see Lục Trần. 
Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự: See Quan Âm 
Sắc Tứ Tự. 

Sắc Tứ Tập Phước: See Tập Phước. 

Sắc Tứ Từ Ân Tự: See Từ Ân Sắc Tứ Tự. 
Sắc Tự Tướng: Rupasvabhava (skt)— Tự tính 
của thế giới bên ngoài —The self-nature of the 
ex(ernal world. 

Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc: 
Rupam eva sunyafa, sunyataiva rupam (p & 
skt—Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật bảo 
ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi Phất! Thế giới 
hiện tượng hay sắc tướng này là không, và 
không quả thực là thế giới hiện tượng. Không 
không khác với thế giới hiện tượng hay Sắc, 
thế giới hiện tượng hay Sắc không khác với 
Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó 
là Không, cái gì Không thì cái đó là thế giới 
hiện tượng ”——Matter 1s Just the Iimmaterlal, the 
Immaterial is just matter (form 1s emptiness 
and the very emptiness 1s form). In the Heart 
Sutra, the Buddha told Sariputra: “Sariputral 
This phenomenal world or form 1s emptiness, 
and emptiness Is truly the phenomenal world. 
Emptiness IS different the 
phenomenal world, the phenomenal world 1s 
not different from emptiness. What 1s the 





not from 


2259 


phenomenal world that 1s emptiness, what 1s 
emptiness that 1s the phenomenal world.” 


Sắc Tướng: Rupalakshana (sk)——Tướng mạo 
sắc thân bên ngoài, có thể nhìn thấy được hay 
trưng cơ thể—Material 
appearance—External manIfestatlon—The 
visible or corporeal features. 

Sắc Tướng Độ: Thế giới sắc tướng của chư 
Phật (có thể thấy được)—A Buddha's material 
or visible world. 


các đặc của 


Sắc Uẩn: Sắc uẩn thuộc về thân, còn bốn uẩn 
kia thuộc về tâm—The skandha of rupa (or 
that which has form)—Aggregate matter or the 
skandha of form relates to the physical body, 
while the remaining four concern the mind. 
Sắc Vi: Vi trần—Atoms of things, of form, or 
colour. 

Sắc Vị: Hương vị của sự hấp dẫn dục tình— 
The flavour of sexual attraction, or love of 
women. 

Sắc Xứ: See Sắc Nhập. 

Săn Sóc: To take care——To care. 

Săn Đuổi: To chase—To pursue. 

Sẵn Có: Available. 

Sẵn Sàng: Ready—Prepared. 

Sắp: 

l1) To putin order—To arrange. 

2) To be on the point of (about to). 

Sắp Đặt: See Sắp (1). 

Sắp Xếp Thời Khắc Tu Hành: To 
establish (arrange) a time-table (frame) to 
practice the way. 

Sắt: Ống sáo—A lute. 

Sắt Thạch: Tảng đá dùng làm ngôi cho Bất 
Động Minh Vương —The stone of which the 
throne of Arya-acalanatha-raja consists—See 
Bất Động Minh Vương. 

Sâm: Dầy đặc như rừng—Forest-like—Dense. 
Sâm La Vạn Tượng: Các loại hiện tượng 
tỔn tại trong vũ trụ , vô số hình thể hay thiên 
hình vạn trạng dầy đặc và gần gụi nhau bày ra 


trong vũ trụ—The myriad forms dense and 
close, 1.e. the unIverse. 
Sâm La Vạn Tượng Chỉ Tâm: Theo Khởi 
Tín Luận thì đây là nguồn của mọi hiện tượng. 
Nguyên tâm tròn đây, bao trùm khắp mười 
phương—According to the Awakening of 
Faith, the original mind 1s the source of all 
phenomena, the mind which 1s ¡in all things— 
See Nguyên Tâm. 
Sâm La Vạn Tượng Tức Pháp Thân: 
Theo Hiển giáo thì pháp của tam thiên đại 
thiên thế giới là pháp thân. Theo Mật giáo thì 
pháp của tam thiên thế giới đều là hình tam 
muội da của Đức Đại Nhật pháp thân—The 
unIverse In Ifs vast varlety 1s the dharmakaya, 
or Buddha-body; in the esofteric school 1t 1s the 
Vairocana-body. 
Sấm: Điểm báo trước—The book of oracles— 
Prognosticate--Prophecy. 
Sấm La Bán Ni: Ksarapaniya (skt). 
1) Nước tro: Ash-water. 
2) Y áo màu nước tro: Ash-coloured 
garments. 
Sân: Krodha or Pratigha or Dvesa (skt)—Hất 
La Đà—Căn bản phiển não “Sân Khuể” hay 
sự nóng nảy, một trong tam độc (tham, sân, 
SI—Anger, Ire, wrath, resentment, one of the 
six fundamental klesas or one of the three 
pOISOnS (passion, anger, and Ignorance)—See 
Sân Hận. 
Sân Hận: Dosa (skt). 
() Nghĩa của sân hận—The meanings of 
dosa: 
Sân hận là một trong tam độc, hay một 
trong ba ngọn lửa đang đốt cháy tâm. Sân 
hận là nhiên liệu đốt cháy cả rừng công 
đức của kẻ tu hành. Người tu phải luôn 
chế ngự sân hận và phát triển lòng từ bi 
trong tâm: Anger——TIl-will—Hatred—One 
of the three poisons in Buddhism (greed, 
anger, Ignorance)—One of the three fires 
which burn in the mind until allowed to die 
for fuelling---Anger manIfests 1fself in a 


Ù 





2) 


3) 


2260 


very crude manner, destroying the 
practiioner In a most effective way. To 
subdue anger and resentment, we must 
develop a compassionate mind. 

Theo tâm lý học Phật giáo, yếu tố tâm 
thức về sân hận luôn nối kết với kinh 
nghiệm khổ đau. Người ta có thể tham và 
lạc cùng một lúc, nhưng không thể nào 
vừa sân hận mà lại vừa vui vẻ cùng một 
lúc được. Bất kỳ ai vun xới oán ghét, sân 
hận, giận đữ, tính ác nuôi dưỡng sự trả thù 
hay bảo tổn lòng căm giận đều bị trói 
buộc vào kinh nghiệm khổ đau như thế, vì 
người ấy đã chấp chặt vào một nguồn cội 
rất mạnh của khổ đau. Những ai gieo hận 
thù cho người khác như giết chóc hay 
hành hạ hay cắt xéo thân thể, có thể sẽ tái 
sanh vào những cảnh giới nơi mà họ phải 
cảm thọ những kinh nghiệm cực kỳ đau 
đớn, nhức nhối, khắc nghiệt. Chỉ trong 
những hoàn cảnh như thế họ mới có thể 
kinh nghiệm những nỗi khốn khổ mà do sự 
bất thiện của chính họ, họ đã tự đem dến 
cho chính họ—According to Buddhist 
psychology, the mental factor of aversion 
1s always linked to the experience of pain. 
One may be greedy and happy, but never 
anegry and happy at the same time. Anyone 
who cultures hatred, anger, malice, nurses 
revenge or keeps alive a grudge is bound 
fo experience much suffering for he has 
laid hold a very potent source of it. Those 
who exercise their hatred on others as In 
kiling, torturing or maiming may expect 
birth in a sfate, compared in the scriptural 
simile to a pifull of glowing situations, 
where they will experience feelings which 
are exclusively paimfUl, sharp, severe. 
Only in such an environment will they be 
able to experlence all the misery which 
they, by their own cruelty to others, have 
brought upon themselves. 

Đức Phật dạy: “Giặc cướp công đức, 
không gì hơn sân hận. Vì khi tâm sân hận 


4) 


qI) 


Ù 
2) 


nổi lên thì chúng sanh lập tức tạo nghiệp, 
và do đó mà muôn ngàn chướng ngại lập 
tức hiện ra, ngăn che Thánh đạo, lấp mờ 
Phật tánh. Cho nên nói “Nhứt niệm sân 
tâm khởi, bá vạn chướng môn khai,` nghĩa 
là chỉ vì một niệm giận tức mà phải lãnh 
chu bao nhiêu chướng nạn” —The 
Buddha taught: “Bandits who steal merits 
are of no comparison to hatred and anger. 
Because when hatred and anger arIse, 
inevifable 
created. Immediately thereafter, hundreds 
and thousands of obstructions will appear, 
maskmng the proper teachinss of 
enlightenment, burying and dinming the 
Buddha Nature. Therefore, A thought of 
hatred and anger had just barely risen, ten 
thousands of karmic doors will open 
Immediately. It 1s to say with Jjust one 
thoupht of hatred, one must endure all 
such obstructions and obstacles.” 

Sân hận là nguyên nhân chính của khổ 
đau và địa ngục: The anger or dosa 1s the 
root of suffering and the rebirth in hell. 
Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật 
và Phật Pháp, có hai điều kiện cần thiết 
để thành lập nghiệp sân hận—According 
to Most Venerable Narada in The Buddha 
and His Teaching, there are two condifions 
that are necessary to complete the evil of 
1ll-will: 

Một người khác: Another person. 

Tư tưởng muốn tạo phiển não cho người 
đó: The thought of doing harm. 


Iinnumerable karma will be 


(ID Cũng theo Hòa Thượng Narada trong Đức 


] 


Phật và Phật Pháp, đây là những hậu quả 
tất yếu của sự sân hận——Also according to 
Most Venerable Narada in The Buddha 
and His Teachinss, the 
inevitable consequences of Ill-will: 

Thân hình xấu xa: Ugliness. 

Cơ thể bệnh hoạn: Manifold diseases. 


these are 


2261 


3) Bẩm tánh khó thương: Detestable nature. 

(V)Sám Hối Tâm Sân Hận—To repent the 
mind of hatred and anger: See Sám Hối 
Tam Nghiệp (3). 

(V) Những lời Phật dạy về Sân Hận trong 
Kinh Pháp Cú The Buddha's teachings 
on “Anger” in the Dharmapada Sutra: 

I) Xa bỏ lòng giận đữ, trừ diệt tánh kiêu 

căng, giải thoát mọi ràng buộc, không 

chấp trước danh sắc; người không có một 
vật chỉ ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi 
được—One should give up anger; one 
should pïñde. One should 
overcome all fetters. No suffering befall 
hm who cals nothng his 

(Dharmapada 221). 

Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên 

như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, 

mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kể 
cầm cương hờ mà thôi—He who controls 
his anger which arises as a rolling charIot. 

He 1s a true charioteer. Other people are 

only holding the rein (Dharmapada 222). 

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiển lành 

thắng hung dữ, lấy bố thí thắng xan tham, 

lấy chơn thật thắng ngoa ngụy——Conquer 
anger by love; conquer evil by good; 
condquer stingy by giving; conquer the liar 

by truth (Dharmapada 223). 

Gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục 

thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng 

thân tu hạnh lành —One should guard 
against the bodily anger, or physical 
action, and should control the body. One 
should give up evil conduct of the body. 

One should be of good bodily conduct 

(Dharmapada 23 1). 

Gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục 

lời nói chánh chơn, xa ha lời nói thô ác, 

dùng lời nói tu hành —One should guard 
against the anger of the tongue; one 
should control the tongue. One should gIve 
up evil conduct In speech. One should be 


abandon 


Own 


2) 


3) 


4) 


5) 


of good conduct In speech (Dharmapada 

232). 

Gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý 

tinh thuần, xa ha ý hung ác, dùng ý để tu 

chân—One should guard against the 

anger of the mind; one should control the 

mind. One should give up evil conduct of 

the mind. One should practice virtue with 

the mind (Dharmapada 233). 

Sân Hỏa: Lửa sân hận (sự sân hận một khi 

nổi lên chẳng khác nào lửa đốt cháy cả rừng 

công đức)—The fire of anger, once arIses can 

burn the whole forest of merits. 

Sân Khuể: See Sân in Vietnamese-English 

Section. 

Sân Khuể Sứ: Sứ giả sân hận (mối sai khiến 

do lòng sân hận gây ra), là một trong năm độn 

sử—The messenger or lictor of anger, one of 

the five envoys of stupidiIty. 

** For more Information, please see Ngũ Độn 
Sử. 

Sân Khuể Tâm: Sân Tâm—Tâm tức giận 

nóng nảy hay lòng sân nhuế, một trong tam 

độc—The heart of anger, one of the three 

DOISONS. 

Sân Phiền Não: Phiển não do sân hận gây 

ra—The passion or defilement of anger. 

Sân Phược: Một trong tam phược, sự trói 

buộc của sân hận—One of the three fetters, 

the fetter (bind) of anger—See Tam Phược. 

Sân Tâm: See Sân Khuể Tâm. 

Sập Xuống: To fall down. 

Sâu Rộng: Profound and extensive. 

Sâu Xa: So deep. 

Sâu: Sorrowful—Sad. 

Sâu Bi: Sad—Pitiful. 

Sầu Cảm: Gloomy——Melancholy. 

Sầu Khổ: To be sorrowful. 

Sâu Muộn: AfflictedGrieved— 

Distressed—Sadness. 

Sầu Não: Mournful—Doleful. 

Sâu Vạn Cổ: Ñever-ending sorrow. 


6) 


2262 


Se Sẽ: Softly—Lightly—Gently. 

Sè Tay: To open one”s hand. 

Sẻ: Chia sẻ——To divide——To share. 

Sen Báu: Jewelled Lotus Flowers. 

Sỉ: Moha (skt)—Mudha (p). 

1)  Phiển não: Klesa (sk)—Phiển não hay sự 
uế nhiễm của tham dục—Afflicion or 
delifement by the passions. 


2) Tà kiến: Wrong views. 
3) Tâm ám muội: Deluded miïnd. 
4) Vô minh: Mê sự bỏ lý, nghi ngờ chánh 


pháp. từ đó tất cả mọi phiển não khởi lên. 
Đây là một trong tam độc tham, sân, si— 
Ignorance——Foolish—Delusion— 
Unconsciousness—Perplexity—SIlly— 
Infatuation. Ipnorance 1s interpreted by 
unenliehtened, 1.e. misled by appearances, 
taking the seeming for real; from this 
unenliphtened condition arises every kind 
of klesa, I.e. affliction or defilement by the 
passlons, efc. Ít 1s one of the three poIsons, 
desire, dislike, delusion. 
Sĩ Ái: Avidya (skt)—S¡ mê và ái dục hay sự 
tham ái mê muội, vô minh hay sĩ mê là cha, 
tham ái là mẹ, hai thứ nầy sản sanh ra tất cả 
các phiền não và ác nghiệp—lgnorance and 
desire, or unenliehtened desire, ignorance 1s 
being father, desire is mother, which produce 
all affliction and evil karma. 
Sỉ Cẩu: Con chó ngu sỉ, được đem ví với 
chúng sanh đầy dẫy tham, sân, si, mạn, nghị, 
ác kiến, tà kiến, vân vân—Deluded dogs, i.e. 
a person who 1s full of desire, dislike, delusion, 
pride, doubt, wickedness, wrong views, €fc. 
Sỉ Đăng: Si muội vô minh lôi cuốn người ám 
muội (không giác ngộ) như ánh đèn lôi cuốn 
loài thiêu thân vậy —The lamp of delusion, 
afftracting the unenliphtened as a lamp does the 
moth. 
Sỉ Định: Phép thiển định ám muội, chẳng 
những không giúp trí huệ phát triển, mà còn 
làm cho tâm trí thêm mờ tối không tổ ngộ— 


The samadhi of Ignorance, I.e. without mystic 
1nsipht. 

Sĩ Đồ: Sự tối ám của ngu si—The darkness of 
the unenlightened condition. 

Sỉ Độc: Một trong tam độc, sự độc hại của 
ngu si (ngu sỉ chẳng những hại mình mà còn 
hại người, chẳng những não loạn mình mà còn 
não loạn người khác) —The poison of 
Ignorance, or delusion, one of the three 
DOISOnS. 

Sỉ Độn: Foolish—Stupid. 

Sĩ Hầu: Lấy hình ảnh con khỉ ngu sỉ, chụp lấy 
bóng trăng trong nước để ví với một con người 
ám muội, lấy hư làm thực, lấy giả làm chơn— 
The deluded monkey seizing the reflection of 
the moon In the wafter, e.ø. unenliehtened men 
who take the seeming for the real. 

Sỉ Hoặc: S¡ mê và nghi hoặc, khiến chúng 
sanh không thấy được 
Unenlightened and deluded, ignorant of the 
right way of seeing life and phenomena 
(Ignorance misleads sentient beings to be blind 
of the ripht way). 


chánh đạo— 


Sỉ Mạn: Ngu sĩ và ngã mạn cống cao, hay sự 
ngã mạn mê muội —lgnorance and pride, or 
Ignorant pride. 

Sỉ Mê: Tâm ngu si mê muội đối với sự lý, 
không tin nhân quả luân hồi, nghi ngờ chánh 
pháp —lgnorance——TIllusion——Unenlightened 
and led astray. 

Sĩ Mê Là Nguồn Gốc Của Tất Cả Mọi 
Phiền Não: Delusion (ignorance or stupidity) 
1s the source of all afflictions. 

S¡ï Mê Tột Bực: Total ignorance. 

Sỉ Phàm: Phàm phu sĩ mê ám muội —The 
common, unenlightened people. 

Sỉ Phược: Sự trói buộc của sĩ mê—The bond 
of unenliphtenment. 

Sỉ Sử: Một trong thập kiết sử, vô minh sai 
khiến con người đến chỗ lầm lạc, khổ não, 
không rõ chánh kiến, không biết chánh đạo— 
The lictor, affliction of 


IICSS€nEB€T, Or 


2263 


unenlightenment, one of the ten bonds or 

fetters. 

** For more Information, please see Ngũ Hạ 
Phần Kết and Ngũ Thượng Phần Kết in 
Vietnamese-English Section. 

Sỉ Tâm: Tâm ám muội hay tối ám gây ra bởi 

minh—Deluded mind—Unenlightened 

mind, 1snorance darkening the mind. 


VÔ 


Sỉ Thủ: Chấp vào sự mê lầm mà gây ra phiền 


não—The klesa of moha, held ¡n 
unenlightenment. 
Si Thủy: 


1) Nước uế trược của sự si muội: The turbid 
Waf€rS Of Ienorance. 

2) Uống nước uế trược: To drink the water of 
delusion. 

Sỉ Tình: To be madly ¡n love. 

Sỉ Tử: See Si Phàm. 

Sỉ Võng: Lưới ngu si—The net of delusion, or 

1pnorance. 

Sỉ: 

l) Răng: Đặc biệt là răng trên phía trước— 

Teeth (especially the front and upper 

teeth). 

2) Sỉ Nhục: Disgrace—Shame——Ashamed. 

Sỉ Ấn: Ấn có hình răng cưa—A serrated seal. 

SỈ Mạ: To affront—To insult. 

SỈ Mộc: Dantakastha (sk)—Cái que tăm làm 

sạch răng—A stick for cleaning the teeth. 

Sỉ Nhục: Disgrace——Dishonour—Shame. 

Sỉ Tiểu Mộ Đại: Chối bỏ hay mắc cổ với cái 

nhỏ (Tiểu Thừa) và mến mộ cái lớn (Đại 

Thừa)—Ashamed of the small (Hinayana) and 

1n love with the great (Mahayana). 

Sĩ: A gentleman—Scholar. 

Sĩ Diện: Scholarˆs pride. 

Sĩ Dụng Quả: Purusakara-phala (sk)—Quả 

đồng thời sanh ra bởi “câu hữu nhân,” có nghĩa 

là tứ đại đều là nhân câu hữu với nhau, không 

có cái gì bị loại bỏ; và “tương ưng nhân,” như 

sự tương ưng giữa những điều kiện tâm và tinh 

thần, chủ quan và khách quan—Simultaneous 





effect produced by the co-operafIVe causes 
(sahabhu-hetu), as the four elements 1n nature, 
not one of which can be omitted; and the 
TeSponsive 
(samprayukta-hetu), 
conditions, subject with object. 

Sĩ Đạt Đa: Sec Siddhartha in SanskriUPali- 
Vietnamese Section. 

Sĩ Hạnh: Scholar's virtue. 

Sĩ Khí: See Sĩ Diện. 

Sĩ nhân: Man of letters—Learned man. 

Sĩ Nông Công Thưởng: Bốn giai cấp chính 
trong xã hội phong kiến—Four main classes in 
the feudal society: 

1) Sĩ: Intellectuals. 

2) Nông: Peasants. 

3) Công: Workers. 

4) Thương: Tradesmen. 

Sĩ Phu: Intellectuals. 

SỊ: Bí sj —Sad. 

Siếc: Rên siếc—To moan—To groan. 

Sim: Nịnh bợ hay dối gạt—Flattery— 
ConceIt. 

Siểm Khúc: Flattery and fawning. 

Siêng: Industrious—Hard-working—— 
Diligent—LaborIous. 


mutual Or associated causes 


1e. mind and mental 


Siêng Cần: Earnestly striving. 

Siết: To squeeze—To press. 

Siêu: Vikrama (skÐ. 

l1) Siêu độ hay cứu độ: To save. 

2) Siêu việt: Leap over——To surpass. 

Siêu Âm: Ultra-sound—Supersonic—Above 
the speed of sound. 

Siêu Bát: Theo tông Thiên Thai thì giáo 
thuyết trong những Kinh Pháp Hoa và Niết 
Bàn vượt hẳn giáo thuyết của tám tông phái 
khác—According to the Tien-T”ai sect, the 
teaching of the Lotus and Nirvana sutras 
surpasses the eight other schools—See Thiên 
Thai Ngũ Thời Bát Giáo. 

Siêu Bạt: To surpass—To go beyond. 

Siêu Đẳng: Super—Above the ordinary. 


226 


Siêu Độ: To free souls from suffering. 
Siêu Hay Đọa: Salvation or perdition. 
Siêu Hình Học: Metaphysics. 
Siêu Lên Thượng Giới: To atain the 
highest ground—See Bodhisattva”s 
Grounds. 
Siêu Linh Học: Matapsychics. 
Siêu Nhân: Superman. 
Siêu Nhật Vương: Vikramaditya (skt)——Còn 
gọi là Lực Nhật Vương, là vị vua của nước A 
Du Đồ, người đã chinh phục các vương quốc 
của dân tộc Scythians, thống trị cả một vùng 
bắc Ấn, là vị vua khôn ngoan nhất của vương 
triều Cấp Đa. Ông còn là người bảo hộ các tôn 
giáo (Vô Trước là người cùng thời với nhà 
vua)—A. celebrated Hindu king, around 57 
B.C., who drove out the Sakas or Scythians, 
ruled all northern India, was one of the wIsest 
of Hindu kings and a great patron of literature. 
Siêu Nhiên: Supernatural. 
Siêu Phàm: 
Super human. 
Siêu Quá: Samatikram (skt)—Vượt quá—To 
go beyond—To cross over——To transgress. 
Siêu Quần: Outstanding. 
Siêu Thế: Vượt hơn hẳn mọi thứ trên thế gian 
nầy —Surpassing the world—Superior 
anything In the world. 
Siêu Thế Nguyện: Thệ nguyện vượt hơn hẳn 
các lời nguyện khác, ý nói 48 lời nguyện của 
Đức Phật A Di Đà vượt hơn hẳn các lời 
nguyện của Tam Thế chư Phật—Vows that are 
Superior to any other vows, I.e. the forty-eipht 
vows of Amitabha Buddha—See Tứ Thập Bát 
Nguyện. 
Siu Việt: To be 
(transcending)—Supermundane—Pass over— 
Surpassing—Supreme. 
Sinh: 
1) Jat (skt—L1fe 
living—See Tứ S¡nh. 


Ten 


Supermundane—Eminent— 


{O 


transcendental 


Rebirth—Born—The 





2) Utpada (skÙ—Coming forth—Birth— 
Production. 

3) Một trong Thập Nhị Nhân Duyên: One of 
the twelve nidanas—See Thập Nhị Nhân 
Duyên. 


Sinh Báo: Life ”s retribution—See Sanh Báo. 
Sinh Bất Nhị: All are Buddha, and of the 
same dharmakaya (pháp thân) or spmtual 
nature, and the same Infinity (không). 

Sinh Bất Tăng Bất Diệt The 
indestructibility of the living and the Buddha; 
neither Increase, nor decrease, nor extinct. 
Sinh Bình: During one's lifetime. 

Sinh Chỉ: Linga or Anga-jata (sk)——Nam căn 
hay bộ phận sinh dục nam——The male organ or 
pems. 

Sinh Chuyện: To seek a quarrel with. 

Sinh Dục: To give birth and to rear. 

Sinh Động: Lively—Lifelike. 

Sinh Hóa: See Hóa Sanh. 

Sinh Hóa Nhị Thân: The nirmanakaya in its 
two forms of physical body (ứng thân) and 
transformation body (hóa thân) are capable of 
any form. 

Sinh Hoạt: Living—Life. 

Sinh Hữu: See Sanh Hữu. 

Sinh Khí: The breath of life——Vitality. 

Sinh Lực: Vital force—Life force. 

Sinh Ly: To be separated ¡n life. 

Sinh Lý: Livelihood. 

Sinh Nghỉ: To become suspicious—To be ¡in 
doubt. 

Sinh Nhai: Means of livinge—See Sinh lý. 
Sinh Nhân: Janmahetu (skt)—Nguyên nhân 
của sự sinh—Birth-cause. 


Sinh Nhẫn: 

I1) Nhẫn bình thường: Common or ordinary 
patience. 

2) Nhẫn của chúng sanh: The common or 


ordinary patience of the masses. 


2265 


Sinh Nhất Như: The living and the Buddha 

are one—See Sinh Nhứt Thể. 

Sinh Nhứt Thể: The living and the Buddha 

are of the same substance—See Sinh Bất Nhị. 

Sinh Niệm Xứ Bồ Tát: See Sanh Niệm Xứ 

Bồ Tát. 

Sinh Phật: 

I1) Vị Phật sống: A living Buddha. 

2) Chúng sanh và Đức Phật: All the living 
and the Buddha. 

Sinh Phật Bất Nhị: The Iiving and the 

Buddha are one—See Sinh Phật Nhứt Như. 

Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm: The 

indestructibility of the living and the Buddha; 

they neither increase nor decrease, being the 

absolute—Tánh không hoại diệt, bất tăng bất 

giảm, và tuyệt đối của chúng sanh và Phật. 

Sinh Phật Giả Danh: Những từ ngữ chúng 

sanh và Phật chỉ là những giả danh tạm thời— 

The living and the Buddha are but temporary 

names, borrowed or derived for temporal 

1ndication. 

Sinh Phật Nhứt Như: Sinh Phật Nhứt Thể— 

Sinh Phật Bất Nhị_—Phàm Thánh Nhứt Như— 

Chúng sanh và Phật đều như một, là nhất thể, 

là bất nhị, là không sai khác—The living and 

the Buddha are one, 1.e., all are the one 

undivided whole, or absolute; they are all of 

the same substance; all are Buddha, and of the 

same dharmakaya, or spiritual nature; all are 

of the same Infinity. 

Sinh Phật Nhứt Thể: All the living and the 

Buddha are the one undivided whole—See 

Sinh Phật Nhứt Như. 

Sinh Quán: Birth place—Native place. 

Sinh Sát: Life and death. 

Sinh Sinh Điểu: Jivajiva (skÙ—See Cộng 

Mệnh Điểu and Mệnh Quang Điểu. 

Sinh Sôi Nẩy Nở: To  muluply—To 

reproduce. 

Sinh Tệ: To become bad. 

Sinh Thành: To give birth and to raise. 


Sinh thân: Buddhaˆs earthly body. 

Sinh Thiên: See Sanh Thiên. 

Sinh Thời: While alive. 

Sinh Tôn: To survive—To subsist—To exist. 
Sinh Trái: To begin to fruit. 

Sinh Trụ Dị Diệt: Bốn tướng sanh già bệnh 
chết của pháp hữu vi—Birth, stay, change 
(decay), death. 

Sinh Trưởng: To be born and grow up. 

Sinh Tử: See Sinh Sát, Sanh Tử, and Thập 
Nhị Chủng Sanh TỬ. 

Sinh Tử Chỉ Tế: Giữa cái sống và cái chết— 
Between life and death. 

Sinh Tử Đại Hải: See Sanh Tử Đại Hải. 
Sinh Tử Luân Hồi: See Sanh Tử Luân Hồi. 
Sinh Tử Nê: See Sanh Tử Nê. 

Sinh Tử Ngạn: See Sanh Tử Ngạn. 

Sinh Tử Tức Niết Bàn: See Sanh Tử Tức 
Niết Bàn. 

Sinh Tử Viên: Vườn sanh tử, hay thế giới Ta 
Bà nơi mà chúng sanh vừa ý hay bằng lòng 
một cách mê muội — The garden of life and 
death, this the 
unenlightened find their satisfaction. 

Sinh Tức Vô Sinh, Vô Sinh Tức Sinh: 
Sanh tứ là không sanh, không sanh tức là sanh. 
Đây là thuyết của các kinh Bát Nhã và là 
tuyệt ý của Tam Luận tông. Sanh chỉ là một từ 
ngữ giả tạm. Tục Đế gọi là “sanh,” nhưng 
Chân Đế lại là “vô sanh,” tương đối là “sanh” 
trong khi tuyệt đối là “vô sanh.”——To be born 
1s not to be born, not to be born 1s to be born—— 
l(t Is an accepted doctrine of the Prajna 
teachng and the ulumate doctrine of the 
Madhyamika school. Birth, creation, life, each 
1s but a temporary term, in common statement 
1t 1s called bĩrth, In truth 1t is not bírth; in the 
relative It 1s birth, in the absolute non-birth. 
Sinh Tượng Sinh Tự: Tự nhiên và tương tự 
với tự nhiên, như vàng và bạc—Natural and 
similar, I.e. gold and silver. 


mortadl world in which 


2266 


l) Sinh Tượng: Vàng là loại kim khí thiên 
nhiên và toàn hảo từ phẩm chất lẫn màu 
sắc The proper natural or unchanging 
(colour)—Gold being the natural and 
perfect mefal and colour. 

Sinh Tự: Bạc được sắp hạng kế vàng, dù 
có thể bị mờ nhạt đi—The tarnishable or 
changing (colour)—Silver being next, 


thouph it will tarnish. 


2) 


So Bằng: To equalize. 

So Bì: To compare. 

So Sánh: To compare. 

Soạn: 

I1) Sửa soạn: To prepare. 

2) Soạn nhạc: To compose. 

3) Soạn sách: To compIle. 

Soạn Hiệu: Tên của người soạn giả— 
Compiler`s name——Author's title. 

Soát: To examine—To check——To verify. 

Soi: To look at—To admire oneself (in a 
looking glass). 

Soi Đèn: To light with a lamp. 

Soi Gương: See Soi. 

Soi Sáng: To ligh—To illuminate—To give 
light shed  lipht 
something—Ánh từ quang Phật Pháp soi sáng 
thế giới khổ đau tăm tối như ngọn hải đăng 
chiếu sáng cho nhân loại — The radiance of 
Buddha”s dharma goes through a world of 
suffering and darkness like a beacon light to 
guide and illuminate mankind. 

Soi Sáng Trạng Thái Tâm: To shed light 
on this state of mind. 


(O  someone—To on 


Soi Xét: To investigate——To examine. 

Sối Đời: Experienced. 

Sối: Old but still in good health. 

Son Sắt: Steadfast—Constant. 

Song: Một cặp—A pair—A couple—Twin— 
Mates—Matched. 

Song Hỷ: Doubled joys 

Song Lâm: Hàng cây Ta La (song thọ), khu 
rừng nơi Đức Thế Tôn nhập diệt—Twin trees, 


the sala-trees under which the Buddha entered 

nirvana. 

Song Lưu: Hai dòng giáo pháp hay hai anh 

em song sinh, hóa đạo và quán tâm (cần phải 

thọ trì cả hai) —The twin streams of teaching 
and mystic contemplation. 

Song Mộc: See Song Lâm. 

Song Phương: Bilateral. 

Song Thân: 

1) Cả cha lẫn mẹ: Both parents. 

2) Hai thân, đặc biệt là hai thân của Phật Tỳ 
Lô Giá Na: Twin-bodied, especially the 
two bodies of Vairocana. 

Song Vương: Từ dùng để gọi Dạ Ma 

Vương—A term for Yama. 

Sóng Gió: Waves and wind——Ups and downs 

Sóng Soài: To fall in full length. 

Sòng Phẳng: To be punctual In the payment 

of one”s debts. 


Sót: To leave (miss) out——To omit. 


SƠ: 

I1) Bắt đầu: Beginning—Eirst. 

2) Cắt vải: To cut cloth for clothes. 
3) Đơn sơ: simple. 

4) Sơ khai: Primitive. 


Sơ Canh: See Sơ Dạ. 

Sơ Dạ: Lúc đầu hôm (phần đầu, giữ khuya và 
hừng sáng)—The first of the three divisions 
(watch) of the nipht. 

Sơ Đẳng: Elementary. 

Sơ Địa: Địa vị thứ nhất trong thập địa đi đến 
toàn giác và niết bàn—The first stage of the 
ten bodhisattva stages to perfect enliphtenment 
and nirvana. 

Sơ Địa Dĩ Thượng: The stages above the 
I1nitial stage of a Bodhisatva”s development. 
Sơ Hoan Hỷ Địa: Địa vị thứ nhất của Thập 
Địa, giống như Hoan Hỷ Địa— The stage of 
Joy, the first of the ten stages toward 
Buddhahood. 

Sơ Học: Elementary. 


2267 


Sơ Khai: Primitive—Aboriginal—Existing 
from the beginning. 

Sơ Lược: Summary. 

Sơ Năng Biến: Alaya-vijnana (skt)—Cái tâm 
thứ biến hiện chư cảnh thành tám thức. A-Lại 
Da hay thức thứ tám được gọi là “Sơ Năng 
Biến” vì các thức khác đều từ đó mà ra—The 
Intiator of change, or the first power of 
change, or mutation, 1.e. the alaya-vijnana, so 
called because other vijnanas are derived from 
1 —See A Lại Da Thức in Vietnamese-English 
Section. 

Sơ Nguyện: First vows. 

Sơ Nhật Phần: Buổi sáng sớm trong ngày— 
The first of the three divisions of the day——See 
Sơ Trung Hậu. 

Sơ Phát Tâm: Cái tâm mới phát cầu đạo Bồ 
Đề—The 
enliphtenment. 

Sơ Phát Tâm Thời Tiện Thành Chánh 
Giác: Tần Hoa nghiêm Kinh nói rằng: “Vừa 
mới phát tâm, liền thành chánh giác, biết rõ 
chân tánh thật của chư pháp đầy đủ ở tuệ thân, 
không phải là sự giác ngộ từ những cái 
khác. —The Chin dynasty Hua-Yen Ching 
says: “At the very moment of the Innitial 
determination, the novice enfers Info the status 
of perfect enlightenment.” 

Sơ Quả: Quả dự lưu thứ nhất hay Tu Đà 
Hoàn, nơi đây mọi phiền não bị đoạn tận để 
bước vào dòng giải thoát The initial fruit or 
achievement—The stage of. Srota-apamna, 
where illusion being discarded and the stream 
of enlightenment entered. 

Sơ Quả Hướng: Hướng về quả Tu Đà Hoàn 
hay Dự Lưu—The aiming at the fruit of Srota- 
apanna. 

Sơ Sát Na Thức: Thức thứ tám là sơ thức. 
Trong sát na đầu tiên chỉ có a lại da thức hay 
thức thứ tám phát sinh mà thôi —The Initial 
ksana, Initial consclounes, 1e the eighth or 
alaya-vijnana, which 
CONSCIOusness. 


Intal determinaion to  seek 


from ArISe€S 


Sơ Sơ: Slightly. 

Sơ Tăng Kỳ: Kiếp thứ nhất trong 3 a tăng kỳ 

kiếp —The first of the three assamkhyeya or 

incalculable kalpas. 

Sơ Tâm: Cái tâm mới phát của người mới tu 

tập (chưa qua thực hành sâu sắc) —First 

intention or the Initial resolve or mind of the 

nOVIce. 

Sơ Tâm Ngộ Đạo: Newly awakened mind. 

Sơ Thiền Định: Bậc thiển thứ nhất trong bốn 

bậc thiển định — The first dhyana, the first 

degree of dhyana, which produces rebirth In 

the first dhyana heaven. 

** For more information, please see Tứ Thiển 
Định. 

Sơ Thiền Phạm Thiên: Chư Thiên trong cõi 

Trời sắc giới, do xa lìa dâm dục mà được thanh 

tịnh—Devas ¡n the realms of form, who have 

purged themselves from all sexuality. 

Sơ Thiền Thiên: Cõi Thiển Thiên thứ nhất 

trong tứ thiển thiên—The first region, as large 

as one whole universe. The first of the four 

dhyana heavens, corresponding to the first 

stage of dhyana meditation. 

** For more Information, please see Tứ Thiển, 
and Tứ Thiền Thiên. 

Sơ Thời Giáo: Một trong ba thời giáo mà 

Pháp Tướng Tông đã lập ra, trong giai đoạn 

nầy Đức Phật cố vượt qua những tà thuyết cho 

rằng có một cái ngã thực, trong giai đoạn nầy 

Ngài cũng dạy về Tứ Diệu Đế và Ngũ Uẩn— 

A term of the Dharmalaksana school, the first 

of the three perlods of the Buddha”s teaching, 

in which he overcame the ideas of heterodox 

teachers that the ego 1s real, and preached the 

four noble truths and the five skandhas, etc. 

Sơ Thô: Rude——Coarse. 

Sơ Tổ: Eirst ancestor—Eirst Patriarch. 

Sơ Trụ: See Sơ Trụ Địa. 

Sơ Trụ Địa: Trụ thứ nhất trong thập trụ Bồ 

Tát The first of the ten stages or resting 

places of the bodhisattva. 


2268 


l) Trụ: The resting-place or stage for a 
particular course of development. 

Địa: The positon or rank attained by the 
spiritual characteristics achieved 1m this 
place. 

Sơ Trung Hậu: Ba thời trong ngày —The 
three divisions of the day, beginning, middle 
and end. 

Sơ Trung Hậu Thiện: The Dharma the 
Buddha preached 1s always good ¡in the 
beginning, In the middle, and in the end. 

Sơ Tuần: Mười ngày đầu trong tháng hay 10 
năm đầu của thế kỷ—The first ten day (or 
decade) of the month. 

Sơ Vị: Địa vị thứ nhất của hành vị tam thừa 
trên đường đi đến giác ngộ—The initial stage 
on the road to enliphtenment. 

Sơ Xuất: Careless. 


2) 


Sơ Ý: Negligent—Careless. 

Sở: 

I1) Giải thích: Explanation. 

2) Sớ dâng lên Tây Phương Giáo Chủ khẩn 


nguyện Ngài cứu độ những vong linh quá 
vãng—Request addressed to the Lord of 
the Western Paradise asking him to save 
the souls of the deceased. 
Sớ Pháp Hoa: Commentary on the Lotus 
Sutra—Trước khi tông Thiên Thai được thành 
lập, việc nghiên cứu Kinh Pháp Hoa đã được 
khởi xướng rất sớm, từ năm 300 sau Tây Lịch. 
Và những cuộc diễn giảng được mở ra khắp 
nơi. Một bản sớ giải gồm bốn quyển do Trúc 
Pháp Tổng hoàn thành, nhưng sự nghiên cứu 
chủ để của Pháp Hoa thì bắt đầu từ sau bản 
dịch của ngài Cưu Ma La Thập, vào năm 406. 
Nhờ ghi nhận nhiều bản sớ giải Pháp Hoa 
được soạn từ thế kỷ thứ 5 do các đổ đệ và 
truyền nhân của Cưu Ma La Thập mà chúng ta 
có thể hiểu rõ và đánh giá được tầm phổ biến 
và việc nghiên cứu Kinh Pháp Hoa đã diễn ra 
nghiêm mật như thế nào. Suốt trong thời gian 
nầy, có tám bản sớ giải đã được hoàn tất và 
nhiều khảo cứu chuyên môn về những khía 


cạnh đặc biệt của học thuyết đã được thực 
hiện. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong 
Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, mặc dù công 
cuộc khảo cứu và những công trình về Pháp 
Hoa khởi đầu ở phương Bắc, nghĩa là những 
việc phiên dịch và sớ giải đã bắt đầu ở phương 
Bắc, tông phái nghiêng về học thuật nây đặc 
biệt nẩy nở ở phương Nam, như sự kiện thành 
lập tông Thiên Thai—Prior the 
establishment of the T”ien-T”ai School, a study 
of the Lotus text was commenced as early as 
300 A.D. and lectires were delivered 
everywhere. A commentary in 4 volumes was 
completed by Chu-Fa-Tsung but research into 
the subJect matter of Lotus was started after 
Kumarajiva's translation of the text in 406 
A.D. By notcing the many commenfarles 
compiled In the fifth century by his pupils and 


{O 


successors, we can well understand and 
appreclae to what an extent and how 
seriously the study of the Lofus was 


undertaken. During the tine eipht complete 

commentaries were wriffen and many special 

studies of particular aspects of the doctrine 

were made. According to Prof. ]unjro 

Takakusu in The Essentials of Buddhist 

Phiosophy, although the study and the work of 

Lotus were commenced 1n the North., I.e., the 

translaton and commentariles, was begun In 

the North, the school of learning flurished 

particularly the South, which 

eventually gave rise to the foundation of the 

T1en-T”aI School. 

Sờ: To feel——To touch. 

Sờ Sở: Eviden—ClearObvious. 

Sở: 

I) Cơ sở—A place—Where—What—That 
which. 

2) Rõ ràng: Clear—To clear up. 

Sở Bất Năng Tri: An object cannot be 

Tecognized. 

Sở Biến Kế: Hết thảy chư pháp đều do cái 

tâm hay ý thức so đo tính toán chấp trước mà 

sanh ra—That by which the mind 1s 


1n a fact 


2269 


circumscribed, 1.e. Iimpregnated with the false 
view that the ego and thing possess reality. 

Sở Biệt: Chủ để của một luận để có thể suy 
diễn, đối lại với năng biệt hay cái đã bị tách 
biệt không còn suy diễn gì được nữa—The 
subJect of the thesis of a syllogIsm In contrast 
with the predicate; that which 1s differentiated. 
Sở Cầu: Desideratum. 

Sở Cầu Như Ý: Sự việc xấy ra như ý 
muốn—Things are going as (in accordance 
with) one”s wishes—Things are øoing our way. 
Sở Dẫn: Đưa ra lời trích dẫn—That which is 
broupht forward or ouf; a quofation. 

Sở Dĩ: That's why—Therefore. 

Sở Duyên: Alambana (skt)—Cảnh đối đãi với 
tâm thức (pháp tâm và sở tâm là năng duyên, 
cảnh là sở duyên)—Upon which something 
res(s or depends, hence objects of perception; 
that which 1s the environmental or contribufory 
cause; aftendant circumstances. 

Sở Duyên Duyên: See Duyên Duyên. 

Sở Đắc Chân Lý: To attain the truth. 

Sở Đoản: Weakness. 

Sở Giang Vương: Vua của địa ngục thứ nhì 
trong thập điện địa ngục—King of the 
ørievous river, the second of the ten rulers of 
Hades. 

Sở Hóa: Người đã được chuyển hóa—The 
one who 1s transformed or Insfructed. 

Sở Hữu: 


l) Cái mà người ta có: What one has— 
Possession—Ownership——ProprietorshIp. 
2) Cái đang hiện hữu: What there Is—What 


©V€T ©XISfS. 
Sở Kiến: Drisya (sk)—Những gì hiển lộ ra 
cho người ta thấy——What is presented to one”s 
VI©W. 
Sở Lập: Luận đề đã được xắp đặt sắn—A 
thesis; that which 1s set up. 
Sở Lượng: That which ¡is estimated; the 
confenf Of reasoning, or reasoning. 
Sở Nguyện: Wish—Desire. 


Sở Sơn Thiệu Kỳ: Chu-Shan-Shao-Chi— 
Thiển Sư Sở Sơn Thiệu Kỳ, tác giả công án 
*Ai đang niệm Phật?' Trong Thiền Luận, Tập 
I của Thiển sư D.T. Suzuki, Thiển sư Sở Sơn 
Thiệu Kỳ đã dạy về công án và niệm Phật như 
sau: “Người sơ cơ cần nhất là phải có một vật 
để mà nắm vào Thiển; vì thế họ được dạy 
pháp môn niệm Phật. Phật tức tâm, Tâm tức 
Phật. Tâm và Phật từ đâu mà có? Có phải đều 
từ tâm?. Nhưng Tâm ấy không phải là tâm, 
không phải Phật, không phải vật. Vậy là cái 
gì? Muốn thấy ra, hãy vứt bỏ đi tất cả những 
cái đã tích chứa do học tập, tri thức, kiến giải; 
hãy chỉ hoàn toàn chuyên chú vào một câu 
hỏi: 'Ai đang niệm Phật? Hãy để cho nghỉ 
tình nầy nghi đến cực độ; đừng say sưa theo 
những nghĩ tưởng mê lầm; đừng để cho những 
ý tưởng phân biệt cùng khởi lên. Một khi công 
phu bền bĩ, liên tục không gián đoạn, thì thiển 
định của các người sẽ được thuần thục, và nghi 
tình của các người nhất định bùng vỡ đữ dội. 
Rồi các người sẽ thấy rằng Niết Bàn và sanh 
tử, cõi tịnh độ và cõi uế trược chỉ là hý luận, 
và ngay từ đầu chẳng cần øì giải thích hay 
bình chú, và thêm nữa, Tâm không thuộc cảnh 
giới tâm ý thức, do đó là Bất Khả Đắc.”—Zen 
master Chˆu-Shan-Shao-Ch”i, the author of the 
koan “Who 1s that practises the recifation of the 
Buddha name. In the Essays ¡in Zen 
Buddhism, composed by Zen master D.T. 
SuzukKl, Chˆu-Shan-Shao-Ch'"I 
taught about koan and recitaton of Buddha 
name as follows: :lt Is necessary for the 
uninitiated to have a kind of too wherewith to 


Zen masfter 


take hold of Zen; and 1t is for this reason that 
they are told to practise the Recitaton of 
Buddha name, that 1s thinking of the Buddha. 
The Buddha 1s no other than Mind, or rather, 
that which desires to see this Mind. Where 
does this desire, this thought, take 1fs rise? 
From the Mind, we all say. And this Mind 1s 
neither a mind, nor a Buddha, nor a something. 
What ¡s it then? To find ¡ít out, let them 
abandon all that they have accumulated in the 


2270 


way of learning, Intellection, and knowledge; 
and let them devote themselves exclusively to 
this one question “Who 1s 1t that practises the 
Recitation of Buddha name?” Let this inquiring 
SpIrIt assert 1tself to the highest degree. Do not 
try to reason 1t out; do not assume a state of 
mere passivity for enliphtenment to come by 
1fself; do not allow yourself to cherish false 
thoughts and imaginations; do not let ideas of 
discriminatlon assert themselves. When your 
sfriving and seeking 1s constanf, permitting to 
breaks and interruptions, your Dhyana will 
naturally be matured, and your inquiring sprit 
brough up to the ¡inevitable crisis. You wIll 
then see that Nirvana and Samsara, the land of 
purtty and the land of defilement, are mere 
1dle talk, and that there is from the beginning 
nothing requiring explanation or commenfary, 
and further that Mind ¡s not somewhat 
belonging the of empirical 
conscIousness and therefore not an object of 
mental comprehension. 

Sở Tác: To be done. 

Sở Thích: Taste. 

Sở Thủ: Grahya (sk)—Cái bị nắm lấy hay 
nhận thức—Seized, that which 1s 
perceived. 

Sở Thủ Năng Thủ: Grahyagrahaka (skt)— 
Cái được nhận thức hay được hiểu, và cái nhận 
thức hay cái hiểu —That which is perceived or 
apprehended, and that which percelves or 
apprehends—See Năng Thủ. 

Sở Thuyên: Nghĩa lý của kinh điển là sở 
thuyên (còn dựa vào kinh văn mà làm cho 
sáng tỏ nghĩa lý thì gọi là năng thuyên)—That 
which 1s expounded, explained, or commented. 
Sở Tín: See Năng Tín. 

Sở Tri Chướng: Jneyavarana (skt—Trở 
ngại của tri thức—Hindrance of knowledge— 
Thế gian trí thường coi sự vật như thật là một 
chướng ngại cho chân trí, thường đi kèm với 
phiền não chướng (trở ngại của các phiển 
não)—Worldly wisdom whiích assumes 


tO realm 


cái bị 


seeming as real which is a hindrance to true 
wisdom (the barrier of the known, arising from 
regarding the seeming as real), generally 
coupled with Klesavarana, hindrance of 
passlons. 
** For more Information, please see Nhị 
Chướng (A) (2). 
Sở Tri Y: Là cơ sở cho mọi tri thức hay mọi 
pháp tốt xấu tùy thuộc vào, đây là tên khác 
của A Lại Da Thức —That on which all 
knowledge depends; another name for alaya- 
vijnana—See A Lại Da Thức. 
**EFor more Information, please see Bát Thức. 
Sở Trường: Strong point. 
Sở Tướng Năng Tướng: Lashyalakshana 
(skÙ —Cái nêu định và cái được nêu định— 
Predicating and predicated. 
Sở Viện Từ Minh Thiền Sư: Zen master 
Zhi-Ming-Chu-Yuan—See Từ Minh Sở Viện 
Thiền Sư. 
Sở Y: Asraya (skU)—Cơ sở mà mọi thứ phải 
tùy thuộc vào, hay căn bản của các thức. Đây 
là sự chuyển biến hay đột chuyển xãy ra giữa 
căn bản của tâm thức, nhờ đó người ta có thể 
nắm được cái chân lý thâm sâu nhất của tất cả 
sự hiện hữu, mà giải thoát chúng ta khỏi 
những ràng buộc của phân biệt. Tất cả việc tu 
tập trong Phật giáo đều nhằm vào cái biến cố 
nầy, không có nó sẽ không có sự cải tiến nào 
cả. Khi người ta hiểu thông rằng thế giới bên 
ngoài chỉ là sự biểu hiện của chính tâm mình; 
thì có một sự đột chuyển từ căn bản của phân 
biệt, đấy là sự giải thoát chứ không phải là sự 
hủy diệt. Sự đột chuyển nầy là chân như, là 
chỗ trú thoát ngoài sự phân biệt—That on 
which anything depends, the basis of the 
vijnanas. This is a sudden revulsion or turning 
over which takes place at the basils Of 
conscIousness, whereby we are enabled to 
grasp the Inmost truth of all existence, 
liberating us from the fetters of discrimination. 
AI the Buddhist discipline aims at this 
cafastrophe, which there 1s 
permanent conversion at all. When 1t 1s 


without no 


2271 


thoroughly comprehended that the external 
world Is no more than the manifesfation of 
one°s own mind, there ¡is a revulsion at the 
basis of discrimination, which 1s emancipation 
and not destruction. The revulsion 1s Suchness; 
the abode 1s free from discriminatlon—See 
Năng Y. 

Sợ: To be afraid of —To fear—To dread—To 
feel (be) frightened——To apprehend. 

Sợ Chết: To be afraid of (fear) death. 

Sợ Cuống Chân: Paralyzed with fear. 

Sợ Hãi: Fear. 

Sợ Hãi Chỉ Là Trạng Thái Tâm Thần: 
Fear Is only a state of mind. 

Sợ Hết Hồn: To be frightened out of one°s 
WIfS. 

Sợ Nhân Quả: To fear of cause and Effect. 
Sợ Run: To tremble (shiver—quiver) with 
fear. 

Sớm: Soon—Early. 

Sớm Mai A Di Đà, Chiều Cũng A Di Đà, 
Dù Gấp Thế Mấy Cũng Không Rời A Di 
Đà: Recite Amitabha Buddha's name ¡n the 
morning, recIfe I( again ¡in the evening, no 
matfer how rush you are, do not part from the 
recitation of Amitabha Buddha”s name. 

Sớm Muộn: Sooner or lafer. 

Sớm Quá: Too soon—Too early. 


Sơn: 

1) Ngọn đổi: HII. 

2) Ngọn núi: Mountain. 
3) Sơn: To paint. 

4) Tịnh xá: Monastery. 


Sơn Cân: Cân dùng để cân núi Tu Di, dùng 
để ví với thọ mệnh của Đức Phật khó thể nghĩ 
lường (núi Tu Di còn có thể cân lạng, nhưng 
thọ mạng của Đức Như Lai không thể nghĩ 
bàn)—The weipht of a mountam, or of 
Sumeru—May be more readily ascertained 
than the eternity of the Buddha. 

Sơn Gia: Thậm phái hay hệ phái giảng sâu về 
tông Thiên Thai, được phát triển bởi Tứ 


Minh—The “mountain school,” the profounder 
Interpretaion of  Tien-Tai 
developed by Shu-Ming—For 
1nformation, please see Sơn Ngoại Tông. 

Sơn Hải Như Lai: Sagara-varadhara-buddhi- 
vikridita-bhijna—Sơn Hải Tuệ (Huệ)—Tự Tại 
Thông Vương Như Lai—Theo Kinh Pháp Hoa, 
sau nầy A Nan Đà sẽ thành Phật hiệu là Sơn 
Hải Như Lai—According to the Lotus Sutra (in 
Anavanamita-vaijayanta), durinng the kalpa 
Manojna-sabdabhigarjita, this 1s the name 
under which Anada 1s to reappear as Buddha. 
Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như 
Lai: See Sơn Hải Như Lai. 

Sơn Hải Không Thị: Bốn nơi mà con người 
không thể tránh khỏi con mắt của vô thường 
hay sứ giả của tử thằn—The four places which 
conceal 


doctrines 
more 





men cannot from the eyec of 


1mpermanence ( a messenger of death): 


1) Sơn (núi): Mountain. 

2) Hải (biển): Ocean. 

3) Không (không trung): Sky or Space. 
4) Thị (nơi chợ búa): Market place. 


** Từ trên đây tóm tắc câu chuyện về bốn 
anh em cố dùng phép thần thông để trốn 
chạy tử thần bằng cách trốn lên non, 
xuống biển, vào hư không, và lẫn lộn vào 
nơi chợ búa. Người nơi chợ búa được báo 
cáo là chết trước nhất. Thế mới biết tu chợ 
là khó——This phrase sums up a story of 
four brothers who tried to use their 
miraculous power fo escape death by 
hiding In the mountains, seas, sky, and 
market places. The one ¡in the market 
place was the first to be reported as dead. 
Ít 1s so difficult to stay and cultivate 1n the 
market place. 

Sơn Hào: Writing brushes as numerous as 

mOountains, or as the trees on the mountains, 

and Ink as vast as the ocean. 

Sơn Hào Hải Vị: Những món ngon từ miền 

núi và miền biển—Succulent and fragrant 


2272 


dishes—Delicacles from the moutain and the 
sea. 

Sơn Môn: Cửa chùa hay chùa chiền—The 
gate Of a monastery——A monastery. 

Sơn Ngoại Tông: Một nhánh của tông phái 
Thiên Thai được Ngộ Ân sáng lập khoảng năm 
986 sau Tây Lịch, giảng cạn về tông phái. Sở 
đĩ gọi là “Sơn Ngoại” ví nó được phát triển 
trong những tự viện xa núi Thiên Thai. Thậm 
phái được phát triển ngay tại núi Thiên Thai 
nên được gọi là Tông Sơn Gia—A branch of 
the T”ien-T”ai school founded by Wu-En In 
around 986 A.D., giving the 
Iinterprefaton of the teaching of this sect; 


“shallower” 


called Shan-Wal because 1t was developed 1n 
temples away from the T”ien-T”ai mountain. 
The “profounder” sect was developed at T”ien- 
T”a1 and 1s known as “the sect of the mountain 
family” or “home sect.” 

#* For more Information, please see Sơn Gia. 


Sơn Tăng: Hill monk. 


1) Tăng lữ ở miễn sơn dã xa rời sự sung túc 
của chùa chiền: A monk dwelling apart 
from monasferIes. 

2) Tăng lữ tự xưng hô một cách nhún 
nhường: A self-deprecatory term used by 
monks. 

Sơn Thanh Thủy Tú: Fine scenery, lovely 

landscape. 


Sơn Thế: Mountain world——Monasteries. 
Sơn Thủy: Mountain and water. 


Sơn Thủy Nạp: Mountain and water robe. 
I1) Tên của một loại y mặc trong tu viện dưới 
thời nhà Tống: Name of a monastic 
garment during the Sung dynasty. 

2) Về sau nầy từ nầy được dùng để chỉ 
những loại y thêu dệt màu mè: Later this 
the given richly 
embroidered dress. 


WaS name (O a 
Sơn Trang: House in the mountain. 
Sơn Vương: Vua núi—ngôi vị cao nhất—The 
king of the mounfains—The highest peak. 


Sô: 


I1) Chimnon: A fledgling. 

2) Cỏ khô: Hay—Straw. 

Sô Ma: Ksauma or Ksaumaka (skt—Cồn gọi 
là Sấm Ma, Sô Ma Ca, Thủ Ma, Tô Ma, hay 
Tu Ma, nghĩa là thứ quân áo làm bằng gai— 
Flax—Lnen—L1nen garment. 

Sô Tăng: Vị Tăng còn non trẻ—A fledgling 
prIest, neophyte. 

Số: 


1) Con số: Number (n). 

2) Đếm số: To Count—To Enumerate—To 
figure out. 

3) Số mệnh: Fate—Destiny—Lot. 


Số Châu: Lân chuỗi hạt, thường là 108—To 

count or tell beads (rosary), which consist of 

various numbers, generally 108. 

Số Diệt Vô Vi: See Trạch Diệt. 

Số Duyên Tận: Pratisamkhyanirodha (skt)—— 

Số diệt vô vi—See Trạch Diệt. 

Số Đỏ: Good fortune—Luck. 

Số Hành Phiền Não: Dục vọng và hậu quả 

của nó—The common passions and their 

Consequences. 

Số Kiếp: Destiny—Fate. 

Số Luận: Các bộ luận của phái Tát Bà Đa Bộ 

(bàn về bản pháp số của Phật giáo)—The 

Sastras of the Sarvastivadins. 

(D Triết học Số Luận (Nhị Nguyên), mà Câu 
Xá Tông lấy làm nền tảng triết học chính, 
là một trong những nên triết học tối cổ ở 
Ấn Độ, có nhiều điểm tương đồng với 
Phật Giáo. Theo “Những Nền Tảng Triết 
Học Chính Yếu Của Phật Giáo” của Giáo 
Sư Junjiro Takakusu, thì phái nầy chủ 
trương rằng vạn hữu thường tồn dù chúng 
biến chuyển liên tục không ngừng nghỉ; 
không có cái gì mới xuất hiện, mà cũng 
không có cái gì biến mất. Tuy nhiên, Phật 
giáo chủ trương vạn hữu chỉ hiện hữu 
trong từng sát na, chứ hoàn toàn không có 
bản thể lưu tôn. Cả Số Luận và Phật Giáo 
đều phủ nhận lý thuyết về suy luận (tỷ 
lường). Do đó ta có thể nói Phật giáo chủ 


5 


2) 


2273 


trương lý thuyết về thể tính tạm thời hay 
tức khắc (thuyết sát na diệt), nghĩa là mọi 
phân chia mọi thực tại thành những pháp 
“sát na sinh diệt.” Trong khi học phái Số 
Luận chủ trương thuyết “cực vi” và thừa 
nhận có ba thứ cực vi—The Sankhya 
Phiosophy (Dualism), which the Kusa 
School based on for 1ts main philosophy, 
one of the oldest philosophies of India, 
which has several tenets in common with 
Buddhism. According to Prof. Junjiro 
Takakusu in “The Essentials Buddhist 
Philosophy,” this school maintains that all 
things exist eternally thouph they are 
constantly changing; nothing new appears 


and nothng disappears Buddhism, 
however, holds that everything exIsts only 
instantaneously; there 1Is no abiding 


substance at all. Both Buddhism and the 
Sankhya Philosophy deny the theory of 
inherence. Buddhism may be said to hold, 
therefore, the theory of momentariness or 
1nstantaneous being. All reality may be 
split Into separate elements which are 
The School 
maintains the atomic theory and asserts 
the existence of three atoms: 

Vi Tế Cực Vi: Parama-anu (skt)—Bảy vi 
tế cực vi tạo thành hữu hình cực vi, là bản 
thể vật chất nhỏ nhất, có hình lập phương. 
Vi tế cực vi bất khả phân, vô cùng vi tế và 
không thể phân tích được nữa, nó chỉ có 
thể nhận ra được bằng thiển định—The 
finest atom. Seven of these finest atoms 
constitute the form atom which 1s the 


1nstanfaneous. Kusa 


finest substance. It Is of cubic form. The 
finest atom 1s the finest divisable atom of 
all and cannot be further analyzed. It 1s 
conceived only by medifation. 

Hữu Hình Cực Vi: Anu (skt)—The form 
atom—Bảy hữu hình cực vi tạo thành vi 
trần cực vi mà mắt của một vị Bồ Tát, 
một vị Phật tương lai, có thể nhận thấy 
được—Seven of atoms 


these form 


3) 


qI) 


consfitute the fine dust atom which can be 
perceived by the eyes of a Bodhisattva, a 
future Buddha. 

Vi Trần Cưc Vi: Rajas (skQ—The fine 
dust atom. 

Theo Số Luận, mỗi yếu tố hay pháp tạo 
thành những dữ kiện giác quan và những 
đữ kiện tư tưởng trong từng sát na, được 
phái Duy Thực nói đến lần đầu tiên trong 
lịch sử triết học Ấn Độ. Ý niệm một sự 
thể không có bản thể thường trụ đi đôi với 
thuyết sinh diệt hay vô thường, mọi vật 
không thường tổn. Theo thuyết nầy thì chỉ 
có hiện tại là hiện hữu. Quá khứ không 
hiện hữu vì nó không còn nữa, và vị lai thì 
bất thực vì nó chưa xuất hiện. Thuyết nầy 
được các bộ phái Phật giáo khác trung 
thành chủ trương như: Đại Chúng Bộ, 
Pháp Tạng Bộ, và Kinh Lượng Bộ — 
According to the Sankhya, all elements or 
which constfute momentary 
sense-data and thought-data 
enumerated by the Realisic School, 
perhaps for the first time 1n the history of 
Indian philosophy. The idea that a thing 
has no “sub-stance” goes along with the 
theory of change or 
everything has no duration. According to 
this theory, only the present exists. The 
pas does not exist, because If 1s no more, 
and the future Is not real, because 1t has 
not yet come 1nto existence. This theory 
has been faithfully held by such other 
Buddhist schools as the Mahasanghika, the 
Mahisasaka, and the Sautrantika. 


dharmas 
W€FT€ 


1mpermanence, 


Số Luận Ngoại Đạo Sư: Kapila (sk)—Kiếp 
Tỳ La là người sáng lập ra Số Luận Ngoại 
Đạo. Bộ luận cố đặt vạn pháp trong 25 đế. 
Thiên Thân Bổ Tát đã viết Chân Thực Luận 
để phá lại bộ Tăng Khư Luận nầy—Founder 
of the Sankhya philosophy (Tăng Khư Luận). 
Ít is an attempt to place all conceptfs 1n twenty- 
five categorles, with Purusa at the head and 
the others In ordered progress. It also teaches 


2274 


“the ceternfty and multplicity of  souls.” 
Vasubandhu wrote 1n criticism of the system. 
Số Luận Sư: Kapila (sk)—See Số Luận 
Ngoại Đạo Sư. 

Số Mệnh: Destiny. 


Sế Nhân: Another name for the 
Sarvastivahad—See Số Pháp Nhân ¡n 


Vietnamese-English Section, and Sarvastivada 

1n Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 

Số Pháp Nhân: Người của bộ Tát Bà Đa hay 

Đại Chúng Bộ cho rằng vạn hữu là thực— 

Those of the Sarvastivadah school, who held 

that all things are real. 

** For more Information, please see 
Sarvastivada in Sanskrit/Pali-Vietnamese 
Section. 

Số Rủi: Bad luck. 

Số Thủ Thú: Pudgala (sk)—Bổ Đặc Già 

La—Tất cả các loài hữu tình đều phải lưu 

chuyển trong luân hồi sanh tử—A definition of 

Pudgala, all  beings subJject 

transmisration. 

Số Tức: See Sổ Tức. 

sổ Lồng: To escape from a cage. 

Sổ Sanh Tử: Register of births and deaths. 

Sổ Tức: Đếm hơi thở, từ đó lắng đọng thân 

tâm vào thiển định—To count the breathings 

1n order to calm mind and body for meditation. 

Sổ Tức Môn: Pháp môn thiển quán bằng 

cách đếm hơi thở để lắng đọng thân tâm——The 

method practice through 
counting the breathings 1n order to calm mind 
and body. 

Sổ Tức Quán: Anapanasati 

Contemplation by counting the breathing. 

(A) XÃ nghĩa của Quán Sổ Tức—The meanings 

of Contemplaion by counting the 
breathing: Có nhiều phương pháp quán, 
nhưng quán sổ tức là dễ thực hành nhất. 
Sổ tức là phép quán đến hơi thở để loại 
trừ những tạp niệm. Trước khi bắt đầu 
phải thở ra hít vào khoảng 10 lần cho điều 
hòa. Khi thở ra nhẹ nhàng và dài, nên 


1©. tO 


of  meditation 


(p)— 


(B) 


Ù 


2) 


tưởng 'những điều phiền não tham sân si 
cũng như các chất ô trược đều bị tống khứ 
ra ngoài hết.` Khi hít vào cũng nhẹ nhàng 
và dài như lúc thở ra và tưởng “những chất 
thanh tịnh của vũ trụ đều theo hơi thở 
thấm vào khắp thân tâm. Điều cần nhớ là 
cần phải chuyên tâm vào hơi thở, không 
để tạp niệm xen vào; nếu có quên hay 
lầm lộn con số, đừng nên lo lắng, chỉ cần 
bắt đầu đếm lại rõ ràng—There are many 
methods of contemplation, but the method 
of contemplation by countng the 
breathing 1s the easiest way to practice. A 
meditation of counting breathings 
eliminate scatftering thouphts. First we 
inhale and exhale the air ten times for 
When exhaling deeply, 
Iimagine that what 1s Impure In our body 
suụch as worry, øreed, anger, and Iønorance 
would be rejected in the atmosphere. 
When inhaling deeply, Iimagine that what 
1S pure from the cosmos would follow the 
aIr fo Impregnate our body and mind. The 
most Important detail to remember 1s to 
pay close attention to the breathing. Do 
not let the mind wander. If there 1s some 
error in the counting, don”t worry, Just do 
1f again. 

Có bốn cách đếm như sau—There are 

four ways Of counting: 

Đếm hơi chẳn—Even counting: Hít vào, 
thở ra đếm l1; hít vào thở ra đếm hai; đếm 
đến 10 rồi đếm lại trong khoảng thời gian 
30 đến 45 phút: Counting the cycle of 
breathing that comprises both inhaling and 
exhaling. Count l for the first cycle, count 
2 for the second cycle, and so on until 10 
and do 1t again and again for 30 or 45 
minutes. This way of counting 1s the most 
commonly applied. 

Đếm hơi lẽ—Odd counting: Thở vào đếm 
1, thở ra đếm 2, đếm đến mười rồi tiếp tục 
trở lại trong khoảng thời gian 30 đến 45 
phút —Counting I for the inhaling process; 


{O 


normalization. 


2275 


counting 2 for the exhaling process until 
10 and repeat the same process for 30 or 
45 minutes. 

Đếm thuận: Đếm theo hai cách trên tuần 
tự từ I đến 10—Counting from I to 10, 
utlizing either one of the above two 
methods. 

Đếm nghịch: Đếm theo hai cách trên từ 10 
đến I—Counting from 10 to 1 utilizing 
either one of the above two methods. 
Sông Ni Liên Thiền: Anoma River 

Sống Chết: Life and death. 

Sống Dai: To live long. 

Sống Đầy Đủ: To live in comfort. 

Sống Đời Khổ Cực: To lead a miserable 
le. 

Sống Động: Vivid. 

Sống Hòa Hợp Với Người Khác: To live 
1n harmony with each other. 

Sống Lại: To revive—To come to life 
again—To come alive agaln—To arise from 
death. 

Sống Sót: To survive. 

Sống Sượng: Tactless—Crude. 

Sống Tạm: To live temporarily. 

Sống Thác: See Sống Chết. 

Sống Theo Dục Lạc: Sống theo dục lạc, bất 
cần đạo lý—To operate under the pleasure 
principle. Doing things In life that brings one 
pleasure regardless of morals and virtues. 
Sống Thọ: Longevity. 

Những lời Phật dạy về “Sống thọ” trong Kinh 
Pháp Cú The Buddha's teachings 
“Longevity” 1n the Dharmapada Suữa: 

I1) Sống trăm tuổi mà phá giới và buông 
lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì 
giới, tu thiền định—To live a hundred 
years, Inmmoral and uncontrolled, 1s no 
better than a single-day life of being moral 
and meditative (Dharmapada I 10). 

Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu 
thiển, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 


3) 


4) 


on 


2) 


đủ trí, tu thiển định—To live a hundred 
years without wisdom and control, 1s no 
better than a single-day life of being wise 
and meditative (Dharmapada I I1). 

Sống trăm tuổi mà giải đãi không tỉnh tấn, 
chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng 
hái tỉnh cần—To live a hundred years, 
Idle and inactive, is no better than a 
singleday líe of effort 
(Dharmapada 112). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô 


3) 


1ntense 


4) 
thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô 
thường—To live a hundred years without 
comprehending how all things rise and 
p4SS away, Is no better than a single-day 
le of seeing beginning and end of all 
things (Dharmapada 113). 

Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch 
tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày 
mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi—To live 
a hundred years seeing the 
1mmortal state, is no better than a single- 
day life of one who sees the deathless 
state (mrvana) (Dharmapada I1 14). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối 


5) 


without 


6) 
thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
được thấy pháp tối thượng —To live a 
hundred years without seeing the Supreme 
Truth, 1s no better than a single-day life of 

the highest 


someone who see law 


(Dharmapada 115). 
Sống Vào Của Cúng Dường: To live on 
alms. 
Sống Vất Vưởng: Precrious lives. 
Sống Yên Ổn: Life of tranguility. 
Sông Sộc: To rush into the room. 
Sốt Sắng: Fervent—Zealous. 
Sú: Mùi hôi thối —Stinking smell. 
Sú Khẩu Quỷ: Demons with stinking breath. 
Sụ Mặt: Sad face. 
Suất: 
1) Cái vợt có tay cầm——A net with handle. 


2276 


2) Theo đuổi: To pursue——To follow after. 
Suất Đô Bà: Stupa (sk)—A mound—See 
Stupa In Sanskri/Pali-Vietnamese Section. 
Suất Lộc Cần Na: Srughna (sk)—Theo 
Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Suất 
Lộc Cần Na là một vương quốc và thành phố 
cổ nằm gần Yamuna, có lẽ là vùng giữa 
Saharanpur và Srinagar bây g1ờ—According to 
Emrel in The Dictonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Srghna 1s an ancient kingdom 
and city near the upper course of the Yamuna, 
probably the region between Saharanpur and 
Srinagar. 

Súc: Nuôi nấng trong nhà—To rear—To 
feed—To domesticate. 

Súc Sanh: Tiryagyoni (sk)—Để Lật Xa 
Bàng Sanh—Một trong lục thú trong tam đồ ác 
đạo, nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu khổ 
trong tay của thợ săn, đô tỂ, hay bị thương 
buôn và nông dân bắt buộc phẩi làm việc cực 
nhọc Domestic 
realm of animalsAnimalty—One of the 
sixth forms of rebirth and one of the three Evil 








animals—Animals—The 


Paths 1s rebirth as an animal ¡in the human 
world. Beings who are reborn as animals suffer 
at the hands of hunters, trappers, and butchers, 
and by being forced to work as beast of burden 
for farmers and merchants. 

Súc Sanh Đạo: See Súc Sanh Thú. 

Súc Sanh Nhân: Nghiệp nhân khiến chúng 
sanh phải tái sanh vào loài súc sanh (trong 
Thích Thị Yếu Lãm, có 5 tội phải sanh làm súc 
sanh: 1) Phạm giới trộm cắp, 2) Nợ nần không 
trả, 3) Sát sanh, 4) Không thích nghe giảng 
kinh pháp, 5) Thường vì nhân duyên khó đến 
trai hội.) —The cause, or karma, of rebirth as 
an animail. 

Súc Sanh Thú: Một trong sáu loại chúng 
sanh, nơi sinh sống của các loài súc sanh (do 
nghiệp nhân mà sau khi chết phải đọa vào súc 
sanh)—The way, destiny, or gatI of rebirth as 
animals, one of the six forms of rebirth. 

Súc Tích: To collect—To accumulate. 


Súc Vật: See Súc Sanh. 

Sục Sao: To search To make (conduct) a 

search. 

Sui Gia: Related by marriage. 

Sum Họp: To come (gather) together—To 

meet. 

Sụm: To drop on oneˆs knees. 

Sún: Toothless. 

Sung Mẫn: 

Complete. 

Sung Mãn Của Tuổi Trẻ: At the height of 

youth. 

Sung Mãn Nhứt 

understanding of ubiquity. 

Sung Sướng: Blissful——Well-being—Happy. 

Sung Túc: Well-offSufficient. 

Sùng: 

I1) Cao ngất: Lofty—Eminent. 

2) Tôn sùng: To reverence—To adore— 
Honourable. 


Sufficient—Abundant— 


Thiết Trí: The 


Sùng Bái: To worship—To adore. 

Sùng Hưng: Tên một ngôi chùa cổ trong 
quận Phú Quốc (đảo), tỉnh Kiên Giang. Không 
ai biết người nào đã xây dựng và chùa đã được 
xây vào năm nào—Name of an ancient 
temple, located in Phú Quốc district, Kiên 
Giang province. No one knows who buIilt the 
temple and when 1t was built. 

Sùng Kính: To revere—To respec—To 
reverence and respect. 

Sùng Phạm: Thiền Sư Sùng Phạm (1004- 
1087) —Thiển sư Sùng Phạm, đời thứ 11 dòng 
Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau khi xuất gia sư đến 
tham vấn với ngài Vô Ngại ở Hương Thành. Ít 
lau sau đó sư đi vân du khắp các miễn xứ 
Thiên Trúc và trở về trụ tại chùa Pháp Vân 
làng Cổ Pháp để hoằng dương Phật Pháp. Sư 
thị tịch năm 1087, thọ 84 tuổ—Zen master 
Sùng Phạm, the Dharma herr of the eleventh 
lneage of the Vinitarucil Zen Sect. After 
leaving home to become a monk, he went to 
see Zen Master Vô Ngại to study medifation. 


2277 


Sometime later he went to India and wandered 
all over India to study dharmas. He went back 
to Vietnam and stayed at Pháp Vân Temple In 
Cổ Pháp to expand the Buddha Dharma. He 
passed away In 1087, at the age of 84. 

Sùng Phúc Tự: See Thiên Phúc Tự. 

Sùng Tín: Tôn sùng và tin tưởng——Reverence 
and faith, to revere and trust. 

Súng: Ân sủng—Favour—Grace. 

Sửng Ái: To love. 

Suối Vàng: Hell—Hades. 

Suôn: Straieght and hiph. 

Suông: Empty—Hollow (rỗng)—Useless— 
Tasteless. 

Suông Sã: To be too familiar. 

Suốt: Throughout—Through. 

Suốt Đời: Throughout the life. 


Sụp: To fall in—To collapse—To come (go) 

down. 

Sụt: To lower——To decrease——To điminish. 

SUY: 

l) Suy 
Frayed. 

2) Suy nghĩ: To think. 

Suy Cứu: to consider. 

Suy Diễn: To deduce. 

Suy Đoán: See Suy Diễn. 

Suy Đôi: To degenerate—To decay— 

Downfall—See Kinh Suy Đôi in Appendix E. 

Suy Gẫm: To contemplate—To think over. 


đối: 





Decline—Decay——Fade 


Suy Giảm: To decrease—To decline. 

Suy Hoạn: Tai họa của suy thoái như nạn đói 
hay dịch bệnh — The calamitles of decadence, 
famine, epIidemics. 

Suy Luận: To deduce——To reason. 

Suy Lý: See Suy Luận. 

Suy Nghĩ: Cinteti (p)—Cintayati (skQ—To 
have thought or idea—To ponder—To think— 
To think about—To think of. 

Suy Nghĩ Thế Tục: The worldly way of 
thinking—Để phù hợp với suy nghĩ thế tục của 


chúng ta nên Đức Phật nói đến sinh trụ dị diệt 
như là những sự vật hiện hữu thật sự, kỳ thật 
không có gì được sanh, không có gì đang sanh 
và cả nhân duyên cũng không ở đâu cả; không 
có cái gì hiện hữu, không ở đâu có hiện hữu— 
In order to conform to our worldly way of 
thinking and expereince, the Buddha talks of 
bírth, stay, change and disappearance as If 
things were really existent. In reality, nothing 
1s produced, nothing 1s producing, and even 
causality 1s nowhere, there exisís nothing 
whatever anywhere. 

Suy Nguyên: To trace to original. 

Suy Nhược: Weak—Feeble—Delibitated. 
Suy Rộng: To generalize. 

Suy Sụp: To decline. 

Suy SuyỂn: To be deminished (lessened). 
Suy Tàn: To decay—To decline. 

Suy Thịnh: Decadent 
Decadence and prosperIty. 


and properous—— 


Suy Tính: To reflec—ETo calculate—To 

ponder——To think. 

Suy Tướng: Dấu hiệu khi sắp chết— The 

1ndication of approaching death—See Ngũ Suy 

Tướng. 

Suy Tưởng: To think over. 

Suy Vị: To sink into decay—To decline. 

Suy Xét: To think out—To consider. 

Suy Yếu: Feeble—Weak. 

Suyển: 

I1) Ước lượng —To estimate—To guess. 

2) Đoàn (vo cho tròn): To roll into a ball, or 
roll together. 

Suyển Thực: Đoàn Thực hay vo tròn cơm 

cũng như những thức ăn, đây là tập tục của 

người Ấn Độ là vo tròn thức ăn trong tay trước 

khi ăn—To roll rice, efc., into a ball in eating, 

the Indian way, or Hindu fashion of eating by 

first rolling the food Into a ball in the hand. 

Suyễn: Ướt đãm—Soak—Wet—Damp. 

Suyễn Phật: An image of Vairocana in the 

Open. 


2278 


Sư: Upadryaya (sk)—Ô Ba Nễ. 

1) Thây: Teacher. 

2) Nhà sư Phật giáo: Buddhist monk. 

Sư Bà: Old Buddhist nun. 

Sư Cân: See Sư Huyền. 

Sư Cô: A nun—A Buddhist nun (Bhiksuni)— 
See Tỳ Kheo NI. 

Sư Đàn: Tăng và Đàn hay Tăng và tín thí— 
Teacher and donor, or monk and patron. 

Sư Đệ: 

1) Teacher and student. 

2) Younger discIple. 

Sư Huyền: Ví như có người lấy gân sư tử làm 
đây đàn, một khi âm thanh gảy lên thì các loại 
đàn khác ắt phẩi im tiếng—A_ tiger`s tendons 
as lufe-strings, 1e. bodhi music silences all 
minor sfrings. 

Sư Nương: Ni sư—A nun. 

Sư Phụ: Master—Teacher. 

Sư Tổ: Thầy của thầy ai—The teacher of 
one”s teacher. 

Sư Tôn: Học trò của học trò a—Disciple of a 
disciple. 

Sư Trưởng: Elder master. 


Sư Tử: Simha (skt). 

I1) Sư tử là vua của loài thú: Loài sư tử trong 
các loài 4 chân, nó không sợ loài nào, mà 
ngược lại có khả năng hàng phục tất cả 
các loài—A lion, the king of animals. 

2) Đức Phật cũng giống như loài sư tử vì đức 


vô úy của Ngài: The Buddha, likened to 
the lion, king of animals, In respect of his 
fearlessness. 
Sư Tử Âm: Simhaghosa (sk)—Sư Tử Âm 
Phật, là vị Phật ở về phía đông nam vũ trụ, con 
trai thứ ba của Mahabhijna—Lion”s voice, a 
Buddha south-east of our universe, third son of 
Mahabhijna. 
Sư Tử Du Hý Tam Muội: Sư Tử Du Hý 
Tam Muội được ví với sự vui thú tự tại của sư 
tử giởn môi làm chấn động các loài thú. Khi 
Đức Phật nhập vào Tam Muội nầy thì cả địa 


cầu chấn động, hào quang chiếu khắp các 
chúng sanh trong cõi địa ngục khiến họ được 
giải thoát mà sanh về cõi nhân Thiên—The 
Joyous samadhi which 1s likened to the play of 
the lion with his prey. When the Buddha enters 
this depree of samadhi he causes the earth to 
tremble, and the purgaftories to gIve up the1r 
unmates. 

Sư Tử Giáp Vương: Simhahanu (skt)—Ông 
nội của Đức Phật Thích Ca, vị chúa thành Ca 
Tỳ La Vệ, cha của Tịnh Phạn Vương, Hộc 
Phạn Vương...—The paternal grandfather of 
sakyamumi, a king of Kapilavastu, father of 
Suddhodana, Suklodana, Dronodana, and 
Amrtodana. 

Sư Tử Hống: Simhanada (skt). 

(A) Đức Phật trong đại chúng nói điều quyết 
định mà không sợ hãi—The lion”s roar, a 
term designating authoritative or powerful 
preaching. 

Sư Tử Hống có bốn tác dụng—A lion's 
roar has four functions: 


(B) 


Il) Làm cho cân não của các giống thú tê 
liệt: A lHon” roar makes all animals 
tremble. 

2) Hàng phục loài voi: A lion”s roar subdues 
elephants. 

3) Làm cho chim sa: A lion”s roar arrests 
birds in therr flight. 

4) Làm cho cá lặn: A lion*s roar makes 
fishes sunk deeply In the water. 

(C) Tiếng Phật và Bồ Tát thuyết pháp cũng có 
bốn tác dụng—Buddhas or Bodhisattva`s 
preaching also has four functions: 

I Đánh đổ mọi giáo thuyết khác: 
Overthrows all other religlons or religious 
theorIes. 

2) Hàng phục thiên ma: Subdues devils. 

3) Đánh bạt tà đạo: Conquers heretics. 

4) Thâu phục và đoạn diệt mọi phiển não: 


Arrest the misery of life. 
Sư Tử Khải: Harivarman (skt—Cha đẻ của 
thuyết Thành Thực Luận—To whom the 
Satyasiddhi sastra 1s ascribed. 


2279 


Sư Tử Nhủ: Sữa sư tử, giống như sự giác ngộ 
bổ đề, có khả năng triệt tiêu nghiệp của vạn 
ức kiếp, chỉ cần một giọt sữa sư tử có thể làm 
mất hết mùi vị của tất cả các loại sữa khác— 
Lion”s milk, like bodhi-enlightenment, which 1s 
able to annihilate countless ages of the karma 
of affliction, Just as one drop of lion”s milk can 
disintesrate an ocean of ordinary miÏlk. 

Sư Tử Phấn Tấn: Khí thế của con sư tử 
dũng mãnh được dùng để ví với sự uy mãnh 
của chư Phật —The lion aroused to anger, ¡.e. 
the Buddha”s power of arousing awe. 

Sư Tử Quang: Simharasmi (skt)—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Sư Tử 
Quang là một người chống đối trường phái Du 
Già, sống vào khoảng năm 630 sau Tây 
Lịch —According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Budhist Terms, Simharasmi 
was a learned opponent of the Ygacara school 
who lived about 630 A.D. 

Sư Tử Quốc: Simhala (skUQ—Tích Lan, một 
vương quốc nổi tiếng được thành lập bởi một 
thương gia tên Sư Tử, trước là thương gia, sau 
hàng phục ma quỷ mà lập quốc và làm vua tại 
đảo quốc nầy—Ceylon, the kingdom reputed 
to be founded by Simha, first an Indian 
merchant, later king of the country, who 
overcame the of Ceylon 
conquered the 1sland. 

Sư Tử Sàng: Simhasana (skt)—See Sư Tử 
Tòa. 

Sư Tử Thân Trung Trùng: Trùng trong 
thân sư tử. Không một loài nào có thể ăn thây 
con sư tử, mà chỉ có những con trùng bên trong 
mới ăn chính nó; cũng như Phật pháp, không 
một giáo pháp nào có thể tiêu diệt được, mà 
chỉ những ác Tăng mới có khả năng làm hại 
giáo pháp mà thôi (trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, Phật bảo A Nan: “Này ông A Nan, ví như 
con sư tử mệnh tuyệt thân chết, tất cả chúng 
sanh không ai dám ăn thịt con sư tử ấy, mà tự 
thân nó sinh ra dòi bọ để ăn thịt tự nó. Này 
ông A Nan, Phật pháp của ta không có cái gì 


demons and 


khác có thể hại được, chỉ có bọn ác Tỳ Kheo 
trong đạo pháp của ta mới có thể phá hoại mà 
thôi.”}—lust as no animal eats a dead lion, but 
1t 1s destroyed by worms produced within Itself, 
so no oufside force can destroy Buddhism, only 
evil monks within it can desftroy 1t. 

Sư Tử Tòa: Simhasana (skt)—Theo Trí Độ 

Luận, Phật là sư tử trong loài người. Bất kỳ 

chỗ nào Phật ngồi, dù đó là góc phố, hay nơi 

trống trải, chỗ đó được gọi là “Tòa Sư Tử.”— 

According to the Maha-Prajnaparamita sastra, 

a lion throne, or couch. A Buddha throne, or 

seat; wherever the Buddha sits, even the 

corners of the town, the bare ground; a royal 
throne. 

Sư Tử Tôn Giả: Aryasimha or Simha-bhiksu 

(sk)—See Hai Mươi Tám Tổ Ấn Độ (24). 

Sư Tử Trụ: Harivarman (sk)—See Sư Tử 

Khải. 

Sư Tử Tướng: Simhadhvaja (sk)—Tên vị 

Phật ở về phía đông nam của vũ trụ, con trai 

thứ tư của Mahabhijna—A Buddha south-east 

Of our universe, fourth son of Mahabhijna. 

Sư Tử Tỳ Kheo: Aryasimha or Simha-bhiksu 

(skÐ—See Sư Tử Tôn Giả. 

Sư Tử Vương: Ví chư Phật và chư Bồ Tát là 

vua trong loài (vì đức vô úy)—The lion king 

Buddhas or Bodhisattvas for their fearlessness. 

Sứ Đồ: Apostle. 

Sứ Giả: 

Countenance. 

Sứ Giả Như Lai: A messenger of the 

Tathagata. 

Sứ Mạng: Mission. 

Sử: 

1) History. 

2) To order—To command. 

3) Klesa (skÙ)—“Sử” là tên khác của phiền 
não hay những lo âu thế gian, dẫn đến 
luân hồi sanh tử. Chúng là những trở ngại 
như ham muốn, thù ghét, cao ngạo, nghi 
ngờ, tà kiến, vân vân, dẫn đến những hậu 
quả khổ đau trong tương lai tái sanh, vì 


Messenger—Men of  noble 


2280 


chúng là những sứ giả bị nghiệp lực sai 
khiến—Affliction, distress, worldly cares, 
V€eXatIOnS, and aS consequent 
reincarnation. They are such troubles as 
desire, hate, stupor, pride, doubt, 
erroneous views, efc., leading to painful 
results In future rebirths, for they are 
karma-messengers executing 1s purpose. 

Sử Dụng: To employ—To utilize—To use— 

To exercise. 

Sự: 

(A) Artha (skt). 

1l) Nhật Ca Tha: Sự việc—Affair—Matter 
Thịng. 

2) Biến Cố: Event. 

3) Hành Động: Action. 

4) Thực Hành: Practice. 

53) “Sự” hay các pháp hữu vi do nhân duyên 
sanh ra, đối lại với “Lý” hay các pháp vô 
vi xa la khởi mọi nhân duyên sanh ra: 
Phenomena In contrast with Noumena. 

6) “Thực hành” đối lại với “Lý thuyết: 
“Practice” or the thing, affair, matter, In 
confrast with “heory” or the underlying 
principle. 

(B) Vastu (skt): 

1) Vatsu nghĩa là một đối tượng đặc thù được 
cái tâm phân biệt, nhưng nó cũng có thể 
chỉ thực tính tối hậu được quan niệm như 
là một đối tượng của trực giác siêu việt: 
Vatsu means a  partcular obJect 
discriminated by the mind, but 1t may also 
desipnate ultimate reality conceived as an 
object of transcendenrfal Intuition. 

2) Sự có nghĩa là sự việc, là cớ sự xấy ra, 
hay là một vật hiện hữu, nhưng nghĩa 
thông thường vẫn là “sự việc.” Phật tử 
không tin tưởng vào thực tại của những 
hiện hữu cá nhân vì kinh nghiệm cho biết 
không có gì tồn tại được dù chỉ trong chốc 
lát. Tất cả đều biến đổi, lần hồi, chầm 
chậm, nên lâu ngày chầy tháng ta mới 
nhận ra. Cảm giác của ta gắn liền với ý 
niệm thời gian và đo bằng không gian, cho 





3) 


nên mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời 
gian đều chuyển thành một chuỗi thực tại 
cá biệt trong không gian—Vatsu means “a 
matfer,” “an event,” or “a happening,” or 
“an existing thing.” However, Ifs general 
meaning 1s “an event.” Buddhists do not 
believe In the realiy of an Individual 
exIstence, for there 1s nothing in our world 
of experlence that keeps Ifs Identifty even 
for a moment; it 1s subject to constanf 
change. The changes are, however, 
Iimperceptively gradual as far as our 
human senses are concerned, and are not 
notced until they pass throuph certain 
stapes of modification. Human sensibility 
1s bound up with the noton of time- 
divisions; 1t translates time Info space; a 
SUCC€sslon of evenfs is converted into a 
spatial system of individual realities. 

“Sự” theo nghĩa thông thường là sự việc, 
là cơ sự, nhưng theo Phật giáo, “sự” có 
nghĩa là cái cá thể, cái dị biệt, cái cụ thể, 
cái đơn thể. Sự luôn đối lập với lý và đi 
đôi với lý thành “sự lý.” Sự thì sai biệt và 
phân biệt, còn lý thì vô sai biệt và vô 
phân biệt. Theo nghĩa thông thường trong 
đạo Phật, lý tức là “không,” và sự tức là 
“sắc.”: “Sự” ordinarily means “an event,” 
“a happening,” but according to Buddhist 


philosophy, “Vastu” means “the 
individual” “the particular,” “the 
concrete,” “the monad.” “Sự” always 
sands contrasted to “lý.” “Sự” 1s 


đc? 


distinction and discrimination, and “lý” 1s 
non-distinction and non-discrimination. In 
regular Buddhist terminology, “lý” 
corresponds to Sunyata Void or 


Emptiness, while “sự” 1s form. 


Sự Báo Ứng: Retribution. 

Sự Chướng: Chướng ngại của tham dục, đối 
lại với lý chướng—Hindrances of passions to 
enfry Into nirvana such as desires, in contrast 
with noumenal hindrances (lý chướng). 

** For more Information, please see Nhị 


2281 


Chướng (C). 

Sự Cố: Reason of matter 

Sự Độ: Cứu độ bằng cách hành trì ngũ giới 

hay thập thiện (sự tu phước là việc thiện)— 

Salvation by observing the five 

commandments, the ten good deeds, etc. 

Sự Giáo: Giáo lý nói về hiện tượng— 

Teaching dealing with phenomena—Đặc tính 

Tam Tạng Kinh Điển được nêu ra bởi tông 

Thiên Thai Biệt Giáo và Tiểu Thừa Giáo Giới: 

The characterizaton by Tien-T?ai of the 

Tripitaka or Hinayana teaching as: 

1) Giới Nội Sự Giáo: Giáo thuyết về hiện 
tượng bên trong tam giới (Dục, sắc, và Vô 
Sắc): Teaching dealing with phenomena 
inside or Inferior within the three realms 
of desire, form, and formlessness. 

2) Giới Ngoại Sự Giáo: Giáo thuyết về hiện 
tượng siêu việt bên ngoài Tam Giới— 
Teaching dealing with oufside or SuperIor 
to those realms; the one deals with the 
activiies of time and sense, the other 
transcended these but was still involved In 
the transcIent. 

Sự Hỗa: 

I) Sự hỏa đối với “tánh hỏa.”— 
Phenomenal fire, in contrast with natural 
fñire (tánh hỏa). 

2) Thờ Thần Lửa: Fire-worship. 

Sự Hoặc: Iillusions arising ín practice. 

Sự Khẩn Yếu Lúc Lâm Chung: The 

critical Importance of the moment of death. 

Sự Kiện: Fact. 

Sự Luận: Bàn về sự sai biệt của sự tướng 

(hiện tượng hay sự thực hành) thì gọi là “Sự 

Luận,” đối lại với “Lý Luận” hay bàn về chân 

lý tuyệt đối—Discussion of phenomena ¡in 


lại 


confrastt with discussion of noumena or 
absolute truth. 

** For more Information, please see Lý Luận. 
Sự Lười Biếng Hôn Trầm: Lazy 
lethargic manner. 


Sự Lý: 


and 


I) Thực hành và lý thuyết: Practice and 
theory. 
Pháp hữu vi hay hiện tượng do nhân 
duyên sanh ra và pháp vô vi không do 
nhân duyên sanh ra, tuyệt đối, không thay 
đổi chơn như bất 
Phenomenon and noumenon, activity and 
principle or the absolute; phenomena ever 
change, the underlying principle, being 
absolute, neither change nor acfs, 1t 1s the 
bhufatathata. 
Sự Lý Ngũ Pháp: See Ngũ Pháp (B). 
Sự Lý Tam Thiên: Ba ngàn sự tạo và ba 
ngàn sự lý được tông Thiên Thai dùng đến— 
The three thousand phenomenal activities and 
three thousand principles, a term of the T”ien- 
T”a1 Sect. 
Sự Lý Vô Ngại Pháp Giới: Một trong tứ 
pháp giới —One of the four realms—See Tứ 
Pháp Giới. 
Sự Nghiệp Thế Gian: Worldly careers or 
undertakings—Người tu nên luôn nhớ rằng sự 
nghiệp thế gian như giác chiêm bao, như trồ 
huyễn hóa, như bọt bóng, như tiếng vang, chỉ 
thoáng chốc rồi tan biến, không có lợi gì cho 
công cuộc tu hành giải thoát—Cultivators 
should always remember that the worldly 
affairs are like a dream, an i1llusion, a bubble, 
an echo, existing for but a moment before 
returning to the void; they offer no real benefit 
to our cultivation for liberation. 
Sự Nghiệp Tối Thắng: Perfect in constant 
performance. 
Sự Pháp Giới: Sự pháp giới, một trong bốn 
pháp giới —The phenomenal world, 
phenomenal existence, the four 
dharma-realms. 
** For more Information, please see Tứ Pháp 
GIới. 
Sự Pháp Thân: Phật tánh thực hành, đối lại 
với Phật tánh trong lý thuyết, hay chân lý, hay 
“Lý Pháp Thân. The Buddha-nature 
practice, In contrast with the Buddha-nature In 


2) 


vì nó là biến: 


one of 


1n 


2282 


pñnciple or essence, or the truth 1fself (Lý 
pháp thân). 
** For more Information, please see Lý Pháp 
Thân. 
Sự Phân Biệt Thức: Vastuprativikalpajnana 
(skÐ—Cái tâm thực nghiệm hay tâm thức theo 
nghĩa khả năng phân biệt các sự vật đặc thù— 
Emperical mind or conscIousness as the faculty 
Of discriminating particular objJect. 
Sự Quán: Quán tưởng về hình tướng bên 
ngoà—Contemplaton (meditation) on the 
external forms or the phenomenal—See Nhị 
Quán. 
Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới: Perfectly 
unimpeded Interpenetraton— “Sự” theo Hoa 
Nghiêm liên quan đến thuật ngữ “Vatsu” trong 
Phạn ngữ có nghĩa là “sự việc,” “cớ sự xãy 
ra,” hay “một vật hiện hữu.” Tuy nhiên nghĩa 
thông thường của “sự” là “sự việc.” Người 
Phật tử chúng ta không tin tưởng vào thực tại 
của những hiện hữu cá nhân vì kinh nghiệm 
cho biết không có gì tôn tại được dù trong chốc 
lát. Tất cả đều biến đổi, lần hồi, chầm chậm, 
nên lâu ngày chầy tháng ta mời nhận ra. Cảm 
giác của chúng ta thường gắn liễn với ý niệm 
về thời gian và đo bằng không gian, cho nên 
mọi sự việc tiếp nối diễn ra trong thời gian 
đều chuyển thành một chuỗi thực tại cá biệt 
trong không gian. Giáo lý “sự sự vô ngại pháp 
giới,” chỉ thấu triệt được khi ý thức của chúng 
ta hoàn toàn thâm nhập với dòng diễn biến vô 
tận của muôn sự muôn vật kể trên—According 
to the Avatamsaka terminology, which 1s a 
Sanskrit term “Vatsu” meaning “matter,” or 
“event,” or “happening,” or “ an individual 
thing or substance.” However, Its general idea 
1s “an event.” We, Buddhists, do not believe In 
the reality of an Individual existence, for there 
1s nothing In our world of experlence that 
keeps 1s Identity even for a momen(; It 1s 
subJect to constant change. The changes are, 
however, Imperceptively gradual as far as our 
human senses are concerned, and are not 
noticed until they pass through certain stages 


of modification. Human sensibility 1s bound up 
with the notion of time-divisions; 1t translates 
time InfoO space; a succession 0Ÿ evenfs IS 
converted into a spatial system of individual 
realiies. The Idea of “pefectly unimpeded 
I1nterpenetration Dharmadhatu” 1s attained only 
when thoroughly 
pervaded with a feeling for a never-ending 
DrOcess Of occurrences menfioned above. 

Sự Tạo: Lập thuyết của tông Thiên Thai về 
3000 tính cụ Phenomenal  activities. 
According there are 3,000 
underlying factors or principles øIving rise fO 
the 3,000 phenomenal activitles. 

Sự Thần Biến Của Chư Phật: The 
miracles of all Buddhas. 

Sự Thật: Realities—Truth. 

Sự Thể: Affairs—Matters. 

Sự Thiền: Hữu lậu định hay thiển định tập 
trung tư tưởng vào hiện tượng—The đhyana of 
Or concenfration on phenomena. 

Sự Tích: Dấu tích hành động hay đời sống 
của một cá nhân—Biography——Traces of the 
deeds or life of an individual. 

Sự Tình: Situation of matter. 

Sự Thật Của Đời Sống: The realities of 
life. 

Sự Trường Tôn Cửa Phật Giáo: The 
longevity for the Buddhism. 

Sự Tướng: Các pháp hữu vi hay các hiện 
tượng 
Affarr—Practice. 


OUfể COnSCIOusness 1S 


tO  TPien-l”al 


có sanh có diệt—Phenomenon— 


2283 


Sự Tướng Bộ: Pháp thực hành của mật giáo 
(thân khẩu ý mật), đối lại với “Giáo Tướng 
Bộ.— The practices of the €SOt€rics, as 
contrasted with their open teaching. 

Sự Tướng (Thiền) Sư: Vị (thiền) sư với hình 
tướng bên ngoài, nhưng kỳ thật chỉ bận bịu với 
những việc thế gian—A mystic, or monk in 
meditation, but always busy with worldly 
affalrs. 


Sự Việc Kỳ Lạ: Strange and wonderful 
OCCurrences. 

Sửa Chữa: To repai—To mend—To make 
T€DAITS. 

Sửa Đổi: To reform——To mend—To modify. 
Sửa Lỗi: To correct an error (a mistake). 

Sửa Sai: To correct a wrong doing. 

Sửa Tánh: To change one”s way of living. 
Sửa Trị: To punish. 

Sửa Túi Nâng Khăn: To serve one's 
husband. 

Sức: Trang sức—To adorn. 

Sức Ép: Pressure. 

Sức Khỏe: Health. 

Sức Lực: Strength. 

Sức Mạnh: Forces. 

Sức Mạnh Thiên Nhiên: Natural forces. 
Sức Mạnh Tỉnh Thần: Thought-power. 

Sức Nghe: Power of hearing—Audition. 

Sực: All of a sudden---Suddenly. 

Sực Nhớ: To remember suddenly. 

Sực Tỉnh: To wake up suddenly. 

Sừng Sững: To stand motionless. 

Sửng Sốt: Amazed. 

Sướng: Satisfied—Content. 

Sướng MẮ: Pleasant to the eye. 





Châm Ngôn Tục Ngữ —Precepts and 
Proverbs: 


Người không leo không ngã: He that never climbed 
never fell. 


Hãy suy nghĩ trước khi nói: Think before you speak. 


Đừng để ý đến chuyện thị phi: Never mind what 
people say. 


Họa phúc do mình: Everyman 1s the architect of his 
own forfune. 


Hữu sinh hữu tử, hữu thân hữu khổ: Nothing ¡is 
certain but death and taxes. 


Người khôn nói ít nghe nhiều: The wise man who 
speaks a little but hears much. 


Người không trọng mình, chẳng ai trọng mình: He 
that respecfs not 1s not respected. 





Nồi nào vung nấy: Every Jack has his JiI. 
Càng nói ít càng tốt: The less said the better. 


Nhu thắng cương, nhược thắng cường: Better bend 
than break. 


No mất ngon, giận mất khôn: Angry and haste 
hinder good counsel. 





Những gì cần làm nên làm ngay: A stich in time 
SaVes nine. 


Những lời thể nguyền trong bão tố thường bị 
quên đi khi đẹp trời: Vows made In storms are 
forgotten in clams. 


Sự học không phân biệt tuổi tác: You are 
never old to learn. 





2284 


